A DI DA PHAP KINH 

Ban cap nhat thang 6/2014 
http://kinhmatgiao.wordpress.com 



TIN ngi/Ong a di dA 



Theo mot so Hoc Gia can dai thi tin ngirong A Di Da duoc hinh thanh tu truyen 
thuyet huyen thoai cua An Do, vi dac tinh cua Due Phat A Di Da rat phu hop voi cac 
tinh each cua chu Than: 

1_ Trong Ve Da (Veda) Varuna la vi than mat troi o The Gioi Sukha tai phuong 
Tay cung la vi Than bat tu, hay la vi Than cua dnh sang vd co tho menh vo luong 

2_ Visnu la vi Than mat troi 6 diem cao nhat cua bau troi, co mot nguon suoi 
Cam Lo (Amrta) la thu ruou Soma, khi cac vi Than uong vao deu tro thanh bat tu, 
Yama la nguoi dau tien sinh vao coi ay. Do do, Visnu duoc ton xung nhu la vi Than 
bat tu va la vi Than anh sang. 

Theo mot so Kinh Dien cua Phat Giao thi tin ngir&ng A Di Da da duoc an tang 
trong nhung tu tuong: 

1_ Due Phat la bac co the giu duoc mang song lau dai, hoac co tuoi tho vo luong 
.) Kinh Phat Bat Ne Hoan, quyen Thuong ghi nhan rang: 

A Nan bach Phat: "Con duoc nghe tu mieng cua Due Phat: Neu Ty Khuu co bon 
Phdp nay, ten la bon Than Tuc thai mudn song den mot kiep van co the duac. Due 
Hanh cua Phat hem hdn bon Than Tuc, vi sao chdng a lai hem mot kiep? " 

Due Phat bao A Nan: "La loi cua nguoi! La viec nguoi da lam! Ta da ba lan bao 
rang: "Ben trong coi Diem Phu Loi (Jampu-dvlpa) co su vui thich lan, nhung nguoi 
thang than lang yen chdng dap lai. Ta thdy nguoi han hdn Chung (Samgha), vi sao 
nguoi da lang nghe ma lai de cho Ma (Mara) duac dip nhdp vao trong bung cua nguoi 
?!...Nay Ta chdng the a lai, sau ba thang nua se Bat Niet Ban (Parinirvana)" 

.) Kinh Ma Ha Bat Nha Ba La Mat ghi nhan: "Co nhung Bo Tat da chung duoc 
sau Than Thong. Bang sue Than Thong, cac vi ay da dao choi vuot qua coi Phat nay 
den coi Phat khac, ma trong cac coi Phat ay co tuoi tho vo luong" 

2_ Nikaya va A Ham ghi nhan: "Khi Ta thanh tinh, ta thay The Gioi thanh tinh" 

3) Kinh Tang Chi Bo I, chuong I, pham Mot Phap, phan Niem Phat ghi nhan 
rang: "Mot thoi The Ton tru 6 Savatthi, rung Jetavana. Tai day, The Ton day cac Ty 
Kheo: Co mot Phap, nay cac Ty Kheo, duoc tu tap, duoc lam cho sung man, dua den 
nhat hudng, ly tham, doan diet, an tinh, Thang Tri, giac ngo, Niet Ban. Mot Phap ay la 
gi? Chinh la niem Phat. Chinh mot Phap nay, nay cac Ty Kheo, duoc tu tap, duoc lam 
cho sung man, dua den nhat hudng, ly tham, doan diet, an tinh, Thang Tri, giac ngo, 
Niet Ban...." 

4_ KINH TANG NHAT A HAM 

Han Dich: Tarn tang Cu-dam Tang-gia-de-ba 

Viet dich: Thich Dnc Thang - Hieu dinh & Chu thich: Tue Sy 

(PL.2549 - 2005 sua chua va bo sung) 

MQT PHAP 

PHAM QUANG DIEN 

KINH SO 1 

[554a07] Toi nghe nhu vay: 

Mot thoi due Phat tru tai vuon Cap Co Doc, rung cay Ky-da, nuoc Xa-ve. Bay 
gio, The Ton bao cac Ty-kheo: 



1 



"Hay tu hanh mot phap. Hay quang ba mot phap. Da tu hanh mot phap roi, lien co 
danh du, thanh tuu qua bao Ion, cac dieu thien du ca, duoc vi cam 16, den cho vo vi, 
lien duoc than thong, tru cac loan tuong, duoc qua Sa-mon, tu den Niet-ban. Mot phap 
ay la gi? Do la niem Phat." 

Phat bao cac Ty-kheo: 

"The nao la tu hanh niem Phat, lien co danh du, thanh tuu qua bao Ion, cac dieu 
thien du ca, duoc vi cam 16, den cho vo vi, lien duoc than thong, tru cac loan tuong, 
duoc qua Sa-mon, tu den Niet-ban?" 

Bay gio, cac Ty-kheo bach The Ton rang: 

"G6c re cua Phap do The Ton noi.[13] Nguyen xin The Ton vi cac Ty-kheo noi 
dieu nghia nay. Cac Ty-kheo sau khi nghe tu Nhu Lai roi se tho tri." 
Bay gio, The Ton bao cac Ty-kheo: 

"Hay lang nghe, lang nghe, va suy nghi ky. Ta se phan biet rong rai cho cac 
nguoi." 

Cac Ty-kheo bach rang: 
"Kinh vang, bach The Ton." 

Sau khi cac Ty-kheo tho giao roi, The Ton bao rang: 

"Ty-kheo chanh than, chanh y, ngoi bat treo chan, buoc niem 6 truoc, chuyen tinh 
niem Phat, khong co niem tuong nao khac. Quan hinh cua Nhu Lai, mat khong he roi. 
trong khi mat khong roi, niem tuong cong due Nhu Lai. 

"The cua Nhu Lai duoc thanh tuu tu kim cuong, day du muoi luc, bon vo so uy, 
dong manh giua dai chiing. Guong mat cua Nhu Lai doan chanh vo song, nhin khong 
chan mat. Gioi due thanh tuu giong nhu kim cuong khong the pha hoai, trong sach 
khong ty vet cung nhu luu ly. Tam-muoi cua Nhu Lai chua rung sut giam, da tinh chi, 
vinh vien tich tinh, khong co niem khac. Cac thu tinh kieu man, ngang buong da vang 
im,[14] y tham due, tuong san han, tarn ngu hoac, man ket[15] do du, tat deu tan tru. 
Hue than cua Nhu Lai, tri khong bo day, khong bi chuong ngai. [554b01] Than Nhu 
Lai, duoc thanh tuu tu giai thoat, cac coi[16] da het, khong con sinh phan de noi 'Ta se 
doa noi sinh tu.' Than Nhu Lai duoc vuot qua thanh tri cua tri kien, biet can co nguoi 
khac dang duoc do hay khong dang duoc do, chet day sinh kia, xoay van qua lai trong 
ngan me sinh tu, co nguoi giai thoat, nguoi khong giai thoat; Nhu Lai thay deu biet tat 
ca. 

"Do la tu hanh niem Phat, lien co danh du, thanh tuu qua bao Ion, cac dieu thien 
du ca, duoc vi cam 16, den cho vo vi, lien duoc than thong, tru cac loan tuong, duoc 
qua Sa-mon, tu den Niet-ban. Cho nen, nay cac Ty-kheo, luon phai tu duy khong roi 
niem Phat, lien se duoc nhung thu cong due thien nay. Nhu vay, cac Ty-kheo, hay hoc 
dieu nay." 

Cac Ty-kheo sau khi nghe nhung gi Phat day, hoan hy phung hanh. 

5_ KINH TANG NHAT A HAM 
T6i nghe nhu vay: 

Mot thoi, due Phat tru tai vuon Cap Co Doc, rung cay Ky-da, nuoc Xa-ve. Bay 
gio The Ton bao cac Ty-kheo: 

"Hay tu hanh mot phap. Hay quang ba mot phap. Cac nguoi se thanh tuu than 
thong, loai bo cac loan tuong, dat duoc qua Sa-mon, tu than dat den Niet-ban. Mot 
phap ay la gi? Do la niem Phat. [2] Hay kheo tu hanh. Hay quang ba. Cac nguoi se 
thanh tuu than thong, loai bo cac loan tuong, dat duoc qua Sa-mon, tu than dat den 
Niet-ban. Cho nen, cac Ty-kheo, hay tu hanh mot phap, hay quang ba mot phap. Vi 
vay, nay cac Ty-kheo, hay hoc dieu nay." 



2 



Bay gio, cac Ty-kheo sau khi nghe nhung gi Phat day, hoan hy phung hanh. 
(Pham Thap Niem) 

6_ Due Phat luon co ba than la Phap Than (Dharma-kaya), Bao Than 
(Sambhoga-kaya), Hoa Than (Nirmana-kaya). Trong do Bao Than lai duoc chia ra 
lam hai loai than la: Tu Tho Dung Phap Than (Svasambhoda-dharma-kaya: Than tu 
tho dung niem vui cua Phap), Tha Tho Dung Phap Than (Parasambhoda-dharma- 
kaya: Than ung hien 10 Dia de gia tri cho chung Bo Tat, giup cho ho tu Noi Chung 
duoc Phap Than) va tu quan diem Bao Than nay da xay dung nen tin nguong A Di Da 

Sau nay nham pho cap hoa Phat Giao tdi nhieu lop nguoi khac nhau, nen xay 
dung mot so tinh chat thanh cac danh hieu Phat va canh gidi Cue Lac. 

.) Tinh chat bat tu duoc Phat hoa thanh Cam Lo Phat (Amrta-buddha:vi Phat 

bat tu) 

.) Tinh chat vo luong duoc Phat hoa thanh V6 Luong Phat (Amita-buddha) 
.) Tinh chat tho menh vo luong duoc Phat hoa thanh V6 Luong Tho Phat 
(Amitayus-buddha) 

.) Tinh chat anh sang vo luong duoc Phat hoa thanh Vo Luong Quang Phat 
(Amitabha-buddha) 

.) Tinh chat trong sach duoc Phat hoa thanh Thanh Tinh Phat (Visuddha- 
buddha). 

.) Niet Ban (Nirvana) duoc bieu thi qua The Gidi Cue Lac la canh gidi cua 
nhung Tarn Thuc thanh tinh giai thoat va la canh gidi trang nghiem xinh dep, khong co 
cac dudng ac, an vui, hoa binh, tot lanh, binh dang tuyet doi. 

_ Trong thoi ky phat trien Kinh Dien Dai Thua tai An Do thi tin nguong A Di Da 
duoc nhan biet sdm nhat qua ban Kinh A Di Da Co Am Thanh Vuong Da La Ni 
(Amrta-dundubhisvara-raja-dharam-sutra) vi dac trung cua Kinh nay la gidi thieu 
nhung quan he than thich cua Due Phat A Di Da (Amrta-buddha) hoan toan theo 
khuon mau quan he than thich cua Due Phat Thich Ca (Sakya-muni-buddha), vi trong 
coi Tinh Do ay co ca De Ba Dat Da la Tich Tinh vdi Ma Vuong Vo Thang. 

"Due Nhu Lai ung Chinh Bien Tri co quoc tho, hieu la Thanh Thai. Due Thanh 
Vuang cu tru tai cdi thanh cao rong muoi ngdn do tudn, a trong trdn day giong Sat 
Lai. Due Phat A Di Da co cha ten la Nguyet Thirffng Chuyen Ludn Thanh Virffng, 
me ten la Thu Thang Dieu Nhan, de tu phung su ten la Vo Cdu Xirng, de tu Tri Tue 

•\ \ r r 

ten Id Hien Quang, Than Tue Tinh Tien ten la Dai Hoa. Luc bay gia Ma Vuang ten Id 
Vo Thang, co De Ba Dat Da ten Id Tich Tinh. Due Phat A Di Da ciing vai Dai Ty 
Khuu gom sau ngdn nguai. 

Neu co nguai tho tri Danh Hieu cua Due Phat ay, tarn y ben chac, ghi nha chang 
quen, muai ngdy muai dim trie bo tan loan, tinh tien tu tap Niem Phat Tarn Muoi, biet 
Due Nhu Lai ay ludn tru a The Giai An Lac, ghi nha tuang tue dung de doqn tuyet, tho 
tri doc tung Co Am Thanh Vuang Da La Ni nay muai ngdy muai dim, sau Thai 
chuyin niem, tho tri doc tung, cui nam voc sat dat li kinh Due Phat ay, chinh niem bin 
chac diu trie tan loan. Niu co thi khiin Tarn niem niem chang diet thi trong muai ngdy 
at duac nhin thdy Due Phat A Di Da ay va nhin thdy Nhu Lai a muai phuang Thi Giai 
vai cdi cu tru. Chi trie nguai Don Can, chuang nqng... vai chut Thai nay thi chang thi 
nhin thdy duac. Tat ca viic Thiin thdy diu hoi huang, nguyin duac sinh vi Thi Giai 
An Lac. Ngay luc lam chung thi Due Phat A Di Da vai cac Dai Chung hien ra truac 
mat nguai ay an ui, xung thiin, tue thai nguai do sinh vui thich, an thanh thdm sau. 
Dung nhan duyin ay, nha uac nguyin kia nin tim duac vang sinh ". 



3 



Nhu vay The Gioi nay van con co su quyen ru cua toi ac va hi than. Vi le nay ly 
tuong Tinh Do duoc cai thien dan dan va tro thanh The Gioi khong he nghe den ten 
cua ba neo ac (Dia Nguc, Quy doi, Sue Sinh) va la The Gioi khong co kho dau, khong 
co sinh gia benh chet, luon duoc tho huong niem Phuoc Lac vo bien qua cac kinh ban 
Phat Thuyet V6 Luong Tho Kinh (Dai Ban A Di Da Kinh), Phat Thuyet V6 Luong 
Thanh Tinh Binh Dang Giac Kinh, Phat Thuyet A Di Da Tam Gia Tam Phat Tat 
Lau Phat Dan Qua Do Nhan Dao Kinh, Phat Thuyet Dai Thira V6 Luong Tho 
Trang Nghiem Kinh, Phat Thuyet Dai A Di Da Kinh, Phat Thuyet A Di Da Kinh 
(Tieu Ban A Di Da Kinh), Xung Tan Tinh Do Phat Nhiep Tho Kinh, Phat Thuyet 
Quan V6 Luong Tho Phat Kinh (Theo mot so Hoc Gia thi Kinh nay co nguon gdc 
ben ngodi nuoc An Do) .... dong thoi tin nguong A Di Da con duoc minh hoa rai rac 
trong mot so Kinh ban Dai Thua khac. 

Hien nay trong Dai Tang Kinh ghi nhan Kinh Luan noi ve Due Phat A Di Da hay 
The Gioi Cue Lac co rat nhieu, khoang hon hai tram Bo.... 

Rieng ba ban Kinh V6 Luong Tho Kinh (Dai Ban A Di Da Kinh), A Di Da 
Kinh (Tieu Ban A Di Da Kinh) va Quan V6 Luong Tho Phat Kinh duoc goi chung 
la ba Kinh Tinh Do da tao thanh nen tang hinh thanh Tinh Do Tong 

Tuy duoc xuat phat tu An Do, nhung tin nguong A Di Da van khong duoc phat 
trien manh me tren dat An va doi den khi luu truyen qua cac nuoc khac thi tin nguong 
nay moi duoc cung co Ion manh. 

Ngay nay tai cac nuoc Tay Tang, Trung Hoa, Nhat Ban, Dai Han, Viet Nam... tin 
nguong A Di Da duoc su ung ho manh me. Dai da so tin do Phat Giao Bac Truyen 
luon giu vung niem tin, thuc hanh: tung Kinh, tri CM, Quan Tuang, niem Hong 

Danh Phat ADi Da nguyen duoc sinh ve The Gioi Cue Lac (SukhavatI) la mot The 

Gioi khong co kho dau, khong co sinh gia benh chet va duoc tho huong niem Phuoc 
Lac vo bien. 

Do cac Phap tu cua Phat Giao Viet Nam thuong duoc bao ham trong ca ba 
phuong phap Thien, Tinh, Mat va Tin Nguong A Di Da that su dap ung day du tinh 
than tren. Cho nen trong thoi gian trudc, voi uoc nguyen gop chut cong sue cho su 
phat trien cua Phat Giao Viet Nam, dudi su huong dan cua Thay Thich Quang Tri, toi 
co gang suu tam, phien dich va ghi chep lai mot so Kinh Ban lien quan den tin nguong 
A Di Da trong Mat Giao va duoc duoc an hanh vao nam 2009. 

Nay do su yeu cau mot ban dong tu muon nam vung hon ve Phap tu cua Due Phat 
A Di Da, cho nen toi co gang suu tap them mot so Ton Tuong, soan dich them mot so 
Kinh Ban co lien quan true tiep den Phap tu nay nham giup cho nguoi doc co the 
nghien cuu de dang hon. 

Moi Cong Due co duoc trong tap ghi chep nay, con xin kinh dang len huong linh 
cua Than Phu (Nguyen Vfl Nhan) va Than Mau (Vfl Thi Ni) la hai bac an nhan dau 
tien cua con. 

Con cung xin hoi huong moi Cong Due co duoc den cac Thay Thich Quang Tri, 
Thich Phap Quang la cac bac Thay luon theo doi, ho tro va thuc day con nghien cuu 
Mat Giao cho chinh dung. 

Toi xin chan thanh cam on em Mat Tri (Tong Phuoc Khai) da ho tro nhieu tai 
lieu, bai dich ve Phap A Di Da (hinh anh, tu lieu Han Van, Phan Van), em Dieu Ly 
(Nguyen Thi Mong Ly), cac con toi da danh mot so Kinh Ban va scan hinh anh de 
giup toi hoan thanh tap ghi chep nay 

Toi xin chan thanh cam ta nhom Phat Tu cua thay Phap Quang 6 Texas va nhom 
Phat Tu cua Dao Trang Pho Do da ho tro phan vat chat cho toi trong thoi gian soan 
dich va ghi chep lai cac Kinh Ban nay 



4 



Toi cung xin cam an nguai ban duong Ngoc Hieu (Vu Thi Thanh Ha) da cam 
chiu moi kho khan trong cuoc song de ho tro cho toi vung budc tren con duong tim 
hieu Phat Phap. 

Nguyen xin Tarn Bao va cac vi Ho Phap hay ban rai Than Luc giup cho con voi 
tat ca chung sinh tranh duoc moi loi lam va mau chong thuc chung duoc Chinh Phap 
Giai Thoat cua Dang Phat Da. 

Mua Ha nam Giap Ngo (2014) 
Huyen Thanh (Nguyen Vfl Tai) kinh ghi 



5 



HONG DANH A DI DA 



Thoat tien Hong Danh A Di Da duoc ghi nhan qua ten Phan la Amrta co nghia 
den la bat tie, nghia bong la Cam Lo va Hong Danh nay da duoc ghi nhan rat nhieu 
trong cac Da La Ni cua Mat Giao. Lai do hien bay dac tinh Truong Tho bang each 
dung nuoc Cam Lo (Amrta), khi uong vao thi chang gia chang chet, nen duoc ton la 
Cam Lo Virong (Amrta-raja), hoac Cam Lo Virong Nhir Lai (Amrta-raja-Tathagata), 
Cam Lo Dai Minh Virong (Amrta-maha-vidya-raja) hay Kim Cirong Cam Lo Than 
(Vajra-amrta-kaya). Do cac danh hieu nay ma Due Phat A Di Da duoc ghi nhan la mot 
trong cac Ban Ton Dien Menh Truong Tho. 

Sau nay Hong Danh A Di Da duoc ghi nhan qua ten phan la Amita nghia la: V6 
Lnong va duoc xung la V6 Lnong Phat (Amita-buddha: bieu thi cho nhan each Giac 
Ngo cua Tri Tue va Tu Bi khong co cung tan). Tu y nghia V6 Luong nay cho nen A 
Di Da Phat duoc dich y la V6 Lnong Thanh Tinh Phat (Amita- suddha-buddha: bieu 
thi cho su Thanh Tinh khong co cung tan dut han moi bon nho phien nao), V6 Lnong 
Quang Phat (Amitabha-buddha: bieu thi cho Tri Tue giai thoat), V6 Lnong Tho Phat 
(Amitayus-buddha: bieu thi cho Dai Dinh giai thoat). 

Y nghia cua V6 Lnong (Amita) chinh la khong the tinh toan duoc, rong Ion vo 
tan.... o trong Mat Giao la Ton Chu 6 Phuong Tay trong ngu phuong Phat, 6 Thai Tang 
Gidi thi co ten la V6 Lnong Tho (Amitayus), 6 Kim Cuong Gioi thi duoc goi la V6 
Lnong Quang (Amitabha).... dai bieu cho Tri Phuong Tien cua Dai Nhat Nhir Lai 
(Vairocana-tathagata), cung tuc la Dieu Quan Sat Tri. Tinh cua Tri ay chang sinh 
chang diet, ben trong thi chieu soi thuc tuong cua cac Phap, ben ngoai thi chieu soi can 
co cua chung sinh, Due ay la V6 Luong V6 Bien, loi ich cho tat ca chung sinh. 

Dai Nhat Kinh So noi rang: "Chung sinh gioi thi khong co cung tan, phuong 
tien Dai Bi cua chu Phat cung khong co cung tan, cho nen goi la Dai V6 Lirong Tho". 

Tu cac y nghia nay, Tang Truyen Phat Giao da dem mot than cua Due Phat A 
Di Da phan biet thanh hai Ton Phat V6 Lirong Quang va V6 Luong Tho (hoac xung 
la Truong Tho Phat) de cung phung, dong thoi ghi nhan A Di Da Phat (Amita- 
buddha) la Phap Than (Dharma-kaya), V6 Luong Tho Phat (Amitayus-buddha) la 
Bao Than (Sambhoga-kaya) va V6 Luong Quang Phat (Amitabha-buddha) la U*ng 
Hoa Than (Nirmana-kaya). 

Kinh V6 Luong Tho ghi nhan 12 Hong Danh cua Due Phat A Di Da la: 

1_ V6 Luong Quang 

2_ V6 Bien Quang 

3_ V6 Ngai Quang 

4_ V6 Doi Quang 

5_ Diem Vuong Quang 

6_ Thanh Tinh Quang 

7_ Hoan Hy Quang 

8_ Tri tue Quang 

9_ Bat Doan Quang 

10_ Nan Tu Quang 

1 1_ V6 Xung Quang 

\2_ Sieu Nhat Nguyet Quang 



6 



Kinh V6 Lirong Tho Trang Nghiem ghi nhan 13 Hong Danh la: 

1_ V6 Luang Quang 

2_ V6 Ngai Quang 

3_ Thuong Chieu Quang 

4_ Bat Khong Quang 

5_ Lai Ich Quang 

6_ Ai Lac Quang 

7_ An On Quang 

8_ Giai Thoat Quang 

9_ V6 Dang Quang 

10_ Bat Tu Nghi Quang 

1 1_ Qua Nhat Nguyet Quang 

12_ Boat Nhat Thiet The Gian Quang 

13_ V6 Cau Thanh Tinh Quang 

Kinh Dai Bao Tich 17_18 ghi nhan 15 Hong Danh la: 

1_ V6 Luang Quang 

2_ V6 Bien Quang 

3_ V6 Truoc Quang 

4_ V6 Ngai Quang 

5_ Chieu Vuong Quang 

6_ Doan Nghiem Quang 

7_ Ai Quang 

8_ Hy Quang 

9_ Kha Kien Quang 

10_ Bat Tu Nghi Quang 

1 1_ V6 Dang Quang 

12_ Bat Kha Xung Luang Quang 

13_ Anh Te Nhat Quang 

14_ Anh Te Nguyet Quang 

15_ Yem Doat Nhat Nguyet Quang 

Kinh Sukhavatl-vyuha ghi nhan 19 Hong Danh la: 

1_ V6 Luang Quang (Amitabha) 

2_ V6 Luang Quang Minh (Amita-prabha) 

3_ V6 Luang Minh (Amita-prabhasa) 

4_ V6 Doi Chieu Quang (Asamapta-prabha) 

5_ V6 Truoc Quang (Asanghata-prabha) 

6_ Diem Vuong Quang (Prabhasikhotsrsta-prabha) 

7_ Thien Chau Quang (Sadivya-mani-prabha) 

8_ V6 Ngai Quang Minh Nhiem Quang (Apratihata-rasmi-raga-prabha) 

9_ My Quang (Rajanlya-prabha) 

10_ Ai Quang (Premamya-prabha) 

1 1_ Hy Quang (Pramodanlya-prabha) 

12_ Tu Quang (Samgamamya-prabha) 

13_ An On Quang (Uposanlya-prabha) 

14_ Bat Doan Quang (Nibandhanlya-prabha) 

1 5_ Cue Tinh Tien Quang (AtivTrya-prabha) 

16_ V6 Dang Quang (Atulya-prabha) 



7 



17 _ Sieu Nhan Vuong Chinh Kien Vuong Quang (Abhibhuya-narendra- 
maunayendra-prabha) 

18_ Khiic Ap Tinh Man Nguyet Nhat Quang (Sramtasamcayendu-surya- 
j ihmlkarana-prabha) 

19_ Khiic Ap Sieu Ho The -Nhan Da La-Pham Thien-Tinh Cu-Dai Tu Tai-Nhat 
Thiet Quang (Abhibhuya-lokapala-sakra-brahma-suddhavasa-mahesvara-sarvadeva- 
j ihmlkarana-prabha) 

Tang Ban ghi nhan 19 Hong Danh la: 

1_ V6 Luong Quang 

2_ V6 Luong Chieu 

3_ V6 Doi Quang 

4_ V6 Trudc Quang 

5_ V6 Ngai Quang 

6_ Thuong Phong Quang 

7_ Thien Chau Quang 

8_ V6 Ngai Quang Minh Vuong Quang 

9_ Thanh Ai Quang 

10_ Hoan Hy Quang 

1 1_ Toi Thang Hoan Hy Quang 

12_ Thoa Man Quang 

13_ Kha Kien Quang 

14_ Hoa Hiep Quang 

15_ Bat Kha Tu Nghi Quang 

16_ V6 Dang Quang 

17_ Khiic Ap Nhan Vuong Thien Vuong Quang 
18_ Khiic Ap Nhat Nguyet Linh Am Muoi Quang 

19 _ Khiic Ap Ho The-Nhan Da La-Pham Thien-Tinh Cu-Dai Tu Tai-Nhat Thiet 
Thien-Linh Am Muoi Quang. 

Ngoai ra Diic A Di Da Phat con co ten goi la Ky Tho Menh V6 Luong, Quang 
Minh V6 Luong, Nang Ho Huu Chiing Sinh Vien Man V6 Luong Tho Menh, V6 
Luong Quang Minh. 

Phat Giao Tay Tang thuong xung tan Ngai qua Hong Danh A Di Da Thien 
(Amita-deva: V6 Luong Thien) va tri niem Tarn CM la "OM AMITA-DEVA HRlH" 

A Di Da Phat la Giao Chii ciia The Gioi Cue Lac (Sukha-vatI) 6 phuong Tay, 
dung Quan The Am va Dai The Chi lam hai vi Dai Bo Tat hau can. Trong do Bo Tat 
Quan The Am (Avalokitesvara) bieu thi cho Tir Bi, con Bo Tat Dai The Chi (Maha- 
sthamaprapta) bieu thi cho Tri Tue. 

Trong Kinh noi: Tho menh ciia Diic Phat ay voi nhan dan keo dai vo luong vo 
bien a tang ky kiep cho nen co ten la Di Da. 

Trong quoc tho Cue Lac, tho menh ciia chiing sinh la vo luong, Diic Phat Di Da 
cung co tho menh vo luong, boi vi the gioi Cue Lac la tarn Dai Bi ciia Phat A Di Da la 
noi thanh tuu ciia siic Dai Nguyen, la Phap Gioi chang the luan ban. 

The gioi Cue Lac ciia Diic Phat A Di Da la anh sang ciia vo luong, tho mang ciia 
vo luong, cho nen chiing sinh ciia the gioi Cue Lac ay co tho mang keo dai lien tuc 
chang diit, co the dung su bat doan do ma tu hanh. Tu hanh 6 the gioi Cue Lac co the 
dat duoc tinh nhat quan, cung 6 trong the gioi nay nhat dinh dat duoc thanh tuu. 

Tu Mat y tren de giang "Vo Lnong Tho" chang phai la toan bo tho menh lau dai 
ciia canh ben ngoai ma do la phuong dien Ly ciia the gioi Cue Lac. Tat ca chiing sinh 



8 



cuoi cung se thanh Phat, vien man Phat Qua. Ma sau khi vien man Phat Qua, tuc la an 
tru tai Thirong Tich Quang tuc la vinh vien an tru a canh giai V6 Luang Tho ciia coi 
Niet Ban yen tihh. 

Due Phat A Di Da va chiing sinh cua The Giai Ta Ba (Saha-loka-dhatu) nay rat 
la co duyen nen co the trg giup cho chiing ta thanh tuu canh giai cua V6 Luang Tho. 

Trong Kinh Phat thuong de cap den moi vi Phat Da co tho menh ngang bang mot 
ngan kiep nham giai thich moi loai deu co thai gian dai ngan, Do la each noi de lam ro 
y tren. Nhung dem Mat Y tren de noi thi tuoi tho cua Due Phat khong the dem thai 
gian dai ngan ma noi la Niet Ban (Nirvana), tuc la Thuong Tich Quang hay phong toa 
anh sang, hay Xuat u ng boi vi co nhan co duyen cho nen cung co the noi la V6 Gian 
V6 Lnffng Tho. 

Theo Tang truyen Phat Giao, trong The Gioi Sa Ba (Saha-loka-dhatu): chu Phat, 
Bo Tat luon hien bay tram ngan loai phuong thuc chang dong, dem den loi ich cho 
chiing sinh, trong do Tho Menh va Trf Tue la hai dieu rat trong yeu. Doi voi nguoi 
dai, neu khong co manh khoe song lau at khong co Phap thanh tuu su nghiep ay va 
nguoi tu hanh cung khong co Phap tu hanh vien man. Do V6 Lnong Tho Phat (hay 
Trirong Tho Phat) co Due dac biet la hay giup cho chiing sinh tang truong Tri Tue 
Phuoc Diic va Tho Menh nen duoc ton xung la mot trong ba Ton truong tho. Nguoi tu 
theo Phap nay hay tranh duoc cai chet dot ngot khong diing thai, diet toi song lau, 
thanh tuu su bat tii.... cho nen V6 Lnong Tho Phat (hay Trirong Tho Phat) duoc 
xem la Tong Tap ciia chu Phat va duoc xem la Ban Ton trong yeu phi thuong trong 
Phat Giao, chang phan biet Hien Mat 

Y theo Kinh Quan V6 Lirong Tho noi: Khi con o Nhan Dia, Ngai la vi Ty Khuu 
Phap Tang thai a truac Due Phat The Ty Tai Virong (Lokesvara-raja) phat khoi Tarn 
V6 Thuong Dao, dung 48 Hoang Nguyen the nguyen xay dung The Gioi Cyc Lac 
(Sukha-vatI) rat trang nghiem khong the sanh o trong coi Phat ciia muoi phuong, sieng 
nang tu tap Bo Tat Dao ma thanh Phat. 

A Di Da Phat co Bi Nguyen rong Ion, Tam Tir sau xa ma Phap Mon Niem Phat 
ay lai don gian de hanh nen trong Phat Giao Dai Thua, Diic Phat A Di Da chiem dia vi 
rat trong yeu. Tai cac quoc gia tin nguong Dai Thua co rat nhieu nguoi tin theo. Trung 
Quoc co dai co noi Phap: "Nhd nha A Di Da, cua cwa Quan The Am " chinh la su pho 
bien luu truyen tin nguong A Di Da. 



9 



bAn sinh cua DLTC PHAT a di dA 



_ Kinh Bi Hoa, Pham Dai Thi co ghi: "Trong doi qua khu each thai cua Due 
Phat Thich Ca Mau Ni rat lau xa, co vi Chuyen Luan Vuang ten la V6 Tranh Niem 
(Aranemin). Luc do co vi Dai Than thuoc dong Ba La Mon ten la Bao Hai (Ratna- 
sagara), vi nay co mot nguoi con xuat gia va tu thanh Dao, hieu la Bao Tang Nhir Lai 
(Ratna-garbha). Khi Due Bao Tang Nhu Lai den thanh pho A Chau La (Anjura) thi 
vua V6 Tranh Niem va cac vuang tu da den cung duong ba thang. Sau khi duoc Bao 
Hai khuyen phat Tarn Bo De vuot qua bien kho cuu do chung sinh thi due vua V6 
Tranh Niem da phat nguyen va duoc Due Bao Tang Nhu Lai an chung se thanh Phat 
ten la A Di Da tai quoc do Cyc Lac 6 phuong Tay" 

_ Kinh V6 Lirong Tho ghi chep rang: "Vao thai qua khu each day rat lau, co mot 
Due Phat ten la The Ty Tai Virong (Lokesvara-raja) xuat hien 6 doi noi phap, luc do 
co mot vi Chuyen Luan Thanh Vuong phat tarn xuat gia, ten la Ty Kheo Phap Tang 
(Dharma-kara: Tac Phap, hoac Phap Tich). Ty Kheo Phap Tang 6 trade Due Phat The 
tu Tai Vuong, phat khoi Dao Tarn V6 Thuong dung bon muoi tarn dai nguyen, the 
nguyen gom het thay su Trang Nghiem cua Phap Gioi Tinh Tho vao coi do de hinh 
thanh The Gioi Cue Lac, tu tap Dao Bo Tat ma thanh Phat. Sue nguyen can ban la hy 
vong trong muoi phuong coi Phat thi Cue Lac Tinh Tho la thu thang nhat, vi dieu nhat. 
Do do Due Phat The Tu Tai Vuong vi Ty Kheo Phap Tang ma noi hai tram muoi trieu 
coi Phat. Ty Kheo Phap Tang dem mot so coi Phat lam tu lieu, tuyen chon mot so noi 
thu thang vi dieu cua coi Phat, xay dung thanh ban do xanh (Lam do) Tinh Tho cua 
minh. Ty Kheo Phap Tang phat nguyen Thu Thang nay tu hoc Sau Ba La Mat, cuoi 
cung vien man thanh Phat ten la A Di Da" 

Due A Di Da thanh Phat cho den nay da hon muoi kiep. Quoc tho do bay Bau tao 
thanh, khong co Nui, Bien, Song, H6....thuan nhat bang phang. Cung chang co ba loai 
Ac Dao, Quy Than. Chung sinh deu la Bo Tat, La Han, tho mang vo luong, thuc an 
uong cung tu nhien hien ra. Vang sinh 6 coi Phat A Di Da hoa sinh trong hoa sen o ao 
bau, dien mao doan trang khong the sanh kip, The Gioi Cue Lac co Phap Hy V6 
Luong V6 Bien Trang Nghiem, deu la noi thanh tuu cua sue dai nguyen Di Da. 

Tai Dai Hung Bao Dien trong Tu Vien Phat Giao 6 Trang Quoc thuong cung 
phung Tuong Phat cua ba Ton dai bieu cho ba The Gioi khac nhau 6 Dong, Tay va 
chinh giua. Tuc la Hoanh Tam The, hoac xung la Tam Bao Phat, Tam Phirong 
Phat. Trong tao hinh nay thi A Di Da Phat duoc an tri 6 ben phai cua Due Phat Thich 
Ca Mau Ni, ngoi Kiet Gia tren dai sen, hai tay ket Dinh An, ngua long ban tay dat 
chong len nhau tren ban chan, trong long ban tay lai co mot toa dai sen bieu thi cho y 
"Tiep dan chung sinh vdng sinh ve Tay Phuong Cue Lac Tinh Tho, hoa sinh a trong 
hoa sen " 



10 



HINH Tl/ONG CUA BlTC PHAT A DI DA 



Trong Thap Luc Quan Phap ciia Kinh Quan V6 Luang Tho chii yeu la Quan 
tuong The Giai Cue Lac va Due Phat A Di Da, trong Kinh van mieu ta noi Than 
Tuong ciia Due Phat A Di Da: Than ciia Phat V6 Luang Tho nhu tram ngan van uc sac 
vang rong Diem Phu Dan Trai Da Ma (Yama), than Phat cao sau muoi van uc Na Do 
Tha Hang Ha Sa Do Tuan, Bach Hao (Urna: soi long may trang) giua hai long may 
(Tarn tinh) xoay ben phai uyen chuyen nhu nam toa nui Tu Di, mat Phat nhu bon bien 
Ion xanh biec , trong trang ro rang, cac 16 chan long noi than Phat phong toa anh sang 
nhu nui Tu Di. Vien Quang (hao quang tron) ciia Phat ay nhu tram uc ba ngan Dai 
Thien The Gioi. Trong Vien Quang ay co tram uc Na Do Tha Hang Ha Sa Hoa Phat. 
Moi moi Hoa Phat cung co (long nhieu vo so Hoa Bo Tat lam Thi Gia. 

Than Phat V6 Luong Tho co tarn van bon ngan Tuong tot. trong moi moi 
Tuong tot con co tarn van bon ngan Quang Minh, moi moi Quang Minh chieu khap 
Thap Phuong The Gioi, nhiep lay chiing sinh niem Phat chang bo sot. Quang Minh, 
tuong tot va Hoa Phat ay chang the noi du het. 

Do la giai thich noi dung ciia Quan tuong hinh tuong Phat V6 Luong Tho, trong 
do Phat A Di Da co than cao, Tuong, Bach Hao, mat Phat, cac 16 chan long, dac biet la 
tu trong cac 16 chan long phong ra nguon anh sang bat kha tu nghi, va lai Phat A Di Da 
cung co day du Hoa Phat, Hoa B6 Tat va bon muoi tarn ngan Chung Tuong. 

Hinh tuong tren The Gian ciia Due Phat A Di Da thuong la ngoi xep bang 
theo tu the Kiet Gia Kim Cuong ngay ngan, tay ket Dinh An, tiic la ban tay trai nam 
ngiia de 6 tren ron, ban tay phai nam ngiia dat chong len tay trai, hai dau ngon tay cai 
hoi dinh vao nhau. An nay cung la A Di Da Nhir Lai An, khien cho tat ca cuong loan 
vong niem deu duoc ngung dirt, lam cho tarn chii vao mot canh gioi, vao Cue Lac ciia 
Tarn Muoi la An Tuong T6i Thang bac nhat. 




Ngoai tuong Phat A Di Da voi tu the ngoi, cung co lam tuong Phat A Di Da 
dung voi An Tiep Dan 



11 



Bo Tat quyen thuoc ciia Due Phat A Di Da rat pho bien thuong la hai vi Dai Si 
Quan The Am Bo Tat (Avalokite 1 svara) va Dai The Chi Bo Tat (Maha-sthama- 
prapta), hai vi do di theo Due Phat A Di Da O The Gidi Cyc Lac (Sukha-vatT) de giao 
hoa Chung Sinh, cung d trong The Gioi Ta Ba dung Dai Bi Cuu Do tat ca chiing sinh, 
giup do cho Due Phat A Di Da khien cho chiing sinh co the phat nguyen thanh tinh 
Vang Sinh Tinh Tho Cue Lac. Liic menh chung se tiep dan hanh nhan ve coi Tinh Do. 
Nhan Gian thuong thuong tao tuong Due Phat A Di Da o chinh giua, ben phai la Quan 
The Am Bo Tat, ben trai la Dai The Chi Bo Tat, hinh thanh Tay Phircng Tam Thanh 
hoac xung la Di Da Tam Ton. 



12 




Mat Giao lay Tang con tho phung Ton Tuong Tam Thanh voi Due Phat V6 
Liro"ng Tho (Amitayus) o chinh giua, ben phai la Kim Cuxmg Thu Bo Tat (Vajra- 
pani: Kim Cuong Thu la tuong phan no cua Bo Tat Dai The Chi) bieu thi cho Tri Tue, 
ben trai la Lien Hoa Thu Bo Tat (Padma-pani, tue Quan Am Bo Tat) bieu thi cho Tu 
Bi 




13 




Due Phat A Di Da co bon vi Bo Tat theo hau la: Dia Tang (Ksiti-garbha), 
Quan Am (Avalokitesvara), Dai The Chi (Maha-sthamaprapta), Long Tho 
(Nagarjuna) va xung la A Di Da Ngu Phat tiep dan chiing sinh ve coi Cue Lac. 




14 



Ton hinh ciia 25 vi Bo Tat theo hau Due Phat A Di Da, tiep dan chiing sinh ve 
coi Cue Lac la: 

1_ Quan The Am Bo Tat (Avalokitesvara), chu chiing tu la A (£() 




2_ Dai The Chi Bo Tat (Maha-sthama-prapta), chu chung tu la Sam 




3_ Dirffc Vircmg Bo Tat (Bhaisaijya-raja), chu chung tu la Hum ) 




15 



4_ Dirffc Thirong Bo Tat (Bhaisaijya-samudgata), chu chiing tii la Am ( 




16 



7_ Sir Tu- Hong Bo Tat (Simha-nada), chu chiing tu la Vam ( {[ ) 




17 



10_ Dux Tang Bo Tat (Guna-garbha), chu chiing tii la Am (f{) 




18 



13_ Kim Circmg Tang Bo Tat (Vajra-garbha), chu chung tii la Hum ) 




14_ Sen Hai Tue Bo Tat (Giri-sagara-mati), chu chung tii la Hnh 




15_ Quang Minh Vircng Bo Tat (Rasmi-prabha-raja), chu chung tii la A (£() 




19 



16_ Hoa Nghiem Vircmg Bo Tat (Avatamsaka-raja), chu chung tu la Ah 




17_ Chung Bao Virong Bo Tat (Gana-ratna-raja), chu chiing tu la Trah 




18_ Nguyet Quang Vircng Bo Tat (Candra-prabha-raja), chu chiing tu la Va 




20 



19_ Nhat Chieu Vircng Bo Tat (Diva-kara-raja), chu chung tii la Ka (<fv) 




21 



22_ Dai Ty Tai Vinmg Bo Tat (Mahesvara-raja), chu chung tu la Ma (£() 




23_ Bach Tirong Vuxmg Bo Tat (Sukla-hasta-raja), chu chung tu la Ga (TX) 




24_ Dai Uy Dire Vircng Bo Tat (Maha-teja-raja), chu chung tii la Hum (^) 




22 



25_ V6 Bien Than Bo Tat (Ananta-kaya), chu chiing tu la A (£() 




23 



Ton hinh A Di Da vai cac chiing Thanh tiep dan chiing sinh ve coi Cue Lac la: 




Do hinh Tay Phuxmg Lien Tri Hai Hoi 




_ He Phai Hien Mat thirong tao dung Ton Tirong Phat A Di Da d chinh giua, 
hai ben co 8 vi Bo Tat theo hau la : Hir Khong Tang (Akasa-garbha), Pho Hien 
(Samanta-bhadra), Kim Cinrng Tat Doa (Vajra-satva) hay Kim Cinrng Tang (Vajra- 
garbha), Van Thu Sn Loi (ManjusrT), Trir Cai Chnong (Sarva-nlvarana-viskambhin), 
Dia Tang (Ksiti-garbha), Quan Am (Avalokitesvara), Di Lac (Maitreya) va xung la A 
DiDaCnuTon 




25 



He thong Mat Giao con ghi nhan Ton Tuong A Di Da Nhu Lai ngoi tren toa 
chim cong (Khong Tudc Toa) 




Tang Truyen Phat Giao ghi nhan Ton hinh cua V6 Lirong Tho Phat (hay 
Trirtrng Tho Phat) la: than mau hong, co mot cai dau, hai canh tay, toe cot thanh biii, 
doi mao bau ngu Phat, mac Thien Y, quan lua, than deo chau bau Anh Lac, day dii tat 
ca cac loai trang nghiem cua Bao Than Phat, hai tay de tren dau goi ket Dinh An, tren 
tay co binh bau Trirtrng Tho, trong binh bau hoac dat mot doa hoa Cat Tuong, hai 
chan ngoi xep bang tu the Kim Cuong tren vanh trang trong hoa sen. 




26 



Tay Tang ve Dirong Ca (Thang-ka) thuong dung Trirong Tho Phat, Dinh Ke 
Ton Thang Phat Mail, Bach Do Mau lam Trirong Tho Tam Ton (3 Ton Truong 
Tho), bon phirong la bon Sir Nghiep Khong Hanh Mau Tire (Tuc Tai), Tang (Tang 
Ich), Hoai (Kinh Ai), Tru (Giang Phuc) vay quanh... dung cau trieu tinh hoa ciia nam 
Dai: dat, nuoc, liia, gio, hu khong voi nhom Tho Menh, Phudc Due, Tri Tue. 




_Trong Thai Tang Gioi Man Da La (Garbha-dhatu-mandala) A Di Da diroc 
xnng goi la V6 Lirong Tho Nhu* Lai (Amitayus-tathagata) ngu o canh hoa phuong 
Tay bieu thi cho Tri Phuong Tien Pho Mon ciia Nhu Lai, la su tu hanh vien man dac 
duoc qua Due Tu Chung nen con goi la Chung Bo De. Lai duoc bieu hien cho Dieu 
Quan Sat Tri (Pratyave-ksana-jnana) la Tri kheo biet tudng chung tuong rieng ciia cac 
Phap ma khong he bi ngan chuyen, lai y theo rung loai can co ciia chiing Huu Tinh ma 
tu tai thuyet Phap giao hoa chiing sinh. Do do Dieu Quan Sat Tri duoc xem la Ung 
Hoa Phap Than (Nirmana-dharma-kaya) ciia Dai Nhat Nhu Lai la Than giao hoa 
nhiep tho Bo Tat So Dia, Nhi Thua, Pham Phu. 

Phuong Tay chii ve mua Thu la cho quy chung ciia van vat nen bieu thi cho Due 
ciia Met Ban (Nirvana) tuong ling voi su chung cue ciia Hanh Chiing. Diic V6 Luong 
Tho Nhu Lai co than mau vang choi la sac tu hanh vien man, nghia la chang the pha 
hoai, chuyen thirc thu* sau (Mano-vijnana:Y Thiic) thanh Dieu Quan Sat Tri la Diic 
ciia su noi Phap chat diit nghi ngo ciia Dai Nhat Nhu Lai. 



27 



Diic V6 Lirgng Tho Nhu Lai ket A Di Da Dinh An voi hai tay dem ngon tro noi 
ngon cai thanh hinh bau due, 3 ngon con lai dat chong len nhau bieu tuong cho 3 Dai 
(Dat, Nuoc, Liia) dung de chinh phuc 2 Phien Nao Ma la Tham, San, Si. . .con hinh bau 
due tuong trung cho Met Ban. Vi the Ngai con duoc duoc goi la Thanh Tinh Kim 
Circng 

Ton Hinh: Than hien mau do trang, tay ket A Di Da Dinh An, khoac ao mong, 
ngoi yen tren toa sen 




Chu chung tu la: AM (^) hay SAM 

Tarn Muoi Gia Hinh la hoa sen he no hay So Cat Lien Hoa 




Tuong An la: Lien Hoa Hop Chuong hay Lien Hoa Tang An: Con goi la Nhu 
Lai Tang An. Dua theo Khong Tarn Hop Chuong, bung tan 2 ngon vo danh, 2 ngon 
giua, 2 ngon tro nhu hoa sen 8 canh, bieu thi cho Due ham chua Dai Bi. 



28 




Hoac A Di Da Dinh An: 

Hai tay cai cheo nhau, duoi thang hai ngon cai cung cham dau ngon, dung thang 
long giua ciia hai ngon tro sao cho hai dau ngon tro cham ngon cai. Ngoai ra ngon lit, 
ngon vo danh, ngon giua tat ca sau ngon cai cung cheo nhau bam lot ngon cai va ngon 
tro. 




Chan Ngon la: 

NAMAH SAMANTA BUDDHANAM _ SAM SAH _ SVAHA 

_Trong Kim Cang Gioi Man Tra La (Vajra-dhatu-mandala) 
.) Tai Thanh Than Hoi (Karma) thi A Di Da Nhu Lai la Than Dang Giac cua 
Phap Binh Dang duoc tuon ra tu Dieu Quan Sat Tri (Pratyave-ksana-jnana) cua Dai 
Nhat Nhu* Lai (Vairocana-tathagata), tuong trung cho Tri Tue Pho Mon ciia tat ca 
Nhu Lai, kheo van dung phuong tien giao hoa tat ca chiing sinh mot each binh dang 

Do Due Phat Quan Ty Tai Vncng (Lokesvara-raja-buddha) gia tri cho nen Ngu 
Luan hay noi vo luong Phap Mon Tu Da La (Sutra: Khe Kinh). 

Trong Hoi nay thi A Di Da duoc xung goi la Vo Luffng Quang Nhu Lai 
(Amitabha-tathagata) la CM ciia Lien Hoa Bo (Padma-kulaya), bieu thi cho viec 
chuyen thuc thu 6 (Mano-vijnana: Y Thuc) thanh Dieu Quan Sat Tri va duoc xem la 
Tho Dung Tri Tue Than 

Ton Hinh: Than mau do, khoac ao kin vai phai, tay ket Di Da Dinh An 




Mat Hieu la: Thanh Tinh Kim Cuong, Dai Bi Kim Cuong 

Chij chung tu la: HRlH (^) 



29 



Tarn Muoi Gia Hinh la: Tren hoa sen de chay Ngu Co nam ngang, tren chay de 
chay Doc Co dung dung, tren dau chay co hoa sen he no 




Tudng An la: Di Da Dinh An 




Chan Ngon la: 

OM_ LOKESVARA-RAJA HRlH 

.) Tai Tam Muoi Gia Hoi (Samaya) thi A Di Da Nhu Lai co chu chung tii la: 
HRlH (4Dt) 

Tam Muoi Gia Hinh la: Tren hoa sen de chay Ngu Co nam ngang, tren chay de 
chay Doc Co dung dung, tren dau chay co hoa sen he no. Bieu thi cho Nhat Thiet 
Nhir Lai Tam Ma Dia Tri. Do moi phat tam lien hay chuyen banh xe phap Bien V6 
Ngon Thuyet, Ly khong co bo me, noi thau nhiep cua Ngir Bo hay khien cho chung 
sanh thong minh loi tri. Day la cho nhiep cua Phap Bo (Dharma-kulaya) o phuong 
Tay, tuc la Dieu Quan Sat Tri (Pratyaveksana-jnana). 




Tuong An la:Hai tay tac Ngoai Phoc, duoi hai ngon giua cung vin nhau nhu hinh 
hoa sen 




Chan Ngon la: 

VAJRA- JNANA _ HRlH 

.) Tai Vi Te Hoi (Suksma) thi A Di Da Nhu Lai co chu chung tu la: HRlH (^:) 
Ton Hinh: Dai luge dong voi Thanh Than Hoi 



30 



Chan Ngon la: 

OM_ VAJRA-DHARMA SUKSMA- JNANA-SAMAYA HUM 

.) Tai Cung Dircrng Hoi (Piija) thi A Di Da Nhir Lai co chu chiing tii la: HRlH 

Ton Hinh: Dai luge dong voi Thanh Than Hoi. 




Tuong An la: Di Da Dinh An. 




Chan Ngon la: 

OM_ SARVA-TATHAGATA VAJRA-DHARMA ANUTTARA-PUJA 
SPHARANA SAMAYE HUM 

.)Tai Giang Tam The Yet Ma Hoi (Trailokya-vijaya-karma) thi A Di Da Nhir 
Lai co chu chung tu la: LO (qF) 

Ton Hinh: Khoac kin vai, hai tay nam Kim Cuong Quyen, giao cheo nhau d 
trudc nguc. 



31 



Tarn Muoi Gia Hinh la: Chay Ngu Co nam ngang tren hoa sen, tren chay co mot 
chay Doc Co dung dung, tren dau chay co hoa sen no ro. 




Chan Ngon la: 

OM_ LOKESVARA LO 

.)Tai Giang Tam The Tam Muoi Gia Hoi (Trailokya-vijaya-samaya) thi A Di 
Da Nhu Lai co chu chung tu la: YA ( £( ) 

Tam Muoi Gia Hinh la: Chay Ngu Co nam ngang tren hoa sen, tren chay co mot 
chay Doc Co dung dung, tren dau chay co hoa sen no ro. Bieu thi cho Nhat Thiet Nhir 
Lai Tam Ma Dia Tri. Do moi phat tam lien hay chuyen banh xe phap Bien V6 Ngon 
Thuyet, Ly khong co bo me, noi thau nhiep cua Ngir Bo hay khien cho chung sanh 
thong minh loi tri. Day la cho nhiep cua Phap Bo (Dharma-kulaya) 6 phuong Tay, tuc 
la Dieu Quan Sat Tri (Pratyaveksana-jnana). 




Chan Ngon la: 

OM_ DHARMA-SATVA KRODHA- JNANA-SAMAYE HUM 



32 



*) Cac Chan Ngon, Than Chu, Thu An thong dung cua Due A Di Da Nhu Lai la: 
TamChu: 

OM_ AMITABHA_ HRlH 

Tieu Chii: 
OM_ AMRTA TEJE HARA HUM 

Vang Sinh Chu: 

ts* n*T** as* as* ec^fr 

tot <wr aer*vT w 

NAMO AMITABHAYA TATHAGATAYA 

TADYATHA: AMRTODBHAVE AMRTA-SIDDHAMBHAVE _ AMRTA- 
VIKRANTE _ AMRTA- VIKRANTA GAMINE _ GAGANA KlRTTI KARE 
SVAHA 

_ Vang Sinh Chu (ban khac) 

fsefasT^sasf*** as* as* 

NAMO AMITABHAYA TATHAGATAYA 

TADYATHA: AMRTODBHAVE AMRTA-SAMBHAVE _ AMRTA- 
VIKRANTE _ AMRTA- VIKRANTA GAMINE _ GAGANA KlRTTI KARE 
SVAHA 

_ Dai Chu (Thap Cam L6 Chu): 

ts^ 7 as* asfn* nitm 

a*K nm nm m 

namo ratnatrayaya 

namah arya amitabhaya tathagataya arhate 
samyaksambuddhAya 

tadyatha: om_ amrte, amrtodbhave, amrta sambhave, 
amrtagarbhe, amrta siddhe, amrta teje, amrta vikrante, 
amrta vikranta gamine, amrta gagana klrtti kare, amrta 
dundubhisvare , sarva artha sadhane, sarva karma klesa 
ksayam kare svaha 

1 ADiDaDinhAn: 

— 

Hai tay cai cheo nhau, duoi thang hai ngon cai cung cham dau ngon, dung thang 
long giua cua hai ngon tro sao cho hai dau ngon tro cham ngon cai. Ngoai ra ngon lit, 
ngon vo danh, ngon giua tat ca sau ngon cai cung cheo nhau bam lot ngon cai va ngon 
tro. 



33 



An nay bieu thi cho y nghia: "Chung sinh trong sdu neo hien duac bon Tri Bo 
Be ". Nhu the khi danh ma An nay tuc la An Thuyet Phap cua Hoa Tha Mon. O long 
ban tay, Phong (ngon tro) hoa voi dinh dau cua Khong (ngon cai) la the mo bay, Phong 
(ngon tro) co cong nang mo hoa, Phong (ngon tro) trong Khong (ngon cai) la y nghia 
cd du tu tqi tu ddc 

Lai hai do Thien (ngon cai) Tien (ngon tro) duoc vi du cho nghia co nuoi duang 
Thien Dinh, la hieu ro su can thiet de dung manh tang truong Tarn Sen cua Phat Tinh 
nen khien Thien (ngon cai),Tien (ngon tro) cung hop nhau, tuc lam An nay. 

2 A Di Da Phat Can Ban An: 

• 

Day la Thu An ma Due Phat A Di Da da ket trong Tarn Muoi Gia Hoi cua Kim 
Cuong Gidi. Hai tay tac Ngoai Phoc, dung dung hai ngon giua cung tru nhau, hai ngon 
cai cung cai cheo nhau nhu dang canh sen. 




Ngoai Phoc la nghia Sinh Tu ket buoc, con hoa sen bieu thi cho Phat Tinh von co 
cua chiing sinh, hai co tay gio len nhu xem xet Ngu Co, dung dung hai canh tay tuc la 
Doc Co. Tarn ngon tay cua Ngoai Phoc tuc chi hoa sen tarn canh, canh sen cua ngon 
giua bieu thi cho Ban Ton, Ngu Co ben dudi canh tay la su binh dang cua muoi Gioi 
gom nam Pham, nam Thanh; bieu thi cho Ly Pham Thanh chang hai. 

Chan Ngon la: Thap Cam Lo Chu. 

3 A Di Da Phat Cnu Pham An: 

• 

Cuu Pham An tuc la chin loai An Tuong tu Thuong Pham Thuong Sinh cho den 
Ha Pham Ha Sinh. Lai xung la Vang Sinh Cuu Pham an. 

Can cu vao each noi cua Cuu Pham Vang Sinh trong Kinh V6 Lirong Tho: Y 
theo Nghiep Toi tu hanh cua nguoi tu Niem Phat (Niem Phat Hanh Gia) thoi chia ra 
lam Tuong An cua chin giai cap. Vi nhu Vang Sinh co chin pham vang sinh , The Gioi 
Cue Lac co chin Pham Tinh Tho , chin pham niem Phat cho nen Due Phat A Di Da 

i ii i i i 

cung co phan biet chin Pham Di Da de bieu hien cu the, tuc la Cuu Pham An. 

Tuong An lien quan den Cuu Pham An thoi co nhieu loai giai thich.So sanh cac 
dieu thuong thay thi Tuong An cua Thuong Pham la chong hai tay len nhau de 6 tren 

r\i i - _ _ - 

dui (duoi ba ngon tay, tay phai de ben dudi tay trai) nhu Di Da Dinh An. Tuong An cua 
Trung Pham la hai tay de truoc nguc, huong hai long ban tay ra ngoai dat canh nhau 
nhu An Thuyet Phap. Ha Pham tuc la huong long ban tay ra ben ngoai, tay phai huong 
len tren, tay trai ha xuong duoi nhu Thi V6 Uy An va Du Nguyen An 

Trong do, Tuong An cua Thuong Sinh la dem ngon cai va ngon tro da co cong 
lai cung hop nhau. Tuong An cua Trung Sinh la dem ngon cai va ngon giua da co 
cong lai cung hop nhau. Ha Sinh la dem ngon cai va ngon vo danh da co cong lai cung 
hop nhau. 



34 



Nhir the, cac An cua cac Pham Vang Sinh deu dua theo day ma ket hop , tuc 
thanh chin Pham An la: Thugng Pham Thirgng Sinh, Thugng Pham Trung Sinh, 
Thirgng Pham Ha Sinh, Trung Pham Thugng Sinh, Trung Pham Trung Sinh, Trung 
Pham Ha Sinh, Ha Pham Thugng Sinh, Ha Pham Trung Sinh, Ha Pham Ha Sinh. 




TLLteo. ftiiTm LMfn§ d'i. T.in? -JsiSTa a mh Ha _±llP IMlni; a alt 




Jfctipig phi™ tej sinh Irons phinj to Bin It Hi sham t$ sLisb 



Trong so do thi An cua Thugng Pham Thugng Sinh la Dieu Quan Sat Tri An., lai 
goi la Dinh An, Di Da Dinh An; la Thu An rat thuong thay 6 Tugng Phat A Di Da 
ngoi. Con loai Tugng dung thi dung Lai Nghenh An, la Tuong An rat pho bien cua Ha 
Pham Thugng Sinh.Tuong An cua Trung Pham thi dung An Thuyet Phap. Cach thuc 
nay dugc luu truyen tu cuoi doi nha Duong tro di, ve sau dugc truyen vao Nhat Ban. 
Thuyet nay rat thinh hanh trong Chan Ngon Tong voi Tinh Do Tong. 

Trong " Bach Bao Khau Sao" de cap den " An Chua Benh " cua Phat A Di Da: 
Phap An chua benh cua Phat A Di Da. Ban tay trai nam ngiia, bon ngon tay co lai, lay 
ban tay phai de up len ban tay trai, bon ngon tay cung co lai dau cac ngon deu tru vao 
tarn long ban tay trai cung cau moc voi ban tay trai sao cho long dot cac ngon tay tru o 
tarn long ban tay, hai ngon tay cai thang, trang thai gian du, Giang Phuc tat ca Quy 
Than ac, lien khoi benh. 

_Tang Truyen Phat Giao ghi nhan chu chung tu cua Truong Tho Phat la: HPJH 
mau hong 



CV 




^rirtrng Tho Phat An (phap Gioi Dinh An): 

Hai tay ngiia long ban tay xep chong len nhau, tay phai o tren tay trai, hai ngon 
cai cung tiep cham nhau 




35 



Trircrng Tho Phat lam Chu: 

Tuy theo sir truyen thua ma co nhieu ban khac nhau nhu 





r 

L 



otn a ma ma ra iti ji va na le ye sva ha 



Hoac: 

OM AMARANI JlVANTlYE SVAHA 




36 



Hoac: 

OM_ AMARANI JlVANTAYE SVAHA 




37 



_Theo nguai bien soan thi hai ban sau co y nghia chuan xac nhat 

OM_ AMARANI JlVANA TEJE SVAHA 
[Om: Nhiep trieu 

Amarani jrvana: Sinh menh bat tu 
Teje: Uy Due, Uy Quang 
Svaha: Quyet dinh thanh tuu] 

2_OM_ AMARANI JlVANTAYE SVAHA 
[Om: Nhiep trieu 

Amarani jlvantaye: nhom diem cuoi cung cua sinh menh bat tu 
Svaha: Quyet dinh thanh tuu] 

Vi Trireme Tho Phat tuc la V6 Luong Tho Phat nen mot so Dao Su Tay 

o • • • o • • • • J 

Tang lai truyen day V6 Luong Tho Chu la: 
)V6 Lirong Tho Tam Chii la: 

OM_ TADYATHA aparamita Ayur-jnAna hrih hum dhrum 

svaha 

.)V6 Lirong Tho Can Ban Chu la: 

OM _ AMARANI JlVINTAYE SVAHA 

.)V6 Lnong Tho Trirong Chu la: 

OM VAJRA AYUSE HUM AH 

OM PUNYE PUNYE MAHA-PUNYE APARAMITA-AYUR-PUNYA- 
JNANA SAMBHAROPACITE SVAHA 

OM NAMO BHAGAVATE APARAMITA-AYUR-JNANA SUVINE 
SCITA TEJA-RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE 

SAMYAKSAMBUDDHAYA_ TADYATHA: OM PUNYE PUNYE MAHA- 
PUNYE _ AP ARAMITA-PUNYA_ APARAMITA-PUNYA- JNANA 
SAMBHAROPACITE 

OM SARVA SAMSKARA PARISUDDHA DHARMATE GAGANA 
SAMUDGATE SVABHAVA VISUDDHE, MAHA-NAYA PARIVARE SVAHA 

Kinh ghi rang: "Tri rung Truong Tho Phat Chu Ngu hay tang truong Tho 
Mang va Phuoc Due Tri Tue, tranh khoi cai chet dot ngot khong dung thoi va chet yeu, 
y ngoai than vong, tieu tru tat ca toi nghiep tu kiep sau xa den nay, chung Thanh Tuu 
su Bat Tu, cung vang sinh tinh tho cue lac 6 phuong Tay". 

Truong Tho Phat Phap lai xung la Truong Tho Bach Tue Phap, sieng tu 
Phap nay thi hay keo dai Tho Menh, tang truong Tu Luong: Phuoc Due, Tri Tue... 
cung hay toi diet su chet khong dung thoi. Het thay toi chudng, muoi ac, bon nang, 
nam vo gian trong than thay deu dugc tieu tan het 

Tai Tay Tang, rat nhieu nguai mong cau dugc dien nien ich thg, deu tham gia 
vao Phap Hoi cua Truong Thg Phat de cau xin Due Phat gia tri khien cho minh dugc 
manh khoe song lau 



38 




39 



THAP CAM L0 da la ni 




Ket V6 Lirong Tho Nhir Lai Can Ban An: 2 tay cai cheo cac ngon ben ngoai 
roi nam lai thanh Quyen, hai ngon giua dung thang dua dau nhau nhu canh sen. Ket An 
xong, tung V6 Lirong Tho Da La Ni 07 bien, xa An d dinh dau. 




V6 Luong Tho Nhu Lai Can Ban Da La Ni Chan Ngon la : 

40 



namo ratna-trayaya 

namah arya amitabhaya tathagataya arhate 
samyaksambuddhAya 

TADYATHA: om_ amrte, amrtodbhave, amrta sambhave, 

AMRTA-GARBHE, AMRTA SIDDHE, AMRTA TEJE, AMRTA VIKRANTE, 
AMRTA VIKRANTA GAMINE, AMRTA GAGANA KlRTTI KARE, AMRTA 
DUNDUBHISVARE, SARVA ARTHA SADHANE, SARVA KARMA KLESA 
KSAYAM KARE SVAHA 

V6 Luang Tho Nhu Lai Da La Ni nay , rung mot bien lien tieu toi 10 ac, 04 
trong, 05 vo gian trong than. Tat ca nghiep chuang deu tieu diet. 

Neu Ty Kheo, Ty Kheo Ni pham cac toi can ban, tung 07 bien lien duoc tro lai 
Gioi Pham thanh tinh. 

Tung man mot van bien duoc Tam Ma Dia (Samadhi), khong mat Tarn Bo De, 
6 trong than: Tam Bo De (Bodhi-citta) sang to nhu mat trang tron day, khi menh 
chung thay V6 Luong Tho Nhu Lai cung vo luong Cau Chi (Koti: mot tram trieu) Bo 
Tat lai nghinh don, than tam vui ve, lien duoc vang sanh Cue Lac Thuong Pham 
Thuong sanh, chung Bo Tat Vi. 

CUtJ PHAM VANG SINH 




41 



Coi V6 Lirong Tho co Cmi Pham Tinh Thu-c Tam Ma Dia. Day tiic la canh 
gioi ciia chu Phat, noi cu ngu ciia Nhu Lai. Chu Phat ba doi deu y theo day ma thanh 
Chinh Giac, day dii ba Minh, tang truong Phuoc Tue. 

I_ THlTONG PHAM: 

Thuong Pham Thirong Sinh Chan Sac Dia danh cho nhung Tin Do da hoan thanh 
03 thai do: Thanh That, tin tirong tham sau, giu niem ben chac... duoc tai sinh vao 
Tinh Tho, ngoi tren toa Kim Cuong. Tuy theo sir tirong ung voi miic do hoan thanh 
nen co 03 bac. Thii An cua Phat A Di Da khi tiep dan la: ngon cai dat tren ngon tro 

^Thirffng Sinh: Phat tam chi thanh, tin sau, hoi hirong phat nguyen 

Co 3 hang Huu Tinh: 

_C6 long thuong xot, khong giet hai, giu tron cac Gioi Hanh 
_Doc tung Kinh Phuong Dang Dai Thua 
_Tu hanh 06 Niem, hoi huong phat nguyen sinh ve Cue Lac 
Tinh tien dung manh tu tu 0 1 ngay cho den 07 ngay, lien duoc vang sinh 




Thu'dng pham 
thu'rtng sinh 



Thii An: Ngon cai va ngon tro ciia moi ban tay nam lai, ca hai tay de ben me mat 
huong ra ngoai 
Chan Ngon la: 

OM AMRTODBHAVE DHARMA HRlH SVAHA 
2_ Trung Sinh: 

Thuong Pham Trung Sinh V6 Cau Dia. Chung sinh tuy tho tri Kinh Phuong 
Dang nhung kheo hien nghia thu, doi voi De Nhat Nghia, tam khong kinh dong, tin sau 
ly nhan qua, khong phi bang Phap Dai Thua. Hanh Gia dem Cong Due nay, niem Phat 
hoi huong cau sinh ve Cyc Lac (SukhavatT) 




Thiiofng pham 
trung sinh 



42 



Thu An la: Hai ngon cai nam hai ngon giua o dau ngon 
Chan Ngon la: 

<j ns* *k*c w 

OM AMRTA-SAMBHAVE DHARMA HRlH SVAHA 
3_ Ha Sinh: 

Thugng Pham Ha Sinh Ly Cau Dia. Tuy tin Nhan Qua, khong phi bang Dai Thua 
nhung chi phat tarn cau Dao V6 Thugng roi dem Cong Due do niem Phat, nguyen ve 
Cue Lac 




Thu'dng pham 
ha sinh 



Thii An: 2 ngon cai de tren 2 ngon vo danh 
Chan Ngon la: 

OM _ AMRTA-GARBHE DHARMA HRlH SVAHA 
II_ TRUNG PHAM: 

Danh cho nhung Tin Do da di theo nhung con duong khac hon la su sung mo duy 
nhat doi voi Phat A Di Da, tuy vay van cam thay muon duoc tai sinh vao Tinh Tho. 
Tuy theo trinh do thuan khien, nhung nguoi nay se ngoi tren cac toa sen voi 03 do no 
khac nhau theo 03 cap bac.Thu An cua Phat A Di Da khi tiep dan la: ngon cai dat tren 
ngon giua 

1_ Thirffng Sinh: 

Trung Pham Thugng Sinh Thien Giac Dia Tho 05 Gioi, giu 08 Quan Trai hoac tu 
cac Gioi khac, khong tao toi 05 Nghich va cac dieu loi lam roi dem can lanh ay hoi 
huong cau sinh ve Cue Lac 




Trung pham 
ihu'o'ng sinh 



43 



Thu An la: Hai ngon cai nam hai dau ngon tro de truoc nguc, ngiia ban tay trai, 
ban tay phai up len each 02 tac 
Chan Ngon la: 

OM _ AMRTA-SIDDHE DHARMA HRlH SVAHA 
2_ Trung Sinh: 

Trung Pham Trung Sinh Minh Lye Dia. Chinh chan giu 08 Quan Trai hoac Gioi 
Sa Di hay Giai Cu Tiic, Trong mot ngay dem, cac uy nghi deu toan ven. Dem Cong 
Due huan tu Gioi Huong do hoi hudng, cm sinh ve Cue Lac 




Trung pham 
trtmg siiih 



Thu An la: An nhu tren nhung de o vii 
Chan Ngon la: 

OM _ AMRTA-TEJE DHARMA HRlH SVAHA 
3_Ha Sinh: 

Trung Pham Ha Sinh V6 Lau Dia. Hieu duong cha me, tu hanh nhan tu theo The 
Gian. Khi lam chung duoc Thien Tri Thuc giang cho nghe su vui noi coi Phat A Di Da 
va 48 Dai Nguyen ciia Ty Khuu Phap Tang. Nghe xong vui ve niem Phat ma qua doi 
thi Than Thuc sinh ve Cue Lac 




Trung pham 
ha sinh 



Thu An la: Giong An nhu tren nhung de truoc nguc 
Chan Ngon la: 

OM AMRTA-VIKRANTE DHARMA HRlH SVAHA 



44 



Ill HA PHAM: 

Danh cho tat ca moi nguoi khac, ngay ca nhung ke da pham toi nang. Nhung tuy 
vay da duoc Phat hoa do cho ve Tinh Tho cho du neu chi mot lan rung niem Danh 
Hieu Phat A Di Da vao luc lam chung. Thu An cua Phat A Di Da khi tiep dan la: ngon 
cai dat tren ngon vo danh 

1 Thirong Sinh: 

Ha Pham Thuong Sinh Chan Giac Dia.Chung sinh ngu toi, tuy khong phi bang 
Kinh Dai Phirong Dang nhung tao nhieu Nghiep ac khong biet ho then. Khi lam chung 
gap Thien Tri Thuc noi cho nghe Danh De cua 12 loai Kinh Dai Thua, lien tru diet 
nghiep ac rat nang trong mot ngan kiep. Bac Thien Tri Thuc lai bao phai chap tay niem 
"Namo Amitabha buddha" Do nhan thanh tam xirng danh hieu Phat nen tieu tru 
toi trong 50 uc kiep sinh tu, Than Thuc theo vi Hoa Phat sinh ve Cue Lac 




Ha pham 
thu'efng sinh 



Thu An la: Hai co tay de treo nhau, tay phai xoay vao trong, tay trai xoay ra 
ngoai, hai tay deu de ngon cai tren ngon tro, de len trai tim 
Chan Ngon la: 

OM _ AMRTA- VTKRANT A GAMINE DHARMA HPJH SVAHA 



2_ Trung Sinh: 

Ha Pham Trung Sinh Hien Giac Dia. Chung sinh ngu toi huy pham: 05 Gidi, 08 
Gioi, Cu Tiic Gidi, an trom cua Tang Ky va vat cua Hien Tien Tang, bat tinh noi Phap, 
long khong ho then, dung cac Nghiep ac de tu trang nghiem nen bi toi doa Dia Nguc. 
Khi lam chung may gap Thien Tri Thuc noi cho nghe ve Uy Due cua 10 Luc, sue than 
thong quang minh cua Phat A Di Da vdi nhung phuong phap: Gidi, Dinh, Tue, Giai 
Thoat, Giai Thoat Tri Kien. Nghe xong, long tin trong, niem tru diet toi trong 80 uc 
kiep sinh ru khien cho lua du Dia Nguc hoa thanh gio mat thoi cac hoa len Troi, tren 
hoa co Hoa Phat va Hoa Bo Tat tiep dan ve Cue Lac 




Ha pham 
trung sinh 



45 



Thu An la:Giong nhu An tren, chi dem ngon cai nam ngon giua 
Chan Ngon la: 

OMAMRTA GAGANA KlRTTI KARE DHARMA HRlH SVAHA 
3_Ha Sinh: 

Ha Pham Ha Sinh Lac (vui ve) Mon Dia. Chung sinh tao toi: 05 Nghich , 10 Ac, 
lam cac viec chang lanh dang bi doa vao Dia Nguc. Khi lam chung, gap Thien Tri 
Thuc dung nhieu phuang each an ui, noi Phap mau nhiem lai day bao tuang niem Phat. 
Nghe xong, vi kho ap buc nen khong the quan tuang. Khi do Thien Tri Thuc lai day 
chi thanh xung "Nam mo A Di Da Phat" (NAMO AMITA BUDDHA) lien tilp 
trong 10 niem, nha nhat niem tru toi trong 80 uc kiep sinh tu cho nen khi chet, thay 
hoa sen vang rue hien ra truac mat, lien nhat niem sinh ve Cue Lac. 




Ha pham ha sinh 



Thu An la:Giong nhu An tren, chi dem ngon cai vin ngon vo danh 
Chan Ngon la: 

OM _ AMRTA-DUNDUBHIS VARE DHARMA HRIH SVAHA 
Chan Ngon dung chung cho ca 09 An cua chin pham tren la: 
OM _ AMRTA SVAHA 

Chin Pham tren con goi la Ciru Pham Tinh Thirc Chan Nhn Canh. Noi toa 

(cho ngoi ben trong) day co 12 Dai Man Da La (Dvadasa-maha-mandala) la Chan 
Tuang (Hinh tuang chan that) ciia Dai Vien Canh Tri. Ten cac Chan Tuang ay la : 

1) Nhat Thiet Tarn Dat V6 Lno'ng Quang Phat (Amitabha), chu chung tii la A 




46 



2) Bien Giac Tarn Minh V6 Bien Quang Phat (Ananta-prabhasa), chu chung tii 
la A (ft) 




3) Chi Dao Tarn Minh V6 Ngai Quang Phat (Apratihata-rasmiraga-prabha), 
chu chiing tii la AM (ft) 




r 

4) Luc Chan Ly Tri Quang Minh V6 Doi Quang Phat (Asamapta-prabha), chu 
chung tii la AH (3^) 




47 



5) Sac Thien Tarn Minh Diem Vuffng Quang Phat (Prabha-sikhotsrstaprabha), 
chu chung tu la MA (£() 




6) Nhat Thiet Tarn Minh Thanh Tinh Quang Phat (Suddha-prabha), chu 
chung tu la MA (If) 




7) Pho Mon Tarn Minh Hoan Hy Quang Phat (Pramudita-prabha), chu chung 
tu la MAM (X() 




48 



8) Nhap Tue Tarn Minh Tri Tue Quang Phat (Prajna-prabha), chu chung tu la 
MAH(4) 




9) Quang Sac Tarn Minh Bat Doan Quang Phat (Nibandhaniya-prabha), chu 
chung tii la TA ( f ) 




10) Minh Bat Tarn Minh Nan Tu Quang Phat (), chu chung tu la TA (^) 




49 



11) Ngu Due Tarn Minh V6 Xung Quang Phat (), chu chung tu la TAM ( ^ ) 




12) Tri Luc Tarn Minh Sieu Nhat Nguyet Quang Phat (Abhibhuya-candra- 
surya-prabha), chu chung tu la TAH (f:) 




Chu Phat Nhu Lai nhu vay la chan sac cu tuc (Day dii sac tuong chan that) la 
nai y cu cua tuong BI (Karuna-laksana) ciia tat ca Nhu Lai ba dai. 

Neu co chung sinh muon sinh ve TTnh Tho Cuu Pham nhu vay thi nen ton 
phung xem xet 12 Vien Dieu ay. Ngay dem ba thoi xung danh Cuu Pham Tinh Tho 
nhu vay, tan than hieu cua 12 vi Quang Phat tuc vinh vien ra khoi nha lua cua Tarn 
Gioi, quyet dinh sinh Chan Nhu, xa lia Huu Lau, nhap han vao V6 Lau. 

Neu co nguoi muon vao canh Tarn Ma Dia nhu vay, duoc day du : Phat Tue, 
Tarn Tich Tinh, Than Thanh Tinh thi nen quan niem Dai Tam Ma Gia That Tuffng 
Chan Ngon. 

Chu la : 

* ) OM_ AMRTA TEJE HARA _ HUM 

Chan Ngon Pham Chu nhu vay la vi tri thuoc Ly Tri cuu canh ciia tat ca chu 
Phat Nhu Lai ba dai o 10 phuong, la can ban cua 12 KHONG NGUYEN . 

Nguoi tho tri doc rung se tang truong Phuoc Lac, tang ich Tri Tue Bien Tai, 
tang truong Tho Menh Sac Luc, tieu diet nghiep chuong, tieu diet van benh, tang 



50 



truong BI AI, khong co gi khong day dii Sac Thien. Huong chi chi Tarn viet chep, doc 
tung se do cho ba doi khong con sinh bien trong nha liia Tarn Gioi . Cong nang rung 
niem lam cho Hanh Gia vang sinh ve Tinh Tho Cuu Pham ciia Cue Lac Gioi Hoi. 

_ A Di Da Phat Dai Tam Muoi Gia That Tirdng Chan Ngon con duoc minh 
hoa qua Man Da La (Mandala) la: 




Om_ Amrta teje hara hum 

1ADIDA Phat: 

A Di Da Phat, dich y la V6 Lnffng Tho Phat (Amitayus-buddha) hoac V6 
Lnong Quang Phat (Amitabha-buddha), la vi giao chu ciia The Gioi Cue Lac 
(SukhavatI) o phuong Tay. 

A Di Da Phat duoc phoi tri voi chu OM o phuong trung uong bieu thi cho 
Tri Phuong Tien Pho Mon ciia Nhu Lai, la su tu hanh vien man dac duoc Qua Due tu 
chung nen con goi la Chnng Bo De, dai bieu cho Dieu Quan Sat Tri (Pratyave-ksana- 
jnana) la Tri kheo biet tuong chung tuong rieng ciia cac Phap ma khong he bi ngan 
chuyen, lai y theo tung loai can co ciia chiing Huu Tinh ma tu tai thuyet Phap giao hoa 
chiing sinh. Do do Dieu Quan Sat Tri duoc xem la Ung Hoa Phap Than (Nirmana- 
dharma-kaya) ciia Dai Nhat Nhu Lai la Than giao hoa nhiep tho Bo Tat So Dia, Nhi 
Thua, Pham Phu. 



51 




Chan Ngon la: 

Namo bhagavate amitabhaya tathagataya_ Om 

2_HlT KHONG TANG Bo Tat 

Hir Khong Tang Bo Tat ten Phan la Akasa-garbha dich am la A Ca Xa Nghiet 
Ba hay Gagana-ganja dich am la Nga Nga Nang Ngan Ba. Tuc day dii hai kho tang 
Phuoc Tri khong co han luong ngang bang voi hu khong; y la rong Ion vo bien. Lai 
xung la Hu Khong Dung Bo Tat. 

Ton nay hay tuon ra Phap Bao vo luong ban cho khap dieu uoc muon, lam loi lac 
cho chung sinh. 

Hu Khong Tang Bo Tat duoc phoi tri voi chu A o phuong Dong bieu thi cho 

Phiro'c Tri Trang Nghiem hay sinh ra Tri Noi Chung va Phuoc Due Noi Chung cua 
10 Ba La Mat 



52 



Chan Ngon la: 

Om namo akasa-garbhaya_ A 

3_ PHO HIEN B6 Tat 

Pho Hien (Samanta-bhadra) dai bieu cho Hanh Bo Tat rong lan. Khi mot ca 
nhan thuc hien vien man Hanh Bo Tat thi goi la Pho Hien Bo Tat. Con vien man qua 
vi ciia Pho Hien Bo Tat tiic la Ty L6 Gia Na Nhu Lai. Chung sinh dang doi day du 
Nhan ciia Pho Hien, day tuc la Tinh ciia Ty L6 Gia Na Phat 

Pho Hien Bo Tat duoc phoi tri voi chu MR (^) 6 goc Dong Nam bieu thi cho 
Hanh Tham Nhap Tarn Bo De, tuc la giai doan Tinh Tarn Bo Be 




53 



Chan Ngon la: 

Om namo samanta-bhadraya_ MR 

4_KIM ClTONG THU B6 Tat 

Kim Cinmg Tat Doa Bo Tat, ten Phan la Vajra-satva. Lai xirng la Kim Cuang 
Thu Bi Mat CM, Chap Kim Cuang Bi Mat Chii, Tri Kim Cuang Cu Tue Gia, Kim 
Cuang Thuang Thu, Dai Lac Kim Cuang, To La Da Kim Cuang, Nhat Thiet Nhu Lai 
Pho Hien, Pho Hien Bo Tat, Pho Hien Kim Cuang Bo Tat, Kim Cuang Thang Bo Tat. 
Kim Cuang Tang, Chap Kim Cuang, Bi Mat CM, 

Kim Cinrng Tat Doa (Vajra-satva) tuong trung cho tarn Bo De ben chac chang 
hoai va y nghia phien nao tiic Bo De. Ton nay la Bo Chu cua Dai Tri Kim Cuang Bo, 
chu ve Due chiet phuc, co Ban The la toi pha tat ca Ma ac 

Kim Cirong Thu (Vajra-pani) duoc phoi tri voi chu TA (f ) a phuang Nam, 
bieu thi cho Dieu Due Noi Chung cua Kim Cuang Tat Doa (Vajra-satva) la chiet phuc 
va toi pha tat ca Ma ac 




Chan Ngon la: 

Om namo vajra-paniya_ TA 

5_ VAN THU SIT LOI Bo Tat 

Van Thu Su Loi Bo Tat, ten Phan la Mamjusn. Lai xung la Van Thu Thi Lai, 
Man Thu Su Lai, Man Thu That Lai . Luge xung la Van Thu. Trong cac Kinh Dien 
Khac lai co cac danh hieu la: Dieu Due, Dieu Thu, Nhu Thu, Kinh Thu, Dieu Cat 
Tuong... 

Van Thu Su Lai con goi la Van Thu Su Lai Phap Vuong Tii, Van Thu Su Lai 
Dong Chan, Van Thu Su Tu Dong B6 Tat, Nhu Dong Van Thu Bo Tat (Manjusn- 
kumara-bhiita) 

Van Thu Su Lai Bo Tat voi Pho Hien Bo Tat cung theo hau can Due Phat Thich 
Ca Mau Ni va duoc xung chung la Thich Ca Tam Thanh. Do Van Thu Su Lai la bac 



54 



Thugng Thu trong het thay Bo Tat De Tii ciia Due Phat Thich Ca Mau Ni nen dugc 
goi la Van Thu Sir Lai Phap Virang Tii. Ngai co hinh tirgng la Cam cay kiem ngoi tren 
lung su tii bieu thi cho su sac ben cua Phap Mon. Tay phai cam cay kiem bau Kim 
Cuang chat dut tat ca phien nao cua chung sinh, dung tieng rong ciia su tii khong sg 
hai, tran tinh chung sinh dang bi me dam. 

Van Thu Su Lgi Bo Tat dugc phoi tri voi chu TE (T) o goc Tay Nam bieu thi 
cho Hanh Truong Duong Tarn Bo De, tuc la giai doan nuoi Ion Bat Nha 




Chan Ngon la: 

Om namo mamjusrlya_ TE 

6_TRlT CAI CHIT6NG B6 Tat 

Trir Cai Chirdng Bo Tat, ten Phan la Sarva-nTvarana-viskambhin. Lai xung la 
Tru Nhat Thiet Cai Chuong Bo Tat, Giang Phuc Nhat Thiet Chuong Ngai Bo Tat, Khi 
Chu Am Cai Bo Tat. 

Ton nay dugc phoi tri voi chu JE (^) o phuong Tay bieu thi cho viec dung 
Nhan ciia Tarn Tinh Bo De khien cho tieu tru tat ca phien nao, tat ca chuong ngai 




55 



Chan Ngon la: 

hMH^ 

Om namo sarva-nlvarana-viskambhinaya_ JE 

7_DIA TANG B6 Tat 

Dia Tang Bo Tat, ten Phan la Ksiti-garbha dich am la Khat Xoa Be Nghiet Ba, 
nghia la dat hoac Tni Xii, hoac ham tang (che dau ben trong). 

Dia Tang Bo Tat giong nhu Dai Dia hay nang chiu tat ca Nghiep Toi ciia chiing 
sinh ma an nhan chang dong, day dii Dinh Tue, hay biet ro tat ca Bi Tang. 

Dia Tang la vi Bo Tat ty the ciiu do het chiing sinh trong sau neo thi moi nguyen 
thanh Phat. 

Ton nay duoc phoi tri voi chu HA (^\) o phuong Tay Bac bieu thi cho Dai 
Nguyen Nhan Nhuc, Tinh Tien cuu do tat ca chiing sinh 




Chan Ngon la: 

Om namo ksiti-garbhaya_ HA 

8_QUAN THE AM B6 Tat 

Quan The Am Bo Tat, ten Phan Arya-avalokitesvara co nghia la Thanh Quan 
The Am voi Dai The Chi Bo Tat (Maha-sthama-prapta) cung theo hau can Due Phat 
A Di Da tai The Gidi Cue Lac o phuong Tay va duoc xung ten chung la Tay Phnong 
Tam Thanh 

Quan Tu Tai Bo Tat dai bieu cho Tam Dai Bi cua tat ca chu Phat, hay lang nghe 
am thanh kho nan cua tat ca chiing sinh ma ciiu do nhu con ruot. Ngoai ra Quan Tu Tai 
Bo Tat con dai bieu cho su giac ngo Phat Tinh vien man ciia moi mot ca nhan. 

Quan Tu Tai Bo Tat duoc phoi tri voi chu RA ( £ ) 6 phuong Bac bieu thi cho 
Hanh Toan Thien Tam Bo De, tiic la giai doan chiing ngo Bo De 



56 



Chan Ngon la: 

Om namo avalokitesvaraya_ RA 

9_DI LAC Bo Tat 

Di Lac Bo Tat co ten goi la V6 Nang Thing (Ajita), hieu la Tir Thi (Maitreya). 
Ngai la vi Phat thu nam ke tiep Due Phat Thich Ca Mau Ni, xuat hien tren trai dat nay. 
Hien Ngai dang o cung Troi Dau Suat (Tusita) giao hoa chung sinh. Do do Ngai con 
dirge xirng la Nhat Bo Xii Bo Tat, Bo Xu Bo Tat hoac Di Lac Nhir Lai. 

Trong doi doi kiep kiep Ngai thirong tu tap Tir Tam Tam Muoi, hanh Tir 
Hanh de ciiu do chung sinh. Do Due dac biet nay ma Ngai co hieu la Tir Thi 

Di Lac Bo Tat duoc phoi tri voi chu HUM (^) 6 goc Dong Bac bieu thi cho 
Hanh Ket Kim Cuong Than, tuc la giai doan Nhap Niet Ban 




Chan Ngon la: 

Om namo maitreyaya_ HUM 



57 



A DI DA PHAT PHAP DAN 




Dai hoa: A Di Da Phat Dai Tam Muoi Gia That Tuong Chan Ngon 

OmAmrta teje hara hum 

[OM AMRTA TEJE HARA HUM 
OM : Than khau y 
AMRTA : Cam Lo bat tu 
TEJE : Uy Quang 
HARA : Thau nhiep 

HUM : Thanh tuu mui vi an lac tich tinh cua Dai Niet Ban 

Than khau y hay thau nhiep anh sang uy due cua Cam Lo Bat Tii ma thanh tuu tu 
tinh an vui vang lang ciia Dai Niet Ban] 

_ Tam canh hoa: A Di Da Phat Diet Toi An Chan Ngon va Nhat Ty Kim 
Luan Phat Dinh Chan Ngon 
<3T 4 : % fi ^ 4 
Om hrlh a am hnh hrih hum 

[OM HRlH A AM HRllj'HRlH HUM 

58 



OM: Canh giac 

HRlH: Biet xau ho khong lam viec bat thien 

A : Khong sinh chang diet 

AM : Tham nhap vao su khong sinh chang diet 

HRlH: Mau chong xa lia cac bui do Tham San Si chung duoc 4 Due thanh tinh la 
Ai Nhiem Thanh Tinh, San Thanh Tinh, Ue Thanh Tinh, Toi Thanh Tinh 
HRlH: Phap Gioi Thanh Tinh 
HUM: Quyet dinh thanh tuu 

Hay biet xau ho khong lam viec Bat thien de mau chong thau ngo su vo sinh bat 
diet, xa lia cac bui do tham san si, quyet dinh thanh tuu Phap Gioi Thanh Tinh] 

Bhrum 

[BHRUM:Chung Tu bieu thi cho noi quy thu cua Tarn Bo Be] 
Vong ngoai cung: A Di Da Phat Thap Cam L6 Da La Ni 

Namo ratna-trayaya 

Namah arya amitabhaya tathagataya arhate samyaksambuddhaya 
Tadyatha: amrte, amrtodbhave, amrta sambhave, amrtagarbhe, amrta 
siddhe, amrta teje, amrta vikrante, amrta vikranta gamine, amrta gagana 
kirtti kare, amrta dundubhisvare, sarva artha sadhane, sarva karma klesa 
ksayam kare svaha 

[NAMO RATNA-TRAYAYA ( Quy menh Tarn Bao ) 

NAMAH (Kinh le) ARYA (Thanh) AMITABHAYA (Vo Luong Quang) 
TATHAGATAYA (Nhu Lai) ARHATE (LTng Cung, Sat Tac, Vo Sinh, A La Han) 
SAMYAKSAMBUDDHAYA (Chinh DSng Chinh Giac) 

TADYATHA (Nhu vay, lien noi CM la) 

OM (Canh giac) 

AMRTE (Cam 10) 

AMRTA (Cam Lo) UDBHAVE (Hien len) 
AMRTA (Cam Lo) SAMBHAVE (Phat sinh) 
AMRTA (Cam Lo) GARBHE (Tang, kho tang) 
AMRTA (Cam Lo) SIDDHE (Thanh tuu) 
AMRTA (Cam Lo) TEJE (Uy quang, uy due) 
AMRTA (Cam Lo) VIKRANTE (Dung manh) 

AMRTA (Cam Lo) VIKRANTA (Dung manh) GAMINE (Dat den duoc) 
AMRTA (Cam Lo) GAGANA (Hu Khong) KlRTTI (Tuong xung) KARE (Tac 
lam, tao tac) 

AMRTA (Cam Lo) DUNDUBHI (Co, cai trdng) SVARE (Am Thanh) 
SARVARTHA (Tat ca nghia loi) SADHANE (Nghi thuc thanh tuu) 
SARVA KARMA (Tat ca nghiep) KLESA (Phien nao) KSAYAM (cung tan, 
khong con sot) KARE (Tao tac) 

SVAHA (Quyet dinh thanh tuu, tho huong mui vi an lac cua Dai Met Ban) 



59 



Toan bai Da La Ni tren co the dien dich la : 
" Quy menh Tarn Bdo 

Kinh le Thanh Vo Luang Quang Nhw Lai ling Cung Chinh Bang Chinh 

Gidc 

Nhir vay : Hoi Cam Lol Hien len Cam Lp. Phdt Sink Cam Lp. Kho Tang 
Cam Lp. Thanh tuu Cam Lp. Cam Lp Uy Quang. Cam Lp Dung mdnh, dat den 
Cam Lp Dung Mdnh. Rdi day hw khong Cam Lp. Am thanh cua tieng trong Cam 
Lp, thdnh tuu tat cd nghia Ipi khien cho tat cd nghiep khong con phien ndo, thp 
hwang miii vi an lac cua Dai Met Ban "] 




60 



Dai Tang Kinh_ Tap 12 _No.370 

KINH A DI DA CO AM THANH Vl/GNG DA LA NI 

Han dich: Mat ten nguai dich. Nay phu ban ghi chep cua Dai Luang 
Phuc hoi Phan Chu va Viet dich: HUYEN THANH 

Nhu vay toi nghe. Mot thai Due Phat ngu tai ao Gia Gia Linh a Dai Thanh 
Chiem Ba cung vai chung Dai Ty Khuu gom nam tram nguai den du. 

Bay gia Due The Ton bao cac Ty Khuu rang:"Nay se vi ong dien noi. The Giai 
An Lac (Sukha-vati) a phuang Tay hien co Due Phat hieu la A Di Da (Amrta). Neu co 
bon Chung hay chinh tho tri Danh Hieu cua Due Phat ay thai khi sap chet, Due A Di 
Da lien cung vai Dai Chung di den cho cua nguai ay, khien cho nhin thay. Thay xong, 
tim sinh khanh duyet (vui thich tot lanh), tang them Cong Due. Do nhan duyen ay nen 
chon sinh ra, lia han hinh voc ue due cua thai tang, thuan a trong hoa sen bau xinh tuai 
mau nhiem, tu nhien hoa sinh, du Dai Than Thong, anh sang choi 16a" 

Khi ay hang ha sa chu Phat a muai phuang deu cung nhau khen nggi: "The 
Giai An Lac do co het thay Phat Phap chang the nghi ban, Than Thong hien hoa moi 
loai phuang tien chang the nghi ban. Neu co ke hay tin viec nhu vay, nen biet nguai do 

7 9 11 

chang the nghi ban, nghiep bao da dugc cung chang the nghi ban. Due Phat A Di Da 
cung vai hang Thanh Van den du" 

Due Nhu Lai Ung Chinh Bien Tri co quoc tho, hieu la Thanh Thai. Due Thanh 
Vuang cu tru tai cai thanh cao rong muai ngan do tuan, a trong tran day giong Sat Lai. 
Due Phat A Di Da co cha ten la Nguyet Thirong Chuyen Luan Thanh Vncng, me 
ten la Thu Thang Dieu Nhan, de tu phung su ten la V6 Cau Xirng, de tu Tri Tue ten 
la Hien Quang, Than Tiic Tinh Tien ten la Dai Hoa. Luc bay gia Ma Vuang ten la V6 
Thang, co De Ba Dat Da ten la Tich Tinh. Due Phat A Di Da cung vai Dai Ty Khuu 
gom sau ngan nguai. 

Neu co nguai tho tri Danh Hieu cua Due Phat ay, tarn y ben chac, ghi nha 
chang quen, muai ngay muai dem tru bo tan loan, tinh tien tu tap Niem Phat Tam 
Muoi, biet Due Nhu Lai ay luon tru a The Giai An Lac, ghi nha tuang tuc dung de 
doan tuyet, tho tri doc rung Co Am Thanh Virong Da La Ni nay muai ngay muai 
dem, sau Thai chuyen niem, tho tri doc tung, cui nam voc sat dat le kinh Due Phat ay, 
chinh niem ben chac deu tru tan loan. Neu co the khien Tam niem niem chang dut thi 
trong muai ngay at dugc nhin thay Due Phat A Di Da ay va nhin thay Nhu Lai a muai 
phuang The Giai vai coi cu tru. Chi tru nguai Don Can, chuong nang. . . vai chut Thai 
nay thi chang the nhin thay dugc. Tat ca viec Thien thay deu hoi huang, nguyen dugc 
sinh ve The Giai An Lac. Ngay luc lam chung thi Due Phat A Di Da vai cac Dai 
Chung hien ra truac mat nguai ay an ui, xung thien, tuc thai nguai do sinh vui thich, 
an thanh tham sau. Dung nhan duyen ay, nha uac nguyen kia nen tim dugc vang sinh. 

Due Phat bao cac Ty Khuu: "Vi sao co then la Co Am Thanh Vnong Da La 

i 

Ni? (Amrta-dundubhisvara-dharam: Cam Lo Co Am Thanh Da La Ni). Nay Ta se noi, 
cac ong kheo nghe, vang theo tho giao" 

Luc do Due The Ton lien noi Chu la: 

1_ Da dich tha 

TADYATHA 
2_ Ba ly 



61 



BALE 
3_Abaly 

ABALE 

4_ Sa ma ba ly 

SAMA BALE 
5_ Ni dia xa 

NIRDESA 
6_ Ni xa da ne 

NIYATANE 
7_Ne mau de 

NIRMUKTE 
8_ Ne mau xi 

NIMUKHE 

9_ Xa la, ba la xa da ne 

JVALA PRASADHANE 
10_ Tu khir ba de, ni dia xa 

SUKHAVATI NIRDESA 
11_ A di da do ba ly 

AMITAYUR bale 

12_ A di da xa gia ba ne kha le 

amitAyut garbha nirhare 

13_ A di da xa, ba la sa da ne 

AMITAYUR PRASADHANE 
14_ Niet phu de 

(*« 

NIRBUDDHE 

15_ A ca xa, ne phu da 

AKASA NIRBUDDHE 
16_ A ca xa, ne de xa 

AKASA NIRDESA 
17_ a ca xa, ne xa de 



62 



AkAsa nirjAte 

18_ A ca xa, cihi xa ni 

AkAsa kusale 

19_ A ca xa, dat xa ni 

AkAsa darsane 

20_ A ca xa, de tha ne 

AkAsa tisthane 

21_ Lira ba, ne de xa 

RUPA NIRDESA 
22_ L6 ba, dan ne the 

RUPA SANITE 

23_ Gia doa li, dat ma, ba la sa da ne 

<f or si-pfct^ 

CATVARI dharma prasAdhane 

24_ Gia doa li, a loi xa sa de xa, ba la sa da ne 

catvAri Arya-satya prasAdhane 

25_ Gia doa li, mat gia ba na, ba la sa da ne 

CATVARI MARA-BHANA PRASADHANE 
26_ Ba la ty le gia, ba la sa da ne 

BALA VlRYA PRASADHANE 
27_ Dat ma than tha ne 

DHARMA SANTANE 
28_ Cmi Xa ly 

KUSALE 

29_ Cihi xa la, ne de xa 

KUSALA NIRDESA 

30_ Ciru xa la, ba la de tha ne 

KUSALA PRATISTHANE 
31_ Phat da cmi xa ly 

BUDDHA KUSALE 

32_ Ty phat da, ba la ba tu* 

VIBUDDHA PRABHASA 



63 



33_ Dat ma, ca la ne 

DHARMA KARANE 
34_ Ne chuyen de 

NIRJATE 
35_ Ne phu de 

NIRBUDDHE 
36_ Ty ma ly 

VIMALE 
37_ Ty la xa 

VIRAJE 
38_ La xa 

RAJA 
39_ La tir 

RASE 

40_ La sa ky 

im 

RASAGRE 

41_ La sa gia la, ba ly 

RASAGRA BALE 

42_ La sa gia la, a dia tha ne 

RASAGRA ADHISTHANE 
43_ Ciru xa ly 

KUSALE 

44_ Ba la de cihi xa ly 

si fr^taL 

PRATIKUSALE 
45_ Ty cmi xa ly 

VIKUSALE 
45_ Tha de 

DANTE 

47_ Tu da da, chi de 

SUDANTA citte 

48_ Tu ba la xa da, chi de 



mm at 

SUPRASANTA citte 
49_ Tu ba la de si de 

SUPRATISTHITE 
50_ Tu ly 

SURE 

51_ Tu muc xi 

SUMUKHE 
52_ Dat me 

DHARME 
53_ Dat dat de 

SAD-DHARME 
54_ Ly ba 

xn 

REVA 

55_ Gia ba la 

JVALE 

56_ A van xa ba ly 

ANUSAYA BALE 

57_ Phat da ca xa, ne cuu ne, phat da ca xa, cuu ne 

BUDDHA-AKASA NIRGUNE _ BUDDHA- AKASARGUNE 
58_ Sa ba ha 

SVAHA 

Day la A Di Da Co Am Thanh Vuffng Da La Ni. Neu co Ty Khuu, Ty Khuu 
Ni, Thanh Tin, Si Nu thuang nen chi thanh tho tri doc tung, nhu Thuyet tu hanh, hanh 
tri Phap nay thi nen 6 noi nhan tich, tarn rua than the, mac ao moi sach, an uong bach 
to, chang an thit uong ruou voi dung Ngu Tan, thuong tu Pham Hanh. Dung huong hoa 
tot ciing duong ciing duong Diic A Di Da Nhu Lai voi Dao Truong ciia Phat, chiing 
Dai Bo Tat. Thuong nhen nhu vay chuyen tarn buoc niem, phat cau sinh ve The Gioi 
An Lac, tinh tien chang luoi, nhu uoc nguyen ay at duoc sinh ve The Gioi ciia Diic 
Phat do. 

Thoi Diic Phat A Di Da voi cac Dai Chiing ngoi tren hoa sen bau. Coi dat ay co 
nhieu rung cay, hoa qua tuoi tot xen ke diem to. Lai co cay vua (Thu Vuong) khi gio 
Xuan thoi nhe thi phat ra am thanh hoa nha, thuan noi Phap V6 Thuong chang the nghi 
ban. Lai co huong mau nhiem ten la Quang Minh, hoac co huong xoa boi cung la 
huong bau. 



65 



Diic Phat A Di Da (Amrta) ngoi Kiet Gia tren hoa sen bau lan. Co hai vi Bo 
Tat, mot vi ten la Quan The Am (Avalokitesvara), vi thu hai ten la Dai The Chi 
(Maha-sthamaprapta). Day la hai vi Bo Tat dung hau hai ben phai trai, vo so Bo Tat 
vay vong chung quanh, o trong Chung nay. 

Neu co bon Chung tho tri doc rung Danh Hieu cua Due Phat ay cho den khong 
co bi so hai ve nuoc, lua, thuoc doc. Cung lai khong co bi so hai hang Da Xoa. Tru ke 
co nghiep chudng toi nang o doi qua khu thi bay doi moi co Qua uoc nguyen. 

Due Phat noi A Di Da Co Am Thanh Vircng Da La Ni thoi vo luong chung 
sinh thay deu phat nguyen, chi cau sinh ve The Gioi An Lac do. 

Luc ay Due The Ton khen rang: "Lanh thay! Lanh thay! Nhu ong uoc nguyen, 
at duoc sinh ve coi do" 

Khi nghe Due Phat noi xong thoi tarn Bo Troi Rong deu hon ho vui mung, lam 
le roi phung hanh. 

KINH A DI DA CO AM THANH VU"ONG DA LA NI (Hit) 

24/01/2008 




66 



Dai Tang Kinh_ Tap 12_No.360 

PHAT NOI KINH VO LlTONG THO 
QUYEN THI/0NG_ 

Han dich: Dai Tao Nguy_ Thien True Tarn Tang KHlTONG TANG KHAI 
( S amgha- varman) 

Viet dich: HUYEN THANH 

Nhu vay toi nghe. Mot thai Due Phat tru trong nui Ky Xa Quat (Grdhra-kuta) tai 
thanh Vuong Xa (Raja-grha) cung voi chung Dai Ty Kheo (Mahata-bhiksu-samgha) 
gom mot van hai ngan nguoi den du, tat ca deu da dat Than Thong cua bac Dai Thanh. 

Ten cac vi ay la: Ton Gia Lieu Ban Te (Ajnatakaundinya), Ton Gia Chinh 
Nguyen (Asvajita), Ton Gia Chinh Ngu (Vaspa), Ton Gia Dai Hieu (Maha-nama), 
Ton-Gia Nhan Hien (Bhadra-jrta), Ton Gia Ly Cau (Vimala), Ton-Gia Danh Van 
(Yaso), Ton Gia Thien That (?Dieu Ty: Subahu), Ton Gia Cu Tuc (Purna), Ton Gia 
Nguu Vucng (?Maitrayam-putra), Ton Gia U*u Lau Tan Le Ca Diep (Urubilva- 
kasyapa), Ton Gia Gia Gia Ca Diep (Gaya-kasyapa), Ton Gia Na De Ca Diep (Nadl- 
kasyapa), Ton Gia Ma Ha Ca Diep (Maha-kasyapa), Ton Gia Xa Loi Phat 
(Sariputra), Ton Gia Dai Muc Kien Lien (Maha-maudgalyayana), Ton Gia Kiep Tan 
Na (Maha-kaphilena), Ton Gia Dai Try (Maha-kausthilya), Ton Gia Dai Tinh Chi, 
Ton Gia Ma Ha Chu Na (Maha-cunda), Ton Gia Man Nguyen Tu (Purna- 
maitrayanrputra), Ton Gia Ly Chuffng Ngai, Ton Gia Luu Quan, Ton Gia Kien 
Phuc, Ton Gia Dien Vucng (Mukha-raja), Ton Gia Qua Thira, Ton Gia Nhan Tinh, 
Ton Gia Thien Lac, Ton Gia Thien Lai (Svagate), Ton Gia La Van (Rahula), Ton 
Gia A Nan (Ananda). . .deu la bac Thuong Thu cua nhom nay. 

Lai cung voi Bo Tat cua chung Dai Thua den du. Bo Tat Pho Hien (Samanta- 
bhadra), Bo Tat Dieu Due (ManjusrI), nhom Bo Tat Tir Thi (Ajita). Day la tat ca Bo 
Tat trong doi Hien Kiep (Bhadra-kalpa). 

Lai co 16 vi Chinh Si thuoc nhom Hien H6 (Bhadra-pala) la: Bo Tat Thien Tu 
Nghi, B6 Tat Tin Tue, B6 Tat Khong V6, B6 fat Than Thong Hoa, B6 Tat Quang 
Anh, B6 Tat Tue Thuo-ng, B6 Tat Tri Trang, B6 Tat Tich Can, B6 Tat Nguyen Tue, 
Bo Tat Hucng Tuong, Bo Tat Bao Anh, Bo Tat Trung Tru, Bo Tat Che Hanh, Bo 
Tat Giai Thoat...deu tuan theo Due cua Dai Si Pho Hien (Samanta-bhadra), du vo 
luong Hanh Nguyen cua cac Bo Tat, an tru Phap cua tat ca Cong Due, budc dao muoi 
phuong, hanh Quyen Phuong Tien, vao Tang Phat Phap, cuu canh bo kia, 6 vo 
luong The Gioi hien thanh Dang Giac. 0 cung Troi Dau Suat (Tusita), rong tuyen 
Chinh Phap. Buong bo cung Troi ay, giang Than vao thai me, sinh ra tu hong ben phai, 
hien thanh bay buoc, anh sang hien dieu chieu khap muoi phuong, vo luong coi Phat 
chan dong theo sau each, phat tieng tu xung: 

"Ta se a doi lam bac Vo Thirang Ton (Anuttara-natha). Thick (Sakra) Pham 
(Brahma) cung phung hdu ha, Troi (Deva) Nguoi (Manusya) quy phuc kinh men. Bay 
hien tinh toan, van nghe, ban ten, cuai ngua, thong sudt Bao Thuat dan cheo lan Ion 
a doi, luyen tap thong thqo moi Kinh Sdch, dao choi a vuan sau giang vo thi nghe, 
hien a noi co vi ngon sac dep trong cung. Nhin thdy sinh gia benh chit, hieu thdu viec 
chang phai thuong cua doi. Buong bo dat nuac, tien cua, dia vi vao nui hoc Dao. Sai 
khien nguoi hdu dem le phuc, ngua trang, mao bdu, chuoi anh lac.ve cung. Buong bo 



67 



i r -\ i r 

do quy bdu, mac quan do Phdp, cat bo rdu toe, ngoi ngay thang duai goc cay, sieng 
ndng chiu kho sdu nam, hdnh nhu cho ung. 

Hien coi nam Trupc (Panca-kasaya) tiiy thudn chung sinh. Bay co bui da, tarn goi 
tqi dong nuac vdng, chu Thien de cdnh cay xuong de vin lay ra khoi ao, chim linh theo 
hdu di den Dqo Truang, cam nhdn diem tot lanh, to ro cong phuc, yen lang tuang 
nhdn, bay co trdi tda ngoi duai cay Phdt (Bodhi-vrksa:cay Bo Be), tda dnh sang lan 
khien Ma (Mara) hay biet. Ma dem quan thuoc (quyen thuoc quan binh) di den ep buc 
thu tdi, dung sue Tri Tue che ngu deu khien hang phuc, duac Phdp vi dieu thdnh Toi 
Chinh Gidc. Thich Phqm khuyen cdu, thinh chuyen bdnh xe Phdp (Dharma-cakra) 

Dung buac dqo chai cua Phdt (Buddha-vicarana), rong tieng rong cua Phdt 
(Buddha-nada), go trong Phdp (Dharma-dundubhi), thoi loa Phdp (Dharma-sankhara), 
cam cay kiem Phap (Dharma-khadga), dung cay phuong Phdp (Dharma-dhvaja), rung 
dong sdm Phdp (Dharma-garjati), tda sang dnh dien Phdp (Dharma-vidyu), tuai doi 
can mua Phdp (Dharma-varsni), dien Phdp ban cho, thuang dung Phdp Am (Dharma- 
svara) ddnh thuc ede The Gian. Anh sang chieu khap vo luang coi Phdt, tat cd The 
Giai chdn dong theo sdu each. Thau nhiep hit Ma Giai (Mara-dhatu), lay dong cung 
dien cua Ma, chung Ma sa hai khong co ai khong quy phuc. Ddnh xe luai Td, tieu diet 
ede Kien, tan ede trdn lao, hoqi ede ho ranh Due, giu gin nghiem ngqt cdi thdnh Phdp, 
ma toang cdnh cua Phdp, giqt rua da ban, hien ro trong trang, tda sang Phdt Phdp, 
tuyen truyen Chinh Ho a 

Vdo dia phdn cua ede nuac, duac ede mon an hdu hi, gom chua Cong Due, chi 
bay ruong Phuac. Mudn tuyen Phdp, hien tuai cuai, dung ede thuoc Phdp cuu chua 
ba kho, hien hien vo luang Cong Due cua y Dqo, trao cho Bo Tat Ky thdnh Dang 
Chinh Gidc. Hien bay Diet Do, cuu giup khong moi met, tieu trie ede Ldu, gieo trong 
moi goc Due, day dii Cong Due vi dieu kho luang. Dqo chai ede coi nuac Phdt, hien 
khap Dqo Gido, nai da tu hdnh ay trong sqch khong da. Vi nhu Huyen Su hien moi 
hien tuang la: la nam, la nu , khong co dieu gi chang bien hien hien duac... deu do 
von hoc sang to, tqi y tqo lam " 

Cac Bo Tat nay cung lai nhu vay, hoc tat ca Phap, thong suot dieu dan cheo lan 
Ion, lua ra dau moi, noi da tru an dinh chac that, khong cho nao chang cam hoa duoc. 
Vo so coi Phat thay deu hien khap, chua rung ngao man chi luon thuong xot chung 
sinh. ... tat ca day du Phap nhu vay. l/a thich tim hieu su mau nhiem thiet yeu cua Kinh 
Dien Bo Tat, noi tieng den bac cam cuong chi loi (Dao Ngu) khap muoi phuong, vo 
luong chu Phat deu cung ho niem. 

Noi Due Phat tru deu da duoc tru, cho Dai Thanh lap deu da lap duoc, deu hay 
tuyen bay Dao Hoa cua Nhu Lai, vi cac Bo Tat ma lam Dao Su, dung Thien Tue tham 
sau mo loi cho moi nguoi thong cac Phap Tinh (Dharmata), dat tudng cua chung sinh, 
hieu ro cac coi nude, cung duong chu Phat, hoa hien than ay giong nhu anh sang dien 

Kheo hoc khong so, hieu thau Phap huyen, xe huy luoi Ma, coi cac troi buoc, 
vuot hon Dia vi cua Thanh Van Duyen Giac. Duoc Tarn Muoi Khong (Siinya), Vo 
Tirdng (Animitta), Vo Nguyen (Apranihita). Kheo lap phuong tien hien bay ba Thua 
(Tri-yana), doi voi bac Trung, Ha nay ma hien Diet Do, cung khong co cho tao lam, 
khong co so huu, chang khoi chang diet, duoc Phap binh dang (Samata-dharma), day 
du thanh tuu vo luong Tong Tri (DharanI) tram ngan Tarn Muoi (Samadhi). Cac Can 
(Indriya:giac quan), Tri Tue, Tich Dinh (Dinh vang lang) rong khap, vao sau trong 
Phap Tang cua Bo Tat, duoc Hoa Nghiem Tam Muoi cua Phat, tuyen duong dien noi 
tat ca Kinh Dien. 



68 



Tru Dinh Mon tham sau deu nhin thay vo lugng chu Phat doi hien tai, trong 
khoang mot niem, khong co cho nao khong vong khap, cuu giiip cac nan nguy kich, 
cac su han che chang the han che, phan biet hien bay bo me chan that, dirge Tri bien tai 
ciia cac Nhu Lai, vao moi ngon am khai hoa tat ca, vugt qua cac Phap da co The Gian, 
tarn thuang chan that tru nai duang loi cuu dai, doi vai tat ca van vat deu tuy y tu tai 

Vi loai chiing sinh lam ngudi ban chang can phai thinh moi, ganh vac quan sinh, 
nhan viec nang nhoc, tho tri Phap Tang (Dharma-garbha) tham sau cua Nhu Lai, bao 
ho Chung Tinh cua Phat thuang khien chang dut, day len Dai Bi (Maha-karuna) xot 
thuang chiing sinh, dien tranh bien hien tu trao cho mat Phap (Dharma-caksu), lap ba 
loi (3 duong ac) ma cua lanh, dung Phap Bat Thinh (chang can thinh moi) ban cho 
cac nguoi dan (le thu), giong nhu nguoi con hieu thao yeu kinh cha me, doi voi cac 
chiing sinh xem nhu chinh than minh, tat ca goc lanh deu dua qua bo kia, deu duoc vo 
lugng Cong Due ciia chu Phat, Tri Tue sang suot chang the nghi ban. 

Bo Tat nhu vay gom vo lugng Dai Si chang the xung tinh, cung mot liic deu den 
duhoi 

Bay gio Due The Ton hien cac can an vui ua thich, dang dap thanh tinh, dung 
mao toa sang long long. 

Ton Gia A Nan (Ananda) nuong theo Thanh Chi ciia Due Phat, lien tu cho ngoi 
diing day, trat ao ho vai phai, quy thang lung, chap tay roi bach Phat rang: "Ngay nay 
Diic The Ton hien cac can an vui ua thich, dang dap thanh tinh, dung mao toa sang 
long long nhu tarn guong sang, bong anh trong sach thong suot trong ngoai, uy dung 
hien hien mau nhiem sieu tuyet khong luong, chua tung nhin thay, thu dieu nhu vang 
rong. 

Thua vang! Bach Dai Thanh! Long con nghi rang "Ngay nay, Due The Ton tru 
Phap dac biet hiem co. Ngay nay, dang The Hung tru tai cho ma chu Phat da tru. 
Ngay nay, dang The Nhan tru tai hqnh cua Dao Su. Ngay nay, dang The Anh tru tai 
Dao toi thang. Ngay nay, dang Thien Ton hdnh Due cua Nhu Lai. Moi moi Due Phat 
qua khu hien tai vi lai cung nghi nha den nhau duoc khong ? Nay Due Phat nha den 
chu Phat u? Vi sao anh sang uy than lai toa sang nhu the? " 

Luc do Due The Ton bao A Nan rang: "The nao A Nan! Chu Thien day ong den 
hoi Phat u? Hay ong tu dung Tue Kien hoi Uy Nhan vay?" 

A Nan bach Phat: "Khong co chu Thien den day bao con. Con tu dung cho thay 
ciia minh thua hoi nghia nay vay" 

Due Phat noi: "Lanh thay A Nan! Dieu ong da hoi rat thu vi! Ong phat Tri Tue 
sau xa, bien tai chan dieu, thuang nha chiing sinh ma hoi ve nghia ciia Tue ay. Do Nhu 
Lai dung Dai Bi thuang xot ba coi cho nen hien ra o doi, ma sang Dao Giao khien 
khap quan sinh dugc lgi ciia Chan Phap, vo lugng lie kiep kho gap kho thay, giong nhu 
hoa Linh Thuy (Udumbara-puspa) rat lau moi hien ra mot lan. Nay dieu ong da hoi co 
nhieu cho lgi ich, khai hoa tat ca chu Thien, nguoi dan 

A Nan nen biet Tri ay ciia Due Nhir Lai Chinh Giac rat kho do luong, phan Ion 
la cho ciia bac cam cuong chi loi, Tue Kien khong ngai, khong the cam dut. Dung siic 
ciia mot bua an hay tru Tho Menh lie tram ngan kiep vo so vo lugng. Lai vugt han con 
so nay thi cac Can van tuoi dep chang bi ton hai hiiy nat, dang dap chang thay doi, 
dung mao van sang bong khong khac. Tai sao the? Vi Nhu Lai co Dinh Tue rat thong 
suot khong co cung cue, o tat ca Phap ma dugc tu tai 

A Nan hay lang nghe! Nay Ta vi ong noi" 

_Dap rang: "Thua vang! Con xin vui nguyen muon nghe" 



69 



Due Phat bao A Nan: "Cach nay rat lau xa, khoang vo luong chang the nghi ban 
vo uong so kiep trong dai qua khu, co Due Nhu Lai Dinh Quang (?Dlpamkara:Nhien 
Dang) hien ra a dai, giao hoa do thoat vo luong chiing sinh, deu khien duoc Dao. . .roi 
moi nhan Diet Do 

Tiep co Due Nhu Lai ten la Quang Vien (?Prabhakara:Phat Quang) 

Tiep co Due Phat ten la Nguyet Quang (Candra-prabha) 

Tiep co Due Phat ten la Chien Dan Huong (Candana-gandha) 

Tiep co Due Phat ten la Thien Sen Vuong (Suparvata-raja) 

Tiep co Due Phat ten la Tu Di Thien Quan 

Tiep co Due Phat ten la Tu Di Dang Dieu 

Tiep co Due Phat ten la Nguyet Sac (Candra-varna) 

Tiep co Due Phat ten la Chinh Niem (Samyag-smrti) 

Tiep co Due Phat ten la Ly Cau (Vimala) 

Tiep co Due Phat ten la Vo Truoc (Asahga) 

Tiep co Due Phat ten la Long Thien (Nagabhibhu) 

Tiep co Due Phat ten la Da Quang (Ratrl-prabha) 

Tiep co Due Phat ten la An Minh Dinh ( ?Merukuta : Tu Di Phong) 

Tiep co Due Phat ten la Bat Dong Dia (Acala-bhumi) 

Tiep co Due Phat ten la Luu Ly Huong Khi 

Tiep co Due Phat ten la Luu Ly Kim Sac (Vaidurya-suvarna-riipa) 

Tiep co Due Phat ten la Kim Tang (Suvarna-garbha) 

Tiep co Due Phat ten la Diem Quang (Jyotis-prabha) 

Tiep co Due Phat ten la Diem Can (Jyotis-indriya) 

Tiep co Due Phat ten la Dia Chung 

Tiep co Due Phat ten la Nguyet Tuong (Candra-hasta) 

Tiep co Due Phat ten la Nhat Am (Siirya-ghosa) 

Tiep co Due Phat ten la Giai Thoat Hoa (Vimukta-puspa) 

Tiep co Due Phat ten la Trang Nghiem Quang Minh (Pramandita-rasmi-prabha) 
Tiep co Due Phat ten la Hai Giac Than Thong (Sagara-vara-buddhi- 
vikrrditabhijna) 

Tiep co Due Phat ten la Thuy Quang (Udaka-prabha) 

Tiep co Due Phat ten la Dai Huong (Maha-gandha) 

Tiep co Due Phat ten la Ly Tran Cau (Viraja) 

Tiep co Due Phat ten la Xa Yem Y 

Tiep co Due Phat ten la Bao Diem (Ratnabhibhasa) 

Tiep co Due Phat ten la Dieu Dinh (Sukuta) 

Tiep co Due Phat ten la Dung Lap (Suru-kuta) 

Tiep co Due Phat ten la Cong Due Tri Tue (Maha-guna-dhara-budhi- 
praptabhijna) 

Tiep co Due Phat ten la Nhat Nguyet Quang (Surya-candra-prabha) 
Tiep co Due Phat ten la Nhat Nguyet Luu Ly Quang (Surya-candra-vaidurya- 
nirbhasa) 

Tiep co Due Phat ten la Vo Thuong Luu Ly Quang (Uttapta-vaidurya-nirbhasa) 
Tiep co Due Phat ten la Toi Thuong Thu (Uttara-sirsai) 
Tiep co Due Phat ten la Bo De Hoa (Bodhi-puspa) 
Tiep co Due Phat ten la Nguyet Minh (Candra-vidya) 
Tiep co Due Phat ten la Nhat Quang (Siirya-prabha) 



70 



Tiep co Due Phat ten la Hoa Sac Vircmg (Puspa-varna-raja) 

Tiep co Due Phat ten la Thuy Nguyet Quang (Udaka-candra-prabha) 

Tiep co Due Phat ten la Trir Si Minh 

Tiep co Due Phat ten la Do Cai Hanh 

Tiep co Due Phat ten la Tinh Tin (Suddha-sraddha) 

Tiep co Due Phat ten la Thien Tu (Sunaksatra) 

Tiep co Due Phat ten la Uy Than 

Tiep co Due Phat ten la Phap Tue (Dharma-prajna) 

Tiep co Due Phat ten la Loan Am 

Tiep co Due Phat ten la Su Tu Am (Simha-ghosa) 

Tiep co Due Phat ten la Long Am (Naga-ghosa) 

Tiep co Due Phat ten la Xu The 

Nhu chu Phat nay, thay deu da qua 

Khi ay, tiep co Due Phat ten la The Tu Tai Vircmg (Lokesvara-raja) Nhu Lai 
(Tathagata) Uhg Cung (Arhate) Dang Chinh Giac (Samyaksambuddha) Minh Hanh 
Tuc (Vidyacaranasampana) Thien The (Sugata) The Gian Giai (Loka-vid) V6 Thuong 
ST (Anuttara) Dieu Ngu Truong Phu (Purusadamyasarathi) Thien Nhan Su (Sastra- 
deva-manusyanam) Phat The Ton (Buddha-lokanatha). 

Thoi co vi quoc vuong nghe Due Phat noi Phap, tarn an vui ua thich, phat y Dao 
V6 Thuxmg Chinh Chan, lien vut bo dat nuoc, buong bo ngoi vua, di lam Sa Mon 
(Saramana), hieu la Phap Tang (Dharmakara), tai cao Tri manh, vuot khac han doi, di 
den cho cua Due The Tu Tai Nhu Lai, cui dau le ban chan cua Due Phat, nhieu quanh 
theo ben phai ba vong roi quy thang lung, chap tay, dung Tung khen rang: 
Dung nhan sang long long 

Uy Than khong cung cue 

Nhu vay sang rue ro 

Khong co gi ngang bang 

_Anh sang cua Nhat, Nguyet 

Ma Ni (Mani), ngoc. . . toa rue 

Thay deu bi an lap 

Giong nhu la dong muc. 

_Dung nhan cua Nhu Lai 

Hon doi, khong co chuan (V6 Huan: khong co tieu chuan binh thuong) 

Dai Am cua Chinh Giac (Sambodhi) 

Vang truyen khap muoi phuong 

_Gi6i (Srla), lang nghe (van:Sruta), Tinh Tien (VTrya) 

Tarn Muoi (Samadhi) voi Tri Tue (Prajna) 

Uy Due khong ban sanh 

Thu thang rat hiem co 

_Xet ky sau, kheo nho 

Bien Phap cua chu Phat 

Cung tan noi sau kin 

Nghien ngam bo day ay 

_V6 Minh (Avidya), Due (Raga), gian du (Dvesa) 

The Ton tuyet khong co 

Dang Nhan Hung Sir Tn 

Than Due khong the luong 

_C6ng Due that rong Ion 

Tri Tue rat sau mau 



71 



Tuong anh sang uy nghiem 
Chan (long khap Dai Thien 
_Nguyen con duoc lam Phat 
Ngang bang Thanh Phap Vuong 
Vuot qua het sinh tu 
Khong gi chang giai thoat 
_B6 Thi (Dana), dieu hoa Y 

Gioi (Sfla), Nhan Nhuc (Ksanti), Tinh Tien (VTrya) 

Cac Tarn Muoi (Samadhi) nhu vay 

Tri Tue (Prajna) cao hon het 

_Con the duoc thanh Phat 

Hanh khap ca Nguyen nay 

Tat ca noi so hai 

Lam cho an on het 

_Gia su khien co Phat 

Hang tram ngan uc van 

V6 luong cac Dai Thanh 

So nhu cat song Hang 

_Cung duong khap tat ca 

Chu Phat cua nhom nay 

Chang the bang cau Dao 

Ben chac chang choi tu 

_Vi nhu cat song Hang 

The Gioi cua chu Phat 

Lai chang the tinh dem 

V6 so cac coi nuoc 

_Anh sang deu chieu soi 

Khap het cac nuoc nay 

Sue tinh tien nhu vay 

Uy Than kho the luong 

_Khien con duoc lam Phat 

Co coi nuoc bac nhat 

Chung trong ay, ky dieu 

Dao Trang rat sieu tuyet 

_Dat nuoc nhu Ne Hoan (Nirvana: Met Ban) 

Khong noi nao sanh duoc 

Con se thuong xot het 

Do thoat khap tat ca 

_Chung muoi phuong, sinh den 

Tarn vui thich, trong sach 

Da den nuoc cua con 

Duoc khoai lac an on 

_Cau Phat, tin sang suot 

La Chan Chirng cua con 

Phat Nguyen o noi ay 

Sue tinh rong, mong muon 

_Cac The Ton muoi phuong 

Tri Tue khong ngan ngai 

Thuong khien cho Ton nay 



72 



Biet Tarn Hanh cua con 
Gia su khien than chi 

0 trong cac kho doc 
Con luon hanh tinh tien 
Nhan chiu, khong hoi han 

Due Phat bao A Nan: "Ty Khuu Phap Tang ay noi Tung nay xong, lien bach 
Phat rang: "Thua vdng! Bach Due The Ton! Con phat Tarn Vd Thwcrng Chinh Gidc. 
Nguyen xin Due Phat vi con rdng tuyen Kinh Phap, con se tu hanh nhiep lay nuac 
Phat, thanh tinh trang nghiem vd luang coi mau nhiem, khien con a dai mau thdnh 
Chinh Gidc, nhd but gdc khd nao cua sinh tu" 

Due Phat bao An Nan: "Thoi Due Phat The Tu Tai Vuong bao Ty Khuu Phap 
Tang: "Nhu chd tu hanh trang nghiem coi Phat thi tu dng nen biet" 

Ty Khuu bach Phat: "NghTa nay qua sdu rdng, chang phdi la cdnh giai cua con! 
Nguyen xin Bite The Ton rdng vi con dien bay hanh Tinh Tho cua chu Phat Nhu Lai. 
Con nghe dieu nay xong, se nhu Thuyet, tu hanh thdnh man chd nguyen" 

Khi ay Due Phat The Tu Tai Vuong biet Chi Nguyen cao minh sau rong ay, lien 
vi Ty Khuu Phap Tang ma noi Kinh rang: " Vi nhu bien Ion, mot nguoi dung cai dau 
dong tat, trai qua kiep so van co the den day, lay duoc vat bau mau nhiem. Nguoi co 
chi tarn, tinh tien cau Dao chang ngung nghi, khi gap dip at se duoc Qua thi Nguyen gi 
ma chang duoc ?" 

Luc do Due Phat The Tu Tai Vuong lien rong noi viec Thien ac cua Troi Nguoi, 
su tho thien mau nhiem cua coi nuoc trong 210 uc coi nude cua chu Phat...ung voi 
Tarn Nguyen ay deu hien hien ro rang 

' \ > 

Khi vi Ty Khau ay nghe Due Phat da noi ve coi nuoc nghiem tinh, thay deu nhin 
thay tu xa, lien phat Nguyen vo thuong thu thang. Tarn ay vang lang, chi khong co cho 
dinh mac, tat ca The Gian khong co gi chang theo kip, day du nam kiep, suy nghi nhiep 
lay Hanh trong sach de trang nghiem nuoc Phat". 

A Nan bach Phat: "Coi nuoc Phat ay ton tai (tho luong) duoc bao nhieu?" 

Due Phat noi: "Due Phat ay song lau (tho menh) den bon muoi hai kiep. 

Khi Ty Khuu Phap Tang nhiep lay Hanh trong sach 6 2 1 0 uc coi mau nhiem ciia 
chu Phat. Nhu vay tu xong, di den noi Due Phat ngu, cui dau le ban chan cua Due 
Phat, nhieu quanh Due Phat ba vdng roi chap tay, dung thang bach rang: "The Ton! 
Con da nhiep lay Hanh trong sach de trang nghiem coi Phat" 

Due Phat bao Ty Khuu: "Nay dng cd the noi. Thich hap biet Thai do, phat khai 
vui thich. Cd the tat cd Dai Chung, Bd Tat nghe xong, tu hanh Phap nay, khi Duyen 
den se day du vd luang Nguyen lan " 

Ty Khuu bach Phat: "X/n Due Phat lang nghe xem xet! Nhu dieu con da Nguyen, 
se noi ra day du. 

1 Neu con duoc thanh Phat ma coi nuoc co Dia Nguc, Quy doi, sue sinh. . . thoi 
con chang nhan lay Chinh Giac 

2_ Neu con duoc thanh Phat ma Nguoi Troi trong nuoc, sau khi het tuoi tho lai 
roi vao ba neo ac, thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

3_ Neu con duoc thanh Phat ma Nguoi Troi trong nuoc chang deu co mau vang 
rong thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

r rir 

4_ Neu con duoc thanh Phat ma Nguoi Troi trong nuoc co hinh sac chang giong 
nhau, con co ke dep nguoi xau, thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 



73 



5_ Neu con duoc thanh Phat ma Nguoi Troi trong nude chang deu hieu biet Tuc 
Menh (Purvanivasanusmrti- abhijna), thap han la biet viec trong tram ngan uc na do 
tha cac kiep, thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

6_ Neu con duoc thanh Phat ma Nguoi Troi trong nude chang duoc Thien Nhan 
(Divya-caksur- abhijna), thap hon la nhin thay tram ngan uc na do tha coi nuoc cua 
chu Phat, thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

' 7 

7_ Neu con duoc thanh Phat ma Nguoi Troi trong nuoc chang duoc Thien Nhi 
(Divya-srotam- abhijna), thap hon la nghe dieu ma tram ngan uc na do tha chu Phat da 
noi, chang deu tho tri, thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

8_ Neu con duoc thanh Phat ma Nguoi Troi trong nuoc chang duoc Kien Tha 
Tam Tri (Cetahpayyaya-abhijna) thap hon la biet tarn niem cua chung sinh trong tram 
ngan uc na do tha coi nuoc cua chu Phat, thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

' 7 > 

9_ Neu con duoc thanh Phat ma Nguoi Troi trong nuoc chang duoc Than Tuc 
(Rddhividdhi-abhijna) 6 khoang mot niem, thap hon la chang the vuot qua tram ngan 
uc na do tha coi nuoc cua chu Phat, thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

10_ Neu con duoc thanh Phat ma Nguoi Troi trong nuoc hoac khdi tuong nho 
tham lam, tinh toan cho than minh, thoi con khong nhan lay Chinh Giac. 

1 1_ Neu con duoc thanh Phat ma Nguoi Troi trong nuoc chang tru nhom Dinh 
deu den Diet Do, thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

12_ Neu con duoc thanh Phat ma anh sang con co luong gioi han, thap hon la 
chang chieu het tram ngan uc na do tha coi nuoc cua chu Phat, thoi con chang nhan lay 
Chinh Giac. 

13_ Neu con duoc thanh Phat ma Tho Menh con co luong gioi han, thap hon la 
tram ngan uc na do tha kiep, thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

14_ Neu con duoc thanh Phat ma Thanh Van (Sravaka) trong nuoc co the tinh 
toan do luong cho den chiing sinh, Duyen Giac (Pratyeka-buddha) cua ba ngan Dai 
Thien The Gioi 6 tram ngan kiep deu cung chung tinh dem, biet duoc con so ay, thoi 
con chang nhan lay Chinh Giac. 

15_ Neu con duoc thanh Phat thi Tho Menh cua Nguoi Troi trong nuoc khong co 
luong gioi han, tru khi ke ay co Ban Nguyen tu rut ngan tu tai. Neu chang nhu the thoi 
con chang nhan lay Chinh Giac. 

16_ Neu con duoc thanh Phat ma Nguoi Troi trong nuoc cho den nghe co ten goi 
chang lanh, thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

f r 

17 Neu con duoc thanh Phat ma vo luong chu Phat 6 muoi phuong The Gioi 
chang deu than hoi, xung ten cua con thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

18_ Neu con duoc thanh Phat ma chung sinh 6 muoi phuong, chi tam tin tuong 
ua thich, muon sinh ve nuoc cua con cho den muoi niem neu chang duoc sinh, thoi 
con chang nhan lay Chinh Giac. Chi tru ke vuong toi nam Nghich, che bai Chinh Phap. 

19_ Neu con duoc thanh Phat ma chung sinh 6 muoi phuong, phat Tam Bo De tu 
cac Cong Due, chi tam phat Nguyen muon sinh ve nuoc cua con. Luc lam chung thoi 
neu khien chang cho Dai Chung vay quanh, hien truoc mat nguoi ay, thoi con chang 
nhan lay Chinh Giac. 

20_ Neu con duoc thanh Phat ma chung sinh o muoi phuong, nghe danh hieu cua 
con, buoc niem vao nuoc cua con, gieo trong cac goc Due, chi tam hoi hudng, muon 
sinh ve nuoc cua con lai chang duoc ket qua thoa thich, thoi con chang nhan lay Chinh 
Giac. 

21_ Neu con duoc thanh Phat ma Nguoi Troi trong nuoc chang deu thanh du ba 
muoi hai tuong cua bac Dai Nhan, thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 



74 



22_ Neu con dugc thanh Phat. Cac chiing Bo Tat thuoc coi Phat 6 phuong khac, 
di den sinh ve nuoc ciia con, rot rao deu den Nhat Sinh Bo Xir (ekajati-pratibaddha). 
Tru khi ke ay co Ban Nguyen tu tai hoa do, vi chiing sinh cho nen mac ao giap Hoang 
The, gom chiia goc Due, do thoat tat ca, dao choi cac coi Phat, tu Bo Tat Hanh 
(Bodhisatva-carya), ciing duong muoi phuong chu Phat Nhu Lai, khai hoa hang sa vo 

r 11 

lugng chiing sinh. Khien lap Dao Chinh Chan V6 Thirong, vugt hon han tieu chuan 
thong thuong, Hanh ciia cac Dia (Bhiimi). Hien tien tu tap Due ciia Pho Hien 
(Samanta-bhadra). Neu chang nhu the thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

23_ Neu con dugc thanh Phat ma Bo Tat trong nuoc, nuong theo Than Luc cua 
Due Phat, ciing duong chu Phat. Khoang mot bua an ma chang the den vo luong vo so 
lie na do tha coi nuoc ciia chu Phat, thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

24_ Neu con dugc thanh Phat ma Bo Tat trong nuoc o tai trudc mat Due Phat, 
hien goc Due ay. Cac vat dung mong cau, muon ciing duong, neu chang nhu y, thoi 
con chang nhan lay Chinh Giac. 

25_ Neu con dugc thanh Phat ma Bo Tat trong nuoc chang the dien noi Nhat 
Thiet Tri (Sarva-jnana), thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

26_ Neu con dugc thanh Phat ma Bo Tat trong nuoc chang dugc than ciia Kim 
Cuong Na La Dien (Vajra-narayana), thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

27_ Neu con dugc thanh Phat. Nguoi Troi trong nuoc, tat ca van vat nghiem tinh, 
sang dep, hinh sac dac biet la thuong, tan cung mau nhiem rat kheo leo khong the do 
luong cho diing dugc. Neu cac chiing sinh ay cho den nguoi dat dugc Thien Nhan 
(Divya-caksu) co the hieu thau, phan tich dugc danh so ay, thoi con chang nhan lay 
Chinh Giac. 

28_ Neu con dugc thanh Phat ma Bo Tat trong nuoc cho den nguoi co chut Cong 
Diic, chang the thay biet cay ciia Dao Truong ay co vo lugng anh sang mau sac, cao 
bon tram van dam, thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

29_ Neu con dugc thanh Phat ma Bo Tat trong nuoc, hoac tho nhan, doc Kinh 
Phap, phiing tung, giu gin, giang noi ma chang dugc Bien Tai Tri Tue, thoi con chang 
nhan lay Chinh Giac. 

30_ Neu con dugc thanh Phat ma Bo Tat trong nuoc dugc Tri Tue Bien Tai, neu 
co luong gidi han thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

3 1_ Neu con dugc thanh Phat thi coi nuoc trong sach, thay deu chieu thay tat ca 
vo lugng vo so chang the nghi ban cac The Gioi Phat 6 muoi phuong, giong nhu tuong 
mat dugc nhin thay trong cai guong sang. Neu chang nhu the, thoi con chang nhan lay 
Chinh Giac. 

32_ Neu con dugc thanh Phat. Tu mat dat tro len tren cho den hu khong: cung 
dien, lau quan, ao, giong nuoc, cay hoa. . .het thay tat ca van vat ciia coi nuoc deu dung 
vo lugng loai bau, tram ngan thii huong cung chung hop thanh, nghiem siic ky dieu, 
vugt hon han cac Troi Nguoi. Huong ay xong uop khap muoi phuong The Gioi, Bo 

r \ r i r i 

Tat ngiii thay deu tu Phat Hanh (Buddha-carya). Neu chang nhu the, thoi con chang 
nhan lay Chinh Giac. 

33_ Neu con dugc thanh Phat. Loai chiing sinh trong vo lugng chang the nghi ban 
cac The Gioi Phat 6 muoi phuong, nhan dugc anh sang ciia con tiep cham than the ciia 
ke ay thi than tarn mem mai, vugt hon han cac Nguoi Troi. Neu chang nhu the, thoi 
con chang nhan lay Chinh Giac. 

r ii 

34_ Neu con dugc thanh Phat. Loai chiing sinh trong vo lugng chang the nghi ban 
cac The Gioi Phat 6 muoi phuong, nghe ten goi ciia con ma chang dugc Vo Sinh Phap 
Nhan (Anutpattika-dharma-ksanti), cac Tong Tri (DharanI) tham sau ciia Bo Tat, thoi 
con chang nhan lay Chinh Giac. 



75 



35_ Neu con duoc thanh Phat. V6 luong chang the nghi ban cac The Gidi Phat d 
muoi phuong co nguoi nu nao nghe ten goi ciia con lai vui ve, tin tuong, ua thich, phat 
tarn Bo De, chan ghet than nu. Sau khi het tuoi tho, lai mang hinh tuong nguoi nu nua, 
thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

36_ Neu con duoc thanh Phat. Cac chiing Bo Tat trong vo luong chang the nghi 

r r i 

ban cac The Gidi Phat d muoi phuong, nghe ten goi cua con. Sau khi het tuoi tho, 

r r 7 ' 

thuong tu Pham Hanh (Brahma-carya) cho den thanh Phat Dao. Neu chang nhu the, 
thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

37_ Neu con duoc thanh Phat. Chu Thien, nguoi dan trong vo luong chang the 
nghi ban cac The Gidi Phat d muoi phuong, nghe ten goi cua con ma dat nam voc sat 
dat, cui dau lam le, vui ve, tin tuong, ua thich tu Bo Tat Hanh thi chu Thien, nguoi doi 
khong co ai chang cung kinh. Neu chang nhu the, thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

38_ Neu con duoc thanh Phat thi Nguoi, Troi trong nude muon duoc quan ao se 
tuy theo niem lien den. Nhu Due Phat da khen ngoi "Ung Phap thi quan do mdu 
nhiem tu nhien a ngay tren than". Neu co nguoi phai cat may, nhuom, sua, giat 
du. . .thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

39_ Neu con duoc thanh Phat thi Nguoi, Troi trong nude tho nhan khoai lac, 
chang nhu (?chang khac gi) vi Ty Khuu dut het su do ri (lau tan), thoi con chang nhan 
lay Chinh Giac. 

40_ Neu con duoc thanh Phat thi Bo Tat trong nude, tuy theo y, muon thay vo 
luong coi Phat nghiem tinh su ung thoi nhu nguyen. O trong cay bau thay deu chieu 
thay, giong nhu tuong mat duoc nhin thay trong cai guong sang. Neu chang nhu the, 
thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

41_ Neu con duoc thanh Phat. Cac chung Bo Tat trong coi nude d phuong khac, 

r r r 7 

nghe ten goi cua con, den khi duoc thanh Phat ma cac Can bi hu thieu xau xi, chang 
duoc day du, thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

42_ Neu con duoc thanh Phat. Cac chung Bo Tat trong coi nude d phuong khac, 
nghe ten goi cua con, thay deu dat duoc Tarn Muoi Thanh Tinh Giai Thoat. Tru Tarn 

7 7 

Muoi do, trong mot khoang phat y se cung dudng vo luong chang the nghi ban cac 
Phat The Ton ma chang mat Dinh Y. Neu chang nhu the, thoi con chang nhan lay 
Chinh Giac. 

43_ Neu con duoc thanh Phat. Cac chiing Bo Tat trong coi nude d phuong khac, 
nghe ten goi cua con. Sau khi het tuoi tho se sinh vao nha Ton Quy. Neu chang nhu 
the, thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

44_ Neu con duoc thanh Phat. Cac chiing Bo Tat trong coi nude d phuong khac, 
nghe ten goi cua con, vui ve hdn ho tu Bo Tat Hanh, day du goc Due. Neu chang nhu 
the, thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

45_ Neu con duoc thanh Phat. Cac chiing Bo Tat trong coi nude d phuong khac, 
nghe ten goi ciia con, thay deu dat duoc Tarn Muoi Pho Dang. Tru Tarn Muoi do,den 
khi thanh Phat, thuong thay vo luong chang the nghi ban tat ca Nhu Lai. Neu chang 
nhu the, thoi con chang nhan lay Chinh Giac. 

46_ Neu con duoc thanh Phat.Bo Tat trong nude tuy theo chi nguyen, mong muon 
nghe Phap thi tu nhien duoc nghe. Neu chang nhu the, thoi con chang nhan lay Chinh 
Giac. 

47_ Neu con duoc thanh Phat. Cac chiing Bo Tat trong coi nude d phuong khac, 
nghe ten goi ciia con ma chang lien duoc den bac chang thoai chuyen, thoi con chang 
nhan lay Chinh Giac. 

48_ Neu con duoc thanh Phat. Cac chiing Bo Tat trong coi nude d phuong khac, 
nghe ten goi ciia con ma chang lien duoc den Phap Nhan thii nhat, thii hai, thii 



76 



ba. . .doi voi Phat Phap chang the lien dugc bac chang thoai chuyen, thai con chang 
nhan lay Chinh Giac. 

Due Phat bao A Nan: "Khi ay, Ty Khuu Phap Tang noi Nguyen nay xong, lien 
noi Tung la: 

_Con dung Nguyen hem doi (sieu the) 

Thay den Dao vo thugng 

Nguyen nay chang day du 

The chang thanh Dang Giac 

_Con a vo lugng kiep 

Chang lam Dai Thi Chu 

Cuu khap cac ngheo kho 

The chang thanh Dang Giac 

_Con den thanh Phat Dao 

Danh tieng vuot muoi phuong 

Rot rao luong chang nghe 

The chang thanh Dang Giac 

_Lia Due (Raga), Chinh Niem sau 

Tinh Tue tu Pham Hanh 

Chi cau Dao vo thugng 

Lam Thay cac Troi Nguoi 

_Than Luc dien Dai Quang (anh sang Ion) 

Chieu khap coi khong cung 

Tru ngu toi, ba cau 

Sang suot cuu moi nan 

_Mo mat Tri Tue ay 

Diet mu mo toi tarn 

Dong kin cac duong ac 

Thong dat cua neo lanh (Thien Thii) 

_C6ng Phuc thanh day du 

Uy Dieu sang muoi phuong 

Nhat, Nguyet dau vang sang 

Thien Quang (anh sang cua Troi) an, chang hien 

_Vi chung, mo Phap Tang 

Rong cho bau Cong Due 

Thuong 6 trong Dai Chung 

Noi Phap, Su Tu rong 

_Ciing duong tat ca Phat 

Day du moi goc Due 

Nguyen, Tue deu thanh du 

Dugc lam Tam Gioi Hung 

_Nhu Phat: Tri vo luong 

Thong dat tran khap ca 

Nguyen sue Cong Due con 

Ngang Toi Thang Ton nay 

_Nguyen nay neu dugc Qua 

Cam ung, dong Dai Thien 

Troi Nguoi 6 hu khong 

Tuon mua hoa quy bau 



77 



Due Phat bao A Nan: "Ty Khuu Phap Tang noi Tung nay xong, luc do khap mat 
dat chan dong theo sau each, troi tuon mua hoa mau nhiem rai tan ben tren mat dat, tu 
nhien am nhac trong hu khong khen rang: "Quyet dinh at thdnh Vo Thuong Chink 
Giac". Khi ay Ty Khuu Phap Tang day du tu man Nguyen Ion nhu vay, thanh that 
chang hu doi, vugt ra khoi The Gian, ua thich sau xa su vang lang. 

Nay A Nan! Ty Khuu Phap Tang o cho cua Due Phat ay, trong Dai Chung cua chu 
Thien (Deva), Ma (Mara), Pham (Brahma), tarn Bo Rong (Naga), Than (Devata). . .phat 
Hoang The nay. Lap Nguyen nay xong, mot hudng chuyen chi trang nghiem coi mau 
nhiem. Nude Phat da tu, mo mang rong Ion, than dieu vuot bat. Tao dung lau ben 
khong co suy kem, khong co bien doi. 

O chang the nghi ban trieu nam lau dai Kiep, gom chua gay dung vo luong Due 
Hanh cua Bo Tat. Chang sinh: cam giac ham muon (due giac), cam giac gian du (san 
giac), cam giac ganh ghet gay hai (hai giac). Chang khoi Due Tuong (raga-samjna), 
San Tuong (Dvesa-samjna), Hai Tuong. Chang dinh mac Phap cua hinh chat 
(Sac:Rupa), am thanh (thanh: Sabda), mui ngui (huong:gandha), vi nem (vi:Rasa), tiep 
cham (xuc:Sprastavya). Thanh tuc sue Nhan, chang tinh moi kho, it ham muon, biet 
du, khong nhiem dinh gian du si me . 

Tarn Muoi thuong vang lang, Tri Tue khong ngan ngai, khong co tarn hu doi ninh 
hot quanh co, dang mat hien hoa, noi nang em diu, thua hoi y nguoi di truoc (bac Ion 
tuoi co kinh nghiem), dung manh tinh tien, chi nguyen khong son, chuyen cau Phap 
trang trong (thanh bach) 

Dung Tue loi quan sinh, cung kinh Tarn Bao, phung su Su Truong. Dung moi 
hanh day du trang nghiem Ion khien cac chung sinh thanh tuu Cong Due. Tru Phap 
Khong (Sunyata:Tinh trong rong), khong co Tnong (V6 Tuong: Animitta), khong co 
Nguyen (V6 NguyenApranihita). Khong co tao tac (Abhisamskara), khong co sinh 
khoi (Anutpanna), quan Phap nhu bien hoa. 

Xa lia loi noi tho thien: hai minh, hai ke khac, cung hai minh va ke khac. Tu tap 
loi noi hien lanh: loi minh loi nguoi, cung loi cho minh va nguoi khac 

Vut bo dat nuoc, buong bo ngoi vua, bo het tien cua sac dep. Tu hanh sau Ba La 
Mat, day nguoi khien hanh. 

V6 uong so kiep gom chua Cong Due. Tuy theo noi sinh ra, ngay y mong muon, 
vo luong kho tang bau tu nhien ung hien. Giao hoa an lap vo so chung sinh tru 6 Dao 
Chinh Chan Vo Thnong 

Hoac lam Truong Gia, Cu ST, hao tinh ton quy. Hoac lam vua chua dong Sat De 
Loi (Ksatriya), Chuyen Luan Thanh De. Hoac lam Thien Chu (Deva-pati) cua sau coi 
Due (Kama-dhatu) cho den Pham Vuong (Brahma-raj a)... thuong dung bon viec cung 
duong, cung kinh tat ca chu Phat. Cong Due nhu vay chang the xung noi 

Mieng toa hoi thorn tinh khiet nhu hoa l/u Bat La (Utpala: hoa sen xanh), cac 16 
chan long tren than tuon ra mui thorn Chien Dan (Candana), huong thorn ay xong uop 
khap vo luong The Gioi. Sac mat doan chinh, tuong tot thu dieu. Ban tay thuong tuon 
ra vat bau khong tan, quan ao, thuc an uong, huong hoa than dieu quy bau, cac long, 
phudng, phan, vat dung trang nghiem. Viec cua nhom nhu vay vuot hon cac Nguoi 
Troi, 6 tat ca Phap ma duoc tu tai" 

A Nan bach Phat: "Bo Tat Phap Tang da duoc thanh Phat roi nhan lay Diet Do? 
La bac chua thanh Phat? Ngay nay, hien tai la ai?" 



78 



Due Phat bao A Nan: "Bo Tat Phap Tang ngay nay da thanh Phat, hien tai o 
phuong Tay each day muoi van lie coi, The Gioi cua Due Phat ay ten la An Lac 
(SukhavatT)" 

A Nan lai hoi: "Due Phat ay thanh Dao cho den nay da trai qua bao nhieu thoi?" 

Due Phat noi: "Thanh Phat den nay da trai qua muoi kiep. Coi nude cua Due Phat 
ay co bay bau tu nhien la: Vang (Suvarna), bac (Riipya), Luu Ly (Vaidurya), San Ho 
(?Sphatika: Pha le, thuy tinh), Ho Phach (?Lohita-mukta:Xich chau), Xa Cu (Musara- 
galvaxo cho dich la San Ho), Ma Nao (Asma-garbha). . .hop thanh mat dat 

Lai coi nuoc ay khong co niii Tu Di (Sumeru) voi Kim Cuong (Vajra) vay quanh, 
tat ca cac niii (Parvata). Cung khong co bien Ion, bien nho, khe, ngoi, gieng, suoi...do 
Than Luc cua Due Phat cho nen muon thay lien thay. Cung khong co Dia Nguc, Quy 
doi, sue sinh, loi neo cua cac nan. Cung khong co bon mua Xuan, Ha, Thu, 
Dong. . .chang lanh chang nong thuong dieu hoa vua y" 

Bay gio A Nan bach Phat rang: "The Ton! Neu coi nuoc ay khong co nui Tu Di 
thoi Tu* Thien Vircng (Catur-maha-raja-deva) voi Dao Loi Thien (Trayastrimsa- 
deva:Tam Thap Tarn Thien) y theo dau de tru?" 

Due Phat hoi A Nan: " Diem Thien (Yama-deva) thu ba cho den Sac Cmi Canh 
Thien (Kanistha) deu y theo dau ma tru?" 

A Nan bach Phat: "Hanh Nghiep, Qua Bao chang the nghi ban" 

Due Phat bao A Nan: "Hanh Nghiep, Qua Bao chang the nghi ban, The Gioi cua 
chu Phat cung chang the nghi ban. Cac chiing sinh ay co Cong Due, sue Thien, tru tai 
Dia cua Hanh Nghiep cho nen hay nhu the vay" 

A Nan bach Phat: "Con chang nghi ngo Phap nay, chi vi chiing sinh thoi tuong 
lai, muon tru nghi hoac ay cho nen hoi nghia nay" 

Due Phat bao A Nan: "Anh sang uy than cua Due Phat V6 Luong Tho la toi ton 
bac nhat, anh sang cua chu Phat chang the theo kip. Hoac co anh sang Phat chieu den 
tram The Gioi Phat, hoac ngan The Gioi Phat. Lay dieu thiet yeu ma noi thi chieu den 
hang sa coi Phat 6 phuong Dong. Phuong Nam, phuong Tay, phuong Bac, bon phuong 
bang, phuong ben tren, phuong ben dudi cung lai nhu vay. Hoac co anh sang Phat 
chieu den bay thudc (xich:thuoc Tau). Hoac chieu den mot do tuan, hai, ba, bon, nam 
Do Tuan. Nhu vay chuyen gap boi cho den chieu soi mot coi Phat. 

Chinh vi the cho nen Due Phat V6 Lirong Tho (Amitayu-buddha) co hieu la: V6 
Lnong Quang Phat (Amitabha-buddha), V6 Bien Quang Phat (Amita-prabhasa- 
buddha), V6 Ngai Quang Phat (Apratihata-rasmi-prabha-buddha), V6 Doi Quang 
Phat (Asamapta-prabha-buddha), Diem Vuong Quang Phat (Prabha-sikhotsrsta- 
prabha-buddha), Thanh Tinh Quang Phat (Suddha-prabha-buddha), Hoan Hy 
Quang Phat (Pramodanlya-prabha-buddha), Tri Tue Quang Phat (Prajna-prabha- 
buddha), Bat Doan Quang Phat (Nibandhamya-prabha-buddha), Nan Tu Quang 
Phat, V6 Xung Quang Phat, Sieu Nhat Nguyet Quang Phat (Candra-suiya-jihmT- 
karana-buddha). 

Coi ay co chiing sinh gap anh sang nay thi ba Cau duoc tieu diet, than y mem 
mai, vui ve hon ho, sinh ra tarn lanh. Neu o chon can kho tai ba duong (dia nguc, quy 
doi, siic sinh) nhin thay anh sang nay deu duoc ngung nghi, khong bi kho nao nua, sau 
khi het tuoi tho deu duoc giai thoat 

Anh sang ciia Diic Phat V6 Luong Tho rue ro chieu sang cac coi nuoc Phat o 
muoi phuong, khong co chon nao khong nghe biet. Chang phai chi co Ta ngay nay 
khen ngoi anh sang ay ma tat ca chu Phat, Thanh Van, Duyen Giac, cac chiing Bo Tat 
deu cung nhau khen ngoi cung lai nhu vay 



79 



Neu co chiing sinh nghe Cong Due Uy Than ciia anh sang ay, ngay dem xung noi, 
chi tarn chang diit thi tuy theo uoc nguyen duoc sinh ve nuoc ay. La noi ma cac Bo 
Tat, Thanh Van, Dai Chung cung nhau khen ngoi, xung Cong Due ay cho den sau khi 
duoc Phat Dao thoi vi khap chu Phat Bo Tat o muoi phuong khen ngoi anh sang ay 
cung nhu ngay nay vay" 

Due Phat noi: "Ta noi Anh sang cua Due Phat V6 Luong Tho co Uy Than long 
long thu dieu . . .suot ngay dem, tron mot kiep cung chang the het". 

Due Phat bao A Nan: "Due Phat V6 Luong Tho co tho menh lau dai chang the 
xung tinh. Ong nen biet nhu vay. 

Gia sii vo luong chiing sinh 6 muoi phuong The Gidi deu duoc than nguoi, deu 
khien thanh tuu Thanh Van Duyen Giac, deu cung nhau tap hoi, lang nghi suy xet 
(thien tu), mot long doc het Tri Luc ay o tram ngan van kiep deu cung nhau tim tinh, 
dem so kiep lau dai cua tho menh ay thi cung chang the biet cung tan diem cuoi cung 
cua han luong ay. Tho menh dai ngan cua chiing Thanh Van, Bo Tat, Troi, Nguoi cung 
lai nhu vay, chang phai la cho hay biet ciia su tinh dem thi du. 

r \ r r 7 9 \ 

Lai so Thanh Van, Bo Tat ay rat kho do luong, chang the xung noi. Than Tri 
thong suot, uy luc tu tai, co the nam giu tat ca The Gioi 6 trong long ban tay" 

Due Phat bao A Nan: "Hoi dau tien (so hoi) ciia Diic Phat ay co so chiing Thanh 
Van chang the xung tinh, Bo Tat cung the. [Neu nguoi co] kha nang nhu Dai Muc Kien 
Lien nhieu den tram ngan van lie vo luong vo so, 6 a tang ky na do tha kiep cho den 
Diet Do deu cung nhau xet tinh, van chang the hieu cung tan so luong nhieu it ay. 

Vi nhu bien Ion, sau rong vo luong. Gia su co nguoi chia che mot soi long ra lam 
tram phan, dem mot phan long tham lay mot giot nuoc. Y ong the nao? Cho giot nuoc 
ay doi voi bien Ion thi cho nao nhieu hon?" 

A Nan bach Phat: "Cho giot nuoc ay so voi bien Ion thi luong Ion nho, chang can 
phai la nguoi kheo tinh toan so dung ngon tu thi du, cung co the biet duoc vay" 

Due Phat bao A Nan: " Nhu nhom Muc Kien Lien o tram ngan van lie na do tha 
kiep tinh dem Thanh Van Bo Tat o hoi dau tien ay, thoi con so biet duoc giong nhu 
mot giot nuoc, con cho chang biet thi nhu nuoc ciia bien Ion. 

_Lai coi nuoc ay co cac cay bay bau tran day khap ca The Gioi nhu: cay vang, 
cay bac, cay luu ly, cay pha le, cay san ho, cay ma nao, cay xa cu. Hoac co cay do hai 
bau, ba bau cho den bay bau chuyen cong hop thanh. 

Hoac co cay bang vang, la hoa qua bang bac 

Hoac co cay bang bac, la hoa qua bang vang 

Hoac co cay bang luu ly, la hoa qua bang pha le. . .cung the 

Hoac co cay bang thiiy tinh, la hoa qua bang luu ly. . .cung the 

Hoac co cay bang san ho, la hoa qua bang ma nao. . .cung the 

Hoac co cay bang ma nao, la hoa qua bang luu ly. . .cung the 

Hoac co cay bang xa cu, moi thii bau lam la hoa qua. . .cung the 

Hoac co cay bau voi vang tia (tu kim) lam goc, bac trang lam than, luu ly lam 
canh, thiiy tinh lam nhanh nho, san ho lam la, ma nao lam hoa, xa cu lam that (?qua 
trai) 

Hoac co cay bau voi bac trang lam goc, luu ly lam than, thiiy tinh lam canh, san 
ho lam nhanh nho, ma nao lam la, xa cu lam hoa, vang tia lam that (?qua trai) 

Hoac co cay bau voi luu ly lam goc, thiiy tinh lam than, san ho lam canh, ma nao 
lam nhanh nho, xa cu lam la, vang tia lam hoa, bac trang lam that (?qua trai) 



80 



Hoac co cay bau voi thuy tinh lam goc, san ho lam than, ma nao lam canh, xa cir 
lam nhanh nho, cang tia lam la, bac trang lam hoa, km ly lam that (?qua trai) 

Hoac co cay bau voi san ho lam goc, ma nao lam than, xa cu lam canh, vang tia 
lam nhanh nho, bac trang lam la, luu ly lam hoa, thuy tinh lam that (?qua trai) 

Hoac co cay bau voi ma nao lam goc, xa cu lam than, vang tia lam canh, bac trang 
lam nhanh nho, luu ly lam la, thuy tinh lam hoa, san ho lam that (?qua trai) 

Hoac co cay bau voi xa cu lam goc, vang tia lam than, bac trang lam canh, luu ly 
lam nhanh nho, thuy tinh lam la, san ho lam hoa, ma nao lam that (?qua trai) 

Hang hang cung thang tap, than than cung ngo vao nhau, canh canh cung bang 
nhau, la la cung huong vao nhau, hoa hoa cung thuan nhau, qua qua cung doi xung 
nhau, mau sac tuoi tot, sang rue... chang co thu gi co the so sanh hon duoc. Khi gio 
mat thoi thoi phat ra nam am thanh, cung thuong vi dieu tu nhien cung hoa voi nhau. 

Lai cay Dao Trang cua Due Phat V6 Luong Tho cao bon tram van dam, chu vi 
cua goc cay rong nam ngan do tuan, canh la toa bay bon ben den hai muoi van dam, tat 
ca moi bau tu nhien hop thanh. Dung Nguyet Quang Ma Ni (Candra-bhasa-mani), bau 
Tri Hai Luan (Sagara-vara-mani-ratna), vua cua mpi bau de trang nghiem. Chung 
quanh canh nhanh ru treo chuoi Anh Lac bau, tram ngan van mau sac, moi loai bien 
doi khac nhau, toa vo luong anh sang rue ro chieu sang khong cung tan (vo cue) 

Ben tren cay ay co luoi manh bang bau tran dieu che phu, tat ca trang nghiem tuy 
ung ma hien ra. Khi gio nhe thoi qua thi lay dong phat ra Phap Am (Dharma-svara) 
mau nhiem, lan truyen khap tat ca nuoc Phat o muoi phuong. Nguoi nghe tieng ay, 
duoc Phap Nhan sau xa, tru Bat Thoai Chuyen cho den thanh Phat Dao, chang con 
gap kho hoan (Tai va, tat benh gay dau kho) 

Mat nhin thay hinh sac ay, tai nghe tieng ay, mui biet mui huong ay, luoi nem 
mui vi ay, than tiep cham anh sang ay, tarn dung Phap duyen thi tat ca deu duoc Phap 
Nhan tham sau, tru Bat Thoai Chuyen , cho den thanh Phat Dao, sau can trong suot, 
khong co cac nao hoan (tai va, tat benh gay buc boi). 

Nay A Nan! Neu Nguoi, Troi cua nuoc ay nhin thay cay nay se duoc ba Phap 
Nhan. Mot la Am Hiring Nhan, hai la Nhu Thuan Nhan, ba la Vo Sinh Phap Nhan. 
Day deu la sue uy than, sue Ban Nguyen, Nguyen day du, Nguyen sang to, Nguyen 
ben chac, Nguyen cuu canh cua Due Phat Vo Luong Tho" 

Due Phat bao A Nan: "Bac de vuong (Rajendra) trong The Gian co tram ngan am 
nhac. Tu Chuyen Luan Thanh Vuong cho den coi Troi thu sau (Tha Hoa Tu Tai 
Thien:Paranirmita-vasa-vartino-deva), cang len tren thi ky nhac am thanh trien chuyen 
hon han gap ngan uc van lan. Sau van loai nhac am tren coi Troi thu sau chang the 
bang cac cay bay bau cua nuoc Vo Luong Tho, chi mot loai am thanh da gap hon ngan 
uc lan, cung co van loai ky nhac tu nhien 

Lai tieng nhac ay khong co gi chang phai la Phap Am: trong treo, vui thich, 
thuong xot, vi dieu, hoa nha....la (am thanh) bac nhat trong am thanh cua muoi 
phuong The Gidi. 

Lai giang duong, tinh xa, cung dien, lau quan deu do bay bau tang nghiem, tu 
nhien hoa thanh. Lai dung tran chau, Minh Nguyet Ma Ni, moi bau. . . dan cheo nhau 
che trum ben tren 

_Ben trong, ben ngoai, ben trai, ben phai co cac ao tarn, hoac muoi do tuan, hoac 
hai muoi, ba muoi cho den tram ngan do tuan. . .dai, rong, sau, can thay deu bang nhau. 
Nuoc tarn Cong Due trong vat tran day huong thorn thanh tinh, co vi tinh khiet nhu 
Cam Lo (Amrta). 

Ao bang vang rong, day trai cat bac trang 



81 



Ao bang bac trang, day trai cat vang rdng 
Ao bang thuy tinh, day trai cat luu ly 
Ao bang luu ly, day trai cat thuy tinh 
Ao bang san ho, day trai cat ho phach 
Ao bang ho phach, day trai cat san ho 
Ao bang xa cu, day trai cat ma nao 
Ao bang ma nao, day trai cat xa cu 
Ao bang ngoc trang, day trai cat vang tia 
Ao bang vang tia, day trai cat ngoc trang 

Hoac hai loai bau, ba loai bau cho den bay loai bau chuyen nhau hop thanh 

_Tren bo ao ay co cay Chien Dan (Candana-vrksa), hoa la m bay, toa hoi thorn 
xong uop khap. Hoa Uu Bat La (Utpala:hoa sen xanh) cua coi Troi, hoa Bat Dam Ma 
(Padma:hoa sen hong), hoa Cau Vat Dau (kumuda:hoa sen do), hoa Phan Da Loi 
(Pundarika:hoa sen trang) voi anh sang du mau, tuoi dep phu day tren mat nuoc 

Cac Bo Tat voi chung Thanh Van cua coi ay, neu muon vao ao bau ma y muon 
khien nuoc ngap den ban chan thi nuoc lien ngap den ban chan, muon khien den dau 
goi lien den dau goi, muon khien den eo lung thi nuoc lien den eo lung, muon khien 
den co thi nuoc lien den co, muon khien rudi rot len than thi tu nhien ruoi rot len than, 
muon khien tro lai nhu cu thi nuoc lien quay tro lai nhu cu. Dieu hoa lanh am, tu nhien 
tuy theo y, mo Than dep The, rua sach tru bon nho cua tarn, trong sang, lang sach 
trong nhu khong co hinh. 

Cat bau toa sang, khong co cho sau nao khong chieu sang den. Song nhe vong 
quanh, luu chuyen cung nhau ruoi rot, an lanh thong tha di khong tro lai, chang cham 
chang nhanh. Song noi len vo luong tieng mau nhiem tu nhien tuy theo cho ung ay 
khong co ai chang nghe thay. Hoac nghe tieng Phat (Buddha-sabda), hoac nghe tieng 
Phap (Dharma-sabda), hoac nghe tieng Tang (Samgha-sabda), hoac tieng Tich Tinh 
(Mavenika-sabda), tieng Khong (Sunya-sabda) V6 Nga (Anatma-sabda), tieng Dai Tu 
Bi (Maha-maitn- Karuna-sabda), tieng Ba La Mat (Paramita-sabda). Hoac tieng Phap: 
muoi Luc (Dasa-bala-sabda) vo uy (Abhaya-sabda), Bat Cong, cac tieng Thong Tue 
(Vaisaradya-sabda), tieng khong co cho tao lam (Asamskara-sabda), tieng chang khoi 
diet, tieng Vo Sinh Nhan (Anutpattika-ksanti-sabda) ...cho den tieng moi Dieu Phap 
cua Cam Lo Quan Dinh (Amrtabhiseka-sabda). Tieng cua nhom nhu vay xung voi 
nguoi da nghe ay, vui ve vo luong, tuy thuan theo nghia thanh tinh, lia Due, vang lang, 
chan that. Tuy thuan theo Phap: Tarn Bao, Luc, Vo So Uy, Bat Cong. Tuy thuan thong 

r \ r i 

tue duong loi ma Bo Tat Thanh Van da hanh. Khong co tieng thuoc nan kho cua ba 
duong (Tarn Do: Dia nguc, quy doi, sue sinh) ma chi co tieng khoai lac tu nhien. Chinh 
vi the cho nen nuoc ay co ten la Cyc Lac (Sukhavatr) 

_A Nan! Cac ke sinh ve coi nuoc Phat ay deu co day du sac than trong sach, cac 
am thanh mau nhiem, Than Thong, Cong Due nhu vay. Cung dien cu ngu, quan ao, 
thuc an uong, moi huong hoa mau nhiem, vat dung trang nghiem...giong nhu vat tu 
nhien cua coi Troi thu sau (Tha Hoa Tu Tai Thien:Paranirmita-vasa-vartino-deva) 

Neu luc muon an thoi vat dung dung thuc an (ung khi) bang bay bau: vang, bac, 
luu ly, xa cu, ma nao, san ho, ho phach, Minh Nguyet tran chau. . . tu nhien hien truoc 
mat. Moi cai bat nhu vay tuy theo y ma den tu nhien day tran thuc an uong co tram 
mui vi. Tuy co thuc an nay, nhung that ra khong co nguoi an. Chi nhin thay hinh sac, 
ngui mui thorn... dung y de an thi tu nhien no du, than tarn mem mai, khong co cho 
dinh mac mui vi. Viec xong roi lien bien mat , den thoi lai hien ra. 

Coi nuoc Phat ay trong sach, an on, khoai lac vi dieu. Tiep den noi Vo Vi 
(Abhisamskara), Dao cua Ne Hoan (Niet Ban:Nirvana) 



82 



Cac Thanh Van, Bo Tat, Nguoi, Troi cua coi ay co Tri Tue cao minh, thong suot 
Than Thong. . . deu (long mot loai hinh, khong co dang khac. Chi vi thuan theo phuong 
khac cho nen co ten goi cua Nguoi Troi. Dang mat doan chinh vuot hon doi, hiem co. 
Dung nhan, sac dep vi dieu. . . chang phai Troi, chang phai Nguoi deu tho nhan than 
cua hu vo tu nhien, The cua V6 Cue" 

Due Phat hoi A Nan: "Vi nhu The Gian de nguoi xin an ngheo rung ben canh 
bac De Vuong thi hinh dang, dung mao co the noi cung loai chang?" 

A Nan bach Phat: "Gia su khien nguoi nay d ngay ben canh vi De Vuong thi gay 
go xau xi, khong the dung lam vi du duoc, tram ngan van uc chang the tinh nguoc lai 
duoc. So di nhu the, vi nguoi xin an ngheo rung la hang thap kem cung tan, ao chang 
du che than, an chi muon giu mang, doi ret khon kho, le song cua con nguoi hau nhu 
da het... deu vi doi truoc chang gieo trong goc Due, gom chua tien cua chang dem bo 
thi, giau co lai cang keo kiet, chi muon noi khoac cho duoc long tham, tham lam (cau: 
i$£) khong biet chan, chang tin tu thien, pham dieu ac chat chua nhu niii. Nhu vay khi 
het tuoi tho, tien tai vat bau tieu tan, than kho gom chua su uu nao cua viec da lam, 
doi voi chinh minh khong co ich ma do dung lai thanh cua nguoi khac, khong co viec 
lanh co the nuong cay, khong co Due co the nuong nho. The nen khi chet bi roi vao 
neo ac , chiu su dau kho lau dai nay. Khi het toi, duoc ra khoi thi sinh lam ke thap hen, 
ngu dot hen mon. Tach ra khoi su xau nhat thi bao la dong voi loai nguoi. 

So di bac De Vuong cua The Gian co dia vi doc ton trong con nguoi deu do doi 
truoc gom chua Due. Da lam cac viec: Tu, Tue, bo thi rong rai, nhan ai cuu giup, tin 
tuong tu thien, khong co kien cai lam loi. Do do khi het tuoi tho, tuong ung Phudc nen 
duoc sinh len neo lanh, duoc sinh len Troi huong Phuoc Lac nay. Do phan du thua cua 
dieu thien da gom chua, nen ngay nay thuong duoc lam nguoi, sinh vao nha vua chua, 
tu nhien ton quy, nghi dung doan chinh, duoc moi su yeu kinh phung su, tuy theo tarn 
duoc an ngon mac dep. Do Phuoc cua doi truoc di theo nen hay den chon nay" 

Due Phat bao A Nan: "Ong da noi the. Tinh nhu De Vuong tuy la bac ton quy 
trong loai nguoi, co hinh sac doan chinh. Nhung neu so sanh bac Chuyen Luan Thanh 
Vuong thi rat la hen mon xau xi, giong nhu so sanh nguoi an xin ngay ben canh bac 
De Vuong. 

Bac Chuyen Luan Thanh Vuong co uy tuong thu dieu dung nhat trong thien ha. 
Nhung neu so sanh voi Dao Loi Thien Vuong lai rat xau ac gap van uc lan, chang the 
dem vi du duoc. 

r r r \ r 

Neu khien Thien De so sanh voi vua cua tang Troi thu sau, thi gap tram ngan uc 
lan chang the xep cung loai duoc. 

Neu vua cua coi Troi thu sau so voi Bo Tat Thanh Van trong nude cua Due Phat 
V6 Luong Tho thi tu anh sang, khuon mat, dang dap, sac dep... deu chang the theo 
kip, tram ngan van uc lan chang the tinh noi" 

Due Phat bao A Nan: "Cac Troi, Nguoi cua nude V6 Luong Tho: quan ao, thuc 
an uong, hoa, huong, chuoi Anh Lac, cac long, phuong, phan, am thanh vi dieu, cho cu 
ngu, nha cua, cung dien, lau gac.xung voi hinh sac, cao, thap, Ion, nho cua nguoi ay. 
Hoac mot loai bau, hai loai bau cho den vo luong moi bau deu tuy theo y mong muon, 
ung theo niem lien den. 

Lai dem moi bau, ao mau nhiem rai bay khap mat dat ay, tat ca Troi Nguoi dam 
len ma di. Vo luong ludi bau che trum khap ben tren Due Phat; deu dung soi chi vang, 
tran chau, tram ngan thu bau ky dieu quy bau khac thuong. .de trang nghiem to diem. 



83 



Giap vdng bon mat, ru treo chuong bau toa anh sang, mau sac rue ro het sue trang 
nghiem long lay. 

Gio Due tu nhien thong tha khoi (long nhe nhang. Gio ay dieu hoa, chang lanh, 
chang nong, am, mat, mem mai, chang cham, chang nhanh...thoi cac luoi manh voi 
moi cay bau, dien phat vo luong Phap Am vi dieu, luu bay van loai huong Due on hoa 

' ' \ 7 

thanh nha. Neu co nguoi ngui duoc mui huong ay thi tap khi tran lao tu nhien chang 
khoi. Gio cham than ay deu duoc khoai lac, vi nhu vi Ty Khuu duoc Tarn Muoi Diet 
Tan 

Lai gio thoi rai hoa tran khap coi Phat, tuy theo thu tu cua mau sac ma chang tap 
loan, mem mai, sang bong, thorn tho ngao ngat. Ban chan dam len tren dam hoa ay se 
lun sau xuong duoi bon thon (4 tac Tau), tuy theo nhac ban chan len thi hoan tra lai 
nhu cu. Hoa dung xong roi thi mat dat lien mo tach ra, theo thu tu bien hoa mat, trong 
sach khong co dau vet. Tuy theo thoi tiet, gio thoi rai tan hoa sau lan nhu vay. 

Lai hoa sen bang moi thu bau tran day The Gioi, moi mot hoa bau co tram ngan 
uc canh, anh sang cua canh hoa ay co vo luong loai mau sac: mau xanh co anh sang 
xanh, mau trang co anh sang trang. Mau sac cua anh sang: den huyen, mau vang, mau 
do, mau tim cung the. . .do lung, choi loi, rue ro, sang to nhu mat troi mat trang. Trong 
moi mot anh sang hien ra ba muoi sau (36) tram ngan uc Phat voi than mau vang tia, 
tudng tot dac biet khac la. Moi mot chu Phat lai phong ra tram ngan anh sang, vi khap 
muoi phuong noi Phap vi dieu. Chu Phat nhu vay, moi moi vi deu dat de vo luong 
chiing sinh vao Chinh Dao cua Phat. 

KINH VO LlTONG THO 
QUYEN THLTONG (Het)_ 



84 



Dai Tang Kinh_ Tap 12_No.360 

PHAT NOI KINH VO LlTONG THO 

QUYEN HA_ 

Han dich: Dai Tao Nguy_ Thien True Tarn Tang KHl/ONG TANG KHAI 
( S amgha- varman) 

Viet dich: HUYEN THANH 

Due Phat bao A Nan: "Chung sinh cua coi (huu) kia, sinh vao nuac ay thay deu 
tru a nhom cua Chinh Dinh. Trong nuac Phat ay khong co cac nhom Ta vai nhom 
chang Dinh. Hang sa chu Phat a muai phuang deu cung nhau khen nggi Uy Than, 
Cong Due chang the nghi ban cua Due Phat V6 Luang Tho. 

Chung sinh cua cac coi (huu) nghe danh hieu ay phat tarn tin, vui ve cho den mot 
niem chi tarn hoi huong, nguyen sinh ve nuac ay, lien duoc sinh ve, tru Bat Thoai 
Chuyen. Chi tru ke pham toi nam Nghich, che bai Chinh Phap". 

Due Phat bao A Nan: "Chu Thien, nguoi dan trong muai phuang The Giai co chi 
tarn, nguyen sinh ve nuac ay. Pham co ba bac: 

Bac Thuong la: Buong bo nha cua, vut bo tham due de lam Sa Mon, phat Tarn 
Bo De (Bodhi-citta), mot huong chuyen niem Due Phat V6 Luang Tho, tu cac Cong 
Dire (Guna), nguyen sinh ve nuac ay. Chung sinh cua nhom nay, luc lam chung thai 
Due Phat V6 Luang Tho cung vai cac Dai Chung hien truoc mat nguoi ay. Tuc tuy 
theo Due Phat ay vang sinh ve nuac kia, lien tu nhien hoa sinh o trong hoa bay bau, tru 
Bat Thoai Chuyen (Avaivartika), Tri Tue dung manh, Than Thong tu tai. 

The nen An Nan! Chung sinh cua coi kia, muon o doi nay nhin thay Due Phat V6 
Luang Tho thi nen phat Tarn V6 Thirong Bo De (Agra-bodhi-citta), tu hanh Cong 
Due, nguyen sinh ve nuac ay" 

Due Phat bao A Nan: "Bac Trung la: Chu Thien, nguoi dan trong muai phuang 
The Giai co chi tarn, nguyen sinh ve nuac ay. Tuy chang hay di lam Sa Mon, tu Cong 
Due Ion thi nen phat tarn V6 Thuong Bo De, mot huong chuyen niem Due Phat V6 
Luang Tho, tu Thien (Kusala) nhieu it, phung tri Trai Giai, tao dung thap tuong, dang 
thuc an cho Sa Mon, treo lua thap den, rai hoa, dot huong... dem dieu nay hoi huong, 
nguyen sinh ve nuac ay. Khi nguoi do lam chung thai Due Phat V6 Luang Tho hoa 
hien than vai anh sang, tuong tot day du nhu Due Phat, cung vai cac Dai Chung hien 
truoc mat nguoi ay, lien tuy theo vi Hoa Phat, sinh ve nuac ay, tru Bat Thoai Chuyen. 
Tiep theo Cong Due, Tri Tue se nhu nguoi thuoc Bac Thirong vay" 

Due Phat bao A Nan: "Bac Ha la: Chu Thien, nguoi dan trong muai phuang The 
Giai co chi tarn muon sinh ve nuac ay. Gia su chang the lam cac Cong Due thi nen 
phat Tarn V6 Thuong Bo De, mot huong chuyen y cho den muai niem, niem Due Phat 
V6 Luang Tho, nguyen sinh ve nuac ay. Neu nghe Phap sau xa, vui ve tin nhan, chang 
sinh nghi hoac, cho den mot niem, niem Due Phat ay, dung tarn chi thanh, nguyen sinh 
ve nuac ay. Khi nguoi nay lam chung, nam mong thay Due Phat ay, cung duoc vanh 
sinh. Tiep theo Cong Due Tri Tue se nhu nguoi thuoc Bac Trung vay" 



85 



Due Phat bao A Nan: "Due Phat V6 Lugng Tho co uy than khong cung cue, vo 
lugng vo bien chang the nghi ban chu Phat Nhu Lai o muoi phuang The Gioi, khong 
co vi nao khong khen ngoi. O phuong Dong ay, vo lugng vo so cac chiing Bo Tat cua 
hang sa nude Phat thay deu di den cho cua Due Phat Vo Lugng Tho, cung kinh ciing 
duong , voi cac Bo Tat, Thanh Van, Dai Chung nghe nhan Kinh Phap, tuyen bay Dao 
Hoa. Phuong Nam, phuong Tay, phuong Bac, bon phuong bang, phuong ben tren, 
phuong ben duoi cung lai nhu vay" 

Khi ay Due The Ton noi Tung la: 
_Cac nuoc Phat phuong Dong 
So nhu cat song Hang 
Cac Bo Tat coi ay 

Den hau Vo Lirong Giac (Vo Lugng Tho Phat) 

_Nam, Tay, Bac, bon goc (4 phuong bang) 

Tren, duoi cung nhu vay 

Cac Bo Tat coi ay 

Den hau Vo Lirong Giac 

Tat ca cac Bo Tat 
Cam Dieu Hoa coi Troi 
Huong bau, ao vo gia 
Cung duong Vo Lirong Giac 
_Deu ung tau nhac Troi 
Thich phat am hoa nha 
Ca, khen Toi Thing Ton 
Cung duong Vo Lirong Giac 
_Dat tan Than Thong, Tue 
Vao Phap Mon tham sau 
Day dii Tang Cong Due 
Dieu Tri khong dau bang (vo dang man) 
_Tue Nhat chieu The Gian 
Tieu tru may sinh tu 
Cung kinh nhieu ba vong 
Ciii lay Vo Thirong Ton 
_Thay coi nghiem tinh ay 
Vi dieu kho nghi ban 
Nhan phat Tarn vo lugng 
Nguyen nuoc con cung the 

_Liic do Vo Lugng Ton 
Chuyen net mat vui cuoi 
Mieng phong muon anh sang (vo lugng quang) 
Chieu khap nuoc muoi phuong 
Quay ve nhieu quanh than 
Ba vong theo dinh vao 
Tat ca chiing Troi Nguoi 
Hon ho deu vui ve 
Dai ST Quan The Am 
Chinh ao, ciii lay, hoi 
"Phat do Duyen gi, cuai? 



86 



Nguyen xin noi ro Y" 
_Tieng Phan giong sam dong 
Tarn am, vang mau nhiem 
Se trao Bo Tat Ky 
Nay noi Nhan (dao ly). Lang nghe! 
_Chinh Si muoi phuong den 
Ta deu biet Nguyen ay 
Chi cau coi Nghiem Tinh 
Quyet dinh se lam Phat 
_Hieu thau tat ca Phap 
Giong, mong huyen, am vang 
Day du cac Dieu Nguyen 
Deu thanh coi nhu vay 
_Biet Phap nhu anh dien 
Cuu canh, Bo Tat Dao 
Du cac goc Cong Due 
Quyet dinh se lam Phat 
_Th6ng dat cac Phap Mon 
Tat ca Khong (Siinya) , V6 Nga (Anatman) 
Chuyen cau coi Phat Tinh 
Deu thanh coi nhu vay 
_Chu Phat bao Bo Tat 
Khien hau An Dir&ng Phat 
Nghe Phap vui nhan hanh 
Mau duoc chon thanh tinh 
_Den coi nghiem tinh ay 
Lien mau duoc Than Thong 
Deu 6 V6 Lirong Ton 
Tho Ky thanh Dang Giac 
_Suc Ban Nguyen Phat ay 
Nghe ten, muon vang sinh 
Thay deu den nuoc ay 
Tu den Bat Thoai Chuyen 
_B6 Tat khoi Chi Nguyen 
Nguyen nuoc minh khong khac 
Niem khap, do tat ca 
Ten vang khap muoi phuong 
_Phung su uc Nhu Lai 
Bay, hoa khap cac coi 
Cung kinh vui ve di 

Quay ve An Dnong Quoc (Coi Cue Lac) 

_Neu nguoi khong goc Thien 

Chang duoc nghe Kinh nay 

Nguoi trong sach, co Gioi 

Moi duoc nghe Chinh Phap 

_Da tung thay Nhu Lai 

Lien hay tin viec nay 

Khiem kinh, nghe, phung hanh 

Hon ho, rat vui ve 



87 



_Kieu Man, xau, ludi bieng 
Kho the tin Phap nay 
Dai trudc thay chu Phat 
Ua nghe day nhu vay 
_Thanh Van hoac Bo Tat 
Khong the xet Tarn Thanh 
Nhu sinh ra da mu 
Muon lam ngudi ma 16 i 
Bien Tri Tue Nhu Lai 
Sau rong khong bo day 
Nhi Thira chang the do 
Chi rieng Phat hieu ro 

Gia su tat ca ngudi 
Day du deu duoc Dao 

Tinh Tue (Tue trong sach) nhu Ban Khong (xua nay von trong rong) 

Uc kiep nghi Phat Tri 

Doc het sue giang noi 

Het doi con chang biet 

Phat Tue khong bo me 

Nhu vay rat thanh tinh 

_Tho Menh rat kho duoc 

Phat ra doi, kho gap 

Nguoi co Tin Tue, kho 

Neu nghe, tinh tien cau 

Nghe Phap thuong khong quen 

Thay, kinh rat mung vui 

Tuc ban tot cua Ta 

Vi the nen phat y 

_Neu The Gidi day lua 

Quyet vuot qua, nghe Phap 

Gap se thanh Phat Dao 

Rong cuu dong sinh tu 

Due Phat bao A Nan: "Bo Tat cua nude ay , rot rao deu thanh bac Nhat Sinh Bo 
Xu (Ekajati-pratibaddha). Tru khi nguoi ay co Ban Nguyen, vi chung sinh cho nen 
dung Cong Due cua Hoang The (Loi the rong Ion) de tu trang nghiem, muon do thoat 
khap tat ca chung sinh. 

Nay A Nan! Trong nude Phat ay, than cua cac chung Thanh Van toa anh sang 
rong mot tarn (8 thudc Tau), anh sang cua Bo Tat chieu sang tram do tuan. Co hai vi 
Bo Tat la toi ton bac nhat co uy than, anh sang chieu khap ba ngan Dai Thien The 
Gidi" 

A Nan bach Phat: "Hai vi Bo Tat ay co hieu nhu the nao?" 

Due Phat noi: "Vi thu nhat ten la Quan The Am (Avalokitesvara), vi thu hai ten 
la Dai The Chi (Maha-sthama-prapta). Hai vi Bo Tat do d coi nude nay tu Hanh Bo 
Tat (Bodhisatva-carya), khi menh chung thi chuyen hoa sinh d nude Phat ay. 

Nay A Nan! Chung sinh cua coi kia sinh ve nude ay thay deu day du ba muoi hai 
tudng, thanh man Tri Tue, vao sau trong cac Phap, nghien nham thong suot viec thiet 
yeu, Than Thong mau nhiem khong co ngan ngai, cac Can lanh loi sang to. Nguoi Don 



88 



Can (can co cham hit) thanh tuu hai Nhan, nguoi Loi Can (can ca nhay ben) dirge a 
tang ky V6 Sinh Phap Nhan. Lai vi Bo Tat ay cho den khi thanh Phat, chang rod tro 
lai neo ac, Than Thong tu tai, thuong biet Tuc Menh. Tru khi sinh vao doi ac nam 
Truoc (Panca-kasaya) 6 phuong khac, thi hien dong voi dieu ay, nhu nude ciia Ta 
vay . 

Due Phat bao A Nan : "Bo Tat cua nuoc ay nuong vao Uy Than cua Due Phat, 
trong khoang mot bua an, di den vo luong The Gioi o muoi phuong, cung kinh ciing 
duong cac Phat The Ton, tuy theo tarn da niem: hoa, huong, ky nhac, lua, long, 
phuong, phan, vo so vo luong cat dung ciing duong, tu nhien hoa sinh, ling niem lien 
den: quy bau, dac biet la thuong chang phai la thu von co cua doi. Chuyen dung phung 
tan chu Phat, Bo Tat, Thanh Van, Dai Chung. Ngay trong hu khong hoa thanh cai long 
hoa toa anh sang mau sac sang rue mau nhiem voi huong thorn xong uop khap. 

Vong tron giap vong quanh hoa ay, rong bon tram dam. Nhu vay chuyen gap boi 
cho den che trum ba ngan Dai Thien The Gioi. Tuy theo thu tu truoc sau, dung xong 
thi lan luot hoa mat. Cac vi Bo Tat ay deu hon ho vui thich nhu the, o trong hu khong 
cung nhau tau nhac Troi, dung tieng vi dieu ca ngoi Due cua Phat (Buddha-guna), 
nghe nhan Kinh Phap, vui ve vo luong. Ciing duong Due Phat xong, dot nhien nhe 
buoc quay ve nuoc cua minh, van truoc bua an" 

Due Phat bao A Nan: "Due Phat Vo Luong Tho vi cac Thanh Van, Bo Tat, Dai 
Chung ban tuyen Phap thoi thay deu tap hoi tai giang duong bay bau, rong tuyen Dao 
Giao, dien xuong Dieu Phap, khong co ai chang vui ve, tarn hieu duoc Dao. 

r i i r 

Luc do bon phuong tu nhien noi gio, thoi khap cay bau, phat ra nam am thanh, 
tuon mua vo luong hoi thorn tuy theo gio vong khap, tu nhien ciing duong nhu vay 
chang diit. 

Tat ca chu Thien deu dem tram ngan hoa, huong, van loai ky nhac tren coi Troi 
ciing duong Due Phat ay voi cac Bo Tat, Thanh Van, Dai Chiing. . .rai khap hoa huong, 
tau cac am nhac, truoc sau di den, thay phien mo bay roi tranh di. Ngay liic nay thoi 
vui ve nhon nhip, khoai lac chang the noi hon duoc" 

Due Phat bao A Nan: "Cac nhom Bo Tat sinh ve nuoc Phat ay, dieu co the giang 
noi la thuong tuyen Chinh Phap, tuy thuan Tri Tue, khong co trai nguoc, khong co loi 
lam. 

Doi voi het thay van vat o coi nuoc ay, khong co tarn Nga Sff (cai ciia ta), khong 
co tarn nhiem dinh. Di lai tien dung khong co cho troi buoc, tuy y tu tai, tuyet khong co 
cho den, khong co nguoi kia (vo bi), khong co ta (vo nga), khong co canh tranh, khong 
co kien tung. Doi voi cac chiing sinh, duoc tarn Dai Tu Bi, nhieu ich. Tarn mem mai, 
dieu phuc, khong co tiic gian oan han, lia ngan che (cai), trong sach, khong co tarn 
chan ghet luoi bieng. Tarn binh dang, tarn thu thang, tarn sau sac, tarn dinh tinh. Tarn 
yeu Phap, thich Phap, vui Phap... diet cac phien nao, lia tarn ciia neo ac. Rot rao tat ca 
cho hanh ciia Bo Tat, dau dii thanh tuu vo luong Cong Diic, duoc Thien Dinh sau xa, 
cac Tue thong minh, dao den bay Giac (Sapta-bodhyahga), sua tarn theo Phat Phap. 
Mat thit (Mamsa-caksus: nhuc nhan) trong suot, khong co gi chang phan chia hieu ro. 
Mat Troi (Diviya-caksus: Thien Nhan) thong dat vo luong vo han. Mat Phap (Dharma- 
caksus: Phap Nhan) quan sat rot rao cac Dao. Mat Tue (Prajna-caksus: Tue Nhan) thay 
su that (chan) hay vuot qua bo ben kia. Mat Phat (Buddha-caksus: Phat Nhan) day dii, 
hieu thau to Phap Tinh (Dharmata). Dung Tri khong co ngai (vo ngai Tri) vi nguoi 
dien noi. Binh dang quan sat ba coi trong rong, khong co cho co (so huu), chi cau Phat 



89 



Phap, dii cac bien tai, tru diet tai va tat benh (hoan) phien nao ciia chiing sinh, theo 
Due Nhu Lai sinh hieu Phap Nhir Nhir (Tathata). Kheo biet phuong tien cua am thanh 
Tap (Samudaya), Diet (Nirodha). Chang mung vui voi loi noi cua doi, ua thich tai 
Chinh Luan, tu cac goc Thien, chi ua chuong Phat Dao, biet tat ca Phap thay deu tich 
diet. Hai phan du thua cua Sinh Than (Cau sinh chuong) va Phien Nao (phien nao 
chuong) deu dut het. Nghe Phap tham sau, tarn chang nghi so. Thuong hay tu hanh 
viec cua Dai Bi sau xa vi dieu khong co gi chang che cho. Rot rao Nhat Thua (Eka- 
yana) den 6 bo ben kia, quyet chat dut luoi nghi, Tue do tarn phat ra, bao quat het thay 
khong ra ngoai Giao Phap cua Due Phat. 

Tri Tue nhu bien Ion (Maha-sagara), Tarn Muoi nhu Son Vuong (Glri-raja: Niii 
vua), anh sang Tue trong sang vuot hon mat troi (Siirya) mat trang (Candra), day du 
vien man Phap trong trang 

Giong nhu niii Tuyet (Hlmalaya-parvata), vi chieu cac nhom Cong Due, thuan 
mot su trong sach 

Giong nhu Dai Dia (Maha-bhiimi). Vi sach do, tot ac khong co tarn khac 
Giong nhu nuoc sach. Vi tay tru tran lao, cac cau nhiem 

Giong nhu Hoa Vuong (Agni-raja: vua lua). Vi thieu dot, diet tat ca cui phien nao 
Giong nhu gio Ion (Maha-vayu). Vi di cac The Gidi khong co chuong ngai 
Giong nhu hu khong (Gagana). Vi doi voi tat ca, khong co cho dinh mac 
Giong nhu hoa sen (Padma). Vi doi voi cac The Gian, khong co nhiem do 
Giong nhu co xe Ion (Maha-yana: dai thua). Vi van chuyen nhom nguoi dan 

(quan manh) ra khoi sinh tu. 

Giong nhu dam may day. Vi rung dong tieng sam Phap Ion, danh thuc ke chua 

giac ngo. 

Giong nhu con mua Ion (Maha-varsni). Vi tuon mua Phap Cam Lo (Amrta- 
dharma) tham uot chiing sinh. 

Nhu niii Kim Cuong (Vajra-parvata). Vi chiing Ma, Ngoai Dai chang the lay dong 
Nhu Pham Thien Vuong (Brahma-devaraja). Vi doi voi cac Phap lanh la bac dan 

\ r r 

dau toi thuong (toi thuong thii) 

Nhu loai cay Ni Cau. Vi che trum khap tat ca 

Nhu hoa Uu Dam Bat (Udumbara-puspa).Vi hiem co, kho gap 

Nhu Kim Xi Dieu (Garuda). Vi uy phuc Ngoai Dao 

Nhu chiing chim bay. Vi khong co cho cat dau 

Giong nhu Nguu Vuong (Vrsbha-raja:Vua loai bo). Vi khong the thang 
Giong nhu Tuong Vuong (Gaja-raja: Vua loai voi). Vi kheo dieu phuc 
Nhu Su Tii Vuong (Simha-raja: Vua loai su tu). Vi khong co cho so hai 
Menh mong nhu Hu Khong (Gagana) vi nhom Dai Tu (Maha-maitreya) toi diet 
tarn ganh ghet, chang mong duoc hon (thang). 

Chuyen ua thich cau Phap, tarn khong co chan dii, thuong muon rong noi, chi 
khong co met moi, danh trong Phap (Dharma-dundubhi), dung cay phuong Phap 
(Dharma-dhvaja), mat troi Dieu Tue tru mo toi ngu si (si am), tu sau Hoa Kinh 
(Sadaramya-dharma), thuong hanh Phap ban cho, chi dung tinh tien, tarn chang yeu 
hen thoai lui. Lam ngon den sang ciia doi, ruong Phudc toi thuong. Thuong lam bac 
Thay dan loi, binh dang khong co yeu ghet. Chi ua thich Chinh Dao, khong mung vui 
dieu khac, nho but cac gai Tham Due (Raga) giiip quan sinh an on. 

Cong Diic thu thang, khong co ai chang ton kinh. Diet ba Cau Chuong, dao choi 
cac Than Thong. Siic ciia Nhan (hetu-bala), siic ciia Duyen (Pratyaya-bala), siic ciia Y 
(Manas-bala), siic ciia Nguyen (Pranidhana-bala), siic ciia Phuong Tien (Upaya-bala), 
siic ciia Thuong (Nitya-bala), siic ciia dieu lanh (Thien luc: Kusala-bala), siic ciia Dinh 



90 



(Samadhi-bala), sue cua Tue (Prajna-bala), sue cua Da Van (Bahu-sruta-bala). Sue cua 
Thi (Dana-bala), Gidi (Slla-bala), Nhan Nhuc (Ksanti-bala), Tinh Tien (Vlrya-bala), 
Thien Dinh (Dhyana-bala), Tri Tue (Prajna-bala). Sue cua Chinh Niem (Samyak-smrti- 
bala), Chi (Samatha-bala), Quan (Vipasyana-bala), cac Thong Minh. Sue cua nhu 
Phdp dieu phuc cac chung sink. Sue cua nhom nhu vay, tat ca day du. 

Than sac, tudng tot, Cong Due, bien tai day du trang nghiem khong co ai ngang 
bang duoc. Cung kinh, cung duong vo luong chu Phat, thuong la noi ma chu Phat 
cung nhau khen ngoi. Rot rao cac Ba La Mat (Paramita) cua Bo Tat. Tu Tarn Muoi: 
Khong (Sunya-samadhi), V6 Tirdng (Animitta-samadhi), V6 Nguyen (Apranihita- 
samadhi), cac Mon Tarn Muoi chang sinh (Anutpanna-samadhi) chang diet 
(Aniruddha-samadhi), xa lia Dia cua Thanh Van (Sravaka-bhumi) Duyen Giac 
(Praty eka-buddha-bhiimi) . 

Nay A Nan! Cac Bo Tat ay thanh tuu vo luong Cong Due nhu vay. Ta chi vi ong 

r r i 7 

luge noi vay thoi. Neu rong noi thi tram ngan van kiep chang the cung tan" 

Due Phat bao Bo Tat Di Lac (Maitreya-bodhisatva) voi cac hang Troi Nguoi: " 
Cong Due, Tri Tue cua Thanh Van, Bo Tat trong nude Vo Luong Tho... chang the 
xung noi duoc. 

Lai coi nude ay vi dieu, an vui, trong sach nhu the...vi sao chang gang sue lam 
Thien, nghi nho duong loi den tu nhien, dinh d noi khong co tren dudi, thong suot 
khong co bo me, thich hop deu sieng nang tinh tien, no luc tu cau...at duoc sieu tuyet 
di den, sinh ve nude An Du'6'ng. Cat ngang nam neo ac thi neo ac tu nhien dong lai. 
Tien len con duong khong co cung cue, de di qua ma khong co nguoi. Nude ay chang 
co loi lam trai nguoc, tu nhien den cho dat di, vi sao chang vut bo viec ddi?!... Sieng 
nang hanh cau Dao Due thi co the duoc song rat lau... tuoi tho, niem vui khong co 
cung cue. 

Nhung ma nguoi ddi co thoi quen nong can, cung nhau kien cai viec chang can 
kip, d trong chon kich ac cue kho nay, than sieng nang muu lam cac viec de tu cung 
cap giup do cho minh. Khong ke la: ton quy, thap hen, ngheo, giau, ldn, nho, nam, nu 
deu cung lo lang ve tien tai. Dau co hay khong, cung dong nhu the, lo nghi dieu ua 
thich, muu lam lap lai su buon kho, rang buoc nghi nho, gom chua lo toan. . .bi tarn sai 
khien khong co luc nao yen. Co ruong lo ruong, co nha lo nha. Lai cung nhau lo nghi 
ve bo, ngua, sau loai vat nuoi, no ty, tien tai, quan ao, do vat lat vat. . .nhieu nghi ngoi, 
lam tho than, lo lang buon tham so hai. 

Khi ngang trai, bi dieu chang thuong, nude, lua, trom cudp, oan gia, trai 
chu...thieu dot, cuon troi, cudp doat, tieu tan diet mat. Lo lang, cam gian, moi moi 
hoang so khong co luc coi ra duoc. Ket uat uc trong tarn chang lia lo au buon buc, tarn 
ben y chat ua thich khong co buong xa 

Hoac dieu co giu bi pha nat, than mat mang het, vut bo ma di, khong co gi mang 
theo. Bac ton quy, phii hao cung co tai va nay, lo so van dieu, sieng nang chiu kho (can 
kho) nhu the, ket moi lanh nong cung ton tai voi su dau don. Ngheo tiing, hen kem, 
khon cung, thieu hut... thuong khong co gi. Khong co ruong thi lo muon co ruong. 
Khong co nha thi lo muon co nha. Khong co bo, ngua, sau loai vat nuoi, no ty, tien tai, 
quan ao, do vat lat vat. . .cung lo muon co duoc. LTa thich co mot, lai thieu mat mot, co 
do thieu do. Nghi co ngang bang nguoi, ua muon co du, lien lai tan mat. Lo kho nhu 

r \ i i \ 

the, nen lai cau doi, chang the thuong duoc, nghi tudng vo ich. Than tarn deu met 
nhoc, ngoi dung chang yen, lo nghi theo nhau, sieng nang chiu kho (can kho) nhu the, 
cung ket lanh nong cung ton tai voi su dau don. 



91 



Hoac khi dieu co giu ket thuc, than bi yeu menh, chang chiu lam dieu lanh, hanh 
Dao, nang dat Due do. . . nen liic het tuoi tho, than bi chet se mot minh di xa, khong the 
biet duoc noi se huong den la neo lanh hay du 

Nguoi dan 6 The Gian: cha con, anh em, vo chong, than thuoc trong ngoai gia 
dinh nen kinh yeu nhau, khong ganh ghet nhau, co khong deu cung nhau hoa hop, 
khong duoc tham tiec, loi noi sac mat thuong on hoa, dung chong trai lan nhau. 

Hoac khi tarn tranh cai, co cho cau gian. Vi y han nho be cua doi nay ma cung 
nhau ganh ghet nen doi sau chuyen du doi thanh ra oan Ion. Tai sao the ? Vi viec cua 
The Gian thay doi, cung gay hoan hai, tuy chang tuc thoi gap nit pha nhau nhung tinh 
than ngam giu chat doc, gom chua gian du, ket uat uc. . .tu nhien ghi khac su nhan thuc 
chang the buong lia, deu se doi sinh lien cung nhau bao dap. Nguoi tai The Gian, 6 
trong Ai Due, sinh mot minh, chet mot minh, di mot minh, den mot minh. . .nen neo di 

r r ? r 

den la dat kho vui, chi rieng than tu dam nhan, khong co ai thay the duoc. Thien ac 
bien hoa tai uong phuoc phan, noi chon khac nhau, doi trudc som nghiem ngat cho doi 
se don doc huong vao, tu xa den cho khac ma khong ai co the thay biet, thien ac tu 
nhien duoi theo. Noi duoc sinh ra, tham u mo mit, ly biet lau dai, loi neo chang dong, 
khong co dip gap nhau, rat kho rat kho lai duoc cung nhau gap go. The sao chang chiu 
vat bo moi viec ?!... 

Moi nguoi khi con khoe manh, gang sue sieng nang tu Thien, tinh tien nguyen 
cuu doi thoi co the duoc song rat lau.Tai sao chang chiu cau Dao, an dinh noi tu sua, 
lai cu cho doi ham muon niem vui nao vay?!... 

Nhu vay, nguoi doi chang tin lam Thien duoc Thien, hanh Dao duoc Dao. Chang 
tin nguoi chet doi thay lai sinh ra nua, ban on duoc Phuoc. Viec Thien Ac deu chang 
tin, cho rang chang nhu the, cuoi cung khong co dieu do. Vi chi co giu dieu nay, cho 
nen tarn theo cai thay cua minh, nguoi trudc ke sau thay doi cung nhau ngam nhin, 
dong nhu the, chuyen nhau trao nhan Giao Lenh do cha de lai 

Nguoi doi trudc, ong cha von thuong chang lam Thien, chang biet Dao Due, than 
ngu dot, tinh than mo tdi, tarn bi lap kin, y bi che day. Neo sinh tu, loi Thien ac.tu 
chang the thay, khong co ai noi bao. Hoa, Phuoc lanh du tranh nhau cung lam, khong 
co mot moi nghi so nao. Song chet theo loi thuong, chuyen nhau noi tiep gay dung. 
Hoac cha khoc con, hoac con khoc cha, anh em vo chong thay nhau khoc 16c, dien dao 
tren duoi. Vo Thuong (Anitya) la goc re deu phai nhan lay, qua khu chang the 6m giu 
lau dai. It co nguoi tin vao loi day bao mo Dao, do do song chet luu chuyen khong co 
ngung nghi. 

Nguoi nhu the ngu toi mo ho xung dot, chang tin Kinh Phap, tarn khong co lo xa, 
deu ham muon theo y thich. Ngu si me lam theo Ai Due, chang thong hieu Dao Due, 
me dam theo cau gian, ham ho theo tai sac. Vi co giu nen chang duoc Dao se chiu kho 
trong neo ac, song chet khong cung tan. Buon thay! Rat la dang thuong!... 

Hoac khi gia dinh, cha con, anh em, chong vo...mot nguoi chet, mot nguoi con 
song cung thay nhau thuong xot. An ai quyen luyen, lo nghi nho ket troi buoc, tarn y 
dau kho bam lua luyen tiec lan nhau, het ngay tron nam khong co gi mo thoat duoc. 
Loi day bao Dao Due, tarn chang mo sang. Nghi tuong an hieu, chang lia tinh due, bi 
hon me mu mit bit kin, ngu me che lap nen chang the suy nghi sau xa, tinh toan ky 
luong giup cho tarn tu doan chinh, chuyen tinh hanh Dao quyet chat dut viec doi, lai 
tarn bo de yen cho den tron nam, cham dut tuoi tho, chang the dac Dao... (Nhu the) 
khong dang doi pho sao?!... 

Tom lai, moi dieu tap nhap roi ram deu do ham me Ai Due. Ke nghi ngo Dao thi 
co nhieu, nguoi hieu thau Dao thi rat it. The Gian thuong voi vang hap tap, khong the 
nuong nho duoc. Bac ton quy, ke thap hen, nguoi cao ke thap, nguoi giau ke ngheo, 



92 



nguoi sang ke hen. . .sieng nang chiu kho (can kho) voi va lam viec deu 6m mang chat 
doc giet choc (sat doc), khi ac mit mo, lam viec sang bay, trai nguoc voi Troi Dat, 
chang thuan theo long nguoi. Tu nhien chang phai ac, vi nguoi truoc cho phep, lai 
phong ning thuan theo tao lam, nen phai chiu toi nang ay. Tuoi tho chua het nhung bi 
cuop doat nhanh, roi xuong vao neo ac, nhieu doi chong chat oan kho chuyen vong 
trong ay, tinh dem ngan lie kiep khong co dip ra khoi, dau don chang the noi, rat dang 
thuong xot!..." 

Due Phat bao Bo Tat Di Lac voi cac hang Troi Nguoi : "Nay Ta noi cho 6ng biet 
viec cua The Gian. Con nguoi dung dieu do cho nen co giu ma chang duoc Dao. Can 
phai suy nghi tinh toan ky luong, xa lia moi ac, chon lua dieu lanh roi sieng nang hanh. 
Ai due, vinh hoa chang the 6m giu lau dai deu se ly biet, khong dang de ua thich. 
Khong co Due Phat 6 doi, can phai sieng nang tinh tien. Nguoi co chi nguyen sinh ve 
nuoc An Lac, co the duoc Tri Tue thong hieu sang suot, Cong Due thu thang. Cho 
duoc thuan theo su ham muon cua tarn, thieu su tin cay noi Kinh (Sutra) Gioi (Srla) se 
bi dung sau nguoi. Gia su co y nghi ngo, chang hieu duoc Kinh thi co the hoi day du. 
Due Phat se vi nguoi ay noi" 

B6 Tat Di Lac quy thang lung bach rang: "Due Phat co uy than ton trong, da noi 
rat thang than kheo leo. Nguoi nghe Kinh cua Due Phat duoc thong suot tarn tu. Nguoi 
doi that nhu the, nhu loi Phat da noi. Nay xin Due Phat tu man hien bay Dao Ion, giup 
cho tai mat mo sang, lau dai duoc do thoat. Nghe dieu Due Phat da noi, khong co ai 
chang vui ve. Chu Thien, nguoi dan, loai nhuyen dong deu mong nho Tir An de giai 
thoat lo kho. 

Loi Phat day do ran bao rat sau xa, rat tot lanh. Tri Tue thay suot tarn phuong tren 
duoi (tuc muoi phuong), viec cua ba doi qua khu vi lai hien tai khong co gi khong xet 
tim thong suot. Nay chiing con tu luc nay mong nho duoc do thoat deu do Due Phat 6 
doi truoc, khi cau Dao da ha minh chiu kho trao cho. An Due che khap, Phuoc Lpc 
long long, anh sang chieu suot hu khong vo cue, bay vao Ne Hoan (Nirvana: Met 
Ban), day truyen Kinh Dien, bao quat tieu hoa phep tac uy nghi, cam dong muoi 
phuong khong cung khong tan. 

Due Phat la Dang Phap Vircng Ton vuot hon chiing Thanh, lam Thay cua khap 
tat ca Troi Nguoi, tuy theo tarn uoc nguyen deu khien duoc Dao. Nay duoc gap Phat, 
lai nghe tieng cua V6 Luong Tho, khong co gi chang vui ve, tarn duoc mo sang" 

Due Phat bao Di Lac: "Ong noi rat dung. Neu co nguoi hien lanh cung kinh Due 
Phat, that la rat tot (dai thien), Thien ha rat lai moi lai co Phat. Nay Ta 6 doi lam Phat, 
dien noi Kinh Phap, tuyen bay Dao Giao chat dut cac luoi nghi, nho but goc cua Ai 
Due, lap nguon cua moi ac, buoc dao ba coi khong co cho ngan ngai, Kinh Dien thau 
torn Tri Tue, moi dieu cot yeu cua Dao, nam giu gieng moi sang to ro rang, mo bay 
nam neo do nguoi chua duoc do, quyet 6 giua sinh tu, bay loi neo cua Ne Hoan (Niet 
Ban) 

Di Lac nen biet. Ong tu vo so kiep den nay da tu B6 Tat Hanh, muon do chiing 
sinh cung rat lau xa, nguoi theo ong duoc Dao den cho Ne Hoan (Niet Ban) chang the 
xung dem. Ong voi cac Troi, nguoi dan, tat ca bon Chiing 6 muoi phuong rat nhieu 
kiep da qua, man chuyen trong nam duong, lo so sieng nang chiu kho chang the noi 
dii, mai den ngay nay ma sinh tu chua dut, cung nhau gap duoc Phat, nghe nhan Kinh 
Phap lai duoc nghe ve Due Phat V6 Luong Tho. Thich thay! Rat tot lanh, Ta se tro 
giup them niem vui ciia cac ong. 



93 



Nay ong cung co the tu minh chan ghet : sinh, chet, gia , benh, kho dau, neo ac 
chang sach, khong co gi dang ira thich ca, nen thich hop tu quyet chat dut. Than ngay, 
Hanh chinh, lam them cac dieu lanh, sua ban than, giu than the trong sach, tay tru ban 
nha trong tarn, noi lam trung thuc thanh tin, trong ngoai tuong ung. Ngudi hay tu do 
duocthi2 uyen chuyen cung nhau cuu giup, tinh rong trong sang cau nguyen gom chua 
goc Thien. Tuy mot ddi sieng nang chiu kho, chi khoang phut choc, sau do sinh ve 
nude cua Due Phat V6 Luang Tho duoc khoai lac khong cung. Lau dai cung vdi Dao 
Due hop sang, nho but han goc re sinh tu, khong con bi tai va cua tham, gian, ngu si, 
kho nao. Muon song lau mot kiep, tram kiep, ngan uc van kiep... tu tai tuy y deu co 
the duoc, vo vi tu nhien, lan luot den dao cua Ne Hoan (Niet Ban) 

Cac ong thich hop deu tinh tien mong cau uoc nguyen trong tarn. Khong duoc 
nghi ngo, giua duong hoi han, tu gay loi lam se sinh vao cung dien bay bau 6 bien dia 
ay, trong nam tram nam chiu cac khon ach" 

Di Lac bach Phat: "Con xin nhan loi ran bao quan trong cua Due Phat, chuyen 
tinh tu hoc, nhu Giao phung hanh chang dam nghi ngo" 

7 

Due Phat bao Di Lac: "Cac ong hay 6 doi nay, tarn ngay y chinh chang lam moi 
dieu ac, rat la Chi Due, cung tot trong muoi phuong The Gioi khong co ai sanh bang. 
Tai sao the? Vi loai Troi Nguoi trong coi nuoc cua chu Phat, tu nhien lam viec Thien, 
chang he lam dieu ac nen de co the khai hoa. Nay Ta 6 The Gian nay lam Phat, 6 trong 
chon nam dieu ac, nam noi dau don, nam su thieu dot, la noi rat dau kho, giao hoa 
quan sinh khien bo nam dieu ac, khien bo nam noi dau don, khien lia nam su thieu dot, 
giang hoa y ay, khien giu nam dieu Thien duoc Phuoc Due ay do doi song lau den loi 
neo Ne Hoan (Nik Ban)" 

Due Phat noi: "Nhom nao la nam dieu ac? Nhom nao la nam noi dau don? Nhom 
nao la nam su thieu dot?. Tieu hoa nam dieu ac, khien giu nam dieu Thien, duoc 
Phuoc ay do doi song lau den loi neo Ne Hoan (Niet Ban) 

Dieu ac thu- nhat: Chu Thien, nguoi dan, loai nhuyen dong muon lam moi dieu 
ac, khong co loai nao deu chang nhu the. Manh lan hiep yeu, cung xoay vong che phuc 
hai lan nhau, tan hai giet choc, lan luot can nuot lan nhau, chang biet tu Thien, ac 
nghich khong co Dao. Sau nay chiu tai uong hinh phat, tu nhien hudng theo loi da 
dinh. Than Minh ghi biet, chang tha toi da pham. Cho nen co nguoi ngheo tung, ke 
hen kem, nguoi an may, ke co doc, nguoi diec, ke mu, nguoi cam, ke ngong, nguoi 
ngu si, ke te ac. Cho den co ke kheo chan, nguoi dien cuong. . .thuoc hang nguoi chang 
the theo kip. Lai co bac ton quy, hao phii, tai cao, thong sang deu do doi trade hien 
lanh, hieu thao, tu Thien gom chua Due. . .dem lai 

Doi co Dao thuong (nhan, le, nghia, tri, tin), phep vua, lao nguc.Neu chang kha 
lo so, can than, lam viec ac hop voi toi thi se chiu tai uong hinh phat, trong mong giai 
thoat kho duoc ra khoi. The Gian co viec nay hien ra trade mat . Khi het tuoi tho, doi 
sau do loi lam sau kin, loi lam qua dang nen roi vao chon U Minh, chuyen sinh nhan 
than. Vi nhu cue hinh thong kho cua phep vua, cho nen tu nhien co vo luong kho nao 
cua ba duong (dia nguc, quy doi, sue sinh) chuyen doi than ay, thay hinh doi loi, tho 
menh da nhan hoac dai hoac ngan thi Hon, Than, Tinh Thirc tu nhien hudng den, se 
mot minh gap loi, theo nhau cung sinh, cung nhau bao dap khong co ngung nghi. Tai 
va ac chua het thdi chang duoc lia nhau, chuyen vong trong ay khong co dip ra khoi, 
kho duoc giai thoat, dau ddn chang the noi. Trong Troi Dat tu nhien co viec do, tuy 
chang tuc thdi phoi bay het nhung khi cam ung den thi neo Thien Ac se quay tra lai. 



94 



Day la viec ac lan thu nhat, noi dau dan thu nhat, su thieu dot thu nhat, luon chiu 
kho nhu vay. 

Vi nhu liia Ion thieu dot than nguoi ma nguoi hay 6 ben trong, mot long che ngu 
y, than ngay hanh chinh, rieng lam cac viec Thien, chang lam moi dieu ac, do thoat cho 
rieng than. Duoc Phuoc Due ay cuu do doi, len Troi, den neo Ne Hoan (Niet Ban). 
Day la dieu Thien Ion thu nhat vay". 

Due Phat noi: "Dieu ac thu* hai: Nguoi dan trong The Gian, cha con, anh em, gia 

dinh, chong vo phan Ion khong co nghia ly, chang thuan theo Phap da che ra (Phap 

Do), xa xi, dam due, kieu cang, phong rung. Moi mot nguoi deu muon duoc y thoa 
thich nen, doc long tu buong tha, lira doi nghi ngo lan nhau, tarn mieng deu khac nhau, 
noi nghi khong co that, ninh not ton hot khong co trung chinh, noi doi ninh hot, ganh 
ghet nguoi hien, che bai dieu Thien, ham hai dua nguoi vao cho oan uong. Vua chua 
(chiia thuong) chang sang suot, dung ke bay toi duoi truong nhung ke bay toi ben 
duoi an nhien tu tao lam moi doi tra, dam dap len phap da che ra, hay thuc hien biet 
hinh the ay: ke tai vi chang chdn chinh da tao ra cho lan lu&t, lam dieu sang bay ton 
hai ke trung luang, chang xung vai long Trai. Bay toi lua doi vua, con lua doi cha. 
Anh em, chong vo, ke quen biet trong ngoai...khinh khi lua doi lan nhau. Moi mot 
nguoi deu 6m mang tham due, gian du, si me muon tu hau dai cho rieng minh, tham 
muon rat nhieu. Tu ke ton quy, nguoi thap hen, ke tren, nguoi duoi deu dong nhu the. 
Pha nha quen than, chang nhin ky truoc sau... khien cho than thuoc trong ngoai bi 
buoc toi ma diet mat giong toe. 

Hoac khi gia dinh, nguoi quen biet, xom gieng, ke cho nguoi que, dan ngu, nguoi 
que mua cung theo nhau lam viec.lai tro mat boc lot gay hai lan nhau, nen tuc gian 
tro thanh ket oan. 

Ke giau co lai keo kiet bun xin, chang chiu ban giup cho ai. Yeu giu tui tham 
khien cho tarn nhoc nhan, than cue kho. Nhu vay den khi thay doi thoi khong co cho 
nuong cay, mot minh den, mot minh di, khong co mot ai di theo. Thien ac, hoa phuoc 
duoi theo mang den cho sinh ra, hoac tai chon an vui, hoac vao noi dau kho xau ac; sau 
do moi hoi han thi dau con kip nua?!... 

Nguoi dan trong The Gian vi tarn ngu Tri kem, thay nguoi hien lanh thi che ghet 
chang nghi men, chi muon lam ac, sang bay lam dieu Phi Phap, thuong 6m tarn trom 
cap, hy vong duoc loi tu ke khac. Khi tieu tan het sach thi lai tim kiem cau xin. Tarn ta 
chang chinh, so nguoi co sac dep (?nguoi hien thien ngay thang), chang som nghi tinh, 
khi viec den roi moi sinh hoi han. Doi nay hien co phep vua, lao nguc, tuy theo toi ma 
di den chiu tai uong hinh phat. 

Nhan vi doi truoc chang tin Dao Due, chang tu goc Thien, nay lai lam ac nen bi 
Thien Than ghi nhan vao so sach rieng. Khi het tuoi tho, Than Thuc di xuong vao 
trong neo ac. Cho nen tu nhien co vo luong kho nao cua ba duong (3 neo ac). Xoay 
chuyen trong ay, doi doi nhieu kiep khong co dip ra khoi, kho duoc giai thoat, dau don 
chang the noi !... 

Day la dieu ac Ion thu hai, noi dau don thu hai, viec thieu dot thu hai, luon chiu 
kho nhu vay 

Vi nhu lua Ion thieu dot than nguoi ma nguoi hay 6 ben trong, mot long che ngu 
y, than ngay hanh chinh, rieng lam cac viec Thien, chang lam moi dieu ac, do thoat cho 
rieng than. Duoc Phuoc Due ay cuu do doi, len Troi, den neo Ne Hoan (Niet Ban). 
Day la dieu Thien Ion thu hai vay". 



95 



Due Phat noi: "Dieu ac thu ba: Nguoi dan trong The Gian cung voi con nguoi 
dua nhau ma song, cung 6 chung trong Troi Dat, tho menh duoc bao nhieu nam cung 
chang the biet. Ben tren co bac Hien Minh, Truong Gia, ton quy, hao phii. Ben dudi co 
ke ngheo tung, 6 do hen mon, que quat, hen kem, ngu dot. Bac giua co nguoi chang tot 
lanh, thuong 6m mang ta ac, chi khoi niem dam due cau gian chua day trong nguc. 
Yeu muon dam due dam ta, ngoi dung chang yen. Y tham lam tiec giu chi muon noi 
khoac de co duoc. Liec nhin bong sac thi thai do ta bay dam dat hien ra ben ngoai. 
Chan ghet vo cua minh, bi mat ra vao thong dam, hao ton tien viec cua nha, lam dieu 
Phi Phap. Giao ket tu hop noi len lam Thay cung nhau dam chem danh giet, vay danh 
cuop boc, giet choc cuong doat chang can le phai (phi dao). Tarn ac hien ra ben ngoai, 
chang tu sua nghiep, trom cap kiem duoc loi nen muon chay theo cho thanh viec.Vi so 
the luc ep buc nen dem ve cung cap cho vo con, buong tha tarn theo y thich, tu than lay 
lam vui 

Hoac doi voi than thuoc, chang kieng ne ton ty, gay moi lo cho gia dinh, hai ben 
noi ngoai chiu kho. Cung lai chang so lenh cap cua phep vua. Dieu ac nhu vay dinh voi 
nguoi, Quy. Mat troi, mat trang soi thay, Than Minh ghi chep cho nen tu nhien co vo 
luong kho nao cua ba duong (3 duong ac), xoay chuyen trong ay, doi doi nhieu kiep 
khong co dip ra khoi, kho duoc giai thoat, dau don chang the noi. 

Day la dieu ac thu ba, noi dau kho thu ba, su thieu dot thu ba, luon kho nhu vay. 

Vi nhu lua Ion thieu dot than nguoi ma nguoi hay 6 ben trong, mot long che ngu 
y, than ngay hanh chinh, rieng lam cac viec Thien, chang lam moi dieu ac, do thoat cho 
rieng than. Duoc Phudc Due ay cuu do doi, len Troi, den neo Ne Hoan (Niet Ban). 
Day la dieu Thien Ion thu ba vay". 

> r i 

Due Phat noi: "Dieu ac thu* tir: Nguoi dan trong The Gian chang nho tu Thien, 
cung day bao nhau khien cung chung lam moi dieu ac, noi hai luoi, noi ac, noi doi, noi 
theu det, dem pha ham hai, dau tranh gay roi, ganh ghet nguoi tot lanh, pha hai bac 
Hien Minh. O ben canh cha me la cho nuong tua ua thich lai chang hieu thao, khinh 
man Su Truong, khong tin ban be, kho duoc thanh that. Tu cho minh la bac ton quy 
cao ca, noi rang chi Ta moi co Dao, hanh dong ngang nguoc, dung uy the xam lan xem 
thuong nguoi khac. Chang co the tu biet, lam ac khong co xau ho, tu dung su khoe 
manh muon nguoi kinh ne lo so. Chang so Troi Dat, Than Minh, Nhat Nguyet. Chang 
chiu lam dieu tot lanh, rat kho gidng phuc cam hda!...T\x thi kieu ngao, noi rang co the 
thuong con mai vay, khong co cho lo so, luon 6m mang kieu man 

Moi dieu ac nhu vay, Thien Than ghi chep. Nho 6 doi truoc tao lam Phuoc Due, 
chut it dieu Thien tiep giup nang do ho tro, nhung ngay nay lam ac thi Phuoc Due bi 
diet het, cac Than Quy Thien deu bo di, than don doc dung giua khoang khong, khong 
co cho de nuong tua. Khi tho menh cham dut thoi moi dieu ac quay ve, tu nhien thuc 
ep cung di den cho da dinh doat. Lai ten cua ke ay da duoc Than Minh ghi chep nen tai 
va toi loi dat nhau keo den, phai chiu den loi neo da dinh, toi bao tu nhien khong theo 
dau ma buong lia noi, chi duoc buoc ve phia truoc vao trong vac lua, than tarn bi dap 
nat, tinh than rat dau kho, ngay luc nay thoi hoi han dau con kip nuaL.Dao cua Troi tu 
nhien chang duoc sai lam, cho nen tu nhien co vo luong kho nao cua ba duong (3 
duong ac), xoay chuyen trong ay, doi doi nhieu kiep khong co dip ra khoi, kho duoc 
giai thoat, dau don chang the noi!... 

\ 1 ' 1 

Day la dieu ac thu tu, noi dau kho thu tu, su thieu dot thu tu, luon kho nhu vay. 
Vi nhu lua Ion thieu dot than nguoi ma nguoi hay 6 ben trong, mot long che ngu 
y, than ngay hanh chinh, rieng lam cac viec Thien, chang lam moi dieu ac, do thoat cho 



96 



rieng than. Duoc Phuoc Due ay cuu do doi, len Troi, den neo Ne Hoan (Niet Ban). 
Day la dieu Thien Ion thu tu vay". 

Due Phat noi: "Dieu ac thir nam: Nguoi dan trong The Gian thuong quanh co 
ludi bieng, chang chiu lam dieu tot lanh, sua than tu nghiep khien cho gia dinh, quyen 
thuoc bi doi khat khon kho. Cha me ran day thi gian du tron mat tra treo gay bat hoa, 
chong doi trai nguoc vi nhu oan gia chang bang khong co con cai! Lay cho khong co 
tiet kiem, mpi nguoi cung chung lo lang chan ghet. Phu an boi nghia, khong co tarn 
bao dap. Ngheo rung khon cung thieu thon, chang the phuc hoi duoc, at phai dua chen 
voi va cuop doat. Buong tha phong rung choi boi, quen tinh toan noi khoac kiem chac 
de tu nuoi than, ham me ruou che, ua thich sac dep, an uong khong co chung muc, 
phoi bay tarn phong dang dam dat, dan don uong nganh, duong dot xuc pham chang 
biet tinh nguoi, y manh muon uc che ke khac. Thay nguoi tot lanh thi ganh ghet do ky, 
khong co nghia, khong co le, khong co noi de ngoai nhin chon lay. Tu dung chuc phan 
dam duong, chang the can ngan khuyen bao. Sau than quyen thuoc, tai san co khong, 
chang he lo nghi. Chang nghi den an cua cha me, chang xet den nghia cua Thay ban. 
Tarn thuong nghi den dieu ac, mieng thuong noi loi ac, than thuong lam cac viec ac, 
chua tung co mot dieu tot lanh. Chang tin Tien, Thanh, chu Phat, Kinh Phap. Chang tin 
hanh Dao co the hoa do duoc doi. Chang tin sau khi chet Than Minh (Than Thuc) 
thay doi sinh tro lai. Chang tin lam thien duoc thien, lam ac duoc ac.Muon giet bac 
Chan Nhan, dau tranh gay roi chung Tang. Muon hai cha me, anh em, quyen thuoc. 
Sau than ghet bo, nguyen khien ke ay bi chet 

Nhu vay, tarn y cua nguoi doi deu nhu the. Ngu si me muoi ma tu cho la Tri Tue, 
chang biet cuoc song tu dau den, khi chet hudng ve chon nao. Chang biet dao ly lam 
nguoi, chang biet noi theo le phai, nghich ac voi Troi Dat ma o trong ay hy vong cau 
may, muon cau song lau, khi gap thoi deu quay ve cai chet. Nguoi co tarn Tu (Maitre- 
citta) ran day khien cho ke ay nho nghi dieu lanh, mo bay neo sinh tu thien ac, tu nhien 

> 7 1 f 

co dieu do nhung lai chang tin. Kho tarn noi bao van khong co ich gi cho ke ay, trong 
tarn bi lap kin nen y chang the mo hieu. 

Khi menh Ion sap het thi su an nan lo so lien tiep keo den. Truoc kia chang lo tu 
Thien, luc cung moi an nan hoi han thi sao con kip nua !... Trong vong Troi Dat co 
nam loi neo (Troi, nguoi, sue sinh, quy doi, dia nguc) ro rang, to Ion sau xa mu mit, 
menh mong man mac... Thien ac bao ung hoa phuoc cung nuong theo nhau, tu than 
minh ganh chiu khong co ai thay the duoc. So menh tu nhien ung voi cho da lam ay, 
tai va toi loi duoi theo mang khong duoc buong bo 

Nguoi tot lanh lam viec thien se tu vui vao cho vui, tu sang vao cho sang. Nguoi 
ac lam viec xau ac se tu kho vao cho kho, tu noi mu mit vao chon u minh. Ai co the 
biet duoc? Chi rieng Due Phat moi biet dieu ay, day bao mo bay nhung nguoi tin dung 
lai rat it. Sinh tu chang ngung nghi, neo ac chang dut. Nguoi doi nhu the kho co the 
bay du het duoc, cho nen tu nhien co vo luong kho nao cua ba duong (3 duong ac), 
xoay chuyen trong ay, doi doi nhieu kiep khong co dip ra khoi, kho duoc giai thoat, 
dau don chang the noi. 

Day la dieu ac thu nam, noi dau kho thu nam, su thieu dot thu nam, luon kho nhu 

vay. 

Vi nhu lua Ion thieu dot than nguoi ma nguoi hay 6 ben trong, mot long che ngu 
y, than ngay niem chinh, loi noi viec lam cung xung voi cho lam chi thanh, da noi thi 
lam nhu noi, tarn mieng chang chuyen doi, rieng lam cac viec Thien, chang lam moi 
dieu ac, do thoat cho rieng than. Duoc Phuoc Due ay cuu do doi, len Troi, den neo Ne 
Hoan (Niet Ban). Day la dieu Thien Ion thu nam vay". 



97 



Due Phat bao Di Lac: "Ta noi voi cac ong ve su dau kho cua nam dieu ac trong 
doi do. Neu nam noi dau don, nam su thieu dot cung nhau xoay van, chi lam moi viec 
ac chang tu goc Thien thay deu tu nhien vao cac neo ac. Hoac ke ay , doi nay trudc tien 
bi tai nan benh tat, cau chet chang duoc, cau song chang duoc, toi ac da chieu cam bay 
ra cho moi nguoi nhin thay. Khi than bi chet thi tuy di vao ba neo ac, kho doc vo luong 
tu thieu dot lan nhau, lau dai ve sau cung chung nhau tao oan ket. Tu viec nho xiu noi 
len thanh viec ac Ion deu do tham dinh tai sac, chang the ban cho Tri sang. Do si due 
ep buc tuy theo tarn nghi tuong ma phien nao ket buoc, khong co coi ra duoc, ve sau tu 
minh tranh gianh dieu loi nen khong co tinh tao de xem xet . Ngay khi duoc phii quy, 
vinh hoa thi y rat thich, chang co the nhan nhuc, chang chiu tu thien. Uy the khong co 
bao nhieu cung tuy theo viec lam ma diet mat. Than song lao kho, lau dai ve sau cang 
tang hon rat nhieu. Dao Troi tha bat, tu nhien thu lai nang len, ludi manh gieng moi 
tren dudi tuong ung. lo lang hoang so se vao trong ay. Xua nay co dieu ay, that dau 
don thay! Rat dang thuong xot!..." 

Due Phat bao Di Lac: "The Gian nhu vay cho nen Phat deu thuong xot, dung sue 
uy than diet het moi dieu ac deu khien theo dieu tot lanh, vut bo dieu da nghi ngoi, 
phung tri Kinh Gidi , nhan hanh Dao Phap khong co cho trai nguoc lam loi, cuoi cung 
duoc cuu do doi, den neo Ne Hoan (Niet Ban)" 

Due Phat noi: "Nay ong , cac Troi, nguoi dan voi nguoi doi sau duoc biet loi day 
trong Kinh Phat, can phai suy nghi ky luong, hay o trong ay tarn ngay hanh chinh. 
Minh o bac tren thi tu lam dieu tot lanh roi doc thuc cam hoa nguoi ben dudi, xoay van 
ran day lan nhau, khien cho deu tu minh giu gin su ngay thang, ton trong bac Thanh, 
cung kinh nguoi tot lanh, nhan tu bac ai. Doi voi loi ran bao day do cua Due Phat, 
khong dam giam thieu phu bo. Nen cau hoa do doi, nho but chat dut goc cua moi dieu 
ac trong sinh tu, lia han ba duong, vo luong loi neo lo so kho dau. 

Cac ong o chon ay rong gieo trong goc Due, ban an giup cho Tri sang dung pham 
vao dieu cam cua Dao. Cung nhau xoay van giao hoa: Nhan Nhuc, Tinh Tien, mot long 
(?Thien Dinh), Tri Tue. . . lam Due tao dung su tot lanh. 

Tarn chinh, y chinh, trai gidi trong sach mot ngay mot dem at hon han tram nam 
lam dieu Thien 6 nude Vo Luong Tho. Tai sao the? Vi coi nude cua Due Phat ay, vo 
vi tu nhien deu gom chua moi dieu Thien, khong co mot may long cua viec ac. 

O coi nay, muoi ngay muoi dem tu dieu Thien se hon han ngan nam lam viec 
Thien d trong cac nude Phat tai phuong khac. Tai sao the? Vi nude Phat d phuong 
khac, nguoi lam Thien rat nhieu con nguoi lam ac rat it nen Phudc Due tu nhien khong 
co tao ra dat ac. Chi coi nay (coi Ta Ba) con nhieu dieu ac, khong co tu nhien, cue kho 
mong muon, xoay van lua doi so hai lan nhau. Tarn nhoc nhan, than khon cung, uong 
kho dau, an chat doc. . .Nhu vay voi va lam viec, chua rung duoc nghi ngoi 

Ta thuong xot cac ong, loai Troi Nguoi nen kho tarn ran bao, noi ro, day do khien 
cho tu dieu tot lanh. Tuy theo khi do (can co) md duong loi, trao cho Kinh Phap, 
khong co ai khong nuong theo ma dung, ngay y udc nguyen deu khien cho duoc Dao. 

Trong noi chon ma Phat da dao qua: nude, ap, go dong, xom lang khong co cho 
nao chang chiu an giao hoa. Thien ha hoa thuan, mat troi mat trang sang trong, mua 
gio dung thdi, tai va benh dich chang khdi, nude thinh vuong, dan an vui, sung ong 
giao mac khong co cho dung, chuong Due neu Nhan, chuyen tu sua theo le nghia 
khiem nhudng" 



98 



Due Phat noi: "Ta thuong xot cac ong, chir Thien, nguoi dan rat nhieu nhu cha 
me nho con. Nay Ta o doi nay lam Phat, giang hoa nam dieu ac, tieu tru nan noi dau 
kho, diet het nam su thieu dot. Dung dieu tot lanh vay danh dieu ac, nho but kho cua 
sinh tu, khien duoc nam Due, thang len V6 Vi de duoc an vui. Khi Ta da di, doi sau 
Kinh Dao dan dan bi diet, nguoi dan lai xu ninh doi tra lam moi dieu ac thi nam su 
thieu dot, nam noi dau don se quay tro lai y nhu phap luc truoc. Lau dan ve sau cang 
them kich liet chang the noi het. Ta chi vi ong luge noi nhu the". 

Due Phat bao Di Lac: "Cac ong deu kheo suy nghi, chuyen cho nhau Giao Gioi 
nhu Kinh Phap cua Phat, khong duoc pham loi" 

Luc do Bo Tat Di Lac chap tay bach rang: "Due Phat da noi rat kheo, nguoi doi 
that nhu the. Due Nhu Lai ban vui, thuong xot khap ca deu khien do thoat. Con xin 
nhan loi day bao tran trong cua Due Phat, chang dam trai nguoc, danh mat " 

Due Phat bao A Nan: "Ong hay dung day, chinh sua quan ao, chap tay cung kinh, 
le Due Phat V6 Luong Tho. Cac Phat Nhu Lai trong coi nuoc 6 muoi phuong thuong 
cung nhau xung duong, khen ngoi Due Phat ay, khong co dinh mac, khong co ngan 
ngai" 

Khi do A Nan dung day, chinh sua quan ao, ngay thang than hudng ve phuong 
Tay, cung kinh chap tay, ciii nam voc sat dat, le Due Phat V6 Luong Tho roi bach 
rang: "The Ton! Con nguyen nhin thay coi nuoc An Lac voi cac Bo Tat, Thanh Van, 
Dai Chung cua Due Phat ay" 

Noi loi do xong, tuc thoi Due Phat V6 Luong Tho phong anh sang Ion chieu khap 
tat ca The Gioi cua chu Phat, Kim Cuong Vi Son, Tu Di Son Vuong, cac nui Ion nho, 
tat ca het thay deu dong mot mau. Vi nhu Kiep Thuy tran day The Gioi, trong do van 
vat chim mat chang hien, song gon menh mong, chi thay nuoc Ion. Anh sang cua Due 
Phat ay cung lai nhu vay. Tat ca anh sang cua Thanh Van, Bo Tat thay deu bi an che, 
chi nhin thay anh sang cua Due Phat toa sang rue ro. 

Khi ay A Nan lien nhin thay Due Phat V6 Luong Tho voi uy due voi voi nhu Tu 
Di Son Vuong, cao vuot len tren tat ca cac The Gioi, tudng tot toa anh sang khong co 
gi chang chieu sang. Bon Chung cua Hoi nay cung mot luc deu nhin thay, ben kia nhin 
thay coi nay cung lai nhu vay. 

Bay gio Due Phat bao A Nan voi Bo Tat Di Lac: "Ong nhin thay nuoc ay, tu mat 
dat len tren den coi Troi Tinh Cir (Suddhavasa) Trong ay het thay vat vi dieu, nghiem 
tinh, tu nhien. . .co deu nhin thay chang?" 

A Nan thua rang: "Da vang! Con da nhin thay" 

_"6ng xet ky xem, co nghe tieng noi Ion cua Due Phat V6 Luong Tho tuyen bay 
khap tat ca The Gioi, giao hoa chung sinh chua?" 
A Nan thua rang: "Da vang! Con da nghe thay" 

_"Nguoi dan cua nuoc ay nuong theo tram ngan do tuan cung dien bay bau khong 
co cho chudng ngai, di den khap muoi phuong cung duong chu Phat. Ong lai co nhin 
thay chang?" 

Thua rang: "Con da nhin thay" 

_"Nguoi dan cua nuoc ay, co nguoi sinh trong bao thai (Jarayuja:thai sinh). Ong 
lai co nhin thay chang?" 



99 



Thua rang: "Con da nhin thay" 

_"Ngudi sinh trong bao thai ay duoc o cung dien, hoac tram do tuan, hoac nam 
tram do tuan... deu 6 trong ay tho nhan cac khoai lac nhu coi Troi Dao Loi 
(Trayastrimsa) cung deu tu nhien" 

Khi ay B6 Tat Tir Thi (Maitreya:Di Lac) bach Phat rang: "The Ton! Do Nhan 
nao, Duyen nao ma nguoi dan cua nuoc ay sinh trong bao thai (Jarayuja)? Hoac Hoa 
Sinh (Aupapaduka)?" 

Due Phat bao Tu Thi: "Neu co chung sinh dung tarn nghi ngo tu cac Cong Due, 
nguyen sinh ve nuoc ay ma chang hieu: Tri cua Due Phat, Tri chang the nghi ban, Tri 
chang the xung noi, Tri rong Ion cua Dai Thua, Tri Toi Thuong Thang khong co gi 
ngang bang khong co gi so sanh duoc. . . Doi voi cac Tri nay, nghi ngo chang tin. Xong 
do tin Toi, Phudc ma tu tap goc Thien, nguyen sinh ve nuoc ay. Cac chung sinh nay 
sinh trong cung dien ay, song den nam tram tuoi, thuong chang thay Phat, chang nghe 
Kinh Phap; chang thay Bo Tat, Thanh Van, Thanh Chung. The nen doi voi coi nuoc 
ay, noi la Thai Sinh (Jarayuja). 

Neu co chung sinh tin ro Tri cua Due Phat cho den Tri thu thang... lam cac Cong 
Due, tarn tin tuong hoi hudng. Cac chung sinh nay tu nhien hoa sinh, ngoi Kiet Gia o 
trong doa hoa bay bau. Trong phut choc, thanh tuu day du than tuong, anh sang, Tri 
Tue, Cong Due nhu cac Bo Tat. 

Lai nua Tu Thi! Cac Dai Bo Tat o phuong khac, phat tarn muon nhin thay Due 
Phat V6 Luong Tho, cung kinh cung duong voi cac chung Bo Tat, Thanh Van. Nhom 
Bo Tat ay khi menh chung, duoc sinh ve nuoc V6 Luong Tho, tu nhien hoa sinh o 
trong doa hoa bay bau 

Di Lac nen biet vi Hoa Sinh (Aupapaduka) ay co Tri Tue thu thang con nguoi 
Thai Sinh (Jarayuja) kia deu khong co Tri Tue, 6 trong nam tram nam thuong chang 
thay Phat, chang nghe Kinh Phap, chang thay Bo Tat, cac chung Thanh Van. Do khong 
co cung duong Due Phat, chang biet Phap Thuc cua Bo Tat, chang duoc tu tap Cong 
Due. Nen biet nguoi nay trong doi trudc, khong co Tri Tue, con nghi ngo noi den" 

Due Phat bao Di Lac: "Vi nhu vi Chuyen Luan Thanh Vuong co rieng cung that, 
bay bau trang sue, dat bay man che, treo cac Phan lua. Neu co cac Tieu Vuong Tu dac 
toi voi vua, lien bi nhot ben trong cung ay, dung xich vang cot troi roi cung cap thuc an 
uong, giuong nam, thit tha, hoa, huong, ky nhac.nhu bac Chuyen Luan Vucng 
(Cakra-vartti-raja) khong co thieu thon. Y ong the nao? Cac vi Vuong Tu nay co ua 
thich cho ay chang?" 

Thua rang: "Chang the ua thich vay! Chi dung moi loai phuong tien cau cac sue 
manh Ion, muon tu minh duoc mien toi roi ra khoi chon do" 

Due Phat bao Di Lac: "Cac chung sinh nay cung lai nhu vay. Do nghi ngo Tri cua 
Due Phat ma sinh trong cung dien ay. Khong co hinh phat cho den viec cua mot niem 
ac.chi 6 trong nam nam tram, chang thay Tarn Bao, chang duoc cung duong, tu cac 
goc Thien. Do dieu nay la Kho. Tuy co niem vui khac, nhung van con su chang ua 
thich noi ay 

Neu chung sinh nay nhan biet Ban Toi ay, tu minh hoi loi mong cau lia khoi cho 
do, lien duoc nhu y, di den cho cua Due Phat V6 Luong Tho, cung kinh cung duong, 
cung duoc den khap vo luong vo so cho cua cac Nhu Lai, tu cac Cong Due. 

Di Lac nen biet. Neu co Bo Tat sinh nghi ngo se bi mat loi Ion. Chinh vi the cho 
nen can phai tin ro Tri Tue vo thuong cua chu Phat". 



100 



B6 Tat Di Lac bach Phat rang: "The Ton! 0 The Gioi nay co bao nhieu vi Bo Tat 
bat thoai, sinh ve nude Phat ay?" 

Due Phat bao Di Lac: "O The Gioi nay co sau muoi bay lie Bo Tat bat thoai sinh 
ve nuoc ay. Moi mot vi Bo Tat da rung ciing duong vo so chu Phat, thu tu nhu Di Lac 
vay. Cac Bo Tat co Hanh nho voi nguoi tu tap chut Cong Due, chang the xung tinh deu 
se vang sinh" 

Due Phat bao Di Lac: "Chang phai chi co cac nhom Bo Tat ciia nuoc Ta sinh ve 
nuoc ay ma coi Phat 6 phuong khac cung lai nhu vay. 

Due Phat thu nhat ten la Vien Chieu (?Prabhakara). Coi ay co tarn tram tarn muoi 
uc Bo Tat deu se vang sinh. 

Due Phat thu hai ten la Bao Tang (Ratna-garbha). Coi ay co chin muoi lie Bo Tat 
deu se vang sinh. 

Due Phat thu ba ten la V6 Lirong Am (Ananta-ghosa). Coi ay co hai tram hai 
muoi uc Bo Tat deu se vang sinh. 

Due Phat thu tu ten la Cam Lo Vi (Amrta-rasa). Coi ay co hai tram nam muoi uc 
Bo Tat deu se vang sinh. 

Due Phat thu nam ten la Long Thang (Naga-jaya). Coi ay co bon muoi uc Bo Tat 
deu se vang sinh. 

Due Phat thu sau ten la Thang Lye (Jaya-bala). Coi ay co tarn van bon ngan Bo 
Tat deu se vang sinh. 

Due Phat thu bay ten la Sir Tir (Simha). Coi ay co nam tram uc Bo Tat deu se 
vang sinh. 

Due Phat thu tarn ten la Ly Cau Quang (Viraja-prabha). Coi ay co tarn muoi uc 
Bo Tat deu se vang sinh. 

Due Phat thu chin ten la Dire Thu (Guna-sirsai). Coi ay co sau muoi uc Bo Tat 
deu se vang sinh. 

Due Phat thu muoi ten la Dieu Dire Son (Manju-guna-parvata). Coi ay co sau 
muoi uc Bo Tat deu se vang sinh. 

Due Phat thu muoi mot ten la Nhan Vnong (Narendra-raja). Coi ay co muoi uc 
Bo Tat deu se vang sinh. 

Due Phat thu muoi hai ten la V6 Thnong Hoa (Anuttara-puspa). Coi ay co vo so 
chang the xung tinh cac chung Bo Tat, deu Bat Thoai Chuyen, Tri Tue dung manh, da 
tung cung duong vo luong chu Phat. O trong bay ngay, lien hay nhiep lay tram ngan 
uc kiep Phap ben chac ma bac Dai Si da tu. Bo Tat ciia nhom nay deu se vang sinh. 

Due Phat thu muoi ba ten la Vo Uy (Abhaya). Coi ay co bay tram chin muoi lie 
chiing Dai Bo Tat, cac Tieu Bo Tat voi nhom Ty Khuu chang the xung tinh, deu se 
vang sinh". 

Diic Phat bao Di Lac: "Chang phai chi co cac nhom Bo Tat trong muoi bon nuoc 
Phat nay se vang sinh, ma vo luong nuoc Phat trong muoi phuong The Gioi, nguoi 
vang sinh ay cung lai nhu vay, rat nhieu vo so. Ta chi noi danh hieu ciia chu Phat voi 
Bo Tat, Ty Khuu sinh ve nuoc ay, suot ngay dem tron mot kiep con chang the het. Nay 
Ta vi ong, luge noi nhu the" 

Due Phat bao Di Lac: "Neu nguoi duoc nghe danh hieu ciia Due Phat ay ma vui 
ve, hon ho cho den mot niem. Nen biet nguoi nay duoc loi ich Ion, tiic la day dii Cong 
Diic vo thuong. 



101 



The nen Di Lac! Gia sii co lua lan tran day ba ngan Dai Thien The Giai, can thiet 
nen vuot qua lua nay nghe Kinh Phap do, vui ve, tin tuong, ua thich, tho tri, doc tung, 
nhu Thuyet tu hanh. Neu co chung sinh nghe Kinh nay thi noi Dao vo thuong, cuoi 
cung khong bi thoai chuyen. Chinh vi the cho nen can phai chuyen tarn tin nhan, tri 
tung, noi, hanh. 

Nay Ta vi cac chung sinh noi Kinh Phap nay, khien thay Due Phat V6 Luang Tho 
voi tat ca dieu da co cua coi nude ay, noi dang lam deu co the cau. Khong duoc vi sau 
khi Ta diet do lai sinh nghi hoac. Doi duong lai, khi Kinh Dao diet het, Ta dung Tu Bi 
thuong xot, dac biet luu lai Kinh nay, chi tru mot tram nam. Neu co chung sinh gap 
duoc Kinh nay thi tuy theo y uoc nguyen, deu co the duoc do" 

Due Phat bao Di Lac: "Nhu Lai xuat hien 6 doi rat kho gap kho thay. Kinh Dao 
cua chu Phat rat kho duoc kho nghe. Thang Phap, cac Ba La Mat cua Bo Tat duoc 
nghe cung kho. Gap Thien Tri Thuc nghe Phap hay hanh, dieu nay cung la kho. Neu 
nghe Kinh nay, tin tuong ua thich tho tri la dieu kho trong nhung cai kho, khong co gi 
hon duoc cai kho nay. Chinh vi the cho nen Phap cua Ta: lam nhu vay, noi nhu vay, 
day bao nhu vay can phai tin thuan nhu Phap tu hanh" 

Bay gio Due The Ton noi Kinh Phap nay thoi vo luong chung sinh deu phat tarn 
V6 Thuong Chinh Giac, mot van hai ngan na do tha nguoi duoc mat Phap trong sach, 
hai muoi hai uc cac Troi nguoi dan duoc A Na Ham (Anagamin), tarn muoi van Ty 
Khuu lau tan y giai. Bon muoi uc Bo Tat duoc Bat Thoai Chuyen, dung Cong Due cua 
Hoang The de tu trang nghiem, 6 doi tuong lai se thanh Chinh Giac. 

Khi ay ba ngan Dai Thien The Gidi chan dong theo sau each, anh sang Ion chieu 
khap coi nuoc o muoi phuong, tram ngan am nhac tu nhien tau len, vo luong hoi thorn 
bat ngat tuon xuong. 

Due Phat noi Kinh xong, thoi Bo Tat Di Lac (Maitreya) voi cac chung Bo Tat den 
tu muoi phuong, Truong Lao A Nan, (Ananda) cac Dai Thanh Van (Maha-sravaka), 
tat ca Dai Chung (Maha-samgha) nghe dieu Due Phat da noi, khong co ai chang vui ve. 

KINH VO LlTONG THO 
_QUYEN HA (Het)_ 

Dich mot Bo gom hai quyen xong vao ngay 24/07/2010 



102 



Dai Tang Kinh _Tap 12_No.363 

PHAT NOI KINH DAI THUA VO LI/0NG THO TRANG NGHIEM 

QUYEN THU"ONG_ 

Han dich : lay Thien Dich Kinh Tarn Tang_ Trieu Tan Dai Phu Thi Quang Loc 
Khanh_ Minh Giao Dai Su (Ke bay toi la) PHAP HIEN phung chieu dich 
Viet dich : HUYEN THANH 

Nhu vay toi nghe. Mot thoi Due Phat ngu trong niii Thuu Phong (Grdhra-kuta) 
tai thanh Vuong Xa (Raja-grha) cung voi chiing Dai Bat So (Mahata-Bhiksu-samgha) 
gom ba van hai ngan nguoi den du, deu dac A La Han (Arhate) du Dai Than Thong. 
Ten cac vi ay la: Ton Gia A Nha Kieu Tran Nhir (Ajnata-kaundinya), Ton Gia Ma 
Thang (Asvajita), Ton Gia Ma Sit Bi Noa (Baspena), Ton Gia Dai Danh (Maha- 
nama), Ton Gia Bat Da Ba (Bhadra-jita), Ton Gia Xirng Thien (Yaso-deva), Ton Gia 
Ly Cau (Vimala), Ton Gia Dieu Ty (Subahu), Ton Gia Bo Lan Noa Chi Nang 
(Purna-maitrayam-putra), Ton Gia Kieu Pham Ba De (Gavampati), Ton Gia U*u Lau 
Tan Loa Ca Diep (Urubilva-kasyapa), Ton Gia Na De Ca Diep (Nadr-kasyapa), Ton 
Gia Xa Loi Txx (Sariputra), Ton Gia Dai Muc Kien Lien (Maha-maudgalyayana), Ton 
Gia Ma Ha Ca Chien Dien (Maha-katyayana), Ton Gia Ma Ha Cau Hy La (Maha- 
kausthilya), Ton Gia Kiep Tan Na (Maha-kaphila), Ton Gia Ma Ha Ton Na (Maha- 
cunda), Ton Gia Di Da La Ni Tu (Maitreyani), Ton Gia A Na Luat (Aniruddha), Ton 
Gia Hy (Nandika), Ton Gia Khan Ty Ly Noa (Kampilena), Ton Gia Tu Bo De 
(Subhuti), Ton Gia Ly Phoc De (Revati), Ton Gia Khu NT La Phoc Ne Chi Nlng 
(Khadiravanikena), Ton Gia Ma Ha La Nghe (Maha-raje), Ton Gia Ba La Da Ni Chi 
Nlng (Parayanikena), Ton Gia Phoc Cau Le Nlng (Vakulena), Ton Gia A Nan Da 
(Ananda), Ton Gia La Hau La (Rahiila), Ton Gia Thien Lai (Svagatena). Nhom nhu 
vay gom ba van hai ngan nguoi den du. 

Bay gio Ton Gia A Nan lien tu cho ngoi dung day, trat ao ho vai phai, quy goi 

r r \ ^ r r 

phai sat dat, chap tay dinh le roi bach Phat rang: "The Ton! Dang Nhu Lai (Tathagata) 
Ung (Arhate) Chinh Dang Giac (Samyaksambuddha) co cac can thanh tinh, sac dien 
(Mukha-varna) vien man, coi bau trang nghiem....duoc Cong Due nhu vay, that la 
hiem co!... The nao la Hanh mau nhiem rong Ion da hanh voi cho hanh cua chu Phat 
qua khu vi lai ? Nguyen vi con tuyen noi" 

Due Phat bao A Nan: "Lanh thay! Lanh thay! Ong vi loi ich cho tat ca chiing sinh, 
6m tarn Tu Man, hay hoi Nhu Lai ve nghia vi dieu. Nay ong hay lang nghe! Hay kheo 
nghi nho! Nay Nhu Lai tfng Cung Chinh Bien Tri vi ong noi" 

Due Phat bao A Nan: "Nhu vo luong vo bien chang the nghi ban a tang ky kiep 
(Asahkya-kalpa) trong doi qua khu, khi ay co Due Phat The Ton (Buddha-lokanatha) 
hien ra 6 doi, ten la Nhien Dang (Dlpamkara) Nhu Lai Ung Chinh Dang Giac 
(Tathagata-arhate-samyaksambuddha) 

Truoc Due Phat Nhien Dang, lai co Due Phat The Ton hien ra 6 The Gian, ten la 
Bat La Da Ba Da Du (Pratapavan) Nhu Lai 

Lai truoc Due Phat ay co Due Phat ra doi, ten la Phat Quang (Prabha-kara) Nhu 

Lai 

Lai truoc Due Phat ay co Due Phat ra doi, ten la Tan Na Nlng Nga La Ho 
(Candana-gandha) Nhu Lai 



103 



Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra doi, ten la Tu Di Kiep (Sumeru-kalpa) Nhu 

Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra dai, ten la Nguyet Dien (Candra-mukha) 
Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra dai, ten la V6 Cau Dien (Amala-mukha) 
Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra dai, ten la V6 Truoc (Asahga) Nhu Lai 
Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra dai, ten la Long Chu (Nagadhipati) Nhu 

Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra doi, ten la Nhat Dien (Surya-mukha) Nhu 

Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra doi, ten la Sen Huong Am Vuong 
(Girirajaghosa) Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra doi, ten la Tu Di Phong (Merukuta) Nhu 

Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra doi, ten la Kim Tang (Suvarna-garbha) 
Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra doi, ten la Hoa Quang (Jyotis-prabha) Nhu 

Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra doi, ten la Bat Dong Dia (Acala-bhumi) 
Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra doi, ten la Luu Ly Quang (Vaidurya- 
nirbhasa) Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra doi, ten la Nguyet Vuong (Candra-raja) 
Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra doi, ten la Nhat Am (Surya-ghosa) Nhu Lai 
Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra doi, ten la Tan Hoa Trang Nghiem 

(Mukta-kusuma-pratimandita-prabha) Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra doi, ten la Cat Tuong Phong (Sn-kuta) 

Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra doi, ten la Tri Hai Tue Tu Tai Thong 
Vuong (Sagara-dhara-buddhi-vikrlditabhijna) Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra doi, ten la Thi Quang (Vara-prabha) Nhu 

Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra doi, ten la Dai Huong Tuong Quang 
(Maha-gandha-raja-nirbhasa) Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra doi, ten la Ly Nhat Thiet Cau (?Vyapa- 
gata-khilamala-prati-ghosa) Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra doi, ten la Dung Manh Phong (Sura-kuta) 
Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra doi, ten la Bao Quang (Ratnabhibhasa) 
Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra doi, ten la Tri Da Due Dae Thong (Maha- 
guna-dhara-buddhi-praptabhijna) Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra doi, ten la Qua Nhat Nguyet Quang 
(Candra-surya-jihml-karana) Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra doi, ten la Toi Thuong Luu Ly Quang 
(Uttapta-vaidiirya-nirbhasa) Nhu Lai 



104 



Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra dai, ten la Tue Hoa Khai Tam Hanh Xuat 
Sinh (Citta-dhara-buddhi-samkusumitabhyudgata) Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra dai, ten la Dai Hoa Lam Thong Virong 
(Puspavatrvanaraja-samkusumitabhijna) Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra dai, ten la Nhat Nguyet Quang (Eka- 
candra-prabha) Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra dai, ten la Pha V6 Minh Hac Am 
(Avidyandha-kara-vidhvamsana-kara) Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra dai, ten la Tran Chau San Ho Cai (Mukta- 
cchtra-pravatasadrsa) Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra dai, ten la Tam Thira Phap Ty Tai 
Vuong (Triyana-dharmesvara-raja) Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra dai, ten la Sir Tir Hai Phong Ty Tai 
Virong (Simha-sagara-kutesvara-raja) Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra dai, ten la Pham Am Thanh Ty Tai 
Virong (Brahma- svara-nadesvara-raj a) Nhu Lai 

Lai truac Due Phat ay co Due Phat ra dai, ten la The Ty Tai Virong (Lokesvara) 
Nhu Lai (Tathagata) Ung (arhate) Chinh Dang Giac (samyaksambuddha) Minh Hanh 
Tuc (Vidyacaranasampanna) Thien The (Sugata) The Gian Giai (Lokavid) V6 Thuong 
ST (Anuttara) Dieu Ngu Truong Phu (Purusadamyasarathi) Thien Nhan Su (Sasta 
devanam ca manusyanam) Phat The Ton (buddho lokanatha) ma o trong Phap, co mot 
vi Bat So ten la Tac Phap (Dharmakaraxon dich la Phap Tang) la bac tin hieu bac 
nhat, ghi nho ro bac nhat, tu hanh bac nhat, tinh tien bac nhat, Tri Tue bac nhat, Dai 
Thua bac nhat 

Bay gio vi Bat So lia cho o cua minh di den truac mat Due Phat, cui dau mat le 
ban chan cua Due Phat roi dung o mot ben. Lien dung Gia Tha (Gatha:Ke) khen sac 
dien doan nghiem cua Due Phat, lai phat The Nguyen rong Ion. 

Tung la: 

"Nhu Lai, sac vi dieu doan nghiem 

Tat ca The Gian khong the bang 

Anh sang vo luong chieu muoi phuong 

Nhat, Nguyet, hoa chau deu sang gan 

Nguyen con duoc tieng Phat (Buddha-ghosa) thanh tinh 

Phap Am (Dharma-ghosa) tran khap vo bien coi 

Tuyen duong Mon Gioi, Dinh, Tinh Tien 

Thong dat Phap vi dieu tham sau 

Tri Tue rong Ion, sau nhu bien 

Noi Tam trong sach, dut tran lao 

Vuot qua vo bien Mon neo ac 

Mau den Bo De, bo cuu canh 

Cung nhu vo luong Phat qua khu 

Uy quang chieu khap chung sinh gioi 

Lam Dai Dao Su cua quan sinh 

Do thoat gia chet, khien an on 

Thuong hanh Bo Thi (Dana) voi Gioi (Sila), Nhan (Ksanti) 
Tinh Tien (VTrya), Dinh (Dhyana), Tue (Prajna), sau Ba La (Sad-paramita: sau 
Ba La Mat) 

Huu tinh chua do, khien duoc do 
Ke da do roi, khien thanh Phat 



105 



Con dem tat ca bay ciing duong 

Tram (Sata) ngan (Sahasra) cau chi (Koti) na do tha (Nayuta) 

Hang ha sa so Phat The Ton 

Khien con thanh tuu Qua tich diet 

Lai co cac coi Phat (Buddha-ksetra) muoi phuong 

Luon phong anh sang chieu tat ca 

Thu thang trang nghiem vo dang luan 

Nguyen con thanh tuu loi quan pham 

Het thay trong vo bien The Gioi 

Chung sinh cac neo bi luan hoi 

Mau ve nude con, nhan khoai lac 

Chang lau deu thanh Dao vo thuong 

Nguyen con tinh tien luon quyet dinh 

Van Tarn Tir (Maitra-citta) but nho huu tinh 

Do het A Ty (Avici:Dia nguc A Ty), chiing sinh kho 

Hoang The da phat, chang he dirt" 

Khi ay Due The Ton bao A Nan rang: "Vi Bat So Tac Phap ay noi Ke do xong, 
lien bach voi Due The Ty Tai Vircng Nhu Lai rang: Nay con phat Tarn A Nau Da La 
Tarn Mieu Tarn Bo Be (Anuttaram-samyaksambuddhi: Vo Thuong Chinh Dang Chinh 
Giac) vui cau Vo Thuong Chinh Dang Chinh Gidc (Abhisambodhukamah: vui cau 
thanh Chinh Giac). Nguyen xin Due The Ton noi Cong Due trang nghiem cua cac coi 
Phat. Neu con duac nghe, luon tu tu tri hqnh trang nghiem quoc tho " 

Luc do Due The Tu Tai Vuong Nhu Lai bao Bat So Tac Phap ay rang: "Ong tu 
suy ngh! xem tu phuong tien nao de co the thanh tuu trang nghiem coi Phat?" 

Bat So bach rang: " Tri Tue cua con kem coi nen chang the biet thau Hanh trang 
nghiem quoc tho! Nguyen xin Due Nhu Lai Ung Chinh Bien Tri vi con noi viec trang 
nghiem coi nuoc cua chu Phat" 

Thoi Due The Tu Tai Vuong Nhu Lai lien tuyen noi tarn muoi bon tram ngan cau 
chi na do tha tudng vien man rong Ion cua Cong Due trang nghiem coi Phat, trai qua 
mot kiep moi co the tron het. 

Bay gio A Nan nghe viec do xong, lien bach Phat rang: "The Ton ! Due Phat The 
Tu Tai Vuong ay co tuoi tho dai ngan the nao ma noi trai qua mot kiep ?" 

Due Phat bao A Nan: "Due Phat ay co tho menh du bon muoi kiep 

Nay A Nan! Bat So Tac Phap ay nghe Due Phat da noi tarn muoi bon tram ngan 

7 

cau chi na do tha viec cua Cong Due trang nghiem coi Phat, hieu ro thong dat nhu mot 
coi Phat. Tuc thoi trong Hoi, cui dau mat le ban chan cua Due Phat roi tu ta lui ra, den 
mot noi thanh tinh, ngoi mot minh, suy nghi, tu tap Cong Due trang nghiem coi Phat, 
phat The Nguyen Ion trai qua nam kiep. 

Khi ay Bat So Tac Phap lai den cho cua Due The Tu Tai Vuong Nhu Lai ngu, 
cui nam voc sat dat le ban chan cua Due The Ton. Le xong, chap tay bach Phat rang: 
"The Ton! Tarn muoi bon tram ngan cau chi na do tha Hanh Nguyen da hanh cua Cong 
Due trang nghiem coi Phat nhu vay, nay con da thanh tuu" 

Thoi Due The Tu Tai Vuong Nhu Lai bao Bat So rang: "Lanh thay! Lanh thay! 
Hanh Nguyen cua ong, suy nghi rot rao. Nay dung la luc, vi Chung giai noi" 

Khi cac Bo Tat nghe Phap do xong, duoc thien loi Ion, hay 6 coi Phat tu tap trang 
nghiem. 



106 



Bay gid Bat So Tac Phap nghe Thanh Chi cua Due Phat, ben trat ao ha vai phai, 
quy goi phai sat dat, chap tay hudng ve Due Phat, lien tuyen noi: "Bach Due The Ton! 
Con xin phat loi The 

_ Nguyen nhu Due The Ton chung duoc A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De 
thai coi Phat da cu ngu co day du vo luong Cong Due trang nghiem chang the nghi 
ban. Het thay tat ca chung sinh vdi coi Diem Ma La; Dia Nguc, quy doi, sue sinh trong 
ba duong ac deu sinh ve nude cua con, nhan Phap Hoa cua con, chang lau deu thanh A 
Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De, tat ca deu duoc than mau vang rong. 

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay 
chung sinh d mudi phuong The Gidi khien sinh ve nuoc cua con, nhu cac coi Phat, 
chung cua Ngudi Trdi xa lia phan biet, cac can vang lang, thay deu khien duoc A Nau 
Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay 
chung sinh 6 muoi phuong The Gidi khien sinh ve nuoc cua con duoc Dai Than 
Thong, trai qua trong mot niem, tuan tu vong khap di qua tram ngan cau chi na coi 
Phat, ciing duong chu Phat, gieo trong sau can lanh, thay deu khien duoc A Nau Da La 
Tarn Mieu Tarn Bo De. 

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay 
chung sinh khien sinh ve nuoc cua con, tat ca deu duoc Tuc Menh Thong, hay kheo 
quan sat viec cua tram ngan cau chi na do tha kiep qua khu, thay deu khien duoc A 
Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay 
chung sinh khien sinh ve nuoc cua con, tat ca deu duoc Thien Nhan (Divya-caksu) 
thanh tinh, hay thay sac tudng tho thien, tinh te cua tram ngan cau chi na do tha The 
Gioi, thay deu khien duoc A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay 
chung sinh khien sinh ve nuoc cua con, tat ca deu duoc Tha Tarn Thong (Paracitta- 
jnana:Tha Tarn Tri), kheo hay biet thau Phap Tam (citta), Tam Sff (Cetasika) cua tram 
ngan cau chi na do tha chung, thay deu khien duoc A Nau Da La Tam Mieu Tam Bo 
Di 

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay 
chung sinh khien sinh ve nuoc cua con, tat ca deu duoc tru dia vi Chinh Tin, lia tudng 
dien dao, kien co tu tap, thay deu khien duoc A Nau Da La Tam Mieu Tam Bo De. 

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay 
chung sinh khien sinh ve nude cua con, da tu Chinh Hanh can lanh vo luong khap coi 
Vien Tich ma khong co gian doan, thay deu khien duoc A Nau Da La Tam Mieu Tam 
B6De.' 

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay 
chung sinh khien sinh ve nude ciia con, tuy tru dia vi cua Thanh Van (Sravaka) Duyen 
Giac (Pratyeka-buddha) di den trong tram ngan cau chi na do tha coi bau lam khap 
Phat Su, thay deu khien duoc A Nau Da La Tam Mieu Tam Bo De. 

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay 
chung sinh khien sinh ve nude cua con, tat ca deu duoc vo bien quang minh de hay 
chieu sang tram ngan cau chi na do tha cac coi nude Phat, thay deu khien duoc A Nau 
Da La Tam Mieu Tam Bo De. 

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay 
chung sinh khien sinh ve nude cua con, mang chang bi chet yeu, tho tram ngan cau chi 
na do tha kiep, thay deu khien duoc A Nau Da La Tam Mieu Tam Bo De. 



107 



_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay 
chiing sinh khien sinh ve nuoc ciia con, khong co ai khong co ten goi hien lanh (thien 
danh). Nghe vo luong vo so cac coi nuoc Phat khong co ten goi, khong co ten hieu, 
khong co tuong, khong co hinh ma khong co nghi ngo che bai, than tarn chang dong. . . 
thay deu khien duoc A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay 
chiing sinh cau sinh ve nuoc ciia con, niem danh hieu ciia con, phat tarn chi thanh ben 
chac chang thoai lui. Khi ke ay menh chung thoi con khien vo so vi Bat So hien trudc 
mat, vay quanh di den nghinh don nguoi ay, trai qua choc lat duoc sinh ve nuoc cua 
con, thay deu khien duoc A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay tat ca 
chiing sinh trong vo luong vo bien vo so The Gidi 6 muoi phuong, nghe danh hieu ciia 
con, phat Tarn Bo De (Bodhi-citta) gieo trong can lanh, tuy y cau sinh vao cac coi 
nuoc Phat thi khong co ai chang duoc sinh ve, thay deu khien duoc A Nau Da La Tarn 
Mieu Tarn Bo De. 

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay 
chiing sinh khien sinh ve nuoc ciia con, deu dii 32 loai tuong Truong Phu, mot doi 
khien duoc A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

_Bach Diic The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay 
chiing sinh khien sinh ve nuoc ciia con. Neu co Nguyen Ion mong muon thanh Phat, 
lam bac Bo Tat thi con dung uy luc khien ke ay giao hoa tat ca chiing sinh, deu phat 
tarn tin, tu hanh Bo De, hanh Pho Hien, hanh Tich Diet, hanh Tinh Pham, hanh Toi 
Thang voi tat ca hanh lanh... thay deu khien duoc A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo 
De. 

_Bach Diic The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay 
chiing sinh khien sinh ve nuoc ciia con, 6 tat ca chon, thua su ciing duong vo luong 
tram ngan cau chi na do tha chu Phat, gieo trong cac can lanh (Kusala-mula), tuy theo 
y mong cau khong co gi khong man nguyen. . .thay deu khien duoc A Nau Da La Tarn 
Mieu Tarn Bo De. 

_Bach Diic The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay Bo 
Tat trong coi nuoc ciia con deu duoc thanh tuu tat ca Tri Tue, kheo dam luan nghia bi 
yeu ciia cac Phap, chang lau mau chong thanh A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

_Bach Diic The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi con o coi bau, 
het thay Bo Tat phat tarn dung manh, phat Dai Than Thong di den trong cac coi nuoc 
Phat 6 vo luong vo bien vo so The Gioi dung tran chau (Mani-mukta), Anh Lac 
(Malya), long bau (Ratna-cchatra), phuong (Dhvaja), phan (Pataka), quan ao (CTvara), 
vat dung nam, thiic an uong, thuoc thang, huong (Gandha), hoa (Puspa), ky 
nhac. . .ciing duong thua su, huong ve (hoi) cau Bo De, mau duoc thanh tuu A Nau Da 
La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

_Bach Diic The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi con 6 coi bau, 
het thay Bo Tat phat tarn Dao Ion, muon dem tran chau, Anh Lac, long bau, phuong 
phan, quan ao, vat dung nam, thiic an uong, thuoc thang, huong hoa, ky nhac. . .thua su 
ciing duong vo luong vo bien chu Phat The Ton 6 The Gioi ciia phuong khac ma 
chang the di den. Ngay liic do, con dung Nguyen Luc xua kia (tiic nguyen luc) khien 
chu Phat The Ton 6 phuong khac ay, deu duoi canh tay den trong nuoc ciia con, tho 
nhan ciing duong do, khien cho ke kia mau thanh A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

_Bach Diic The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi con 6 coi bau, 
het thay Bo Tat tuy theo y ua thich ciia minh, chang lia coi nay, muon dem tran chau, 
Anh Lac, long bau, phuong phan, quan ao, vat dung nam, thiic an uong, thuoc thang, 



108 



huong hoa, ky nhac. . .ciing duong vo luong chu Phat d phuong khac. Tiep lai suy nghi 
"Nhu Due Phat dudi cdnh toy den day nhan vat cung, nhoc nhan chu Phat khien cho 
Ta khong co ich lai ". Khi tac niem do thai con dung Than Luc khien vat ciing nay tu 
den trudc mat chu Phat d phuong khac, moi moi ciing dudng. Khi ay Bo Tat chang lau 
duoc thanh A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thai con d coi bau, 
het thay Bo Tat co than dai sau muoi do tuan (Joyana), duoc sue manh ciia Na La Dien 
(Narayana), than tudng doan nghiem, quang minh chieu sang, day du can lanh (Kusala- 
miila), thanh tuu A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De 

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi con d coi bau, 
het thay Bo Tat vi cac chiing sinh, thong dat Phap Tang, an lap vo bien tat ca Tri Tue, 
chat dut het cac Ket (Oan thu kiep truoc), deu duoc chung thanh A Nau Da La Tarn 
Mieu Tarn Bo De. 

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi con 6 coi bau, 
het thay Bo Tat dung tram ngan cau chi na do tha moi loai tran bao tao lam 16 huong, 
ben dudi tu bo me cua dat (dia te), ben tren den coi hu khong (khong gidi), thuong 
dung huong Chien Dan (Candana) vo gia xong uop ciing duong khap muoi phuong 
chu Phat, khien duoc mau thanh A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi coi Phat da cu 
ngu co anh sang nghiem tinh rong Ion, trong suot nhu tarn guong deu hay chieu thay 
vo luong vo bien tat ca coi Phat. Chiing sinh nhin thay, sinh tarn hiem co, chang lau 
mau thanh A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

_Bach Diic The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi con 6 coi bau, 
het thay Bo Tat, ngay dem sau Thoi luon tho nhan khoai lac hon han chu Thien, nhap 
vao Mon Binh Dang Tong Tri, than toa anh sang chieu khap vo bien The Gidi, chang 
lau duoc thanh A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay tat ca 
nguoi nu trong vo luong vo bien vo so The Gidi d muoi phuong, neu co chan lia than 
nu, nghe danh hieu ciia con, phat tarn trong sach, quy y dinh le. Khi nguoi ay menh 
chung, lien sinh ve nude ciia con, thanh than nguoi nam, thay deu khien duoc A Nau 
Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay 
Thanh Van Duyen Giac trong vo luong vo bien vo so coi Phat d muoi phuong, nghe 
danh hieu ciia con, tu tri Tinh Gidi ben chac chang lui, mau ngoi Dao Trudng thanh 
tuu A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

_Bach Diic The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay tat ca 
Bo Tat trong vo luong vo bien bat kha tu nghi vo dang coi Phat d muoi phuong, nghe 
danh hieu ciia con, ciii nam voc sat dat le bai quy menh. Lai duoc tat ca huu tinh trong 
coi Nguoi, tren Trdi, ton trong cung kinh, gan gui phung su, tang ich Cong Diic thanh 
tuu A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

_Bach Diic The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay 
chiing sinh phat tarn Tinh Tin, vi cac Sa Mon, Ba La Mon co ao bi nhiem ma giat nia 
ao, cat ao, may ao, siia lam ao mac ciia vi Tang, hoac tu tay lam hoac khien nguoi lam. 
Lam xong hoi huong thi nguoi do trong 81 ddi duoc ao toi thuong, tuy than du day, 
noi than cuoi cung sinh vao nude ciia con, thanh tuu A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo 
De. 

PHAT NOI KINH DAI THUA VO Ll/ONG THQ TRANG NGHIEM 

QUYEN THLTONG (H8t)_ 



109 



Dai Tang Kinh _Tap 12_No.363 

PHAT NOI KINH DAI THUA VO LI/0NG THO TRANG NGHIEM 

QUYEN TRUNG_ 

Han dich : lay Thien Dich Kinh Tarn Tang_ Trieu Tan Dai Phu Thi Quang Loc 
Khanh_ Minh Giao Dai Su (Ke bay toi la) PHAP HIEN phung chieu dich 
Viet dich : HUYEN THANH 

Bay gio Bat So Tac Phap (Dharma-kara) bach voi Due The Ton rang: "Con dirge 
Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay tat ca chiing sinh nghe danh hieu ciia con 
se lia han tarn nhiet nao, duoc hanh trong mat, hanh Chinh Tin, duoc sinh ve nude ciia 
con, ngoi duoi cay bau, chiing V6 Sinh Nhan (Anutpattika-ksanti), thanh tuu A Nau 
Da La Tarn Mieu Tarn Bo De (Anuttaramsamyaksamboddhi:V6 Thuong Chinh Dang 
Chinh Giac) 

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay cac 
chiing Bo Tat trong tat ca coi Phat o muoi phuong, nghe danh hieu cua con, ung thoi 
chung duoc Tarn Ma Dia Tich Tinh. Tru Dinh do xong, 6 trong mot niem, duoc thay 
vo luong vo bien chang the nghi ban chu Phat The Ton, thua su ciing duong, thanh tuu 
A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay 
Thanh Van Bo Tat trong tat ca coi Phat 6 muoi phuong, nghe danh hieu cua con, 
chung Vo Sinh Nhan, thanh tuu tat ca can lanh binh dang, tru Vo Cong Dung Ly Gia 
Hanh cho nen chang lau khien duoc A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay cac 
chung Bo Tat trong tat ca coi Phat 6 muoi phuong, nghe ten cua con xong, sinh tarn 
hiem co. Nguoi do lien duoc Tarn Ma Dia Pho Bien Bo Tat.Tru Dinh nay xong, 6 
trong mot niem, duoc den trong vo luong vo so chang the nghi ban cac coi Phat, cung 
kinh ton trong ciing duong chu Phat, thanh tuu A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay Bo 
Tat 6 trong nuoc cua con, hoac vui noi Phap, hoac vui nghe Phap, hoac hien Than Tuc 
(Rddhi-pratiharya), hoac den phuong khac, tuy y tu tap khong co gi chang vien man, 
deu khien chung duoc A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

_Bach Due The Ton! Con duoc Bo De thanh Chinh Giac xong thoi het thay tat ca 
coi Phat, nghe ten cua con, ung thoi lien duoc So Nhan, Nhi Nhan cho den Vo Sinh 
Phap Nhan (Anutpattika-dharma-ksanti), thanh tuu A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo 
De. 

Khi ay Bat So Tac Phap hudng ve Due Phat ay phat Nguyen nhu vay xong, 
nuong theo uy than cua Due Phat, lien noi Tung la: 
_Nay con doi trade Phat 
Ma phat nguyen thanh that 
Duoc than Phat mirdi lye (Dasabala) 
Uy Due khong gi bang 
Lai lam Dai Quoc Vuong 
Phu Hao rat tu tai 
Rong dem cac tai bao 
Cho khap cho ngheo kho 



110 



r -y r 

Khien cac Quan Sinh ay 

Dem dai khong mi nao 

Sinh ra moi can lanh 

Thanh tuu Qua Bo De 

_Neu con thanh Chinh Giac 

Lap ten V6 Lirong Tho (Amitayus) 

Chung sinh nghe hieu nay 

Deu den trong nude con 

Nhu than Phat vang rong 

Dieu Tuong deu vien man 

Cung dung Tarn Dai Tir (Maha-maitre) 

Loi ich cac quan pham 

_Nguyen con: Tri Tue Quang (Anh sang Tri Tue) 

Rong chieu coi muoi phuong 

Diet tarn toi, tham, san 

Phien nao cua huu tinh 

Dia Nguc, Quy, Sue Sinh 

Deu buong kho ba neo (Tarn Do) 

Cung sinh trong nuoc con 

Tu tap Hanh thanh tinh 

Duoc than quang minh ay 

Nhu Phat chieu sang khap 

Anh Nhat (Siirya), Nguyet (Candra), ngoc (Mani), bau (Ratna) 

\ t i \ 

Deu chang the sang bang 
_ Nguyen con: doi vi lai 

Thuong lam Thay Troi Nguoi (Thien Nhan Su) 

Trong tram uc The Gioi 

Phat tieng su tu rong 

Nhu Phat qua khu ay 

Da hanh Hanh Tir Man 

Rong vo luong vo bien 

Cau chi cac huu tinh 

Vien man uoc nguyen xua 

Tat ca deu thanh Phat 

_Phat Dai Nguyen do thoi 

Ba ngan coi Dai Thien 

Chan dong khap muoi phuong 

Nguoi Troi trong hu khong 

Rai mua tat ca hoa 

Chien Dan (Candana) voi Tram Thuy 
Xung tan Dai Bat So 
Nguyen Luc rat hiem co 
Quyet dinh se lam Phat 
Rong loi coi chung sinh 

Lai nua A Nan! Khi Bat So Tac Phap doi truoc Due The Tu Tai Vuong Nhu Lai 
voi Troi (Deva), Nguoi (Manusya), Ma (Mara), Pham (Brahma), Sa Mon (Sramana), 
Ba La Mon (Brahman), A Tu La (Asura). . .phat Nguyen (Pranidhana) do xong, tru Tue 
chan that, dung manh tinh tien, tu tap vo luong Cong Due (Guna) trang nghiem coi 
Phat, vao Tarn Ma Dia (Samadhi), trai qua dai a tang ky kiep tu Bo Tat Hanh 



111 



(Bodhisatva-carya). Chang sinh tarn tham (Raga-citta), tarn gian du (Dvesa-citta), tarn 
ngu si (Moha-citta) cung khong co Due Tuang (raga-samjna), San Tuang (Dvesa- 
samjna), Si Tuang (Moha-samjna). Tuang (Samjna) ciia hinh chat (Sac:Rupa), am 
thanh (thanh: Sabda), mui ngiii (huang:gandha), vi nem (vi:Rasa), tiep cham 
(xiic:Sprastavya), tarn chang me loan, mieng chang cam ngong, than chang luai 
bieng. . .chi ua thich nghi nha can lanh, hanh hanh Tich Tinh ma chu Phat qua khii da 
tu, xa lia hu vong, ben chac giu Luat Nghi, thuang dung Ai Ngir nhieu ich chiing sinh. 
Doi vai Phat (Buddha) Phap (Dharma) Tang (Samgha) tin trong, cung kinh, dieu thuan, 
nhu nhuyen. Y theo Mon Chan De, thuc chiing goc cua Due. Hieu thau: Khong 
(Sunyata:Tinh trong rong), khong co Tuang (V6 Tuang: Animitta) , khong co Nguyen 
(V6 NguyenApranihita), khong co tao tac luan chuyen (V6 Vi: Abhisamskara), khong 
co sinh (V6 SinhAnutpanna), khong co diet (V6 Diet: Aniruddha). 

Kheo bao ho Khau Nghiep, chang che trach loi cua nguoi khac. Kheo bao ho 
Than Nghiep, chang mat Luat Nghi. Kheo bao ho Y Nghiep trong sach khong nhiem. 
Het thay dat nuoc, thanh, lang xom, nam, nu, toi to, quyen thuoc, vang, bac, chau bau 
cho den nhom hinh chat, am thanh, mui ngui, vi nem, tiep cham...deu khong co cho 
dinh mac. Luon dung Hanh cua sau Do: Bo Thi (Dana), Tri Gioi (Slla), Nhan Nhuc 
(Ksanti), Tinh Tien (Vlrya), Thien Dinh (Dhyana), Tri Tue (Prajna) loi lac chiing sinh. 
Day du Quy Pham, vien man can lanh. Noi sinh ra co vo so tram ngan cau chi na do 
tha kho tang tran bao tu dat phun ra, nhiep tho vo luong vo so tram ngan cau chi na do 
tha chiing sinh, phat Tarn A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

Hanh nhu vay nhieu vo luong vo bien, noi chang the het. 

Lai nua A Nan! Luc Bat So Tac Phap hanh Bo Tat Hanh thai a cho ciia chu 
Phat: ton trong, cung kinh, thua su, ciing duong chua tung gian doan. 

Lam bon Dai Thien Vuong luon den cho ciia Phat cung kinh le bai thua su ciing 
duong. 

Lam Dao Loi Thien Vuong luon den cho ciia Phat cung kinh le bai thua su ciing 
duong. 

Lam Da Ma Thien Vuong, Dau Suat Thien Vuong, Hoa Lac Thien Vuong, Tha 
Hoa Tu Tai Thien Vuong cho den hang Dai Pham Thien Vuong... luon den cho ciia 
Phat cung kinh le bai thua su ciing duong. 

Lai nua A Nan! O coi Diem Phu De (Jambudvlpa) lam Chuyen Luan Vuong nhan 
dia vi Quan Dinh voi hang Dai Than, Quan toe... luon den cho ciia Phat cung kinh le 
bai thua su ciing duong. 

Nhu vay trai qua vo luong vo so tram ngan van lie kiep gan gui chu Phat, thuc 
chiing goc ciia Due, gom tap A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De 

Lai nua A Nan! Luc Bat So Tac Phap hanh Bo Tat Hanh thai trong mieng 
thuang tuon ra huong thorn ciia Chien Dan (Candana), cac 16 chan long tren than tuon 
ra huong thorn ciia hoa Uu Bat La (Utpala). Huong thorn ay xong uop khap vo luong 
vo bien chang the nghi ban na do tha tram ngan do tuan, huu tinh ngiii duoc huong 
thorn nay deu phat tarn A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

Lai nua A Nan! Luc Bat So Tac Phap hanh Bo Tat Hanh thai sac tuang doan 
nghiem, 32 tuang, 80 chiing tu thay deu day dii. Lai dung tat ca tran bao trang nghiem 
hai canh tay. Trong ban tay luon tuon ra tat ca quan ao, tat ca thuc an uong, tat ca 
phuong phan, tat ca du long, tat ca am nhac cho den tat ca vat can dung toi thuang, lai 
lac tat ca chiing sinh, khien phat tarn A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De". 



112 



Bay gio A Nan nghe Due Phat noi ve Hanh Bo Tat cua Bat So Tac Phap ay, lien 
bach voi Due The Ton rang: "Bat So Tac Phap la Phat qua khu do u? Phat vi lai u? 
Phat hien tai u? 

Due The Ton bao rang: "Due Phat Nhu Lai ay, den khong co cho den, di khong 
co noi di, khong co sinh, khong co diet, chang phai qua khu vi lai, chi dung Nguyen 
bao moi (SHH:Thu Nguyen) de do sinh. 

Hien tai 6 phuong Tay each coi Diem Phu De tram ngan cau chi na do tha coi 
Phat, co The Gioi ten la Cyc Lac (SukhavatT), Due Phat ten la V6 Lirong Tho 
(Amitayus) thanh Phat den nay da muoi kiep, co vo luong vo so Bo Tat Ma Ha Tat voi 
vo luong vo so chung Thanh Van cung kinh vay quanh de nghe noi Phap. Anh sang 
cua Due Phat ay chieu suot hang ha sa so tram ngan cau chi na do tha chang the xung 
luong coi Phat 6 phuong Dong. Nhu vay cac phuong: Nam, Tay, Bac, bon phuong 
bang, phuong tren, phuong dudi cung lai nhu vay 

Lai nua A Nan! Due Phat Vo Luong Tho ay, hoac hoa anh sang tron tria, hoac 
mot do tuan, hai do tuan, ba do tuan, hoac tram do tuan, tram ngan do tuan, hoac cau 
chi na do tha tram ngan do tuan cho den tran day khap vo luong vo bien vo so coi Phat. 

Lai nua A Nan! Nay anh sang nay co ten goi la: anh sang khong co luong (Vo 
Luong QuangAmita-prabha), anh sang khong co ngai (Vo Ngai Quang Apratihata- 
prabha), anh sang thuong chieu (Thuong Chieu Quang), anh sang chang trong rong 
(Bat Khong QuangAmogha-prabha), anh sang loi ich (Loi Ich QuangAnusamsa- 
prabha), anh sang yeu thich (Ai Lac Quang:PremanIya-prabha), anh sang an on (An On 
Quang:Uposanrya-prabha), anh sang giai thoat (Giai Thoat Quang Vimukta-prabha), 

> 1 9 9 

anh sang khong co ngang bang (Vo Dang QuangAtulya-prabha), anh sang chang the 
nghi ban (Bat Tu Nghi QuangAcintya-prabha), anh sang hon han mat troi mat trang 
(Qua Nhat Nguyet Quang), ang sang doat tat ca The Gian (Doat Nhat Thiet The Gian 
Quang), anh sang trong sach khong do (Vo Cau Thanh Tinh QuangAmala-suddha- 
prabha). 

Anh sang nhu vay chieu khap tat ca The Gioi o muoi phuong. Hang Troi (Deva), 
Rong (Naga), Duoc Xoa (Yaksa), Can That Ba (Gandharva), A Tu La (Asura), Ca Lau 
La (Garuda), Khan Na La (Kimnara), Ma Hau La Gia (Mahoraga), Nguoi (Manusya), 
Phi Nhan (Amanusya)...thay anh sang nay, phat Tarn Bo De (Bodhi-citta), duoc loi 
lac". 

Due Phat bao A Nan: "Ta tru mot kiep, noi Cong Due loi ich cua anh sang nay 
cung chang the het. 

Lai nua A Nan! Due Vo Luong Tho Nhu Lai co tram (Sata), ngan (Sahasra), van 
(Hrabheda), muoi van (Hrabheda-dasa), tram van (Hrabheda-sata), mot cau chi (Koti), 
tram cau chi (Kotl-sata), ngan cau chi (Kotl-sahasra), khan na la so (Kamkara), tan ba 
la so (Bimbara, na do tha so (Nayuta), a do tha so (Aksobhya), ty ba ha so (Vivaha), 
phoc sa na so (Vahana), nhuong gia so (Ganya), a tang ky so (Asahkya), muoi a tang 
ky so (Asahkya-dasa), tram a tang ky so (Asahkya-sata), ngan a tang ky so (Asahkya- 
sahasra), tram ngan a tang ky so (Asahkya-sata-sahasra), a ma ne da so (Amapya), bat 
kha tu nghi so (Acintya) nhu vay. . . Vo luong vo so chung Thanh Van nhu vay ma vi 
du, tinh dem con so cung chang the theo kip 

Nay A Nan! Dai Muc Kien Lien ay la bac Than Thong de nhat, het thay tat ca 
dong nam dong nu trong ba ngan Dai Thien The Gioi, chi mot ngay dem at biet so do. 
Gia su sue Than Thong cua tram ngan cau chi Thanh Van deu nhu Dai Muc Kien Lien, 
lai moi mot vi Thanh Van song den tram ngan cau chi na do tha tuoi, het so Tho Menh 
ay thi vi Thanh Van kia, trong tram phan chang theo kip mot phan. 



113 



Lai nua A Nan! Vi nhu bien Ion, sau tarn van bon ngan do tuan, rong rai vo bien. 
Gia su co nguoi lay mot soi long tren than, che vun lam tram cau chi, tinh te nhu hat 
bui nho. Dem moi mot hat bui nem vao nuoc cua bien thi nude tren hat bui co hinh 
luong cung the, nhu vay nem het so bui cua soi long. Y ong the nao? Nuoc thuoc bui 
nho cua soi long nhieu hon, hay nuoc trong bien Ion nhieu hon?" 

A Nan bach Phat rang: "The Ton! Nuoc thuoc bui nho cua soi long chua toi nua 
hop, con nuoc bien thi nhieu vo luong" 

Due Phat bao A Nan: "Chung Thanh Van thuoc nhom Muc Kien Lien ay, het tuoi 
tho cua than ay, dem biet so do nhu nuoc thuoc bui nho cua soi long, con con so chua 
dem het thi nhu nuoc trong bien.Nhu vay Due Phat ay co so de tu Thanh Van nhieu vo 
luong chang the tinh dem duoc. 

Lai coi nuoc Phat ay giau co vo luong, chi tho nhan khoai lac, khong co moi kho 
dau, khong co Dia Nguc (Niraya), Quy doi (Preta), sue sinh (Tiryagyoni) coi Diem Ma 
La (Yama-loka-dhatu) voi qua bao cua tarn nan. Chi co chiing Bo Tat Ma Ha Tat 
thanh tinh voi Thanh Van. 

Lai nua A Nan! Coi nuoc Phat ay co moi loai cot tru bau deu dem tram ngan tran 
bao dung de trang nghiem. Ay la cot tru lam bang vang (Suvarna), cot tru lam bang bac 
(Riipya), cot tru lam bang luu ly (Vaidurya), cot tru lam bang pha le (Sphatika), cot tru 
lam bang tran chau (Lohita-mukta:Xich chau), cot tru lam bang xa cu (Musara-galva), 
cot tru lam bang ma nao (Asma-garbha) 

Lai co cot tru lam bang hai thu bau la vang va bac. Cot tru lam bang ba thu bau la 
vang, bac, luu ly. Cot tru lam bang bon thu bau la vang, bac, luu ly, pha le. Cot tru lam 
bang nam thu bau la vang, bac, luu le, pha le, tran chau. Cot tru lam bang sau thu bau 
la vang, bac, luu ly, pha le, tran chau, xa cu. Cot tru lam bang bay thu bau la vang, bac, 
luu ly, pha le, tran chau, xa cu, ma nao. 

Lai nua A Nan! Coi nuoc Phat ay lai co moi loai cay bau (Ratna-vrksa) voi re, 
than, canh, goc do vang rong tao thanh; hoa, la, qua trai do bac trang hoa lam 

Cung co cay bau voi re, than, canh, goc do bac trang tao thanh; hoa, la, qua trai do 
luu ly hoa lam 

Cung co cay bau voi re, than, canh, goc do luu ly tao thanh; hoa, la, qua trai do 
pha le hoa lam 

Cung co cay bau voi re, than, canh, goc do pha le tao thanh; hoa, la, qua trai do 
tran chau hoa lam 

Cung co cay bau voi re, than, canh, goc do tran chau tao thanh; hoa, la, qua trai do 
xa cu hoa lam 

Cung co cay bau voi re, than, canh, goc do xa cu tao thanh; hoa, la, qua trai do ma 
nao hoa lam 

Cung co cay bau voi re, than, canh, goc do ma nao tao thanh; hoa, la, qua trai do 
vang rong hoa lam 

Cung co cay bau voi vang rong lam re (Miila), bac trang lam than (Skandha), luu 
le lam canh (Sakha), pha le lam ngon (Vitapa), tran chau lam la (Patra), xa cu lam hoa 
(Puspa), ma nao lam qua (Phala). 

Cung co cay bau voi bac trang lam re, luu ly lam than, pha le lam canh, tran chau 
lam ngon, xa cu lam la, ma nao lam hoa, vang rong lam qua. 

Cung co cay bau voi luu ly lam re, pha le lam than, tran chau lam canh, xa cu lam 
ngon, ma nao lam la, vang rong lam hoa, bac trang lam qua. 



114 



Cung co cay bau voi pha le lam re, tran chau lam than, xa cir lam canh, ma nao 
lam ngon, xa cu lam la, ma nao lam hoa, vang rong lam qua. 

Cung co cay bau voi tran chau lam re, xa cu lam than, ma nao lam canh, vang 
rong lam ngon, bac trang lam la, luu ly lam hoa, pha le lam qua. 

Cung co cay bau voi xa cu lam re, ma nao lam than, vang rong lam canh, bac 
trang lam ngon, luu ly lam la, pha le lam hoa, tran chau lam qua. 

Cung co cay bau voi ma nao lam re, vang rong lam than, bac trang lam canh, luu 
ly lam ngon, pha le lam la, tran chau lam hoa, xa cu lam qua. 

Nhu vay The Gidi Cue Lac co bay bau tao thanh cay (Vrksa) 

Lai nua A Nan! Coi nuoc Phat ay trong sach, nghiem sue, rong rai, bang phang, 
khong co niii thuoc nhom go dong, ham ho, cho horn sau, duong di gai goc hiem tro, 
bai cat, da vun, dat , da... niii den (Hac Son:Kala-parvata), niii tuyet (Tuyet 
son:Himalaya-parvata), niii bau (Bao Son:ratna-parvata), niii vang (Kim SonVarna- 
parvata), niii Tu Di (Sumeru-parvata), niii Thiet Vi (Cakra-vala-parvata), niii Dai Thiet 
Vi (Maha-cakra-vala-parvata). . . chi dung vang rong lam dat" 

Bay gio A Nan nghe loi do xong, lien bach voi Due The Ton rang: "Hang Tii Dai 
Thien Vuong (Catur-maha-raja-deva), Dao Loi Thien (Trayastrimsa-deva:Tam Thap 
Tarn Thien) y theo Tu Di Son Vuong de tru con hang Da Ma Thien (Yama-deva) se y 
theo dau ma tru (Prasthita)?" 

Due Phat bao A Nan: "Da Ma (Yama), Dau Suat (Tusita) cho den tat ca chu 
Thien ciia coi Sac (Rupa-dhatu), V6 Sac (Ariipa-dhatu) deu y theo Khong Gioi (Akasa- 
dhatu) ma tru 

A Nan bach rang: "Khong Gioi khong co ngan ngai thi lam sao ma tru ? Nghiep 
Nhan, Qua Bao chang the nghi ban" 

Diic Phat bao A Nan: "Qua bao ciia than ong cung chang the nghi ban, Nghiep 
Bao ciia chiing sinh cung chang the nghi ban, Thanh Luc ciia chu Phat cung chang the 
nghi ban. Coi nuoc Phat ay tuy khong co bien Ion nhung co suoi, song, chon chon giao 
luu. Nuoc ciia suoi song ay hoac rong muoi do tuan, hai muoi do tuan, ba muoi do 
tuan cho den tram ngan do tuan. . . sau muoi hai do tuan. Nuoc ay trong sach, co dii tarn 
Cong Due, phat ra tieng vi dieu vi nhu tieng ciia tram ngan van loai am nhac tran khap 
cac coi Phat, tat ca chiing sinh nghe thay deu ua thich, duoc dai khoai lac. 

Lai hai ben bo nuoc ay lai co vo so cay Chien Dan Huong, cay Cat Tuong Qua, 
hoa co luon thorn tho, toa quang minh chieu sang. Neu chiing sinh ay di qua nuoc nay 

\ r \ r \ r r \ 

thoi yeu cau nuoc cao den ban chan, yeu cau nuoc cao den dau goi cho den yeu cau 
nuoc cao den co, hoac yeu cau nuoc mat lanh, nuoc am ap, nuoc tuon chay gap nit, 
nuoc tuon chay thong tha. . .thi nuoc ay moi moi tuy theo y ciia chiing sinh, khien nhan 
duoc khoai lac 

Lai 6 trong nuoc phat ra moi loai tieng (thanh: Sabda) nhu: Tieng Phat (Buddha- 
sabda), tieng Phap (Dharma-sabda), tieng Tang (Samgha-sabda), tieng ngung nghi (chi 
tiic thanh:Mavenika-sabda), tieng khong co Tinh (vo tinh thanh), tieng Ba La Mat 
(Paramita-sabda), tieng Luc (Bala-sabda), tieng khong co so hai (Vo liy thanhAbhaya- 
sabda), tieng thong dat (Vaisaradya-sabda), tieng khong co luu chuyen bien doi (vo 
hanh thanh: Asamskara-sabda), tieng khong co sinh (Anutpada-sabda), tieng khong co 
diet (Nirodha-sabda), tieng vang lang (tich tinh thanh: Santa-sabda), tieng Dai Tu 
(Maha-maitn-sabda), tieng Dai Bi (Maha-karuna-sabda), tieng Hy Xa (Mudita-upeksa- 
sabda), tieng Quan Dinh (Abhiseka-sabda). . . 



115 



Lai coi Phat ay, nguoi sinh trong coi do chang nghe tieng Dia Nguc, tieng quy 
doi, tieng sue sinh, tieng Da Xoa, tieng dau tranh, tieng mieng noi ac (Ac khau thanh), 
tieng hai luoi, tieng sat sinh, tieng trom cap, tat ca tieng ac. Chung sinh ay co sac tudng 
doan nghiem, Phudc Due vo luong, Tri Tue hieu thau, Than Thong tu tai, cung dien, 
lau gac, vudn, rung, ao ho, quan ao, vat dung de nam... nhu vat dung toi thuong cua 
Tha Hoa Tu Tai Thien (Paranirmita-vasa-vartino-deva), tat ca duoc day du. 

Lai nua A Nan! Chung sinh cua coi ay nghi den nhom huong hoa, muon cung chu 
Phat. Luc tac niem do thoi hoa, huong, Anh Lac, huong xoa boi, huong bot, phuong, 
phan, du long voi cac ky nhac. . .tuy theo y lien den, tran day trong coi Phat. 

Neu nghi den nhom thuc an uong, thuoc thang, quan ao, vat dung de nam, mao 
doi dau, vong deo tai, tran chau, luoi manh. . .thi tuy theo niem lien den, cung day khap 
coi Phat. 

Lai nua, nghi den nhom bau Ma Ni trang nghiem cung dien, lau gac, gian phong 
chinh giua nha, mai hien, buong, cua...hoac Ion hoac nho, hoac cao hoac thap. Khi 
niem nhu vay thoi tuy theo y hien ra truoc mat, khong co gi khong day du. 

Lai nua A Nan! Vi nhu co nguoi co it tai bao, doi voi vi vua Sat De Loi da nhan 
dia vi Quan Dinh (Rajnascakravartin) thi het thay uy the thay deu chang hien. 

Lai Sat De Loi doi truoc mat Thien De Thich (Sakra-devanam-indra) thi het thay 
uy the thay deu chang hien 

Lai Thien De Thich doi truoc mat Tha Hoa Tu Tai Thien (Paranirmita-vasa- 
vartino-deva) thi het thay uy the thay deu chang hien 

Lai tat ca uy the cua Tha Hoa Tu Tai Thien voi coi Sac (Rupa-dhatu), V6 Sac 
(Ariipa-dhatu) doi truoc coi nude Cue Lac (SukhavatI) cua Due V6 Luong Tho Nhu 
Lai (Amitayus-tathagata) thay deu chang hien. Nhu vay coi do co Cong Due trang 
nghiem chang the nghi ban. 

_Lai nua A Nan! Coi nude Phat ay, moi khi an thoi gio thorn tu khdi, thoi dong 
cay bau, cay cung dung cham nhau phat ra am thanh vi dieu, dien noi Kho (Duhkha), 
Khong (Siinya), V6 Thuong (Anitya), V6 Nga (Anatman), cac Ba La Mat (Paramita). 
Lai thoi hoa cua cay roi xuong d tren mat dat, vong khap coi Phat, cao khoang bang 
bay nguoi, bang phang trang nghiem, mem mai, sang tinh khiet. Hanh Nhan di lai, ban 
chan budc vao dat ay sau bon ngon tay nhu Ca Lan Na (kacilindika) tiep cham than an 
vui. Sau khi qua gio an thoi cac hoa bau an vao long dat chang hien, trai qua phut choc 

i ' \ 

lai co gio sinh, thoi cay roi hoa bay tren mat dat, nhu truoc khong khac. Dau dem sau 
dem cung lai nhu vay 

_Lai nua A Nan! Coi nude Phat ay khong co toi den nhu the, khong co Tinh 
(Naksatra:sao Tu) Dieu (Graha:sao Dieu) nhu the, khong co mat trdi (Surya) mat trang 
(Candra) nhu the, khong co ngay dem nhu the, khong co lay bo nhu the, khong co phan 
biet nhu the... thuan nhat khong co tap, chi tho nhan su trong sach, khoai lac toi 
thuong 

Neu co ke trai lanh, nguoi nu thien hoac da sinh hoac se sinh thoi nguoi do quyet 
dinh chung A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. Y ong the nao? Trong coi Phat ay 
khong co ba thu bi mat. Mot la Tarn khong co hu vong, hai la dia vi khong co thoai 
chuyen, ba la tot lanh khong co hu mat. 

_Lai nua A Nan! Phuong Dong co chu Phat Nhu Lai cua hang ha sa so The Gidi, 
hien ra tudng luoi rong dai, phong vo luong anh sang, noi loi thanh that, khen ngoi 
Cong Due chang the nghi ban cua Due Phat Vo Luong Tho. 



116 



\ r r 

Phuong Nam cung co chu Phat Nhu Lai cua hang ha sa so The Gioi, hien ra 
tuong luoi rong dai, phong vo luong anh sang, noi loi thanh that, khen nggi Cong Due 
chang the nghi ban cua Due Phat V6 Luong Tho. 

Phuong Tay cung co chu Phat Nhu Lai cua hang ha sa so The Gidi, hien ra tuong 
luoi rong dai, phong vo luong anh sang, noi loi thanh that, khen ngoi Cong Due chang 
the nghi ban cua Due Phat Vo Luong Tho. 

Phuong Bac cung co chu Phat Nhu Lai cua hang ha sa so The Gioi, hien ra tuong 
luoi rong dai, phong vo luong anh sang, noi loi thanh that, khen ngoi Cong Due chang 
the nghi ban cua Due Phat Vo Luong Tho. 

Nhu vay, bon phuong bang, phuong tren, phuong duoi...chu Phat Nhu Lai cua 
hang ha sa so The Gioi, hien ra tuong luoi rong dai, phong vo luong anh sang, noi loi 
thanh that, khen ngoi Cong Due chang the nghi ban cua Due Phat Vo Luong Tho. 

_Nay A Nan! Y ong the nao? Muon khien chung sinh nghe ten cua Due Phat ay, 
phat ra tieng, tinh tarn nho nghi, tho tri, quy y, cung duong cau sinh ve coi ay. Nguoi 
do menh chung deu duoc sinh ve The Gioi Cue Lac, chang thoai chuyen noi A Nau Da 
La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

Lai nua A Nan! Neu co ke trai lanh, nguoi nu thien nghe Kinh Dien nay roi tho 
tri, doc tung, viet chep, cung duong, ngay dem lien tuc cau sinh ve nuoc ay. Khi nguoi 
do lam chung thoi Due Vo Luong Tho Nhu Lai cung voi cac Thanh Chung hien ngay 
trudc mat ke ay, trai qua phut choc, lien duoc sinh ve The Gioi Cue Lac, chang thoai 
chuyen noi A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

Lai nua A Nan! Neu co ke trai lanh, nguoi nu thien phat Tarn Bo De xong, tri 
Cam Gioi giu gin ben chac chang pham, nhieu ich huu tinh, can lanh da lam deu ban 
cho het khien duoc an vui, nho nghi Due Vo Luong Tho Nhu Lai voi coi nuoc cua 
Ngai 6 phuong Tay. Nguoi do menh chung nhu sac tuong cua Due Phat voi moi loai 
trang nghiem sinh trong coi nuoc bau, co Hien Thanh vay quanh, mau duoc nghe Phap, 
vinh vien chang thoai chuyen noi A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

_Lai nua A Nan! Neu co ke trai lanh, nguoi nu thien phat muoi loai Tarn. Ay la: 

1_ Chang trom cap (Adattadanadvirati) 

2_ Chang sat sinh (Panatipata-pativirati) 

3_ Chang dam due (Kamamthyacaradvirati) 

4_ Chang noi doi (Mrsavadatvirati) 

5_ Chang noi theu det (Sambinnapralapatprativirati) 

6_ Chang noi ac (Parusyatprativirati) 

7_ Chang noi hai luoi (Paisunyatvirati) 

8_ Chang tham lam (Abhidhyayah-prativirati) 

9_ Chang gian du (V yapadatprativirati) 

10_ Chang si me (Mithyadrsti-prativirati : chang Ta Kien. Khong co nhung y 
niem, kien giai sai lam) 

Nhu vay ngay dem suy nghi ve The Gioi Cue Lac, Due Phat Vo Luong Tho, moi 
loai Cong Due, moi loai trang nghiem... chi tarn dinh le, cung duong. Nguoi do lam 
chung, chang so hai, tarn chang dien dao lien duoc sinh ve coi nuoc Phat ay, co vo 
luong vo so cac Phat The Ton khen ngoi Cong Due, danh hieu cua Due Phat Vo 
Luong Tho. Nghe Phap do xong, vinh vien chang thoai chuyen noi A Nau Da La Tarn 
Mieu Tarn Bo De. 

PHAT NOI KINH DAI THUA VO Ll/ONG THQ TRANG NGHIEM 

QUYEN TRUNG (Het)_ 



117 



Dai Tang Kinh _Tap 12_No.363 



PHAT NOI KINH DAI THUA VO LI/0NG THO TRANG NGHIEM 

QUYEN HA_ 

Han dich : lay Thien Dich Kinh Tarn Tang_ Trieu Tan Dai Phu Thi Quang Loc 
Khanh_ Minh Giao Dai Su (Ke bay toi la) PHAP HIEN phung chieu dich 
Viet dich : HUYEN THANH 

Lai nua A Nan! Hang ha sa so coi Phat o phuong Dong, trong moi mot coi co vo 
luong vo so Bo Tat Ma Ha Tat voi vo luong vo so chiing Thanh Van dem cac huong, 
hoa, phuong, phan, long bau... cam giu dung ciing duong Due Phat Vo Luong Tho 6 
The Gioi Cue Lac. 

Hang ha sa so coi Phat 6 phuong Nam, trong moi mot coi cung co vo luong vo so 
Bo Tat Ma Ha Tat voi vo luong vo so chiing Thanh Van dem cac huong, hoa, phuong, 
phan, long bau... cam giu dung ciing duong Due Phat Vo Luong Tho o The Gioi Cue 
Lac. 

Hang ha sa so coi Phat o phuong Tay, trong moi mot coi cung co vo luong vo so 
Bo Tat Ma Ha Tat voi vo luong vo so chiing Thanh Van dem cac huong, hoa, phuong, 
phan, long bau...cam giu dung ciing duong Due Phat Vo Luong Tho o The Gioi Cue 
Lac. 

Hang ha sa so coi Phat 6 phuong Bac, trong moi mot coi cung co vo luong vo so 
Bo Tat Ma Ha Tat voi vo luong vo so chiing Thanh Van dem cac huong, hoa, phuong, 
phan, long bau...cam giu dung ciing duong Due Phat Vo Luong Tho 6 The Gioi Cue 
Lac. 

Bon phuong bang, phuong tren, phuong dudi cung lai nhu vay, deu le ban chan 
ciia Diic Phat xong, khen ngoi Cong Diic trang nghiem ciia coi Phat 

Bay gio Diic The Ton lien noi Tung rang: 
_Phuong Dong: hang ha sa The Gioi 
Trong moi mot coi co vo so 
Bo Tat, Thanh Van phat Thang Tarn 
Deu dem nhom huong hoa, long bau. . . 
Cam den trong coi Phat trang nghiem 
Ciing duong Nhu Lai Vo Lirong Tho 
Ciing xong, le chan Phat, khen ngoi 
Ruong Phuoc Ion toi thuong hiem co. 
_Nhu vay Tay, Nam voi phuong Bac 
Bon goc, tren, dudi hang sa coi 
So Thanh Van, Bo Tat cung the 
Deu dung huong hoa bay ciing duong 
Le chan, nhieu quanh, 6m Kinh Ai 

Lai khen Nhu Lai: Tuc Nguyen (Nguyen trong doi truoc) sau 
Gom chiia Cong Diic, trang nghiem khap 
Vo luong vo bien nuoc Cue Lac 
_Cac coi nuoc Phat tuy nghiem siic 
Kho sanh coi bau ciia Nhu Lai 
Lai dung hoa Troi ciing duong Phat 
Hoa gian trong Khong, lam du long 



118 



Cao rong khoang bang tram do tuan 

Sac tudng trang nghiem khong gi sanh 

Tran khap coi bau cua Nhu Lai 

Tro nhau chuc mung, sinh vui ve 

Tung d tram ngan kiep qua khu 

Gom chua vo lugng moi can lanh 

Buong than ba Huu (3 coi) trong man hoi 

Khien den coi thanh tinh giai thoat 

_Bay gio Due Phat V6 Luong Tho 

Hoa Dao phuong khac, Tarn Bo Tat 

Ngam dung Than Thong hoa dai quang (anh sang to Ion) 

Anh sang tu dien mon tuon ra 

Ba muoi sau uc na do tha 

Chieu khap cau chi ngan coi Phat 

Nhu vay Ngudi, Trdi. . .chieu khap xong 

Lien vao trong dinh ke Nhu Lai 

_Thdi tat ca chung sinh trong Hoi 

Kinh khen Phat Quang chua rung co 

Moi moi deu phat Tarn Bo Be 

Nguyen roi tran lao, len bo kia (bo giai thoat) 

Khi ay Due The Ton noi Ke nay xong thoi trong Hoi co Bo Tat Quan Ty Tai 
(Avalokitesvara) lien tu cho ngoi dung day, chap tay hudng ve Due Phat, roi noi loi 
nay: "The Ton! Do nhan duyen nao ma o dien mon cua Due Phat V6 Luong Tho 
phong ra vo luong anh sang chieu cac coi Phat? Nguyen xin Due The Ton phuong tien 
giai noi, khien cho cac chung sinh voi Bo Tat cua phuong khac, nghe loi do xong, sinh 
tarn hiem co noi Phat Bo De, chi vui hudng cau vao dia vi Bat Thoai" 

Bay gio Due The Ton bao Bo Tat Quan Tu Tai rang: " Nay ong hay lang nghe! 
Ta se vi ong noi. Due Phat Nhu Lai ay, trade kia 6 vo luong vo bien a tang ky kiep qua 
khu, khi con lam Bo Tat thoi phat loi The Ion rang: "Khi Ta a dffi vi lai, thanh Chink 
Gidc thoi, neu co vo luffng chung sinh trong in i roi phuong The Gi&i, nghe danh 
hieu cua Ta, hoac dinh le nghi nh&, hoac khen ngoi quy y, hoac dung nhom hwong 
hoa cung duang thi chung sinh nhu vay mau sinh ve nw&c cua Ta, thay anh sang 
nay lien dwac giai thoat. Neu cac Bo Tat thay anh sang nay, lien dwffc Tho Ky, 
chung dia vi Bat Thoai. Tay cam huang hoa voi cac vat cung di den vo bien coi Tinh 
a muoi phwang The Gi&i, cung duang chu Phat roi lam viec Phat, tang ich Cong 
Due. Trdi qua phut choc lai quay ve coi cua minh, tho nhan cac khodi lac" 

Chinh vi the cho nen, anh sang lai nhap vao dinh dau cua Due Phat. 

Lai nua A Nan! Het thay cay Bo De (Bodhi-vrksa) cua Due Vo Lirong Tho Phat 
Ung Chinh Dang Giac, cao mot ngan sau tram do tuan, canh la bon ben toa rong tarn 
tram do tuan, re cam sau vao long dat nam tram do tuan, hoa qua xum xue tuoi tot, tao 
mau sac cua vo luong tram ngan tran bao. O tren cay ay lai dung bau Nguyet Quang 
Ma Ni (Candra-bhasa-mani-ratna), bau De Thich Ma Ni (Sakrabhilagna-mani-ratna), 
bau Nhu Y Ma Ni (Cintamani-ratna), bau Tri Hai Ma Ni (Sagara-vara-mani-ratna), bau 
Dai Luc (), bau Sa Tat De Ca (Sphatika-ratna), Ai Bao anh lac (Ratna-hara), Dai Luc 
Bao Anh Lac (), Hong tran chau anh lac (Lohita-mukta-hara), Thanh tran chau anh lac 
(Nfla-mukta-hara) voi vang, bac, ludi bau. . . moi loai trang nghiem 



119 



Lai nua A Nan! Vao moi buoi sang thai gio tham tu khai, thoi cay bau nay, cay 
va cham lan nhau phat ra am thanh vi dieu. Tieng ay vang khap vo luong The Gioi, 
chiing sinh nghe duoc, khong co benh ve 16 tai cho den thanh tuu A Nau Da La Tarn 
Mieu Tarn Bo De. 

Neu co chiing sinh nhin thay cay nay cho den thanh Phat, o khoang giua ay, chang 
sinh benh ve mat. 

Neu co chiing sinh ngiii dirge mui thorn ciia cay nay cho den thanh Phat, 6 
khoang giua ay, chang sinh benh ve mui. 

Neu co chiing sinh an qua ciia cay nay cho den thanh Phat, o khoang giua ay, luoi 
cung khong co benh. 

Neu co chiing sinh duoc anh sang ciia cay nay chieu cham, cho den thanh Phat, 6 
khoang giua ay, than cung khong co benh. 

Neu co chiing sinh quan tuong cay nay cho den thanh Phat, 6 khoang giua ay, tarn 
duoc trong sach, xa lia benh phien nao thuoc nhom Tham. 

Diic Phat bao A Nan: "Nhu vay hoa qua cay coi ciia coi Phat ay cho cac chiing 
sinh de lam viec Phat, deu la noi nhiep tho thuoc Dai Nguyen qua khii ciia Diic Phat 

ay- 
Lai nua A Nan! Trong coi Phat ay, het thay doi hien tai voi vi lai, tat ca Bo Tat 

Ma Ha Tat, mot doi khien duoc A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. Neu co Bo Tat 

do Nguyen doi trudc cho nen di vao coi sinh tu, tac tieng rong ciia su tu (Simha-nada) 

loi ich huu tinh thi Ta khien cho tuy theo y ma lam viec Phat. 

Lai nua A Nan! Trong coi Phat ay, tat ca Bo Tat voi cac Thanh Van deu co than 
tuong doan nghiem, hao quang tron tria sang rue, xoay vong chieu sang tram ngan do 
tuan. Co hai vi Bo Tat co anh sang ciia than chieu xa den ba ngan Dai Thien The Gidi" 

A Nan bach rang: "Hai vi Bo Tat co anh sang ciia than to Ion nay, co ten goi the 
nao?" 

Diic Phat bao A Nan: "Hai bi Bo Tat, vi thii nhat ten la Quan Ty Tai 
(Avalokitesvara), vi thii hai ten la Dai Tinh Tien (Maha-sthamaprapta:Dac Dai The, 
hay Dai The Chi). Hien cu ngu tai coi nay lam loi lac Ion, sau khi menh chung se sinh 
vao nude ay. 

Lai nua A Nan! Trong coi Phat ay, tat ca Bo Tat co dung mao nhu hoa, day dii 
tuong tot, Thien Dinh Tri Tue thong dat khong co ngan ngai, Than Thong Uy Diic 
khong co gi chang vien man, vao sau Phap Mon duoc V6 Sinh Nhan, thau to ciiu canh 
Bi Tang ciia chu Phat, dieu phuc cac Can, than tarn mem mai, an tru Tich Tinh Dai 
Thira Niet Ban, vao sau Chinh Tue, khong co hoc lai dieu khac, y theo cho hanh ciia 
Phat la bay Giac Thanh Dao, tu hanh nam loai mat, chieu Chan dat Tuc, bien tai tong 
tri tu tai khong ngai, kheo hieu vo bien phuong tien ciia The Gian, noi nang thanh that, 
vao sau Nghia Vi, do cac huu tinh dien noi Chinh Phap, ba coi binh dang lia cac phan 
biet, khong co tuong (vo tuong), khong co hanh dong tao ling (vo vi), khong co Nhan, 
khong co Qua, khong co lay, khong co bo, khong co cot troi, khong co mo thoat, xa lia 
dien dao, ben chac chang dong nhu niii Tu Di, Tri Tue sang to nhu anh sang ciia mat 
troi mat trang, rong Ion nhu bien tuon ra bau Cong Diic, sang rue nhu liia thieu dot ciii 
phien nao, nhan nhuc nhu dat tat ca binh dang, trong sach nhu nuoc tay nia cac bui do. 

Nhu hu khong vo bien, chang che lap tat ca. Nhu hoa sen roi khoi nuoc, lia tat ca 
nhiem. Nhu tieng doi lai ciia sam set, phat ra Phap Am. Nhu may keo mu mit, tuon con 
mua Phap. Nhu gio lay dong cay, phat ra mam giong Bo De. Nhu tieng ciia vua bo 
(nguu vuong) khac voi moi con bo. Nhu uy ciia rong voi (long tuong), kho the do 
luong duoc. Nhu ngua thuan tot, chuyen cho khong co mat mat. Nhu su tii ngoi, lia su 
so hai. Nhu cay Ni Cau che rop het thay. Nhu niii Tu Di, tarn gio chang dong. Nhu 



120 



chay Kim Cuong pha niii ta bay. Nhu than Pham Vuong sinh ra Pham Chung. Nhu 
Kim Xi Dieu an nuot rong doc. Nhu chim trong hu khong, khong co cho tru. Nhu Tir 
Thi (Maitre) quan nhom Phap Gioi (Dharma-dhatu). 

Bo Tat nhu vay day khap coi Phat, thoi loa Phap, dung phudng Phap, danh trong 
Phap, map den Phap, lia loi lam, trong sach, khong me, khong mat. Trong ban tay sinh 
ra Hoa Man, Anh Lac, huong xoa boi, huong bot, tat ca vat ciing. . .cam giu di den tram 
ngan cau chi na do tha coi Phat, ciing duong chu Phat. 

Lai d trong ban tay, rieng hien ra hoa bau rai trong hu khong hoa thanh cai long 
bau rong muoi do tuan, hoac hai muoi do tuan cho den tram ngan do tuan tran khap 
cac coi Phat, trai qua phut choc, quay lai nude ciia minh, khong yeu khong dinh, khong 
lay khong bo, than tarn vang lang". 

Due Phat bao A Nan: "Cac Bo Tat nay khong co d chon nam Truoc thuoc coi cua 
Ta, trai qua ngan cau chi kiep, noi chang the het" 

Due Phat bao A Nan: "Nay coi nay cua Ta, het thay Bo Tat Ma Ha Tat da rung 
ciing duong vo luong chu Phat, gieo trong moi goc Due, sau khi menh chung deu duoc 
sinh 6 The Gioi Cue Lac. 

Nay A Nan! Ong hay dung day, chap tay huong mat ve phuong Tay ma dinh le" 

Khi ay A Nan lien tu cho ngoi dung day, chap tay huong mat ve phuong Tay. 
Trong khoang dinh le, dot nhien nhin thay dung nhan cua Due Phat V6 Luong Tho 6 
The Gioi Cue Lac voi sac tuong rong Ion, doan nghiem nhu niii vang rong. Lai nghe 
chu Phat Nhu Lai 6 muoi phuong The Gioi xung duong khen ngoi moi loai Cong Due 
cua Due Phat V6 Luong Tho. 

A Nan bach rang: "Coi Tinh cua Due Phat do duoc dieu chua rung co. Con cung 
vui nguyen sinh ve coi ay" 

Due The Ton bao rang: "Nguoi sinh trong do la Bo Tat Ma Ha Tat da rung gan 
gui ciing duong vo luong chu Phat, gieo trong moi goc Due. Ong muon sinh ve coi ay, 
can phai mot long quy y, chiem nguong". 

Noi loi do xong thoi 6 trong long ban tay ciia Due Phat Vo Luong Tho, phong ra 
vo luong anh sang chieu tram ngan cau chi na do tha coi Phat o phuong Dong. O The 
Gioi nay, het thay niii den (Hac son:Kala-parvata), niii Tuyet (Himalaya), niii vang 
(Suvarna-parvata), niii bau (Ratna-parvata), niii Muc Chan Lan Da (Mucilinda- 
parvata), niii Ma Ha Muc Chan Lan Da (Maha-muculinda-parvata), niii Tu Di 
(Sumeru-parvata), niii Thiet Vi (Cakra-vala-parvata), niii Dai Thiet Vi (Maha-cakra- 
vala-parvata), bien Ion, song Ion, song nho, rung ram, cay coi voi cung dien ciia 
Nguoi, Troi. . .tat ca canh gioi khong co gi chang chieu thay, vi nhu mat troi toa ra anh 
sang soi chieu The Gian cung lai nhu vay. 

Khi ay trong Hoi: Bat So (Bhiksu), Bat So Ni (Bhiksuni), l/u Ba Tac (Upasaka), 
l/u Ba Di (Upasika), Troi (Deva), Rong (Naga), Duoc Xoa (Yaksa), Can That Ba 
(Gandharva), A Tu La (Asura), Ca Lau La (Garuda), Khan Na La (Kimnara), Ma Hau 
La Gia (Mahoraga), Nguoi (Manusya), Phi Nhan (Amanusya). . . deu nhin thay moi thii 
trang nghiem ciia The Gioi Cue Lac va nhin thay Due Nhu Lai Vo Luong Tho voi 
Thanh Van, Bo Tat vay quanh cung kinh, vi nhu Tu Di Son Vuong (Sumeru-parvata- 
raja) vuon ra tu bien Ion. 

Luc do, The Gioi Cue Lac vuot qua tram ngan cau chi na do tha nude d phuong 
Tay, do uy luc ciia Due Phat nhu doi truoc mat. Lai nhin thay coi ay trong sach, bang 



121 



phang vi nhu mat bien, khong co go, (long, niii, doc cao, co, cay tap ue. . ..ma chi la moi 
bau trang nghiem, Thanh Hien cung tru. 

Lai nua A Nan! Lai Due Phat V6 Luong Tho ay cung voi cac chiing Bo Tat, 
Thanh Van cung deu duoc thay than ciia Ta voi chiing Bo Tat, Thanh Van, Nguoi, 
Troi cua The Gidi Sa Ba" 

Bay gio Due The Ton bao Tu Thi Bo Tat rang: "6ng co nhin thay Cong Due 
trang nghiem(Gunalamkara-vyuha), cung dien, lau gac, vuon, rung, dai, quan, song, 
suoi, ao tarn cua The Gidi Cue Lac chua? 

Nay Tu Thi! Ong co nhin thay chu Thien coi Due, ben tren den Troi Sac Cuu 
Canh (Kanistha) tuon mua moi loai huong hoa tran khap coi Phat lam trang nghiem 
chua? 

Ong co nhin thay chiing Bo Tat, Thanh Van Tinh Hanh...tao lam tieng Phat 
(Buddhasvara), dien noi Dieu Phap, tat ca coi Phat deu duoc nghe tieng, duoc loi lac 
chua? 

Ong co nhin thay tram ngan cau chi chiing sinh dao 6 hu khong ma cung dien tuy 
theo than chua?" 

Tu Thi Bo Tat bach Phat rang: "The Ton! Nhu dieu diic Phat da noi, moi moi con 
deu nhin thay" 

Tu Thi bach rang: "Vi sao coi nay co mot loai chiing sinh, tuy cung tu Thien ma 
chang cau sinh?" 

Due Phat bao Tu Thi: "Chiing sinh ciia nhom nay co Tri Tue kem coi, phan biet 
phuong Tay chang the bang coi Troi, vi the chang ua thich cau sinh ve coi ay" 

Tu Thi bach rang: "Chiing sinh ciia nhom nay hu vong phan biet, chang cau coi 
Phat thi lam sao mien duoc Luan Hoi?!..." 

Due Phat hoi Tu Thi: "Trong nuoc Cue Lac co thai sinh (Jarayuja: sinh trong bao 
thai) chang?" 

Tu Thi bach rang: "Bach Diic The Ton! Chang he co. Nguoi sinh trong coi ay vi 
nhu chu Thien coi Due 6 cung dien rong nam tram do tuan, tu tai du hy thi lam sao ma 
co Thai Sinh. The Ton! Chiing sinh ciia coi nay do Nhan nao, Duyen nao ma sinh o 
trong Thai (Garbha)?" 

Diic Phat bao Tu Thi: "Chiing sinh ciia nhom nay da gieo trong can lanh nhung 
chang the lia tudng, chang cau Phat Tue, vong sinh phan biet, nhiem sau niem vui ciia 
doi, Phuoc Bao ciia coi nguoi cho nen sinh trong thai. 

Neu co chiing sinh dung Tri Tue khong co tuong gieo trong moi goc Diic, than 
tarn trong sach, xa lia phan biet, cau sinh ve coi Tinh, huong den Phat Bo De. Nguoi 
do menh chung, trong khoang sat na 6 coi thanh tinh ciia Phat, ngoi tren hoa sen bau, 
day dii than tuong. . .thi lam sao co viec sinh trong thai. 

Nay Tu Thi! Ong thay nguoi ngu si chang gieo trong can lanh, chi dung The Tri 
Thong Bien vong sinh phan biet, tang them Ta Dam thi lam sao ra khoi nan Ion Sinh 
Tu! 

Lai co chiing sinh tuy gieo trong can lanh, ciing duong Tarn Bao, lam ruong 
Phuoc Ion nhung lai chap giu tuong phan biet, Tinh chap sau nang. Cau ra khoi luan 
hoi, cuoi cung chang the duoc". 

Diic Phat bao Tu Thi: " Vi nhu vi vua Sat De Loi da nhan dia vi Quan Dinh lam 
mot cai nguc Ion, o trong nguc ay an tri dien, gian nha chinh giua, lau gac, lan can hinh 
moc cau, ciia so, giuong, phan, vat dung de ngoi deu dung tran bao nghiem siic. Quan 
ao, thiic an uong can thiet, khong co gi khong du thua. Bay gio Quan Dinh Vuong xua 



122 



9 ' T 

duoi Thai Tii, giam nhot trong nguc, lai cho tien tai, chau bau, hidi, vong, quat lua, to 
lua. . .tuy y tho dung" 

Due Phat bao Tu Thi: "Y ong the nao? Vi Thai Tu ay dugc khoai lac chang?" 

Tu Thi thua rang: "Bach Due The Ton! Chang the vui dugc. Trong ay tuy co gian 
nha giua, dien, lau gac, thuc an uong, quan ao, tien, lua, vang, bau... tuy y tho dung. 
Nhung than bi giam trong lao nguc nen tarn chang the tu tai, chi cau dugc ra khoi" 

Due Phat hoi Tu Thi: "Neu Quan Dinh Vuong chang bo qua loi lam ay thi cac 
hang Dai Than, Trudng Gia, Cu Si cua vi vua ay co the khien cho Thai Tu dugc mien 
nguc cam chang?" 

Tu Thi bach rang: "Vua da chang tha thi lam sao dugc ra" 

Due Phat noi: "Nhu vay! Nhu vay! Cac chung sinh ay tuy da tu Phudc, cung 
duong Tarn Bao nhung lai hu vong phan biet, cau qua Nguoi Troi. Khi dugc qua bao 
thoi da d Khi Gidi (the gioi vat chat), cung dien, lau gac, quan ao, vat nam nghi, thuc 
an uong, thuoc thang, tat ca vat can dung thay deu day du, nen chua the ra khoi nguc 
trong ba coi, thuong o chon luan hoi, chang dugc tu tai. Gia su cha me, vg con, quyen 
thuoc nam nu muon cuu giup mien tru thi cuoi cung chang the ra khoi nghiep Ta Kien. 

i 

Vua khong the buong lia. 

Neu cac chiing sinh chat dut vong phan biet, gieo trong cac goc lanh, khong co 
tuong, khong co dinh mac se sinh ve coi Phat, vinh vien dugc giai thoat. 

Tu Thi Bo Tat bach Phat rang: "The Ton! Nay The Gioi Sa Ba nay voi cac coi 
Phat, co bao nhieu Bo Tat Ma Ha Tat dugc sinh ve The Gioi Cue Lac, nhin thay Due 
Phat V6 Lugng Tho, thanh tuu A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De?" 

Due Phat bao Tu Thi: "The Gioi Sa Ba (Saha-loka-dhatu) nay cua Ta co 72 cau 
chi na do tha Bo Tat Ma Ha Tat da rung cung duong vo lugng chu Phat, gieo trong moi 
goc Due, se sinh ve nude ay, gan gui cung duong Due Phat V6 Lugng Tho, thanh tuu 
A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. 

Lai nua A Nan! Coi Phat Nan Nhan (Dusprasaha) co 80 cau chi na do tha Bo Tat 
Ma Ha Tat sinh ve coi nude ay 

Coi Phat Bao Tang (Ratnakara) co 90 cau chi na do tha Bo Tat Ma Ha Tat sinh ve 
coi nude ay 

Coi Phat Hoa Quang (Jyotisprabha) co 22 cau chi na do tha Bo Tat Ma Ha Tat 
sinh ve coi nude ay 

Coi Phat V6 Lnong Quang (Amita-prabha) co 25 cau chi na do tha Bo Tat Ma 
Ha Tat sinh ve coi nude ay 

Coi Phat The Dang (Lokapradlpa) co 60 cau chi na do tha Bo Tat Ma Ha Tat sinh 
ve coi nude ay 

Coi Phat Long Tho (Nagabhibhuva) co 1400 Bo Tat Ma Ha Tat sinh ve coi nude 

ay 

Coi Phat V6 Cau Quang (Viraja-prabha) co 25 cau chi na do tha Bo Tat Ma Ha 
Tat sinh ve coi nude ay 

Coi Phat Su Tu (Simha) co 1800 Bo Tat Ma Ha Tat sinh ve coi nude ay 

Coi Phat Cat Tuong Phong (Sn-kuta) co 2100 cau chi na do tha Bo Tat Ma Ha 
Tat sinh ve coi nude ay 

Coi Phat Nhan Vuong (Narendra-raja) co 1000 cau chi na do tha Bo Tat Ma Ha 
Tat sinh ve coi nude ay 

Coi Phat Hoa Trang (Puspa-dhvaja) co mot cau chi Bo Tat Ma Ha Tat sinh ve 
coi nude ay 



123 



Coi Phat Quang Minh Virong (Jvaladhipati) co 12 cau chi Bo Tat Ma Ha Tat 

sinh ve coi nude ay 

Coi Phat Dac V6 Uy (Vaisaradya-prapta) co 69 cau chi na do tha Bo Tat Ma Ha 
Tat sinh ve coi nuoc ay, thay deu gan gui ciing duong Due Phat V6 Luong Tho, chang 
lau se thanh A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De". 

Due Phat bao Tu Thi: "Cong Due trang nghiem coi nuoc Cue Lac nhu vay, man 
vo luong kiep tinh dem van chang the noi het. Neu co ke trai lanh, nguoi nu thien duoc 
nghe danh hieu ciia Due Phat V6 Luong Tho, phat mot niem Tin Tam, quy y, chiem 
le.Nen biet nguoi nay chang phai la Tieu Thua (Hina-yana), 6 trong Phap cua Ta duoc 
ten goi la De Tu- bac nhat" 

Due Phat bao Tu Thi: "Neu co Bat So, Bat So Ni, Uu Ba Tac, Uu Ba Di, Troi, 
Rong, Duoc Xoa, Can That Ba, A Tu La, Ca Lau La, Ma Hau La Gia, Nguoi, Phi 
NHan. . .doi voi Kinh Dien nay, viet chep, ciing duong, tho tri, doc tung, vi nguoi khac 
dien noi cho den 6 mot ngay dem suy nghi coi ay voi Cong Due cua than Phat. Khi 
nguoi nay menh chung se mau duoc sinh ve coi ay, thanh tuu A Nau Da La Tam Mieu 
Tam Bo De. 

Lai nua Tu Thi! Nay Kinh Dien nay tham sau vi dieu, rong loi chung sinh. Neu co 
chung sinh doi voi Chinh Phap nay, tho tri, doc tung, viet chep, ciing duong. Khi nguoi 
ay lam chung, gia su lua Ion tran day trong ba ngan Dai Thien The Gioi cung hay vuot 
qua de sinh ve coi nuoc ay. Nguoi do da tung gap Due Phat qua khu, nhan Bo De Ky, 
la noi ma tat ca Nhu Lai cung nhau khen ngoi, tuy y thanh tuu V6 Thuong Bo De 
(Anuttara-samyaksambodhi)" 

Due Phat bao Tu Thi: "Kho gap Phat ra doi, kho nghe Chinh Phap, cho hanh cua 
Nhu Lai cung nen tuy hanh. Doi voi Kinh Dien nay lam bac dai thu ho, vi cac huu tinh, 
dem dai loi ich, dung de cho chung sinh bi doa trong nguc trang nghiem tai nam neo. 
Nen khien cho cac huu tinh gieo trong tu Phudc Thien, cau sinh ve coi Tinh" 

Khi ay Due The Ton noi Tung la: 

_Neu xua kia chang tu Phuoc Tue 

Noi Chinh Phap nay chang the nghe 

Da tung ciing duong cac Nhu Lai 

The nen cac ong nghe nghia nay 

Nghe xong, tho tri voi viet chep 

Doc tung, khen, dien kem ciing duong 

Nhu vay mot long cau phuong Tinh 

Quyet dinh sinh ve nuoc Cue Lac. 

_Gia su liia Ion tran Tam Thien (ba ngan Dai Thien The Gioi) 

Voi trang nghiem cac lao nguc ay 

Cac nan nhu vay, hay vuot qua 

Deu la siic uy diic Nhu Lai 

Phat ay loi lac cac Cong Due 

Chi Phat voi Phat moi hay biet 

Thanh Van Duyen Giac day The Gian 

Tan Than Luc ay, khong luong noi 

_Gia sii cac huu tinh song lau 

Mang tru vo so cau chi kiep 

Khen Than Cong Dnc ciia Nhu Lai 

Tron than menh ay, khen khong het 

Phap do Dai Thanh Phap Virong noi 



124 



Lgi ich tat ca cac quan sinh 
Neu co ke tho tri, cung kinh 
Phat noi nguoi nay Chan Thien HCru 

Khi Due The Ton noi Phap nay thoi, co 12 cau chi na do tha nguoi xa bui 
(Viraja:vien tran) lia do (Vigatamalam:ly cau) duoc Phap Nhan trong sach (Dharma- 
caksu-visuddham). Tarn tram Bat So lau tan y giai, tarn duoc giai thoat. Trong chiing 
Troi Nguoi co 12 cau chi na do tha nguoi chung qua A Na Ham 

Lai co 25 cau chi nguoi duoc Phap Nhan (Dharma-ksanti) chang thoai lui 
Lai co 40 cau chi tram ngan na do tha nguoi phat Tarn A Nau Da La Tarn Mieu 
Tarn Bo De, gieo trong cac can lanh, nguyen sinh ve The Gioi Cue Lac, thay Due Phat 
V6 Luong Tho. 

Lai co muoi phuong coi Phat, hoac doi hien tai doi vi lai, nhin thay Due Phat V6 
Luong Tho deu co tarn van cau chi na do tha nguoi, duoc Due Phat Nhien Dang 
(Dlpamkara) tho ky ten la Dieu Am Nhu* Lai (Manjusvara-tathagata), se duoc A Nau 
Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. Cac huu tinh ay deu la nhan duyen thuoc Nguyen trong 
doi trudc cua Due Phat V6 Luong Tho, deu duoc sinh ve The Gioi Cue Lac" 

Luc Due Phat noi loi do thoi ba ngan Dai Thien The Gioi chan dong theo sau 
each, tuon mua cac huong hoa tran ngap mat dat cao den dau goi. Lai co chu Thien o 
trong hu khong tau am nhac mau nhiem phat ra tieng tuy vui, cho den chu Thien coi 
Sac thay deu duoc nghe, khen chua rung co. 

Bay gio Ton Gia A Nan voi nhom Tu Thi Bo Tat kem tarn Bo Troi Rong , tat ca 
Dai Chung nghe dieu Due Phat da noi, deu rat vui ve, tin nhan, phung hanh. 

PHAT NOI KINH DAI THUA VO Ll/ONG THO TRANG NGHIEM 

QUYEN HA (H8t)_ 

Dich mot Bo gom ba quyen xong vao ngay 06/07/2010 



125 



Dai Tang Kinh_ Tap 12_No.365 

NGU* CHE VO Ll/ONG THO PHAT TAN 

Tay Phuong Cue Lac The Gioi Ton 

V6 Luxmg Tho Phat, dai hiem co 

Hay diet uc kiep nghiep vo thuy 

Khien kho nao ay deu tieu tru 

Neu nguoi hay dung Tarn vi dieu 

Dung coi Cyc Lac lam quan tuang 

Rong cung chung sinh phan biet noi 

Ma mat lien thay A Di Da (Amitayus: V6 Luang Tho) 

_Tuang sac than Phat hien anh sang 

Vang Diem Phu Dan khong the bang 

Cao Ion khon sanh, do tuan (Joyana) so 

Sau muoi van uc na do tha (Nayuta) 

Long trang (Bach Hao: Urna) tarn tinh, [nhu] nam Tu Di (Sumeru) 

Mat biec lang rong [nhu] bon bien Ion 

Anh sang dien ra cac chan long 

Mot 16 chua khap cac Dai Thien 

Trong mot coi co mot ha sa (luong cat cua con song) 

Cat co tarn van bon ngan tuang 

Trong moi mot tuang lai nhu the 

Nguoi lam, nguai quan tuy hien tien 

Dung quan than Phat, thay tarn Phat 
Chung sinh nho tuang thay Hoa Phat (Nirmana-buddha) 
Theo tuang vao duoc V6 Sinh Nhan (Anutpattika-ksanti) 
Dung Tam Muoi (Samadhi) nhan V6 Bien Tir (Ananta-maitra) 
Than Phat vo luong, rong vo bien 
Hoa Dao dung sue Nguyen doi truoc 
Nguoi co nho tuang, duoc thanh tuu 
Than Thong nhu y day hu khong 
_Chung sinh ba loai du ba tam 
Tinh tien, dung manh khong thoai chuyen 
Lien duoc tay Nhu Lai tiep dan 
Cung dien bay bau, anh sang Ion 
Than ay mung vui, dai Kim Cuong 
Tuy theo Phat, sau khoang bung tay 

Hanh Dai Thira (Maha-yana) hieu De Nhat Nghia (Paramartha) 
Lien sinh trong ao sen bay bau 
A Di Da Phat, Dai Tu Bi 
Uy Due muoi luc kho khen noi 
Xung ten mot tieng, khoi mot niem 
Deu tru tam muoi uc kiep toi 
Dung do cuu nho khong co cung 
Vi the ten la Vo Lnong Tho (Amitayus) 
_Xua The Ton o Ky Xa Quat (Grdhra-kuta) 
Cung Dai Chung noi Dieu Nhan Duyen 



126 



Lia uu nao va Diem Phu De (Jambu-dvTpa) 

Sieu thoat tat ca cac neo kho 

Nuoc Tinh Dieu, rue coi Cue Lac (SukhavatT) 

Tu ba Phuoc, phat Tam Bo De (Bodhi-citta) 

Nguoi tac niem do tru ben chuyen 

Nen noi V6 Lirong Tho Phat Quan 

_C6ng Diic nhu vay chang the noi 

Dieu chang the noi, Dieu Quang Minh 

V6 Lirong Thanh Tinh Binh Dang cho 

Chung sinh nam Trno'c (Panca-kasaya), deu thanh Phat 

Chat dut tat ca Tnong (Samjna) dien dao 

Giong nhu dem nude nem trong bien 

Tinh uot, hon hop cung tuong dong 

Tuy co Thanh Tri, kho phan biet 

Nguoi nguoi deu la V6 Luong Tho 

Cui dau chiem le, tuc phuong Tay 

PHAT NOI KINH QUAN VO Ll/ONG THO PHAT 

Han dich: Doi T6ng_ Tay Vuc Tam Tang ClTONG LlTONG GIA XA 
(Kalayasas) 

Viet dich: HUYEN THANH 

Do hinh minh hoa: Khong ro ten nguoi ve_Trich trong ban Han van Phat Thuyet 
Quan V6 Lnong Tho Phat Kinh cua Thien Dai V6 Tan Phap Su 

Nhu vay toi nghe. Mot thoi Due Phat ngu trong niii Ky Xa Quat (Grdhra-kuta) 
tai thanh Vnong Xa (Raja-grha) cung voi chung Dai Ty Kheo (Mahata-bhiksu- 
samgha) gom mot ngan hai tram nam muoi nguoi den du. Bo Tat (Bodhisatva) bom co 
ba van hai ngan ma Van Thu Sir Loi Phap Vnong Tu* (ManjusrT-dharma-raja-putra) 
la bac Thnong Thu (Paramukha) 




127 



Bay gio dai thanh Vuong Xa co mot Thai Tu ten la A Xa The (Ajatasatru) thuan 
theo sir chi day cua ban ac la Dieu Dat (De Ba Dat Da: Devadatta) da bat giu vua cha 
Tan Ba Sa La (Bimbisara) giam o cho kin, de a ben trong nha co bay lop, cam cac 
quan than chang duoc di den. 




Vua A Xa The giam cam vua cha trong nguc 



Vi Dai Phu Nhan ciia nuoc, ten la Vi De Hy (VaidehT) vi cung kinh Dai Vuong 
nen tarn goi sach se. Dem bo, mat hoa voi bot chin dung xoa boi len than, chua day 
nuoc Bo Dao trong cac chuoi Anh Lac dang len cho vua. 

Khi ay Dai Vuong an bot chin uong nuoc, xin nuoc xuc mieng. Xuc mieng xong, 
chap tay cung kinh, huong ve niii Ky Xa Quat, tu xa lay Due The Ton roi noi rang: 
"Dai Muc Kien Lien (Maha-Maudgalyayana) la ban than cua toi. Nguyen khoi Tu Bi 
truyen cho toi tam Gioi" 

Thoi Muc Kien Lien nhu con chim ung bay nhanh den cho cua nha vua, ngay 
ngay nhu vay truyen cho nha vua tam Gioi. Due The Ton cung sai Ton Gia Phu Lau 
Na (Purna) vi nha vua noi Phap. Thoi gian nhu vay trai qua 21 ngay, nha vua an bot 
chin uong nuoc, duoc nghe Phap cho nen nhan sac van tuoi dep. 




Ba Vi De Hy len den tham vua Tan Ba Sa La 



128 



Mot horn, A Xa The hoi nguoi gift ciia: "Vua cha hien nay van con song sao?" 

Nguoi giu ciia bach rang: "Tau Dai Vuong! Quoc Dai Phu Nhan xoa boi bot chin 
voi mat len than, chua day nuoc trong chuoi Anh Lac, dem dang len cho vua. Sa Mon 
Muc Lien voi Phu Lau Na tu hu khong bay den, vi due vua noi Phap, nen chang the 
ngan cam duoc" 

Khi A Xa The nghe loi do xong, tuc gian me ciia minh ma noi rang: "Me ta la 
giac, lam ban v&i giac. Sa Mon la nguai dc dung Chu Thudt huyen hoac khien cho vi 
vua dc nay, nhieu ngdy chang chit". Lien cam cay kiem ben muon hai me ciia minh. 

Luc do co mot vi quan ten la Nguyet Quang (Candra-prabha) thong minh nhieu 
Tri, cung voi Ky Ba (Jlva) vi nha vua lam le roi bach rang: "Dai Vuong! Than nghe 
Kinh Luan Ty Da (Veda) noi: "Tie kiep ban ddu den nay, co ede vua dc vi tham ddt 
nuac dia vi nen giet hai cha cua minh, so den mot van tarn ngan nguai. Nhung chua 
tung nghe co ke V6 Dao hai me. Nay nha vua lam viec Sat Nghich nay, gay nha nhudc 
cho giong Sat Loi (Ksatriya). Than chang na nghe Chien Da La (Candala) do, nen 
chung toi chang thich hap a lai chon nay " 

Hai vi Dai Than noi loi nay xong, dung ban tay de len cay kiem roi lui budc di ra 
Thoi A Xa The hoang kinh so hai, bao Ky Ba rang: "Nguoi chang vi Ta sao?" 
Ky Ba bach rang: "Dai vuong hay can than, dung nen hai me" 
Nha vua nghe loi nay, lien sam hoi cau ciiu. Tuc lien buong cay kiem, ngung lai 
chang hai me roi sai Noi Quan giam me vao Tham Cung chang cho ra ngoai. 




Vua A Xa The dung Tam ac muon giet me 



Khi Vi De Hy bi giam cam o chon toi tam thoi lo buon khon kho, tu xa huong ve 
niii Ky Xa Quat, le Due Phat roi noi loi nay: "Khi truac Due Nhu Lai The Ton luon 
khien A Nan di den tham hoi con. Nay con buon lo ! Due The Ton co uy trong thai 
khong co ly do gi ma chang nhin thdy. Nguyen khien Ton Gid Muc Lien 
(Maudgalyayana), A Nan (Ananda) cung den gap con!" 

Noi loi nay xong, buon khoc tuon nuoc mat nhu mua, tu xa huong ve Due Phat 
lam le. Chua het khoang ngang dau len, bay gio Due The Ton o tai niii Ky Xa Quat 
biet Tam Niem ciia Vi De Hy, lien sai Dai Muc Kien Lien cung voi A Nan tu hu khong 
di den, Due Phat tu niii Ky Xa Quat an mat roi hien ra o cung vua. 

Liic Vi De Hy le xong, ngang dau len thoi nhin thay Diic The Ton Thich Ca Mau 
Ni Phat voi than mau vang tia, ngoi tren hoa sen tram bau, Muc Lien hau ben trai, A 
Nan o ben phai; Thich, Pham, Ho The, chu Thien o ngay trong hu khong tuon khap 
mua hoa Troi, cam dem ciing duong. 



129 



Khi Vi Be Hy nhin thay Due Phat thai tu but dut chuoi Anh Lac, gieo than minh 
xuong dat, keu khoc, huong ve Due Phat bach rang: "The Ton ! Dai truoc, con co toi 
gi ma sinh ra dua con xau ac do?!. ..Due The Ton lai co nhom Nhan Duyen nao ma 
cung voi De Ba Dat Da (Devadatta) lam Quyen Thuoc (Parivara)? Nguyen xin Due 
The Ton vi con rong noi noi chon khong co lo lang buon buc, con se vang sinh, chang 
bi roi vao doi truoc ac o coi Diem Phu De (Jampu-dvlpa). Noi truoc ac nay day day 
Dia Nguc, Quy doi, sue sinh. . .phan Ion chang gom tu duoc dieu lanh (Kusala: Thien), 
con nguyen vi lai chang thay nguoi ac. Nay huong ve Due The Ton, cui nam voc sat 
dat, cau thuong Sam Hoi. Nguyen xin Dang Phat Nhat (Buddha- siiry a) day bao con 
quan noi co nghiep thanh tinh" 

Bay gio Due The Ton phong anh sang 6 Tarn Tinh, anh sang ay mau vang rong, 
chieu khap vo luong The Gioi 6 muoi phuong roi quay ve tru d dinh dm cua Due 
Phat, hoa lam dai vang rong nhu nui Tu Di (Sumeru), cac coi nuoc trong sach mau 
nhiem cua chu Phat 6 muoi phuong deu hien 6 ben trong. 

Hoac co coi nuoc do bay bau hop thanh. Hoac co coi nuoc thuan la hoa sen. Lai 
co coi nuoc nhu cung Troi Tu" Tai. Lai co coi nuoc nhu guong Pha Le, coi nuoc o 
muoi phuong deu hien o ben trong. Co vo luong coi nuoc ciia chu Phat thuoc nhom 
nhu vay hien hien trang nghiem, co the quan, khien cho Vi De Hy nhin thay. 

Thoi Vi De Hy bach Phat rang: "The Ton! Cac coi Phat nay tuy lai thanh tinh deu 
co anh sang. Nay con thich sanh ve The Gioi Cyc Lac (Sukha-vatr), cho cua Due Phat 
A Di Da. Nguyen xin Due The Ton day cho con suy nghl, day cho con Chinh Tho 
(Samapatti: Dang Chi, Chinh Dinh hien truoc mat)" 

Bay gio Due The Ton lien mim cuoi, co anh sang nam mau tu mieng due Phat 
tuon ra, moi mot anh sang chieu soi dinh dau ciia vua Tan Ba La Sa (Bimbisara). Khi 
ay, Dai Vuong tuy 6 tai cho giam cam tarn toi, nhung con mat Tarn khong bi ngan che, 
nhin thay Due The Ton, lien cui dau lam le, tu nhien tang tien, thanh A Na Ham 
(Anagamin: Bat Lai, Bat Hoan, bac Thanh o qua vi thu ba trong bon qua Thanh Van). 




Ba Vi De Hy dau buon thinh cau Phat 



130 



' \ ' 

Luc do Due The Ton bao Vi Be Hy: "Nay ba biet chang ! Due Phat A Di Da each 
day chang xa, ba nen cot niem, quan sat ky luong dieu thanh Nghiep trong sach 
(Visuddha-karma:Tinh Nghiep) ciia nude ay. Nay Ta vi ba rong noi moi thi du, cung 
khien cho tat ca pham phu 6 doi vi lai muon tu nghiep trong sach duoc sinh ve coi 
nuoc Cue Lac 6 phuong Tay. 

r \ r 

Nguoi muon sinh ve nuoc ay, nen tu ba Phuoc (Punya) 

1_ Hieu duong cha me, phung su su truong, Tam hien lanh (Tu Tarn: Maitra- 
citta) chang giet choc, tu muoi nghiep lanh. 

2_ Tho tri Tam Quy (Tri-sarana-gamana: tuc chi Quy y Phat, quy y Phap, quy y 
Tang), day du moi Gioi (Slla), chang pham uy nghi. 

3_ Phat Tam Bo De (Bodhi-citta), tin sau Nhan Qua (Hetu-phala), doc rung Dai 
Thira (Maha-yana), khuyen nguoi tu hanh tang tien. 

Nhu ba viec nay, goi la Nghiep trong sach (Tinh Nghiep: Visuddha-karma)" 

Due Phat bao Vi De Hy: "Nay ba biet chang ? Ba loai Nghiep nay tuc la Nhan 
chinh thuoc nghiep trong sach cua chu Phat ba doi qua khu, vi lai, hien tai" 

Due Phat bao A Nan voi Vi De Hy: "Hay lang nghe ! Hay nghe cho ky ! Hay 
kheo nghi nho ! Nay Nhu Lai vi tat ca chiing sinh doi vi lai bi giac phien nao gay hai 
ma noi Nghiep trong sach. 

Lanh thay ! Vi De Hy thich hoi viec nay ! 

Nay A Nan ! Ong nen tro tri, rong vi nhieu Chung tuyen noi loi cua Phat ! Nay 
Nhu Lai day cho Vi De Hy voi tat ca chiing sinh doi vi lai quan The Gioi Cue Lac 6 
phuong Tay. Do sue cua Phat cho nen se duoc nhin thay coi nuoc thanh tinh ay, nhu 
cai guong sang tu nhin thay khuon mat cua minh. Nhin thay viec rat dieu lac cua coi 
nuoc ay, Tam vui ve cho nen ung thoi duoc V6 Sinh Phap Nhan (Anutpattika- 
dharma-ksanti)" 

Due Phat bao Vi De Hy: "Ba la pham phu, Tam tuong yeu kem, chua duoc Thien 
Nhan (Divya-caksu), chang the quan xa. Chu Phat Nhu Lai co phuong tien khac khien 
cho ba duoc nhin thay" 

Thoi Vi De Hy bach Phat rang: "The Ton ! Nhu con ngay nay dung sue cua Phat 
cho nen duoc thay coi nuoc kia. Neu sau khi Due Phat nhap diet thi cac hang chiing 
sinh bi truoc ac, bat thien (Akusala), nam kho ep biic. Lam sao de thay The Gioi Cue 
Lac cua Due Phat A Di Da ?!..." 

Diic Phat bao Vi De Hy: "Ba voi chiing sinh can phai chuyen Tam, cuoc buoc 
niem vao mot cho, tuong 6 phuong Tay. 

Tac Tnong the nao? Pham nguoi tac tirong la: Tat ca chiing sinh tu minh 
chang phai la nguoi mu (sinh manh), co con mat nhin, deu thay mat troi lan mat. Nen 
khoi tuong niem, ngoi ngay thang, huong ve phuong Tay, quan sat ky luong mat troi, 
khien cho Tam tru ben chac, chuyen Tuong chang doi doi, nhin thay mat troi muon lan 
mat, dang nhu cai trong treo. Da nhin thay mat troi xong, nham mat mo mat deu khien 
cho that ro rang. Day la Nhat Tnong (Quan tuong mat troi) goi la So Quan (Quan 
tuong dau tien) 

Tac Quan nay thi goi la Chinh Quan, neu Quan khac thi goi la Ta Quan" 



131 



Quan mat troi sap lan 

_ Due Phat bao A Nan vai Vi De Hy: "Quan dau tien thanh xong, tiep theo tac 
Thuy Tu6"ng (quan tuang nuac). Tuang nhin thay phuang Tay, tat ca deu la nuac lan, 
thay nuac lang trong, cung khien cho that ro rang, khong co Y phan tan. Da thay nuac 
xong, nen khai bang Tirdug (quan tuang nuac dong thanh bang), thay bang chieu roi 
trong suot, lien tac Lira Ly Tuimg (quan tuang bang la Luu Ly). Tuang nay thanh 
xong, nhin thay dat Luu Ly trong ngoai chieu roi trong suot, ben duoi co cay phuang 
vang Kim Cuong bay bau chong do dat Luu Ly. Cay phuang ay co day dii tarn phuang 
tarn goc canh, moi mot phuang dien do tram bau tao thanh, moi mot vien ngoc bau co 
mot ngan anh sang, moi mot anh sang co tarn van bon ngan mau sac. Dat Luu Ly chieu 
roi nhu mot uc ngan mat troi chang the thay du. 

Tren dat Luu Ly dung du loai soi day vang rong, bay bau xen ke phan chia ranh 
gioi ngang bang ro rang. Trong moi mot bau co anh sang nam tram mau, anh sang ay 
nhu hoa, lai nhu trang sao treo o hu khong thanh cai Dai anh sang vai lau gac do tram 
van bau hop thanh. O hai ben dai deu co tram ngan cay phuang hoa, vo luong nhac khi 
dung de trang nghiem, tarn loai gio trong mat tu anh sang tuon ra tau nhac khi nay, 
dien noi am: Kho (Duhkha), Khong (Sunya:tr6ng rong), V6 Thncrng (Anitya), V6 
Nga (Anatman). 

Day la Thuy Tirdug goi la Quan thu hai 

Khi Tu6"ng nay thanh thai moi moi quan het sue khien cho that ro rang, nham 
mat mo mat chang de cho tan mat, chi tru luc an, luon nho viec nay. 

Tac Quan nay thi goi la Chinh Quan, neu Quan khac thi goi la Ta Quan" 




Quan nude ket thanh bang 



132 



_ Due Phat bao Vi Be Hy: "Thuy Tuong thanh xong, goi la tho so nhin thay dat 
ciia coi nude Cue Lac. Neu duoc Tam Muoi (Samadhi) nay nhin thay dat ciia coi nude 
ay moi moi that ro rang, chang the noi du. Day la Dia Tuong goi la Quan thu ba 

Due Phat bao A Nan: "Ong giu gin loi ciia Phat, vi tat ca Dai Chung trong doi vi 
lai, muon thoat kho thdi noi Phap quan dat nay. Neu nguoi quan dat se tru duoc toi 
trong tam muoi uc kiep sinh tu, buong bo than thi doi khac at sinh ve Tinh Quoc, Tam 
duoc khong nghi ngo. 

Tac Quan nay thi goi la Chinh Quan, neu Quan khac thi goi la Ta Quan". 




Quan dat bau Luu Ly 



_ Due Phat bao Vi De Hy: "Dia Tufrng thanh xong, tiep theo quan cay bau 

Nguoi quan cay bau, moi moi quan. Tuong lam bay hang lop cay, moi mot cay 
cao tam ngan Do Tuan (Joyana). Cac cay bau ay co hoa la bay bau khong co gi chang 
day du, moi mot hoa bau lam mau sac khac la, trong mau Luu Ly tuon ra anh sang mau 
vang rong, trong mau Pha Le tuon ra anh sang mau hong, trong mau Ma Nao tuon ra 
anh sang Xa Cu, trong mau Xa Cu tuon ra anh sang chau ngoc xanh luc. . . . 

San Ho, Ho Phach, tat ca moi bau chieu roi nhau to diem luoi chau ngoc mau 
nhiem doi che trum tren cay. Tren moi mot cay co bay lop luoi, khoang giua moi mot 
cai luoi co nam tram uc cung dien toa mui thorn nhu cung cua Pham Vuong, chu 
Thien Dong Tii tu tai ben trong, moi mot Dong Tu co nam tram uc bau Ma Ni (Mani) 
Thich Ca Ty Lang Gia (Sakrabhilagna: bao chau), dung lam chuoi Anh Lac. Anh 
sang cua Ma Ni ay chieu mot tram Do Tuan (Joyana) giong nhu hoa hop tram uc mat 
troi mat trang, chang the neu du ten goi, moi bau xen ke ben trong ben tren mau sac. 

Cac cay bau nay moi moi bay hang tuong duong nhau, la la ke tiep nhau. O trong 
khoang giua moi la, sinh ra cac hoa mau nhiem, tren hoa tu nhien co qua trai bay bau, 
moi mot cay la ngang rong dung bang hai muoi Do Tuan 

Ngan mau sac cua la ay co tram loai vach nhu ngan chuoi Anh Lac, co moi hoi 
thorn, lam mau sac cua vang Diem Phu (Jambiinada-suvarna). Nhu banh xe liia xoay 
chuyen, uyen chuyen khoang giua la sinh ra cac qua trai, Nhu cai binh De Thich co 
anh sang Ion, hoa thanh vo luong cai long bau, trong long bau nay, chieu roi hien tat ca 
viec Phat trong ba ngan Dai Thien The Gidi, Nuoc Phat d muoi phuong cung hien d 
ben trong. 

Nhin thay cay nay xong, cung nen theo thu tu moi moi quan. Quan thay than cay, 
canh, nhanh, hoa, qua deu khien cho ro rang. Day la Thu Tuong (quan tuong cay) goi 
la Quan thu tu. 



133 



Tac Quan nay thi goi la Chinh Quan, neu Quan khac thi goi la Ta Quan" 




Quan bay hang cay bau 

_ Due Phat bao A Nan vdi Vi De Hy: "Thu Tuong thanh xong, tiep theo nen 
tuong nude. 

Nguoi muon tuong niro'c. Coi nude Cue Lac co tarn ao nude, moi mot ao nude do 
bay bau tao thanh, bau ay mem mai tu Nhn Y Chau Vncng sinh ra, chia lam bon 
muoi nhanh, moi mot nhanh lam mau sac ciia bay bau, mau vang choi lam ngoi lach, 
ben duoi ngoi lach deu dung Kim Cuong tap sac dung lam cat o day. Trong moi mot 
ao nude co sau muoi uc hoa sen bay bau, moi mot hoa sen tron tria dung bang muoi 
hai Do Tuan, nuoc Ma Ni ay chay rot tim phan tren phan duoi ciia cai cay, phat ra 
tieng vi dieu, dien noi Kho, Khong, V6 Thntrng, V6 Nga, cac Ba La Mat (Paramita), 
lai co tieng khen ngoi tuong tot ciia chu Phat. Tu Nhir Y Chau Vncng tuon ra anh 
sang vi dieu mau vang rong, anh sang ay hoa lam loai chim mau sac tram bau hoa hot 
em diu, thuong khen Niem Phat (Buddhanusmrti), Niem Phap (Dharmanusmrti), 
Niem Tang (Samghanusmrti). 

Day la Tnong niro'c co tam Cong Dire, goi la Quan thu nam 

Tac Quan nay thi goi la Chinh Quan, neu Quan khac thi goi la Ta Quan" 




Quan tuong ao bau chua nude tam Cong Due 

_ Due Phat bao A Nan voi Vi De Hy: "Tren moi mot Gidi ciia Coi nude moi bau 
co nam tram lie cai lau bau, trong lau gac ay co vo luong chu Thien tau ky nhac ciia 
coi Troi, Lai co nhac khi treo trong hu khong nhu Bao Trang (Ratna-dhvaja: Vi Dai 



134 



Than a cung Trai Bdu Sudt, co the tu minh tudn ra bay bdu rdi khap, moi moi chdu 
bdu lai hoa thdnh nhac khi treo tren hu khong, khong can ddnh tu keu) ciia coi Trai 
chang danh tu keu vang. Trong moi Am nay deu noi Niem Phat, Niem Phap, Niem 
Ty Khiru Tang. 

Tirffng nay thanh xong, goi la tho so nhin thay cay bau, dat bau, ao bau cua The 
Giai Cue Lac. Day la Tong Quan Tiring, goi la Quan thu* sau 

Neu nguoi nhin thay dieu nay se tru duoc nghiep ac cue nang trong vo luong uc 
Klep, sau khi chet at sinh ve nuoc ay. 

Tac Quan nay thi goi la Chinh Quan, neu Quan khac thi goi la Ta Quan". 




Quan chung ve Y Bao 



_ Due Phat bao A Nan voi Vi De Hy: "Hay lang nghe ! Hay nghe cho ky ! Hay 
kheo ngh! nho ! Ta se vi nguoi phan biet giai noi Phap tru* kho nao. Cac nguoi nho 
giu gin, rong vi Dai Chung phan biet giai noi" 

Noi loi nay xong thoi Due Phat V6 Lnffng Tho (Amitayus) dung tru trong hu 
khong, hai vi Dai Si Quan The Am (Avalokitesvara), Dai The Chi (Maha-sthama- 
prapta) dung hau ben trai ben phai, anh sang rue ro chang the nhin thay du, tram ngan 
mau sac cua vang Diem Phu Dan (Jambunada-suvarna) chang the so sanh noi. 




Quan Tam Thanh tru tren hu khong 



Khi Vi De Hy nhin thay Due Phat V6 Luong Tho xong, lien cui lay sat ban chan 
cua Due Phat, roi bach Phat rang: "Nay con nhan vao sue cua Phat, duoc thay Due 



135 



Phat V6 Lugng Tho voi hai vi Bo Tat. Chung sinh doi vi lai nen lam the nao de quan 
Diic Phat V6 Lugng Tho voi hai bi Bo Tat ?" 

Due Phat bao Vi Be Hy: "Nguoi muon quan Due Phat ay, nen khoi tuong niem, d 
tren dat bay bau, tuong lam mot hoa sen, khien moi mot canh ciia hoa sen ay lam mau 
sac tram bau, co tarn van bon ngan mach giong nhu mot ngan vach, moi mot mach co 
tarn van bon ngan anh sang, moi moi that ro rang deu khien cho nhin thay duoc. 

Canh hoa du nho cung ngang rong hai tram nam muoi Do Tuan. Hoa sen nhu vay 
co tarn van bon ngan canh Ion, khoang giua moi mot canh co tram uc Ma Ni Chau 
Vuong dung de chieu roi to diem, moi mot Ma Ni Chau phong ngan anh sang, anh 
sang ay nhu cai du do bay bau hop thanh che trum tren dat, bau Ma Ni Thich La Ty 
Lang Gia (Sakrabhilagna: bao chau) dung lam cai Dai ay. Dai hoa sen nay co tarn van 
bau Kim Circng Chan Thuc Ca (Vajra-Kimsuka: Da bau mau do cung nhu Kim 
Cuong), bau Pham Ma Ni (Brahma-mani), luoi chau ngoc mau nhiem giao cheo nhau 
to diem. 

O tren dai ay, tu nhien co bon cay phuong bau lam cot, moi mot cay phuong bau 
nhu tram ngan van uc nui Tu Di (Sumeru), vong hoa tren cay phuong nhu cung Troi 
Da Ma (Yama). Lai co nam tram uc vien ngoc bau vi dieu dung de chieu roi to diem, 
moi mot vien ngoc bau co tarn van bon ngan anh sang, moi mot anh sang lam tarn van 
bon ngan mau vang rong khac loai, hoac lam dai Kim Cuong, hoac lam luoi chau bau, 
hoac lam may hoa tap. O muoi phuong dien, tuy y bien hien thi hanh viec Phat. 

Day la Hoa Toa Tnong (quan tuong toa hoa) goi la Quan thu bay" 

Due Phat bao A Nan: "Nhu hoa mau nhiem nay von la sue nguyen ciia Ty Khuu 
Phap Tang (Dharmakara) tao thanh. Neu nguoi muon niem Due Phat ay, truoc tien 
nen tac tuong toa hoa mau nhiem nay. Luc tac tuong nay thoi chang duoc quan tap 
nhap, deu nen moi moi quan: moi mot canh, moi mot vien ngoc, moi mot anh sang, 
moi mot dai, moi mot cay phuong deu khien cho ro rang, nhu o trong guong tu nhin 
thay khuon mat ciia minh. Tuong nay thanh xong se diet tru toi trong nam tram uc kiep 
sinh tu, quyet dinh sinh ve The Gidi Cue Lac. 

Tac Quan nay thi goi la Chinh Quan, neu Quan khac thi goi la Ta Quan". 




Quan tuong toa bau hoa sen 

_ Due Phat bao A Nan voi Vi De Hy: "Nhin thay viec nay xong, tiep theo nen 
tuong Due Phat. Tai sao the ? Vi chu Phat Nhu Lai la Than Phap Gioi (Dharma- 
dhatu-kaya) vao khap trong Tarn Tuong ciia tat ca chiing sinh, the nen cac nguoi khi 



136 



Tarn tuong Phat thai Tarn nay tuc la 32 tuong tot 80 tuy hinh tot dep, Tam nay lam 
Phat, Tarn nay la Phat, bien chu Phat Chinh Bien Tri tu Tarn Tuong sinh ra, chinh vi 
the cho nen mot long cot buoc niem, quan ky luong Due Phat Da Da A Gia Do A La 
Ha Tam Mieu Tam Phat Da (Tathagataya-arhate-samyaksambuddha: Nhu Lai V6 
Thuong Chinh Dang Chinh Giac) ay 

Nguoi tuong Due Phat ay, truoc tien nen tuong hinh tuong, nham mat mo mat 
nhin thay mot tuong bau nhu mau vang Diem Phu, ngoi tren hoa kia. Tuong da ngoi 
xong thi con mat Tam duoc khai mo moi moi that ro rang nhin thay coi nuoc Cue Lac 
voi bay bau trang nghiem, dat bau, ao bau, cay bau xep thanh hang, chu Thien, vong 
hoa bau doi che trum tren cay, moi luoi vong bau tran day trong hu khong. Thay viec 
nhu day, khien cho that ro rang nhu quan sat trong long ban tay. 

Thay viec nay xong, lai nen lam mot hoa sen Ion ngay ben trai Due Phat, nhu 
nhom hoa sen luc truoc khong co khac, lai lam mot hoa sen Ion ngay ben phai Due 
Phat. Tuong tuong Quan The Am Bo Tat ngoi tren hoa hoa ben trai cung phong anh 
sang mau vang rong nhu luc truoc khong khac. Tuong mot tuong Dai The Chi Bo Tat 
ngoi o toa hoa ben phai. 

Luc Tuong nay thanh thoi, tuong Phat Bo Tat deu phong anh sang mau nhiem, 
anh sang ay co mau vang rong chieu cac cay bau, ben duoi moi mot cay cung co ba 
hoa sen, tren cac hoa sen deu co tuong cua mot Phat hai vi Bo Tat tran day khap coi 
nuoc ay. 

Khi Tuong nay thanh thoi Hanh Gia nen nghe thay nuoc chay, anh anh voi cac 
cay bau, vit troi, chim nhan, chim Uyen LTong deu noi Dieu Phap. Xuat Dinh, nhap 
Dinh thoi luon nghe Dieu Phap. Hanh Gia da nghe, khi ra khoi Dinh thoi nho giu 
chang buong bo, khien cung hop voi Tu Da La (Suutra: Khe Kinh). Neu chang hop thi 
goi la Vong Tuong, neu cung hop thi goi la Tho so tuong thay The Gioi Cue Lac 

Day la Tuong Tuong (Quan tuong hinh tuong), goi la Quan thu tam 

Nguoi tac Quan nay se tru duoc toi ciia vo luong uc kiep sinh tu, 6 trong than 
hien tai duoc Niem Phat Tam Muoi. 

Tac Quan nay thi goi la Chinh Quan, neu Quan khac thi goi la Ta Quan". 




Quan tuong Tam Thanh 

_ Due Phat bao A Nan voi Vi De Hy: "Tuong nay thanh xong, tiep theo nen quan 
Than tuong, anh sang cua Due Phat V6 Luong Tho. 

A Nan nen biet ! Than cua Due Phat V6 Luong Tho co mau sac nhu tram ngan 
van uc Da Ma Thien, vang cua Diem Phu De. Than Phat cao sau muoi van uc na do 



137 



tha hang ha sa do tuan, soi long trang (Urna: Bach Hao) 6 Tarn Tinh xoay vdng theo 
ben phai uyen chuyen nhu nam ngon niii Tu Di, mat Phat trong sach nhu nude ciia bon 
bien Ion trang trong ro rang, cac 16 chan long tren than dien ra anh sang nhu niii Tu Di 

Due Phat ay co hao quang tron nhu tram uc ba ngan Dai Thien The Gioi, o trong 
hao quang tron co tram van uc na do tha hang ha sa vi Hoa Phat (Nirmana-buddha), 
moi mot vi Hoa Phat cung co Chung rat nhieu, vo so vi Hoa Bo Tat (Nirmana- 
bodhisatva) lam Thi Gia (Ante-vasin) 

Due Phat V6 Luong Tho co tarn van bon ngan tir&ng, trong moi mot tuong deu 
co tarn van bon ngan tuy hinh tot dep, trong moi mot tuy hinh tot dep lai co tarn van 
bon ngan anh sang, moi mot anh sang chieu knap muoi phuong The Gioi, nhiep lay 
chung sinh niem Phat chang buong bo. 

Tuong tot dep ciia anh sang ay cung voi Hoa Phat chang the noi du, chi nen nho 
tuong khien cho Tarn thay ro. 

Nguoi nhin thay viec nay, tuc nhin thay tat ca chu Phat 6 muoi phuong. Da nhin 
thay chu Phat cho nen goi la Niem Phat Tam Muoi. 

Tac Quan nay goi la quan tat ca than Phat, do quan than Phat cho nen cung nhin 
thay Tam ciia Phat, Tam ciia chu Phat la Dai Tu Bi, dung V6 Duyen Tir nhiep cac 
chiing sinh 

Nguoi tac Quan nay, buong bo than thi doi khac duoc sinh truoc mat chu Phat, 
duoc V6 Sinh Nhan. Chinh vi the cho nen bac Tri can phai cot buoc Tam, quan ky 
luong Due Phat V6 Luong Tho 

Nguoi quan Due Phat V6 Luong Tho theo mot tuong tot dep nhap vao, chi Quan 
soi long trang 6 tam tinh cho that ro rang. Nguoi nhin thay tuong soi long trang o tam 
tinh thi tu nhien se thay tam van bon ngan tuong tot dep. 

Nguoi nhin thay Due Phat V6 Luong Tho lien nhin thay vo luong chu Phat o 
muoi phuong, duoc thay vo luong chu Phat cho nen chu Phat hien truoc mat Tho Ky 
(Vyakarana) 

Day la Bien Quan Nhat Thiet Sac Tuong (Tuong quan sat khap tat ca hinh the 
mau sac) goi la Quan thu chin 

Tac Quan nay thi goi la Chinh Quan, neu Quan khac thi goi la Ta Quan". 




Quan sac than cua Due Phat A Di Da 



_ Due Phat bao A Nan voi Vi De Hy: "Nhin thay Due Phat Vo Luong Tho moi 
moi that ro rang xong, tiep theo nen quan Quan The Am Bo Tat 

Than ciia vi Bo Tat nay dai tam muoi uc na do tha hang ha sa do tuan. Than mau 
vang tia, dinh co Nhuc Ke (Usmsa), co co hao quang tron, mat deu tram ngan do tuan. 
Trong hao quang tron ay co nam tram vi Hoa Phat nhu Thich Ca Mau Ni; moi mot vi 



138 



Hoa Phat co nam tram vi Bo Tat, vo lugng chu Thien dung lam Thi Gia. Trong hao 
quang cua khap than deu hien tat ca sac tuong cua chung sinh trong nam dudng. 

Tren dinh co bau Ty Lang Gia Ma Ni (Sakrabhilagna-mani-ratna) mau nhiem 
dung lam mao troi, trong cai mao ay co mot vi Hoa Phat dung, cao hai muoi lam do 
tuan. 

Mat cua Quan The Am Bo Tat co mau sac nhu vang Diem Phu Dan, tudng cua 
soi long 6 tarn tinh co du mau cua bay bau, tuon ra tarn van bon ngan loai anh sang, 
moi mot anh sang co vo lugng vo so tram ngan vi Hoa Phat, moi mot vi Hoa Phat co 
vo so vi Hoa Bo Tat dung lam Thi Gia, bien hien tu tai tran day muoi phuong Gioi. 

Canh tay nhu mau hoa sen hong, co tarn van uc anh sang mau nhiem dung lam 
chuoi Anh Lac, trong chuoi Anh Lac ay hien khap cac viec trang nghiem. 

Ban tay va long ban tay lam mau sac cua nam tram uc hoa sen tap. Ban tay co 
muoi dau ngon tay, moi mot dau ngon tay co tarn van bon ngan vach giong nhu An 
Van, moi mot vach co tarn van bon ngan mau sac, moi mot mau sac co tam van bon 
ngan anh sang, anh sang ay nhu nhuyen chieu khap tat ca. Dung ban tay bau nay tiep 
dan chung sinh. 

Khi nhac chan thoi ben duoi ban chan co tuong bdnh xe ngan cam (Thien Buc 
Luan), tu nhien hoa thanh nam tram uc Dai anh sang. Khi ha chan thoi co hoa Kim 
Cuong Ma Ni rai bay tat ca, khong co cho nao chang tran day 

Than Tuong con lai co day du moi su tot dep nhu Due Phat khong co khac, chi co 
Nhuc Ke (UsnTsa) voi tu&ng Vo Kien Dinh (Usnlsasiraskata) tren dinh dau thi chang 
theo kip Due The Ton. 

Day goi la Quan The Am Bo Tat chan that sac than Tirong (Quan tuong sac 
than chan that cua Quan The Am Bo Tat), goi la Quan thu muoi" 

Due Phat bao A Nan: "Neu muon quan Quan The Am Bo Tat thi nen tac Quan 
nay. Nguoi tac Quan nay chang gap cac tai hoa, tinh tru nghiep chuong, tru toi cua vo 
so kiep sinh tu. Nhu vi Bo Tat nay, chi nghe ten cua Ngai con duoc vo lugng Phuoc, 
huong chi la quan sat ky luong. 

Neu nguoi muon quan Quan The Am Bo Tat, truoc tien nen quan Nhuc Ke tren 
dinh dau, tiep theo quan mao troi, moi tuong con lai cung theo thu tu quan sat, deu 
khien cho that ro rang nhu xem xet trong long ban tay. 

Tac Quan nay thi goi la Chinh Quan, neu Quan khac thi goi la Ta Quan". 




Quan sac than cua Quan The Am Bo Tat 

_ Due Phat bao A Nan voi Vi De Hy: "Tiep theo quan Dai The Chi Bo Tat. 
Lugng than cua vi Bo Tat nay Ion nho cung nhu Quan The Am. Hao quang tron, khuon 
mat deu la hai tram hai muoi lam do tuan, chieu hai tram nam muoi do tuan, anh sang 
cua khap than chieu coi nuoc o muoi phuong, lam mau vang tia, chung sinh co duyen 
thay deu dugc nhin thay. Chi nhin thay anh sang thuoc mot 16 chan long cua vi Bo Tat 



139 



nay, lien nhin thay anh sang tinh dieu ciia vo hrgng chu Phat o muoi phirang, the nen 
vi Bo Tat nay co hieu la V6 Bien Quang (Ananta-prabhasa) 

Do anh sang Tri Tue chieu khap tat ca khien lia ba duong, duoc sue vo thuong, 
the nen vi Bo Tat nay co hieu la Dai The Chi (Maha-sthama-prapta) 

Mao troi cua vi Bo Tat nay co nam tram hoa sen bau, moi mot hoa bau co nam 
tram cai dai bau, trong moi mot cai dai thi tuong rong dai cua coi nuoc tinh dieu cua 
chu Phat o muoi phuong deu hien o ben trong. 

Nhuc Ke tren dinh dau nhu hoa Bat Dau Ma (Padma: hoa sen hong). O tren 
Nhuc Ke co mot cai binh bau chua day anh sang, hien khap viec Phat. 

Cac than tuong con lai nhu Quan The Am khong co khac 

Khi vi Bo Tat nay budc di thoi muoi phuong The Gioi, tat ca chan dong, ngay noi 
dat dong deu co nam tram uc hoa bau, moi mot hoa bau trang nghiem cao hien nhu 
The Gioi Cue Lac 

Luc vi Bo Tat nay ngoi thoi coi nuoc bay bau, mot thoi dao dong, tu coi Phat 
Kim Quang (Suvarna-prabha) o phuong ben dudi cho den coi Phat Quang Minh 
Vucng (Rasmi-prabha-raja) o phuong ben tren, o khoang giua co vo luong tran so 
Phan Than Vo Luong Tho Phat, Phan Than Quan The Am, Dai The Chi thay deu 
van tap den coi nuoc Cue Lac tran day chat kin trong hu khong, ngoi tren toa hoa sen, 
dien noi Dieu Phap hoa do chiing sinh bi kho 

Tac Quan nay goi la Quan thay Dai The Chi Bo Tat. Day la quan tuong Sac 
Than cua Dai The Chi 

Quan vi Bo Tat nay goi la Quan thu muoi mot, tru duoc toi cua vo so kiep a 
tang ky sinh tu. Nguoi tac Quan nay chang con o trong bao thai, thuong dao choi coi 
nuoc tinh dieu cua chu Phat. 

Quan nay thanh xong, goi la Quan day du Quan The Am voi Dai The Chi. 

Tac Quan nay thi goi la Chinh Quan, neu Quan khac thi goi la Ta Quan". 




Quan sac than cua Dai The Chi Bo Tat 

_ Due Phat bao A Nan voi Vi De Hy: "Khi nhin thay viec nay thoi nen khoi 
tuong, tac Tarn tu thay minh sinh ve The Gioi Cue Lac o phuong Tay, ngoi Kiet Gia o 
trong hoa sen. Tuong lam hoa sen khep, tuong lam hoa sen no. 

Khi hoa sen no thoi co anh sang nam tram mau di den, tuong chieu len than, 
tuong con mat khai mo nhin thay Phat Bo Tat day tran trong hu khong. Nuoc, chim, 



140 



cay, rung cung vdi chu Phat da phat ra am thanh deu dien Dieu Phap, cung hop vdi 
mudi hai Bo Kinh. Neu ra khoi Dinh thdi nhd giu chang mat. 

Nhin thay viec nay xong, goi la nhin thay The Gidi Cue Lac ciia Due Phat V6 
Luong Tho. 

Day la Pho Quan Tudng (quan tudng khap ca), goi la Quan thu mudi hai 
Due Phat V6 Luong Tho hoa than vo so cung vdi Quan The Am, Dai The Chi 
thudng di den cho ciia Hanh Nhan nay 

Tac Quan nay thi goi la Chinh Quan, neu Quan khac thi goi la Ta Quan". 




Quan khap thay minh sinh ve The Gioi Cyc Lac 

_ Due Phat bao A Nan voi Vi De Hy: "Neu nguoi muon chi Tarn sinh ve phuong 
Tay, trade nen nen quan o tuong mot truang sdu dung ngay tren ao nuoc. 

Nhu trade da noi Due Phat V6 Luong Tho co than luong vo bien, chang phai la 
cho ciia Tarn pham phu theo kip, song do sue nguyen ddi trade cua Due Nhu Lai ay 
cho nen ngudi co nghT tudng deu duoc thanh tuu. Chi tudng tuong Phat con duoc vo 
luong Phudc, huong chi la quan day du than tudng ciia Due Phat. 

Due Phat A Di Da co Than Thong Nhu Y, bien hien tu tai d coi nude khap mudi 
phuong. Hoac hien than to ldn day tran trong hu khong, hoac hien than nho: mot 
truang sdu (228 cm), tdm thuac (8 xich: 24 cm), hinh da hien deu co mau vang rong. 
Hao quang tron, Hoa Phat vdi hoa sen bau nhu tren da noi. 

Quan The Am Bo Tat vdi Dai The Chi d tat ca noi chon thi than dong nhau. 
Chung sinh chi quan tudng ciia cai dau de biet la Quan The Am, biet la Dai The Chi. 
Hai vi Bo Tat nay tro giiip Due Phat A Di Da hoa do khap tat ca. 

Day la Tap Tirdng Quan (Quan tudng tap) goi la Quan thu muoi ba 

Tac Quan nay thi goi la Chinh Quan, neu Quan khac thi goi la Ta Quan". 



141 



Quan tirong chung ba vi Thanh 

_ Diic Phat bao A Nan vdi Vi De Hy: "Pham nguoi sinh ve phuong lay co chin 
Pham. 




Do hinh chung cho chin Pham 

Thirffng Pham Thuong Sinh: Neu co chung sinh nguyen sinh ve nuoc ay, phat 
ba loai Tarn tuc lien vang sinh. Nhom nao la ba? 
1_ Tarn chi thanh 
2_ Tarn sau xa 

3_ Tarn hoi phuong phat nguyen 

142 



Nguoi du ba Tarn nay at sinh ve nude ay 

Lai co ba loai chung sinh se duoc vang sinh. Nhom nao la ba? 
1_ Tarn hien lanh, chang giet choc, du cac Gioi Hanh 

2_ Doc rung Kinh Dien thuoc nhom Dai Thira Phircng Dang (Maha-yana- 
vaipulya) 

3_ Tu hanh sau niem, hoi huong, phat nguyen sinh ve nude Phat ay 
Du Cong Due nay, mot ngay cho den bay ngay lien duoc vang sinh. Khi sinh ve 
nuoc ay thoi nguoi nay tinh tien dung manh cho nen Due A Di Da Nhu Lai cung Quan 
The Am voi Dai The Chi, vo so vi Hoa Phat, tram ngan vi Ty Khuu Thanh Van, Dai 
Chung, vo luong chu Thien, cung dien bay bau. Quan The Am Bo Tat cam dai Kim 
Cuong cung voi Dai The Chi Bo Tat den trade mat Hanh Gia. Due Phat A Di Da 
phong anh sang Ion chieu len than Hanh Gia cung voi cac vi Bo Tat trao tay nghenh 
don. Quan The Am, Dai The Chi cung voi vo so vi Bo Tat khen ngoi Hanh Gia, 
khuyen tan Tarn ay. 

Hanh Gia nhin thay xong, vui ve hon ho, tu thay than cua minh nuong theo dai 
Kim Cuong di theo sau Due Phat, nhu khoang bung ngon tay lien sinh ve nuoc ay. 
Sinh o nuoc ay xong, nhin thay day du moi tuong cua sac than Phat, nhin thay day du 
sac tuong cua cac vi Bo Tat. Anh sang, rang bau dien noi Dieu Phap, nghe xong lien 
ngo Vo Sinh Phap Nhan. Trai qua phut choc tuan tu phung su chu Phat, vao khap 
phuong gioi, o traoc mat chu Phat theo thu tu Tho Ky roi quay tro ve nuoc cua minh, 
duoc vo luong tram ngan Da La Ni Mon 

Day goi la Thnong Pham Thnong Sinh 




Quan Thirffng Pham Thnong Sinh 



Thirong Pham Trung Sinh: Chang can phai doc rung Kinh Dien Phircng Dang 

(Vaipulya), kheo hieu nghia thu. Doi voi De Nhat Nghia (Paramartha: Chan Ly cuu 
canh), Tarn chang so hai, tin sau Nhan Qua, chang che bai Dai Thua. Dung Cong Due 
nay hoi huong, nguyen cau sinh ve nuoc Cue lac. 



143 



Nguai thuc hanh Hanh nay, khi mang sap het thai Due Phat A Di Da cung Quan 
THe Am vai Dai The Chi, vo lugng Dai Chung quyen thuoc vay quanh. . .cam dai vang 
tia den truoc mat Hanh Gia khen rang: "'Nay Phdp Tie (Dharma-putra) / Nguai thuc 
hanh Dai Thua, hieu De Nhdt Nghia, the nen nay Ta den nghenh don nguai, cung vai 
ngdn vi H6a Phat mot thai trao toy " 

Hanh Gia tu thay minh ngoi a dai vang tia, chap tay, cheo ban tay, khen nggi chu 
Phat. Nhu khoang mot niem, lien sinh a trong ao bay bau cua nuoc ay. Dai vang tia 
nay nhu hoa bau Ion trai qua mot dem lien no, than Hanh Gia lam mau vang co sac tia, 
duoi ban chan cung co hoa sen bay bau, Phat voi Bo Tat deu phong anh sang chieu 
than ciia Hanh Gia, mat lien mo sang. Nhan dem truoc tap nghe khap moi tieng, thuan 
noi De Nhat Nghia De (Paramartha-satya) tham sau. Lien budc xuong dai vang, le 
Phat, chap tay khen ngoi Due The Ton. Trai qua bay ngay, ung thoi lien doi voi A Nau 
Da La Tam Mieu Tam Bo De (Anuttara-samyaksambuddhi: V6 Thuong Chinh Dang 
Chinh Giac) duoc chang thoai lui. Ung thoi lien hay bay den muoi phuong tuan tu 
phung su chu Phat. O cho cua chu Phat tu cac Tam Muoi, trai qua mot Tieu Kiep 
(Antara-kalpa) duoc V6 Sinh Phap Nhan (Anutpattika-dharma-ksanti) hien truoc mat 
Tho Ky. 

Day goi la Thiro'ng Pham Trung Sinh 




Quan Thnong Pham Trung Sinh 



Thuong Pham Ha Sinh: Cung tin Nhan Qua, chang che bai Dai Thua, chi phat 
Tam V6 Thuong Dao. Dung Cong Due nay hoi huong, nguyen cau sinh ve nuoc Cue 
Lac 

Khi mang cua Hanh Gia ay sap het thoi Due Phat A Di Da voi Quan The Am kem 
Dai The Chi cung voi cac Quyen Thuoc cam hoa sen vang, hoa lam nam tram vi Hoa 
Phat den nghenh don nguoi nay. Nam tram vi Hoa Phat mot thoi trao tay, khen rang: 
"Nay Phdp Tu ! Nay nguai trong sach phat Tam Vo Thuang Dao, Ta den don nguai " 

Khi thay viec nay thoi lien tu thay than cua minh ngoi o hoa sen vang. Ngoi xong 
thi hoa khep lai di theo sau Due The Ton, lien duoc vang sinh trong ao bay bau, mot 
ngay mot dem, hoa sen lien no, trong bay ngay moi duoc nhin thay Due Phat, tuy thay 



144 



than ciia Due Phat nhung doi voi moi tuong tot dep thi Tarn chua thau to, hai muoi 
mot ngay sau moi moi moi thay ro rang, nghe moi am thanh deu dien Dieu Phap, du 
lich muoi phuong ciing duong chu Phat, o truoc mat chu Phat nghe Phap tham sau, trai 
qua ba Tieu Kiep duoc Bach Phap Minh Mon (sang suot thong dat tram loai Phap 
Mon), tru Hoan Hy Dia (Pramudita-bhumi). 
Day goi la Thirffng Pham Ha Sinh 




Quan Thirffng Pham Ha Sinh 



Day goi la Thirong Boi Sinh Tnang (Quan tuong sinh vao nhom bac tren), goi la 
Quan thu" mirdi bon 

Tac Quan nay thi goi la Chinh Quan, neu Quan khac thi goi la Ta Quan". 

Due Phat bao A Nan voi Vi De Hy: "Trung Pham ThiroTig Sinh: Neu co 

chiing sinh tho tri nam Gioi, tho tri tarn Gioi Trai, tu hanh cac Gioi, chang tao nam 
nghich, khong co moi loi lam ac. Dung can lanh nay hoi huong nguyen cm sinh ve 
The Gioi Cue Lac o phuong Tay 

Khi Hanh Gia sap chet thoi Due Phat A Di Da cung voi cac vi Ty Khuu quyen 
thuoc vay quanh, phong anh sang mau vang rong, den cho cua nguoi ay, dien noi: 
Kho, Khong, V6 Thntrng, V6 Nga, khen ngoi xuat gia duoc lia moi kho. 

Hanh Gia thay xong, Tarn rat vui ve, tu thay than cua minh ngoi o dai hoa sen, 
quy thang lung, chap tay le Due Phat, chua den khoang ngang dau len lien duoc sinh 
ve The Gioi Cue Lac, hoa sen sap no. Ngay luc hoa no thoi nghe moi am thanh khen 
ngoi bon De, ung thoi lien duoc A La Han Dao, ba Minh, sau Thong, du tam Giai 
Thoat. 

Day goi la Trung Pham Thuong Sinh 



145 



Quan Trung Pham Thuong Sinh 



Trung Pham Trung Sinh: Neu co chiing sinh hoac mot ngay mot dem giu tarn 
Gioi Trai, hoac mot ngay mot dem giu Sa Di Gioi, hoac mot ngay mot dem giu Cu 
Tuc Gioi. . .uy nghi khong thieu sot. Dung Cong Due nay hoi huong, nguyen cau sinh 
ve nuoc Cue Lac, Gioi Hirong xong uop tu hanh. 

Nhu Hanh Gia nay, luc mang sap het thoi nhin thay Due Phat A Di Da cung voi 
cac Quyen Thuoc phong anh sang vang rong, cam hoa sen bay bau den truoc mat Hanh 
Gia. Hanh Gia tu nghe trong hu khong co tieng khen rang: "Thien Nam Tu (Kula- 
putra) / Nguai Thien nhu nguai tuy thuan lai day bdo cua chu Phat ba dai nen Ta den 
nghenh don nguai " 

Hanh Gia tu thay minh ngoi tren hoa sen, hoa sen lien khep lai, sinh ngay trong 
ao bau tai The Gioi Cue Lac o phuong Tay, trai qua bay ngay, hoa sen moi no. Hoa da 
no bay xong thi mo mat, chap tay khen ngoi Due The Ton, nghe Phap, vui ve duoc Tu 
Da Hoan (Srota-apanna), trai qua niia Kiep duoc thanh A La Han (Arhate) 

Day goi la Trung Pham Trung Sinh. 




Quan Trung Pham Trung Sinh 



146 



Trung Pham Ha Sinh: Neu co ke trai lanh, ngudi nu thien hieu dudng cha me, 
thuc hanh Nhan NghTa ciia ddi. Nguai nay luc mang muon het thai gap vi Thien Tri 
Thuc (Kalyanamitra) vi ho rong noi viec vui sudng trong coi nude ciia Due Phat A Di 
Da, cung noi bon muoi tarn Nguyen Ion ciia Ty Khuu Phap Tang. Nghe viec nay 
xong, bong lien dut mang, vi nhu khoang ngudi trang si co duoi canh tay, lien sinh ve 
The Gidi Cue Lac d phuong Tay. Sinh xong, trai qua bay ngay, gap Quan The Am vdi 
Dai The Chi. Nghe Phap vui ve duoc Tu Da Hoan (Srota-apanna) hon mot Tieu Kiep 
thanh A La Han (Arhate) 

Day goi la Trung Pham Ha Sinh. 




Quan Trung Pham Ha Sinh 



Day goi la Trung Boi Sinh Tudng (Quan tudng sinh vao nhom bac giua), goi la 
Quan thu muoi lam 

Tac Quan nay thi goi la Chinh Quan, neu Quan khac thi goi la Ta Quan". 

_ Due Phat bao A Nan vdi Vi De Hy: "Ha Pham Thuo"ng Sinh: Hoac co chiing 
sinh lam moi nghiep ac, tuy chang che bai beu reu Kinh Dien Phuffng Dang 

Nhu ngudi ngu nay, phan ldn gay tao Phap ac, khong co xau ho. Luc mang muon 
het thdi gap vi Thien Tri Thuc vi ho khen dau de, danh tw cua 12 Bo Kinh Dai Thua. 
Da nghe ten ciia cac Kinh nhu vay cho nen tru khii nghiep ac cue nang trong mot ngan 
kiep. Bac Tri lai day chap tay, cheo ban tay, xung "Nam mo A Di Da Phat". Do xung 
ten PHat cho nen tru duoc toi ciia nam muoi uc kiep sinh tii. Luc do Due Phat ay lien 
khien Hoa Phat, Hoa Quan The Am, Hoa Dai The Chi den trudc mat Hanh Gia, khen 
rang: "Lanh thay Thien Nam Tu / Do nguai xung ten Phat cho nen cac toi tieu diet. Ta 
den don nguai " 

Noi ldi nay xong, Hanh Gia lien thay anh sang ciia vi Hoa Phat tran day cai thay 
ay. Nhin thay xong, vui ve tiic lien dut mang, nuong theo hoa sen bau di theo sau vi 
Hoa Phat, sinh trong ao bau. Trai qua bon muoi chin ngay hoa sen mdi no bay. Ngay 
luc hoa no thdi Dai Bi Quan The Am Bo Tat vdi Dai The Chi Bo Tat phong anh 
sang ldn, dung trudc mat ngudi ay, vi ho noi 12 Bo Kinh tham sau. Nghe xong, tin 
hieu, phat Tarn V6 Thuong Dao, trai qua mudi Tieu Kiep, du bach Phap Minh Mon, 
duoc vao So" Dia (tiic Hoan Hy Dia) 



147 



Day goi la Ha Pham Thirong Sinh. Dugc nghe ten Phat, ten Phap vai ten Tang. 
Nghe ten Tarn Bao lien dugc vang sinh. 




Quan Ha Pham Thuong Sinh 



_ Due Phat bao A Nan vai Vi De Hy: "Ha Pham Trung Sinh: Hoac co chiing 
sinh hiiy pham nam Giai, tarn Giai vai Cu Tiic Giai. 

Nhu nguai ngu nay, trom vat dung ciia Tang Ky (Samghika: Chung), an cap vat 
dung ciia Tang hien tien, chang trong sach noi Phap, khong co xau ho, dung cac Phap 
ac ay ma tu trang nghiem. Nhu toi nhan nay do nghiep ac cho nen dang bi roi vao Dia 
Nguc. Khi mang muon dut thai moi liia ciia Dia Nguc deu den cung mot luc, gap vi 
Thien Tri Thuc dung Dai Tu Bi, lien vi ho khen noi Uy Due muoi Luc ciia Due Phat A 
Di Da, rong khen Than Luc anh sang ciia Due Phat ay, cung khen ngoi Gioi, Dinh, 
Tue, Giai Thoat, Giai Thoat Tri Kien 

Nguai nay nghe xong, tru dugc toi ciia tarn muoi lie kiep sinh tii, liia manh ciia 
Dia Nguc hoa lam ngon gio mat thoi cac hoa Troi. Tren hoa deu co Hoa Phat Bo Tat 
nghenh don nguai nay, nhu khoang mot niem lien dugc vang sinh o hoa sen trong ao 
bay bau, trai qua sau kiep hoa sen moi no bay. Ngay liic hoa no thai Quan The Am, 
Dai The Chi dung Pham Am (Brahma-ghosa) an lii nguai ay, vi ho noi Kinh Dien 
tham sau ciia Dai Thua. Nghe Phap nay xong, ling thai lien phat Tarn V6 Thugng Dao. 

Day goi la Ha Pham Trung Sinh. 




Quan Ha Pham Trung Sinh 



148 



_ Due Phat bao A Nan vai Vi De Hy: "Ha Pham Trung Sinh: Hoac co chung 
sinh tao lam nghiep Bat Thien, nam nghich, muai ac, du cac viec chang lanh 

Nhu nguai ngu nay do nghiep ac cho nen dang bi rai vao duang ac, trai qua nhieu 
kiep chiu kho vo cung. 

Nhu nguai ngu nay luc mang sap dut thai gap vi Thien Tri Thuc dung moi thu an 
ui, vi ho noi Dieu Phap, khien niem Phat. Nguai ay bi kho ep buc, chang ranh roi niem 
Phat. Vi Thien HCru bao rang: "Neu nguai chang the niem Due Phat ay thi nen xung 
"Quy menh Vo Luang Thp Phat", nhu vay chi Tarn khien tieng chang dut, day du 
muai niem, xung "Nam mo A Di Da Phat ". Vi xung ten Phat cho nen a trong moi mot 
niem, tru duac toi cua tarn muai uc kiep sinh tit" 

Khi mang dut thai nhin thay hoa sen vang giong nhu vanh mat trai tru truac mat 
nguai ay, nhu khoang mot niem lien duoc sinh ve The Gioi Cue Lac, o trong hoa sen 
du muai hai Dai Kiep thi hoa sen moi no. Ngay luc hoa no thai Quan The Am, Dai 
The Chi dung am thanh Dai Bi lien vi nguai ay rong noi That Tuong, Phap tru diet toi. 
Nghe xong vui ve, ling thai lien phat Tam Bo De (Bodhi-citta) 

Day la Ha Pham Ha Sinh 




Quan Ha Pham Ha Sinh 



Day goi la Ha Boi Sinh Tnong (Quan tuong sinh vao nhom bac duoi), goi la 
Quan thu mudi sau" 

Khi Due The Ton noi loi nay thai Vi De Hy cung vai nam tram Thi Nu nghe dieu 
Due Phat da noi, ung thai lien nhin thay tuong dai rong cua The Gioi Cue Lac, duoc 
nhin thay than Phat vai hai vi Bo Tat, Tam sinh vui ve, khen chua tirng co, dot nhien 
Dai Ngo, duoc Vo Sinh Nhan. 



149 



Ba Vi De Hy ngo Dao 



Nam tram Thi Nu phat Tarn A Nau Da La Tam Mieu Tam Bo De (V6 Thuong 
Chinh Dang Chinh Giac), nguyen sinh ve nude ay. Due The Ton tho ky cho deu se 
duoc vang sinh. Sinh ve nude ay xong, dac duoc Chir Phat Hien Tien Tam Muoi. V6 
luong chu Thien phat Tam V6 Thuong Dao. 




Nam tram Thi Nir phat Tam Bo De 



150 



Bay gio A Nan lien tu cho ngoi dung day, bach Phat rang: "The Ton ! Nen dung 
ten nao goi Kinh nay ? Dieu thiet yeu cua Phap nay nen tho tri nhu the nao?" 

Diic Phat bao A Nan: "Kinh nay ten la Quan coi niro'c Cue Lac, V6 Lirong Tho 
Phat, Quan The Am Bo Tat, Dai The Chi Bo Tat, cung co ten la Tinh Trir Nghiep 
Chuong Sinh trudc mat chir Phat. Cac nguai tho tri khong de cho quen mat. Nguoi 
hanh Tarn Muoi nay thi than doi nay duoc nhin thay Due Phat V6 Luong Tho voi hai 
vi Dai ST. 

Neu ke trai lanh, nguoi nu thien chi nghe ten Phat, ten hai vi Bo Tat se tru duoc 
toi ciia vo luong kiep sinh tu, huong chi la nho niem. 

Neu nguoi niem Phat thi nen biet nguoi nay tuc la hoa Phan Da Loi (Pundarika: 
Hoa sen trang) trong loai nguoi. Quan The Am Bo Tat, Dai The Chi Bo Tat la ban thu 
thang cua nguoi ay, se ngoi o Dao Truong, sinh trong nha cua chu Phat" 

Due Phat bao A Nan: "Ong giu gin loi nay cho tot. Nguoi giu gin loi nay tuc la 
giu gin ten cua Due Phat V6 Luong Tho" 

Khi Due Phat noi Kinh nay thoi Ton Gia Muc Lien, Ton Gia A Nan voi nhom Vi 
De Hy nghe dieu Due Phat da noi, deu rat vui ve. 




Cung vua luu thong Kinh nay 



r r \ 

Bay gio Due The Ton budc di tren hu khong, quay tro ve niii Ky Xa Quat. 



151 




Dire Phat di tren hir khong quay ve nui Ky Xa Quat 



Khi ay A Nan rong vi Dai Chung noi viec nhu tren. V6 hrgng Troi (Deva), Rong 
(Naga), Than (Devata), Da Xoa (Yaksa) nghe (lieu Due Phat da noi deu rat vui ve, le 
Phat roi lui ra. 




Tai nui Ky Xa Quat luu thong Kinh nay 



PHAT NOI KINH QUAN VO Ll/ONG THO PHAT 

_Het_ 

02/12/2011 



152 



Dai Tang Kinh_ Tap 12 _ No. 3 66 

PHAT noi kinh a di dA 

( SukMvatT- vyuhah) 

Han dich: Dai Dieu TanQuy Tu Tarn Tang CUU MA LA THAP 
(Kumarajlva) 

Viet dich: HUYEN THANH 

Hinh anh minh hoa: The Amida sutra mandala 

r 

Nhu vay toi nghe. Mot thai Diic Phat ngu trong vuon Ky Tho Cap Co Doc 
(Jetavane'nathapindadasyarama) tai nuoc Xa-Ve (Sravastya) cung voi Dai Ty 
Kheo Tang (Mahata-bhiksu-samgha) gom mot ngan hai tram nam muoi ngiroi 
den du, deu la bac Dai A La Han (Maha-sravaka:Dai Thanh Van) ma moi nguoi 
da biet nhu: Traong lao Xa Loi Phat (Sariputra), Ma Ha Muc Kien Lien 
(Maha-Maudgalyayana), Ma Ha Ca Diep (Maha-Kasyapa), Ma Ha Ca Chien 
Dien (Maha-Katyayana), Ma-Ha Cau Hy La (Maha-Kausthila), Ly Ba Da 
(Revata), Chau Loi Ban Da Gia (Suddhipanthaka), Nan Da (Nanda), A Nan 
Da (Ananda), La Hau La (Rahula), Kieu Pham Ba De (Gavampati), Tan Dau 
L6 Pha La Doa (Bharadvaja), Ca Lnu Da Di (Kalodayi), Ma Ha Kiep Tan Na 
(Maha-Kapphina), Bac Cau La (Vakkula), A Nau Lau Da (Aniruddha). Cac 
Dai De Tu cua nhom nhu vay kem voi cac Bo Tat Ma Ha Tat (Maha-bodhisatva: 
Dai Bo Tat), Van Thu Sn Loi Phap Vnong Tn (Manjusn-dharma-raja-putra), 
Bo Tat A Dat Da (Ajita:V6 Nang Thing), B6 Tat Can Da Ha De (Gandha- 
hasta:Huong Tuong), Bo Tat Thnong Tinh Tan (Nityodyukta) va cac vi Dai 
B6 Tat cua nhom nhu vay voi vo luong chu Thien cua hang Thich De Hoan 
Nhan (Sakra), Dai Chung (Mahasamgha) cung den du. 




153 



Bay gia Diic Phat bao Traang lao Xa Lai Phat: 




"Tu day ve phuang Tay, vugt han muai van lie coi Phat, co The Giai ten la 
Circ Lac (Sukhavati) 




154 



Trong coi ay co Due Phat hieu la A Di Da (Amitayur:V6 Luang Tho) ngay 
nay, hien dang noi Phap. 




Nay Xa Lai Phat ! Vi sao coi ay co ten la Cue Lac? Vi chung sanh trong 
nuoc ay khong co moi noi kho, chi nhan cac niem vui, nen goi la Cue Lac. 

Lai Xa Loi Phat ! Coi nuoc Cue Lac co bay lop lan can, bay lop luoi vong, 
bay lop hang cay., deu la bon bau, vay quanh vong khap. Chinh vi the cho nen 
nuoc ay co ten la Cue Lac. 




Lai Xa Loi Phat! Coi nuoc Cue Lac co ao bay bau, trong ay tran day nuoc 
tarn Cong Due, day ao thuan dung cat vang trai lam mat dat. Bon ben co them 
bac, duong di deu do vang (Suvarna), bac (Rupya), Luu Ly (Vaidurya), Pha Le 



155 



(Sphatika) hop thanh. Ben tren co lau gac cung dung vang, bac, Liru Ly, Pha Le, 
Xa Cu (Musara-galva), xich chau (Lohita-mukta), Ma Nao (Asma-garbha) de 
nghiem sue. 

Hoa sen trong ao, Ion nhu banh xe, mau xanh (Nrla-varnani) co anh sang 
xanh (NTlanirbhasani), mau vang (Plta-varnani) co anh sang vang 
(Pltanirbhasani), mau do (lohita-varnani) co anh sang do (Lohitanirbhasani), mau 
trang (Avadata-varnani) co anh sang trang (Avadatanirbhasani) . . . trong sach 
thorn tho vi dieu. 




Nay Xa Loi Phat ! Coi nude Cue Lac thanh tun Cong Due trang nghiem 
nhu vay. 

Lai Xa Loi Phat ! Coi nuoc Phat (Buddha-ksetra) ay thuong tau nhac Troi, 
dat bang vang rong. Ngay dem sau thoi, Troi tuon mua hoa Man Da La 
(Mandarava-puspa). Chung sinh trong nuoc ay thuong vao luc sang som, deu 
dung vat ao dung day moi hoa thorn, cung duong muoi van uc Phat 6 phuong 
khac, den gio an thoi quay ve nuoc cua minh, an com xong roi di Kinh Hanh. 




156 



Nay Xa Lgi Phat ! Coi nuac Cue Lac thanh tuu Cong Due trang nghiem 
nhu vay. 

Lai nua, Xa-Lgi-Phat ! Nuac ay thuong co moi loai chim du mau sac xinh 
dep la ky nhu chim: Bach Hac (Hamsa), Khong Tuoc (Mayura), Anh Vu 
(Kraunca), Xa Lgi (Sali), Ca Lang Tan Gia (Kalavinka), Cong Menh Dieu.... 
Cac loai chim do, ngay dem sau Thoi, phat ra am thanh hoa nha. Am thanh ay 
dien xuong Phap cua nhom nhu vay: nam Can (Panca-indrya), nam Lye 
(Panca-bala), bay Bo De Phan (Sapta-bodhyahga), tam Thanh Dao Phan 
(Astangika-marga).... Chung sinh trong c5i ay nghe am thanh do xong thay deu 
niem Phat (Buddha-manasikara), niem Phap (Dharma-manasikara), niem Tang 
(Samgha-manasikara) 




Xa-Lgi-Phat ! Ong dung noi rang: "Loai chim nay that la noi sinh cua toi 
bdo ". Tai sao the ? Vi coi nuoc Phat ay khong co ba neo ac. 

Nay Xa-Lgi-Phat ! Coi nuoc Phat ay con khong co ten goi cua ba neo ac, 
huong chi lai co that. Cac loai chim do deu do Due Phat A Di Da muon khien 
cho Phap Am dugc tuyen luu nen bien hoa tao ra. 

Xa-Lgi-Phat ! Coi nuoc Phat ay, gio nhe thoi dong cac hang cay bau voi 
luoi vong bau lien tuon ra am thanh vi dieu, vi nhu tram ngan thu nhac cung tau 
chung mot luc. Nguoi nghe am thanh do, tu nhien sinh tam: niem Phat 
(Buddhanusmrti), niem Phap (Dharmanusmrti), niem Tang (samghanusmrti) 

Nay Xa Lgi Phat ! Coi nuoc Cue Lac thanh tuu Cong Due trang nghiem 
nhu vay. 

Xa Lgi Phat ! Y ong the nao ? Vi sao Due Phat ay co hieu la A Di Da 
(Amitabha:V6 Lugng Quang)? 

157 



Xa-Lgi-Phat ! Diic Phat ay toa anh sang vo lugng, chieu soi cac coi nuoc 
trong muoi phuong khong co chuong ngai. Chinh vi the cho nen co hieu la A Di 
Da (Amitabha:V6 Luang Quang) 

[Nay Xa Lgi Phat ! Vi sao Diic Phat ay co ten goi la A Di Da (Amitayur:V6 
Lugng Tho)?] 

Lai Xa-Lgi-Phat! Tho Menh cua Due Phat voi nguoi dan cua Ngai keo dai 
vo lugng vo bien a tang ky kiep, cho nen co ten la A Di Da (Amitayur :V6 
Lugng Tho) 




Xa Lgi Phat ! Due Phat A Di Da thanh Phat den nay da dugc muoi kiep 
Lai Xa-Lgi-Phat ! Due Phat ay co vo lugng vo bien De Tu Thanh Van 

(Sravaka) deu la A La Han (Arhate), chang phai la cho co the biet dugc do tinh 

dem. Cac Bo Tat cung lai nhu vay. 

Nay Xa Lgi Phat ! Coi nuoc Cue Lac thanh tuu Cong Due trang nghiem 

nhu vay. 

Lai Xa-Lgi-Phat ! Chung sinh trong coi nuoc Cue Lac deu la bac Bat Thoai 
Chuyen (Avaivartika). Trong ay phan Ion la bac Nhat Sinh Bo Xu (ekajati- 
pratibaddha), so do rat nhieu, chang phai la cho hay biet cua su tinh dem, chi co 
the dung so vo lugng vo bien a-tang-ky kiep ma noi. 

Xa-Lgi-Phat ! Chung sinh nghe dieu day, can phai phat nguyen, nguyen 
sinh ve nuoc ay. Tai sao the ? Vi dugc cung voi cac nguoi Thno'ng Thien tu hoi 
tai mot cho. 



158 



Xa-Lgi-Phat! Chang the dung chut it Can lanh, Phuoc Due, Nhan Duyen ma 
dugc sinh ve coi do. 

Xa-Lgi-Phat! Neu co ke trai lanh, nguoi nu thien nghe noi ve Due Phat A 
Di Da , roi chap tri danh hieu, hoac mot ngay, hoac hai ngay, hoac ba ngay, hoac 
bon ngay, hoac nam ngay, hoac sau ngay, hoac bay ngay, mot long chang loan. 
Luc nguoi ay lam chung thoi Due Phat A Di Da cung voi cac Thanh Chung hien 
ngay truoc mat nguoi do. Khi nguoi do chet thoi tarn chang dien dao, lien dugc 
vang sinh ve coi nuoc Cue Lac cua due Phat A Di Da. 




Nay Xa-Lgi-Phat! Ta thay lgi ich do cho nen noi loi nay. Neu co chung sinh 
nghe dieu da noi do, can phai phat nguyen sinh ve coi nuoc ay. 

Xa-Lgi-Phat ! Nhu Ta ngay nay khen nggi Cong Due chang the nghl ban 
cua Due Phat A Di Da. 



159 



Phirang Dong (Purvasyam-disi) cung co Due Phat A Sue Be (Aksobhya), 
Due Phat Tu Di Turing (Meru-laksana), Due Phat Dai Tu Di (Maha-merur), 
Due Phat Tu Di Quang (Meru-prabhasa), Due Phat Dieu Am (Manju-ghosa). 
Hang ha sa so chu Phat thuoc nhom nhu vay, deu o nude cua minh, hien ra 
tuong luoi rong dai che khap ba ngan Dai Thien The Gioi, noi loi thanh that 
rang: "Chung sinh cac nguoi nen tin Kinh Xirng Tan Bat Kha Tir Nghi Cong 
Du-c Nhat Thiet Chir Phat So Ho Niem do". 




Nay Xa Loi Phat ! The Gioi 6 phuong Nam (Daksinasyam disi) co Due 
Phat Nhat Nguyet Dang (Candra-surya-pradrpa), Due Phat Danh Van Quang 
(Yasah-prabha), Due Phat Dai Diem Kien (Maharcih-skandha), Due Phat Tu Di 
Dang (Meru-pradrpa), Due Phat V6 Luong Tinh Tien (Ananta-vlrya). Hang 
ha sa so chu Phat thuoc nhom nhu vay, deu 6 nuoc cua minh, hien ra tuong luoi 
rong dai che khap ba ngan Dai Thien The Gioi, noi loi thanh that rang: "Chung 
sinh cac nguoi nen tin Kinh Xung Tan Bat Kha Tu Nghi Cong Due Nhat 
Thiet Chu Phat So* Ho Niem do". 

• • • 




160 



Nay Xa Lgi Phat ! The Giai a phuang Tay (Pascimayarh disi) co Due Phat 
V6 Lirong Tho (Amitayur), Due Phat V6 Lirong Tirong (Amita-laksana), Due 
Phat V6 Lirong Trang (Amita-dhvaja), Due Phat Dai Quang (Maha-prabha), 
Due Phat Dai Minh (Maha-vidya), Due Phat Bao Tirong (Ratna-laksana), Due 
Phat Tinh Quang (Suddha-rasmi-prabha). Hang ha sa so chu Phat thuoc nhom 
nhir vay, deu a nuac cua minh, hien ra tuang luai rong dai che khap ba ngan Dai 
Thien The Giai, noi lai thanh that rang: "Chung sinh cac nguai nen tin Kinh 
Ximg Tan Bat KM Tir Nghi Cong Dire Nhat Thiet Chir Phat So Ho Niem 

do". 




Nay Xa Lgi Phat ! The Giai a phuang Bac (Uttarayam disi) co Due Phat 

r r ^ 

Diem Kien (Arcih-skandha), Due Phat Toi Thang Am (Vaisvanara-nirghosa), 
Due Phat Nan Tro (Duspradharsa), Due Phat Nhat Sinh (Aditya-sambhava), 
Due Phat Vong Minh (Jaleni-prabha). Hang ha sa so chu Phat thuoc nhom nhu 
vay, deu a nuac cua minh, hien ra tuang luai rong dai che khap ba ngan Dai 
Thien The Giai, noi lai thanh that rang: "Chung sinh cac nguai nen tin Kinh 
Ximg Tan Bat KM Tir Nghi Cong Dire Nhat Thiet Chir Phat So* Ho Niem 

do". 




161 



Nay Xa Lgi Phat ! The Giai a phuang ben duai (Adhastayarh disi) co Diic 
Phat Sir Tu (Simha), Due Phat Danh Van (Yasa), Due Phat Danh Quang 
(Yasah-prabha), Diic Phat Dat Ma (Dharma), Due Phat Phap Trang (Dharma- 
dhvaja), Due Phat Tri Phap (Dharma-dhara). Hang ha sa so chu Phat thuoc 
nhom nhu vay, deu a nuac cua minh, hien ra tuang luai rong dai che khap ba 
ngan Dai Thien The Giai, noi lai thanh that rang: "Chung sinh cac nguai nen tin 
Kinh Ximg Tan Bat Kha Tir Nghi Cong Dire Nhat Thiet Chir Phat So* Ho 
Mem do". 




Nay Xa Lgi Phat ! The Giai a phuang ben tren (Uparisthayam disi) co Due 
Phat Pham Am (Brahma-ghosa), Due Phat Tii Virong (Naksatra-raja), Due Phat 
Hnong Thirong (Gandhottama), Due Phat Hnong Quang (Gandha-prabhasa), 
Due Phat Dai Diem Kien (Maharcih-skandha), Due Phat Tap Sac Bao Hoa 
Nghiem Than (Ratna-kusuma-sampuspita-gatra), Due Phat Sa La Tho Vnong 

r r r 

(Salendra-raja), Due Phat Bao Hoa (Ratnopala-snr), Due Phat Kien Nhat Thiet 
Nghia (Sarvartha-darsi), Due Phat Nhir Tu Di Son (Sumeru-kalpa). Hang ha sa 
so chu Phat thuoc nhom nhu vay, deu a nuac cua minh, hien ra tuang luai rong 
dai che khap ba ngan Dai Thien The Giai, noi lai thanh that rang: "Chung sinh 

r r r 

cac nguai nen tin Kinh Xung Tan Bat Kha Tu Nghi Cong Due Nhat Thiet 
Chu Phat So Ho Niem do". 




162 



r r r r r 

Nay Xa Lgi Phat ! Y cua ong the nao? Vi sao goi la Kinh Nhat Thiet Chir 
Phat So* Ho Niem (sarva-buddha-parigraham)?". 

Xa Lgi Phat ! Neu co ke trai lanh, nguoi nu thien nghe Kinh do roi tho tri 
thi cac ke trai lanh, nguoi nu thien ay deu dugc tat ca chu Phat cung chung ho 
niem, deu duoc chang thoai lui noi A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De 
(Anuttaram-samyaksambuddhi:V6 Thuong Chinh Dang Chinh Giac) 

Chinh vi the cho nen Xa Lgi Phat ! Cac ong deu nen tin nhan loi cua Ta voi 
dieu ma chu Phat da noi. 

Nay Xa Lgi Phat ! Neu co nguoi da phat Nguyen, dang phat Nguyen, se 
phat Nguyen, muon sinh ve nuoc cua Due Phat A Di Da thi cac nhom nguoi do 
deu dugc chang thoai lui noi A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De. O coi nuoc 
ay, hoac da sinh, hoac nay sinh, hoac se sinh 

Chinh vi the cho nen Xa Lgi Phat ! Cac ke trai lanh, nguoi nu thien. . .neu co 
niem tin, can phai phat nguyen sinh ve coi nuoc ay. 




Nay Xa-Lgi-Phat ! Nhu Ta ngay nay khen nggi Cong Due chang the nghT 
ban cua chu Phat thi cac Due Phat ay cung xung noi Cong Due chang the nghT 
ban cua Ta, ma noi loi nay: "Due Phat Thich Ca Mau Ni (Sakyamuni) hay lam 
viec hiem co, rat kho khan, hay 6 c5i nuoc Sa Ba trong doi ac nam Trugc: Kiep 
Trugc (Kalpa-kasaya), Kien Trugc (Drsti-kasaya), Phien Nao Trugc (Klesa- 
kasaya), Chung Sinh Trugc (Satva-kasaya), Menh Trugc (ayuskasaya)...dac A 
Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De, vi cac chung sinh noi Phap ma tat ca The 
Gian kho tin do". 

Xa-Lgi-Phat! Nen biet, Ta 6 doi ac nam Trugc, hanh viec kho nay, dugc A 
Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De, vi tat ca The Gian noi Phap kho tin nay. Do 
la viec rat kho ! " 



163 



Due Phat noi Kinh nay xong thai Xa Lai Phat voi cac Ty Kheo, tat ca hang 
Troi, Nguoi, A-Tu-La trong The Gian, nghe dieu Diic Phat da noi, deu vui ve 
tin nhan, lam le roi lui ra. 




PHAT NOI KINH A DI DA (Het) 



_ Due Phat V6 Lirong Tho noi Vang Sinh Tinh Tho Chu: 

"Nam mo a di da ba da, da tha gia da da, da dia da tha. A di loi do ba ty, 
A di loi da tat dam ba ty, A di loi da ty ca lan da, gia di ni, gia gia na, chi da, 
ca le, toa ba ha" 

^ hi ^ 

Namo amitabhaya tathagataya 

Tadyatha: amrtodbhave, amrta siddhambhave, amrta vikranta 
gamine, gagana klrtti kare svaha 

Nguoi tung Chu nay thuong co Due Phat A Di Da try tren dinh dau, sau khi 
menh chung, tuy y vang sinh 

Bo Tat Long Tho nguyen sinh ve coi An Dirong, nam mong ma cam 
duoc Chu nay 

Tarn Tang Gia Xa rung Chu nay. Chua Thien Binh, Tu Phap Su duoc Tarn 
Tang truyen mieng bai Chu nay. Nguoi ay noi: "Kinh Ban chang den tu nuoc 
ngoai" 



164 



Tho tri CM Phap, ngay dem sau Thai deu tung 2 1 bien. Sang som, ban dem 
deu tarn rua sue mieng, nhai nham canh Duong, thap huang, dot liia, a truac 
hinh tuang, quy goi, chap tay tung 21 bien. Ngay ngay luon nhu vay lien diet 
dugc bon toi nang, nam toi nghich, mudi toi ac. Toi che bai Phuang Dang... 
deu dugc tru diet, hien tai chang bi tat ca cac Quy Than ta gay nao loan. Sau khi 
menh chung, tuy y vang sinh ve nuoc cua Due Phat A Di Da, huong chi ngay 
dem doc tung, tho tri at dugc Cong Due chang the nghl ban. 

PHAT NOI KTNH A DI DA 
_QUYEN THU" NHAT (H6t)_ 

14/06/2010 




165 



Dai Tang Kinh_ Tap 12_No.367 



KINH XU*NG TAN TINH DO PHAT NHIEP THO 

Han dich: Dai Duong Tarn Tang Phap Sir HUYEN TRANG phung chieu dich 
Viet dich: HUYEN THANH 

Do hinh minh hoa: Suu tap tu trang web buddha-dharma.org voi vai hinh anh 6 
noi khac 

Nhu vay toi nghe. Mot thoi Due Bac Gia Pham (Bhagavan) ngu tai That La 
Phiet (Sravastya), tru 6 vuon Cap Co Doc (Anathapindadasyarama) trong rung The 
Da (Jetavana) cung voi chiing Dai Bat So (Maha-bhiksu) gom mot ngan hai tram nam 
muoi nguoi den du, tat ca deu la chiing Thanh Van Ton Tuc, bac Dai A La Han ma 
moi nguoi da biet. Cac vi ay ten la: Ton Gia Xa Loi Tir (Sariputra), Ma Ha Muc Kien 
Lien (Maha-Maudgalyayana), Ma Ha Ca Diep (Maha-Kasyapa), A Ne Luat Da 

(Aniruddha) Cac Dai Thanh Van (Maha-sravaka) ciia nhom nhu vay deu la bac 

Thnong Thu (Pramukha) 

Lai cung voi vo luong Bo Tat Ma Ha Tat den du. Tat ca deu tru dia vi Bat Thoai 
Chuyen (Avaivartika), co vo luong Cong Dire (Guna), moi cho trang nghiem. Ten cac 
vi ay la: Bo Tat Dieu Cat Tirtrng (ManjusrT), Bo Tat Vo Nang Thang (Ajita), Bo Tat 
Thirdng Tinh Tien (Nityodyukta) Bo Tat Bat Hnu Tire (Gandha-hasta: Huong 
Tuong). Cac Dai Bo Tat ciia nhom nhu vay deu la bac Thuong Thu. 

Lai co De Thich (Sakra), Dai Pham Thien Vnong (Maha-brahma-deva-raja), 
Kham Nhan Gioi Chu (Sahampati), Ho The Tir Vnong (Catur-maha- 
rajakajikah)...Nhu vay la bac Thuong Thu ciia tram ngan cau chi (Koti) na diru da 
(Nayuta) so cac chiing Thien Tir (Devaputra) voi vo luong hang Troi (Deva), Ngnoi 
(Manusya), A To Lac (Asura) ciia The Gian khac. . .vi nghe Phap cho nen deu den ngoi 
trong Hoi. 




166 



Bay gio Due The Ton bao Xa Lai Tu: "Nay ong biet chang? 0 phirong Tay do, 
each The Gioi nay hon tram ngan cau chi na dun da coi Phat, co The Gioi Phat ten la 
Cyc Lac (SukhavatT). 




Due The Ton trong coi ay ten la V6 Lirffng Tho (Amitayur) voi V6 Lirffng 

Quang (Amitabha) Nhu Lai (Tathagata) Ung (Arhate:Ung Cling) Chinh Dang Giac 
(Samyaksambuddha), tron dii muoi Hieu. Ngay nay, hien tai vi ay an on tru tri vi cac 
huu tinh tuyen noi Phap vi dieu tham sau khien cho dirge thu thang, loi ich, an vui. 




Lai Xa Lgi Tii! Nhan nao, duyen nao ma The Gioi Phat ay co ten la Cyc Lac? 
Nay Xa Lgi Tii! Do trong coi ay, cac loai huu tinh khong co tat ca than tarn mi 
kho, chi co vo lugng thanh tinh thien lac. The nen goi la The Gidi Cue Lac. 




Lai Xa Lgi Tii! Trong Cyc Lac The Gioi Tinh Phat Do, noi noi deu co bay lop 
lan can bau mail nhiem bay thanh hang, bay lop cay Da La (Sala) bail bay thanh hang 
voi co bay lop luoi vong bau mau nhiem vong khap vay quanh; bon bau trang nghiem 
la bau vang rong (Suvarna), bau bac (Riipya), bau Phe Luu Ly (Vaidurya), bau Pha Chi 
Ca (Sphatika) . . .trg nhau xen ke nghiem sue mau nhiem. 

Nay Xa Lgi Tii ! Trong coi Phat ay co moi su nghiem siic mau nhiem, Cong Diic 
trang nghiem rat dang yeu thich thuoc nhom nhu vay. The nen goi la The Gioi Cue 
Lac. 




Lai Xa Lgi Tii! Trong Cyc Lac The Gioi Tinh Phat Do, noi noi deu co ao bay 
bau mau nhiem, trong do tran day nuoc tarn Cong Diic. Nhom nao goi la nndc tam 
Cong Dire ? 

1_ Lang sach 
2_ Trong mat 
3_ Ngon ngot 
4_ Mem nhe 



168 



5_ Tham nhuan 
6_ An hda 

7_ Luc uong vao thai tru vo luong tai va loi lam ciia nhom doi khat 

8_ Uong xong, quyet dinh hay nuoi lan cac Can, bon Dai, tang ich moi loai can 
lanh thu thang, chiing sinh nhieu Phuoc thuong vui tho dung. 

Day ciia cac ao bau do rai bay cat vang, giap vong bon mat co bon them bac 
duong di, bon bau trang nghiem rat dang yeu thich. Giap vong cac ao co cay bau mau 
nhiem xep thanh hang toa huong thorn phuc, bay bau trang nghiem rat dang yeu thich. 

Bay bau la: 

1_ Vang (Suvarna) 

2_ Bac (Riipya) 

3_ Phe Luu Ly (Vaidiirya) 

4_ Pha Chi Ca (Sphatika: Pha le) 

5_ Xich Chau (Lohita-mukta: Ngoc mau do) 

6_ Bau A Thap Ma Yet Lap Ba (Asma-garbha: Ma Nao) 

7_ Bau Muu Sa Lac Yet Lap Ba (Musara-galva: Xa Cu) 

Trong cac ao do thuong co moi loai hoa sen du mau, Ion nhu banh xe. Hinh mau 
xanh (Nflani) hien mau xanh (Nrla-varnani) toa anh sang mau xanh (Nfla-nirbhasani) 
co anh mau xanh (Nllani-darsanani).Hinh mau vang (Prtani) hien mau vang (Plta- 
varnani) toa anh sang mau vang (Plta-nirbhasani) co anh mau vang (Pltani-darsanani). 
Hinh mau do (Lohitani) hien mau do (Lohita-varnani) toa anh sang mau do (Lohita- 
nirbhasani) co anh mau do (Lohita-darsanani).Hinh mau trang (Avadatani) hien mau 
trang (Avadata-varnani) toa anh sang mau trang (Avadata-nirbhasani) co anh mau 
trang (Avadata-darsanani). Bon hinh, bon hien, bon anh sang, bon anh 

Nay Xa Loi Tii! Trong coi Phat ay co moi su nghiem sue mau nhiem thuoc nhom 
nhu vay, Cong Due trang nghiem rat dang yeu thich. The nen goi la The Gioi Cue Lac. 




Lai Xa Loi Tu! Trong Coi Phat thanh tinh tai The Gioi Cue Lac, tu nhien thuong 
co vo luong vo bien moi ky nhac mau nhiem, am khuc hoa nha rat dang yeu thich. Cac 
loai huu tinh nghe am thanh mau nhiem nay thoi cac phien nao ac thay deu tieu diet, 
vo luong Phap lanh dan dan tang truong, mau chiing Vo Thuong Chinh Dang Bo De. 



169 



Nay Xa Lgi Tii! Trong coi Phat ay co moi su nghiem siic mau nhiem, Cong Due 
trang nghiem rat dang yeu thich thuoc nhom nhir vay. The nen goi la The Gioi Cue 
Lac. 




Lai Xa Lgi Tii! Trong coi Phat thanh tinh tai The Gidi Cue Lac, vong khap dai dia 
(Maha-prthivi) deu do vang rong hop thanh, tiep cham mem mai, thorn tho tinh khiet, 
toa anh sang, vo luong bau mau nhiem xen ke nhau to diem. 

Nay Xa Lgi Tii! Trong coi Phat ay co moi su nghiem sue mau nhiem, Cong Due 
trang nghiem rat dang yeu thich thuoc nhom nhu vay. The nen goi la The Gioi Cue Lac 




Lai Xa Lgi Tii! Trong coi Phat thanh tinh tai The Gioi Cue Lac, ngay dem sau 
Thoi thuong tuon mua moi loai hoa Troi thugng dieu, sang bong thorn tho tinh khiet, 
mem min, dii mau. Tuy khien cho than tarn ciia nguoi nhin thay ua thich nhung chang 
tham dinh, tang truong co lugng vo so Cong Due thu thang chang the nghi ban ciia huu 
tinh. Loai huu tinh ay, ngay dem sau Thoi thuong cam lay, ciing duong Diic Phat Vo 
Lirong Tho. Liic sang som thoi cam hoa Troi nay, trong khoang mot bua an, bay den 
vo lugng The Gioi o phuong khac, ciing duong tram ngan cau chi chu Phat. O cac coi 



170 



Phat deu dung tram ngan cau chi cay hoa, cam rai ciing duong, roi quay ve cho cua 
minh, dao chai cac nai ma chu Thien tru ngu (Devaviharaya:Thien tru dang) 

Nay Xa Lai Tu! Trong coi Phat ay co moi su nghiem sue mau nhiem, Cong Due 
trang nghiem rat dang yeu thich thuoc nhom nhu vay. The nen goi la The Gioi Cue 
Lac. 




Lai Xa Lai Tu! Trong coi Phat thanh tinh tai The Gioi Cue Lac, thuong co moi 
loai chim du mau voi moi thu ky dieu dang yeu la: Nga Nhan (Hamsa), Thu Lo (Sali), 
Hong Hac, Khong Tuoc (Mayiira), Anh Vu (Kraunca), Yet La Tan Ca (Kalavinka), 
Menh Menh Dieu. . .Loai chim nhu vay, ngay dem sau Thoi, thuong cung nhau tap hoi, 
phat ra am thanh hoa nha. Tuy theo am thanh cua loai ay, tuyen duong Chinh Phap la: 
vo luong Dieu Phap ciia nhom Niem Tru tham sau, Chinh Doan, Than Tiic, Can, Luc, 
Giac, Dao. Chung sinh trong coi ay, nghe am thanh do xong, deu duoc vo luong Cong 
Due ciia Niem Phat, Niem Phap, Niem Tang xong uop tu sua than ay. 




Nay Xa Loi Tu! Y cua ong the nao? Loai chim cua coi ay co phai la cho nhiep 
cua neo ac, bang sinh chang? Dung khoi cai nhin ay! Tai sao the? Vi Tinh Tho cua 
Due Phat ay khong co ba neo ac, con chang nghe thay ten goi cua ba neo ac, huong chi 
la co that nghiep toi chieu cam cua bang sinh! Nen biet loai chim ay deu la noi bien 
hoa tao lam cua Due Phat Vo Luong Tho khien loai ay tuyen xuong vo luong Phap 
Am, giup cho huu tinh duoc loi ich an vui. 



171 



Nay Xa Lgi Tii! Trong coi Phat ay co moi su nghiem sue mau nhiem, Cong Due 
trang nghiem rat dang yeu thich thuoc nhom nhir vay. The nen goi la The Gioi Cue 
Lac. 




Lai Xa Lgi Tii! Trong coi Phat thanh tinh tai The Gioi Cue Lac, thuong co gio 
mau nhiem thoi cac cay bau voi luoi vong bau phat ra am thanh vi dieu, vi nhu tram 
ngan loai nhac ciia coi Troi cung tau mot luc, phat ra tieng vi dieu rat dang yeu thich. 
Nhu vay coi ay thuong co gio mau nhiem thoi moi cay bau voi luoi vong bau, danh 
vao phat ra moi loai am thanh vi dieu, noi moi loai Phap. Chung sinh cua coi ay, nghe 
tieng do xong khoi vo luong Cong Due ciia nhom tac y, niem Phat Phap Tang 

Nay Xa Lgi Tu! Trong coi Phat ay co moi su nghiem sue mau nhiem, Cong Due 
trang nghiem rat dang yeu thich thuoc nhom nhu vay. The nen goi la The Gioi Cue 
Lac. 




Lai Xa Lgi Tii! Trong coi Phat thanh tinh tai The Gioi Cue Lac, co vo lugng vo 
bien viec rat hiem co, chang the ngh! ban thuoc nhom nhu vay. Gia sii trai qua tram 
ngan cau chi na duu da kiep, dung vo lugng tram ngan cau chi na cai luoi, tren moi 
mot cai luoi phat ra vo lugng tieng khen nggi Cong Due ay thoi cung chang the het. 
The nen goi la The Gioi Cue Lac. 

Lai Xa Lgi Tii! Trong coi Phat thanh tinh tai The Gioi Cue Lac, Due Phat co 
duyen gi ma goi la Vo Lirong Tho (Amitayur) ? 



172 



Xa Loi Tii! Do Due Nhu Lai ay voi cac huu tinh co tho menh vo luong vo so dai 
kiep. Do duyen do cho nen Due Nhu Lai ciia coi ay co ten goi la Vo Luong Tho. 

Nay Xa Loi Tii! Due Phat Vo Luong Tho chiing dac A Nau Da La Tarn Mieu 
Tarn Bo De (Anuttaram-samyaksambuddhiVo Thuong Chinh Dang Chinh Giac) den 
nay da trai qua muoi dai kiep. 




Xa Loi Tii! Do duyen nao ma Due Phat ay co ten goi la Vo Lirong Quang 

(Amitabhaj? 

Nay Xa Loi Tii! Do Due Nhu Lai ay luon phong ra vo luong vo bien anh sang 
mau nhiem chieu khap tat ca coi Phat o muoi phuong, ban lam viec Phat khong co 
chuong ngai. Do duyen do cho nen Diic Nhu Lai ciia coi ay co ten goi la Vo Luong 
Quang. 

Nay Xa Loi Tii! Coi Tinh ciia Diic Phat ay thanh tuu Cong Diic trang nghiem rat 
dang yeu thich. The nen goi la The Gioi Cue Lac 




Lai Xa Loi Tii! Trong coi Phat thanh tinh tai The Gioi Cue Lac, Diic Phat Vo 
Luong Tho thuong co vo luong Thanh Van De Tii, tat ca deu la bac Dai A La Han, day 
dii moi loai Cong Diic vi dieu. So luong ay nhieu vo luong vo bien chang the xung 
dem. 



173 



Nay Xa Lgi Tii! Coi Tinh ciia Due Phat ay thanh tuu Cong Due trang nghiem rat 
dang yeu thich nhu vay. The nen goi la The Gioi Cue Lac. 




Lai Xa Lgi Tii! Trong coi Phat thanh tinh tai The Gioi Cue Lac, Due Phat V6 
Luong Tho thuong co vo luong Bo Tat Be Tii, tat ca deu la bac Nhat Sinh Sff He 
(ekajati-pratibaddha), day du moi loai Cong Due vi dieu. So luong ay nhieu vo bien 
chang the xung dem. Gia su trai qua vo so luong kiep, khen ngoi Cong Due ay thoi 
cuoi cung chang the het duoc. 

Nay Xa Lgi Tu! Trong coi Phat ay thanh tuu Cong Due trang nghiem rat dang 
yeu thich nhu vay. The nen goi la The Gioi Cue Lac. 




Lai Xa Lgi Tii! Neu cac huu tinh sinh vao coi ay, deu chang thoai chuyen, at 
chang bi roi lai trong cac neo hiem ac, bien dia, ha tien, Miet Le Xa. . .thuong dao choi 
cac coi nude thanh tinh ciia Phat, Hanh Nguyen thu thang, niem niem tang tien, quyet 
dinh se chiing A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De 

Nay Xa Lgi Tii! Trong coi Phat ay thanh tuu Cong Due trang nghiem rat dang 
yeu thich nhu vay. The nen goi la The Gioi Cue Lac. 



174 




Lai Xa Lgi Tii! Neu cac huu tinh nghe vo krgng Cong Due, moi cho trang nghiem 
trong coi Phat thanh tinh cua Due Phat V6 Luang Tho a phuang Tay ay, deu nen phat 
nguyen sinh ve coi Phat ay. Tai sao the? Neu sinh ve coi ay, duoc cung voi nhom Dai 
Si thuoc vo luong Cong Due, moi cho trang nghiem nhu vay, dong tap hoi mot cho, 
tho dung vo luong Cong Due, moi cho trang nghiem coi Phat thanh tinh nhu vay, 
thuong khong thoai chuyen niem vui cua Phap Dai Thua, niem niem tang tien Vo 
luong Hanh Nguyen, mau chung Vo Thuong Chinh Dang Bo De. 

Cho nen nay Xa Loi Tii! Loai huu tinh sinh ve coi Phat ay thanh tuu vo luong vo 
bien Cong Due, chang phai cac loai huu tinh co chut it can lanh se duoc vang sinh ve 
coi Phat thanh tinh thuoc The Gioi Cue Lac cua Due Phat Vo Luong Tho 




Lai Xa Loi Tii! Neu cac ke trai lanh hoac nguoi nu thien co niem tin trong sach, 
duoc nghe vo luong vo bien Cong Due, danh hieu chang the nghT ban cua Due Phat Vo 
Luong Tho, Cong Due trang nghiem cua The Gioi Cue Lac. Nghe xong, suy nghi, 
hoac mot ngay dem, hoac hai, hoac ba, hoac bon, hoac nam, hoac sau, hoac bay ngay 
dem. . .buoc niem chang loan thi ke trai lanh, nguoi nu thien do khi lam chung thoi Due 
Phat Vo Luong Tho cung voi vo luong Thanh Van De Tii, chung Bo Tat cua ngai deu 
vay quanh truoc sau, di den tru truoc mat nguoi ay, Tu Bi gia ho, khien tarn chang 
loan. Nguoi ay bo mang xong, tuy theo chung hoi cua Phat, sinh ve coi Phat thanh tinh 
trong The Gioi Cue Lac cua Due Vo Luong Tho. 



175 




Lai Xa Lgi Tu! Ta quan lgi ich. An vui, viec lan, nhan duyen nhu vay nen noi loi 
thanh that rang: "Neu cdc ke trai lanh, nguai nu thien co niem tin trong sqch, duac 
nghe Cong Due, danh hieu chdng the nghi ban cua Due Phat Vo Luang Tho nhu vay, 
coi Phat thanh tinh trong The Giai Cue Lac... tat cd deu nen tin nhan, phat nguyen, 
nhu Thuyet tu hdnh, sinh ve coi Phat ay " 

Lai Xa Lgi Tu! Nhu Ta ngay nay xraig duong, khen nggi vo lugng vo bien Cong 
Diic coi Phat chang the nghi ban cua Due Phat Vo Lugng Tho. Nhu vay phuong Dong 
(Purvasyam-disi), hien tai cung co Due Nhu Lai Bat Dong (Aksobhya), Due Nhu Lai 
Son Trang (Meru-dhvaja), Due Nhu Lai Dai Son (Maha-merur), Due Nhu Lai Son 
Quang (Meru-prabhasa), Due Nhu Lai Dieu Trang (Manju-dhvaja). Chu Phat thuoc 
nhom nhu vay nhieu nhu cat song Hang (Cang Gia:Gahga) tru tai Phat Tinh Tho cua 
minh o phuong Dong, moi moi deu hien bay tudng luoi rong dai che khap ba ngan Dai 
Thien The Gioi, giap vong vay quanh, noi loi thanh that rang: "Hieu Tinh cdc nguai 
deu nen tin nhan Phdp Mon Ximg Tan Bat Khd Tie Nghi Phat Tho Cong Dire Nhdt 
Thiet Chu Phat Nhiep Tho (pratlyatha yuyamidamacintyagunapariklrtanarh 
sarvabuddhaparigraharh) nhu vay " 

Lai Xa Lgi Tu! Nhu vay phuong Nam (Daksinasyarh disi) hien tai cung co Due 
Nhu Lai Nhat Nguyet Quang (Candra-surya-pradlpa), Due Nhu Lai Danh Xirng 
Quang (Yasahprabha), Due Nhu Lai Dai Quang Uan (Maharcih-skandha), Due Nhu 
Lai Me L6 Quang (Meru-pradTpa), Due Nhu Lai Vo Bien Tinh Tien (Ananta-vlrya). 

Chu Phat thuoc nhom nhu vay nhieu nhu cat song Hang (Cang Gia:Gahga) tru tai 
Phat Tinh Tho cua minh o phuong Nam, moi moi deu hien bay tuong luoi rong dai che 
khap ba ngan Dai Thien The Gioi, giap vong vay quanh, noi loi thanh that rang: "Huu 
Tinh cdc nguai deu nen tin nhan Phdp Mon Ximg Tan Bat Khd Tu Nghi Phat Tho 
Cong Due Nhdt Thiet Chu Phat Nhiep Tho (pratlyatha 
yuyamidamacintyagunapariklrtanarh sarvabuddhaparigraharh) nhu vay " 

Lai Xa Lgi Tu! Nhu vay phuong Tay (Pascimayam disi) hien tai cung co Due 
Nhu Lai Vo Luong Tho (Amitayur), Due Nhu Lai Vo Luong Uan (Amita-skandha), 
Due Nhu Lai Vo Luong Quang (Amitabha), Due Nhu Lai Vo Luong Trang (Amita- 
dhvaja), Due Nhu Lai Dai Tu Tai (Mahe'svara), Due Nhu Lai Dai Quang 
(Mahaprabha), Due Nhu Lai Quang Diem (?Suddharasmiprabha: Tinh Quang), Due 



176 



Nhu Lai Dai Bao Trang (Maharatnaketu), Due Nhu Lai Phong Quang (?Maha-vidya: 
Dai Minh). 

Chu Phat thuoc nhom nhu vay nhieu nhu cat song Hang (Cang Gia:Gahga) tru tai 
Phat Tinh Tho cua minh 6 phuong Tay, moi moi deu hien bay tuong luoi rong dai che 
khap ba ngan Dai Thien The Gioi, giap vong vay quanh, noi loi thanh that rang: "Him 
Tinh ede nguai deu nen tin nhan Phdp Mon Xung Tan Bat Khd Tu Nghi Phat Tho 

r r r 

Cong Due Nhdt Thiet Chu Phat Nhiep Tho (pratlyatha 
yuyamidamacintyagunapariklrtanam sarvabuddhaparigraharh) nhu vay " 

Lai Xa Loi Tu! Nhu vay phuong Bac (Uttarayarh disi) hien tai cung co Due Nhu 
Lai V6 Lirong Quang Nghiem Thong Dat Giac Tue (?Vaisvanara-nirghosa: Toi 
Thang Am), Due Nhu Lai V6 Lnong Thien Co Chan Dai Dieu Am (Dundubhisvara- 
nirghosa), Due Nhu Lai Dai Uan (Maha-skandha), Due Nhu Lai Quang Vong 
(Jaleniprabha), Due Nhu Lai Sa La De Vuong (Salendra-raja). 

Chu Phat thuoc nhom nhu vay nhieu nhu cat song Hang (Cang Gia:Gahga) tru tai 
Phat Tinh Tho cua minh 6 phuong Bac, moi moi deu hien bay tuong luoi rong dai che 
khap ba ngan Dai Thien The Gioi, giap vong vay quanh, noi loi thanh that rang: "Him 
Tinh ede nguai deu nen tin nhan Phdp Mon Ximg Tan Bat Khd Tu Nghi Phat Tho 

r r r 

Cong Due Nhdt Thiet Chu Phat Nhiep Tho (pratlyatha 
yuyamidamacintyagunaparikfrtanarh sarvabuddhaparigraharh) nhu vay " 

Lai Xa Loi Tu! Nhu vay phuong ben dudi (Adhastayarh disi) hien tai cung co 
Due Nhu Lai Thi Hien Nhat Thiet Dieu Phap Chinh Ly Thuong Phong Hoa 
Vuong Thing Due Quang Minh (?), Due Nhu Lai Su Tu (Simha), Due Nhu Lai 
Danh Xung (Yasa), Due Nhu Lai Du Quang (Yasahprabhasa), Due Nhu Lai Chinh 
Phap (Dharma), Due Nhu Lai Dieu Phap (Saddharma ? Dharmadhara: Tri Phap), Due 
Nhu Lai Phap Trang (Dharma-dhvaja), Due Nhu Lai Cong Due Huu (?Guna-mitra), 
Due Nhu Lai Cong Due Hieu (?Guna-nama) 

Chu Phat thuoc nhom nhu vay nhieu nhu cat song Hang (Cang Gia:Gahga) tru tai 
Phat Tinh Tho cua minh 6 phuong ben dudi, moi moi deu hien bay tuong luoi rong dai 
che khap ba ngan Dai Thien The Gioi, giap vong vay quanh, noi loi thanh that rang: 
"Huu Tinh ede nguai deu nen tin nhan Phdp Mon Xung Tan Bat Khd Tu Nghi Phat 
Tho Cong Due Nhdt Thiet Chu Phat Nhiep Tho (pratlyatha 
yuyamidamacintyagunapariklrtanarh sarvabuddhaparigraharh) nhu vay " 

Lai Xa Loi Tu! Nhu vay phuong ben tren (Uparisthayarh disi) hien tai cung co 
Due Nhu Lai Pham Am (Brahma-ghosa), Due Nhu Lai Tu Vuong (Naksatra-raja), 
Due Nhu Lai Huong Quang (Gandha-prabhasa), Due Nhu Lai Nhu Hong Lien Hoa 
Thang Due (?Ratna-kusuma-sampuspita-gatra: Tap Sac Bao Hoa Nghiem Than), Due 
Nhu Lai Thi Hien Nhat Thiet Nghia Loi (Sarvartha-darsi). 

Chu Phat thuoc nhom nhu vay nhieu nhu cat song Hang (Cang Gia:Gahga) tru tai 
Phat Tinh Tho cua minh 6 phuong ben tren, moi moi deu hien bay tuong luoi rong dai 
che khap ba ngan Dai Thien The Gioi, giap vong vay quanh, noi loi thanh that rang: 
"Huu Tinh ede nguai deu nen tin nhan Phdp Mon Xung Tan Bat Khd Tu Nghi Phat 
Tho Cong Due Nhdt Thiet Chu Phat Nhiep Tho (pratlyatha 
yuyamidamacintyagunapariklrtanarh sarvabuddhaparigraharh) nhu vay " 

Lai Xa Loi Tu! Nhu vay phuong Dong Nam (AgneyT) hien tai cung co Due Nhu 
Lai Toi Thuong Quang Dai Van Loi Am Vuong (?). 



177 



Chir Phat thuoc nhom nhu vay nhieu nhu cat song Hang (Cang Gia:Ganga) tru tai 
Phat Tinh Tho ciia minh d phuong Dong Nam, moi moi deu hien bay tuong hroi rong 
dai che khap ba ngan Dai Thien The Gidi, giap vong vay quanh, noi loi thanh that 
rang: "Huu Tinh cdc nguai deu nen tin nhqn Phdp Mon Xwng Tan Bat Khd Tw Nghi 
Phat Tho Cong Dire Nhat Thiet Chw Phat Nhiep Tho (pratlyatha 
yuyamidamacintyagunapariklrtanarh sarvabuddhaparigraham) nhu vdy " 

Lai Xa Loi Tii! Nhu vay phirong Tay Nam (Nairrta) hien tai cung co Due Nhu 
Lai Toi Thirong Nhat Quang Danh Xirng Cong Dire (?). 

Chu Phat thuoc nhom nhu vay nhieu nhu cat song Hang (Cang Gia:Gahga) tru tai 
Phat Tinh Tho ciia minh o phuong Tay Nam, moi moi deu hien bay tuong luoi rong 
dai che khap ba ngan Dai Thien The Gidi, giap vong vay quanh, noi loi thanh that 
rang: "Huu Tinh cdc nguai deu nen tin nhqn Phdp Mon Ximg Tan Bat Khd Tw Nghi 
Phat Tho Cong Dire Nhat Thiet Chw Phat Nhiep Tho (pratlyatha 
yuyamidamacintyagunapariklrtanarh sarvabuddhaparigraham) nhu vdy " 

Lai Xa Loi Tii! Nhu vay phuong Tay Bac (Vayavya) hien tai cung co Due Nhu 
Lai V6 Liroiig Cong Dnc Hoa Vinrng Quang Minh (?) 

Chu Phat thuoc nhom nhu vay nhieu nhu cat song Hang (Cang Gia:Gahga) tru tai 
Phat Tinh Tho cua minh o phuong Tay Bac, moi moi deu hien bay tuong luoi rong dai 
che khap ba ngan Dai Thien The Gioi, giap vong vay quanh, noi loi thanh that rang: 
"Huu Tinh cdc nguai deu nen tin nhqn Phdp Mon Xwng Tan Bat Khd Tw Nghi Phat 
Tho Cong Dire Nhat Thiet Chw Phat Nhiep Tho (pratlyatha 
yuyamidamacintyagunapariklrtanarh sarvabuddhaparigraham) nhu vdy " 

Lai Xa Loi Tu! Nhu vay phuong Dong Bac (AisanI) hien tai cung co Due Nhu 
Lai V6 So Bach Thien Cau Chi Quang Tue (?) 

Chu Phat thuoc nhom nhu vay nhieu nhu cat song Hang (Cang Gia:Gahga) tru tai 
Phat Tinh Tho ciia minh o phuong Dong Bac, moi moi deu hien bay tuong luoi rong 
dai che khap ba ngan Dai Thien The Gioi, giap vong vay quanh, noi loi thanh that 
rang: "Huu Tinh cdc nguai deu nen tin nhqn Phdp Mon Xwng Tan Bat Khd Tw Nghi 
Phat Tho Cong Dire Nhat Thiet Chw Phat Nhiep Tho (pratlyatha 
yuyamidamacintyagunapariklrtanarh sarvabuddhaparigraham) nhu vdy " 




Lai Xa Loi Tii! Do duyen nao ma Kinh nay co ten goi la Xung Tan Bat Kha Tu 
Nghi Phat Tho Cong Due Nhat Thiet Chu Phat Nhiep Tho Phap Mon ? 

Nay Xa Loi Tii! Do trong Kinh nay xung duong, khen ngoi Cong Diic coi Phat 
chang the nghi ban thuoc The Gioi Cue Lac ciia Due Phat V6 Luong Tho voi chu Phat 
The Ton o mudi phuong vi muon phuong tien loi ich an vui cho cac huu tinh, cho nen 



178 



deu tru tai coi nuoc ciia minh, hien Dai Than Bien, noi loi thanh that, khuyen cac huu 
tinh tin han Phap nay. Chinh vi the cho nen Kinh nay co ten la Xirng Tan Bat Kha 
Tir Nghi Phat Tho Cong Dire Nhat Thiet Chir Phat Nhilp Tho Phap Mon 

(PratTyatha yuyamidamacintyagunapariklrtanam sarvabuddhaparigraham nama 
dharmaparyayam) 

Lai Xa Lai Tii! Neu ke trai lanh hoac ngirai nu thien, hoac da dirge nghe, hoac se 
dugc nghe, hoac nay dirge nghe. Nghe Kinh do xong, sinh tin hieu sair xa. Sinh tin hieu 
xong deu dugc sir nhiep tho ciia muoi cang gia sa chu Phat The Ton o muoi phuong. 
Nguoi hanh nhu Thuyet, tat ca quyet dinh dugc chang thoai chuyen noi A Nau Da La 
Tarn Mieu Tarn Bo De. Tat ca quyet dinh sinh ve coi Phat thanh tinh thuoc The Gioi 
Cue Lac cua Due Phat V6 Lugng Tho. 




The nen, nay Xa Lgi Tu! Huu tinh cac ong, tat ca deu nen tin nhan, hieu biet loi 
noi ciia Ta voi muoi phuong Phat The Ton, nen sieng nang tinh tien, nhu Thuyet tu 
hanh, dung sinh nghi ngo lo lang. 




Lai Xa Lgi Tu! Neu ke trai lanh hoac nguoi nu thien doi voi Cong Due trang 
nghiem coi Phat thanh tinh thuoc The Gioi Cue Lac ciia Due V6 Lugng Tho. Hoac da 
phat nguyen, hoac se phat nguyen, hoac nay phat nguyen deu dugc su nhiep tho ciia 
muoi cang gia sa chu Phat The Ton o muoi phuong. Nguoi hanh nhu Thuyet, tat ca 



179 



quyet dinh dugc chang thoai chuyen noi A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo Be. Tat ca 
quyet dinh sinh ve coi Phat thanh tinh trong The Giai Cue Lac ciia Due Phat V6 
Luang Tho. 

The nen, nay Xa Lai Tu! Neu cac ke trai lanh, hoac nguoi nu thien co niem tin 
trong sach. Tat ca deu nen doi voi coi Phat thanh tinh trong The Giai Cue Lac cua Due 
V6 Luang Tho, tham tarn tin hieu, phat nguyen vang sinh, dung hanh phong dat. 




Lai Xa Loi Tu! Nhu Ta ngay nay, xung duong khen ngoi Cong Due coi Phat 
chang the nghT ban thuoc The Giai Cue Lac cua Due Phat V6 Luang Tho thi chu Phat 
The Ton o muoi phuong ay cung xung tan Cong Due vo bien chang the nghi ban cua 
Ta, deu noi loi nay: "That hiem co thay Thick Ca / Tick Tinh Thick Ca Phdp Vuffng 
'Nhu Lai, Ung, Chinh Dang Gidc, Minh Hanh Vien Man, Thien The, The Gian Giai, Vo 
Thuang Truang Phu, Dieu Ngu Si, Thien Nhdn Su, Phat The Ton hay a thai ac nam 
Truoc (Panca-kasaya), trong The Giai Kham Nhan (Saha-loka-dhatu) do, ay la Kiep 
Truoc (Kalpa-kasaya), Chu huu tinh Truoc (Satva-kasaya), Chu Phien Nao Truoc 
(Klesa-kasaya), Kien Truoc (Drsti-kasaya), Menh Truoc (ayus-kasaya) ...O trong thai 
do, chung dac A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De, vi muon phuong tien loi ich an vui 
cho cac huu tinh, cho nen noi Phap ma The Gian rat kho tin. 




180 



The nen, nay Xa Lgi Tu! Nen biet ngay nay, Ta a thai nam ac trugc trong The 
Giai Tap Nhiem Kham Nhan nay, chung dac A Nau Da La Tarn Mieu Tarn Bo De, vi 
muon phuang tien lgi ich an vui cho cac huu tinh, cho nen noi Phap ma The Gian rat 
kho tin, rat la hiem co, chang the nghi ban. 

Lai Xa Lgi Tu! O thai nam ac trugc trong The Giai Tap Nhiem Kham Nhan nay. 
Neu cac ke trai lanh hoac nguoi nu thien co niem tin trong sach, nghe noi Phap ma tat 
ca The Gian rat kho tin nhir vay, hay sinh tin hieu, tho tri, dien noi, nhu Giao tu hanh. 
Nen biet nguoi do rat la hiem co, da rung gieo trong can lanh noi vo lugng Due Phat. 
Nguoi do menh chung, quyet dinh sinh ve The Giai Cue Lac a phuang Tay, tho dung 
mpi loai Cong Due trang nghiem thanh tinh coi Phat, niem vui cua Phap Dai Thua. 
Ngay dem sau Thai gan gui cung duong Due Phat V6 Lugng Tho, nghe Phap Tho Ky, 
mau dugc tron du tu luong Phuoc Tue, mau chung V6 Thugng Chinh Dang Bo De" 




Khi Due Bac Gia Pham noi Kinh do xong thai cac Dai Thanh Van cua nhom Ton 
Gia Xa Loi Tie voi cac Chung Bo Tat Ma Ha Tat; vo lugng hang Troi, Nguoi, A To 
Lac... tat ca Dai Chung nghe dieu Due Phat da noi deu rat vui ve, tin nhan, phung 
hanh. 




KINH XUKG TAN TINH BO PHAT NHIEP THQ 

_Het_ 

03/12/2011 



181 



Van Tu Tan Toan Tuc Tang Kinh_No.205 



PHAT noi kinh 
A DI DA bi mat cAn bAn thAn chu 

Han dich: Trieu Tao Nguy- Tarn Tang BO DE LUXJ CHI phung Chieu dich 
Viet dich: Sa Mon THICH QUANG TRI 
Sim tap Phan Chu: HUYEN THANH 

Ta nghe nhu vay: Mot thai Due Phat d nude Xa Ve, rung cay Ky Da, vudn Cap 
Co Doc cung Chung Dai Ty Kheo mot ngan hai tram nam muoi ngudi day du, deu la 
Bac Dai A La Han ma moi nguoi deu biet nhu Truong Lao Xa Loi Phat, Ma Ha Muc 
Kien Lien, Ma Ha Ca Diep, Ma Ha Ca Chien Dien, Ma Ha Cu Hy La, Ly Da Ba, Chau 
Loi Ban Da, Nan Da, A Nan Da, La Hau La, Kieu Pham Ba De, Tan Dau L6 Pha La 
Doa, Ca Luu Da Di, Ma Ha Kiep Tan Na, Bat Cau La, A Nau Lau Da .... Cac Dai De 
Tu nhu vay cung vdi cac Bo Tat: Van Thu Su Loi Phap Vuong Tu, A Dat Da Bo Tat, 
Can Da Ha De Bo Tat, Thuong Tinh Tan Bo Tat . . . Cac Dai Bo Tat nhu vay va Thich 
De Hoan Nhan. . . vo luong chu Thien Dai Chung deu du du. 

Bay gio Due Phat bao Truong Lao Xa Loi Phat: "Tu day den phuong Tay, vuot 
hon 10 van uc coi Phat co The Gidi ten la Cue Lac. Coi ay co Due Phat, hieu la A Di 
Da hien dang noi Phap 

Nay Xa Loi Phat! Vi sao coi do co ten goi la Cue Lac? Chung sanh 6 coi nude do 
khong bi cac thu kho, chi nhan cac dieu vui nen goi la Cue Lac 

Lai nua Xa Loi Phat! Coi nude Cue Lac co 7 hang lan can, 7 hang ludi, 7 hang 
cay bao quanh deu la 4 bau nen coi ay co ten la Cue Lac 

Lai nua Xa Loi Phat! Coi nude Cue Lac co ao 7 bau, nude 8 Cong Due tran day 
trong ao. Day ao dung toan cat vang trai noi dat. Bon ben cac dudng di deu bang vang, 
bac, luu ly, pha le hop thanh. Tren co lau gac cung dung vang, bac, luu ly, pha le, xa 
xu, xich chau, ma nao de nghiem sue. Trong ao co hoa sen ldn nhu banh xe, mau xanh 
co anh sang xanh, mau vang co anh sang vang, mau do co anh sang do, mau trang co 
anh sang trang, toa mui huong thorn tho trong sach. 

Xa Loi Phat! Coi nude Cue Lac thanh tuu cong due trang nghiem nhu vay. 

Lai nua Xa Loi Phat! Coi Phat ay thuong tau cac nhac Troi. Dat bang vang rong. 
Ngay dem 6 Thoi tuon mua hoa Man Da La. Chung Sanh d coi nude ay moi sang sdm 
thuong dung ao dung day cac Dieu Hoa roi dem cung dudng van uc Phat d cac 
phuong, khi den gio an lai trd ve Bon Quoc an com roi di kinh hanh. 

Xa Loi Phat! Coi nude Cue Lac thanh tuu cong due nhu vay. 

Lai nua Xa Loi Phat! Coi Phat ay thuong co cac loai chim du mau ky dieu nhu 
Bach Hac, Khong Tudc, Anh Vu, Xa Loi, Ca Lang Tan Gia, Cong Mang. Cac loai 
chim nay, ngay dem 6 Thoi thuong phat ra cac tieng em diu hay ho. Tieng ay noi ve: 5 
Can, 5 Luc, 7 Phan Bo De, 8 Phan Thanh Dao, cac Phap Nhu Thi. Chung sanh d coi ay 
nghe duoc tieng nay thay deu Niem Phat, Niem Phap, Niem Tang. 

Nay Xa Loi Phat! Ong khong nen cho la cac thu chim nay la do toi bao sanh ra. 
Tai sao the? Vi coi nude cua Due Phat ay khong co 3 dudng ac. Xa Loi Phat! Coi Phat 
ay, ten 3 dudng ac con khong co huong la co that. Cac loai chim nay deu do Due Phat 
A Di Da muon cho loi Phap Luan luon co, cho nen bien hoa ra. 

Xa Loi Phat! Coi Phat ay, Gio nhe lay dong cac hang cay bau va cac hang ludi 
bau phat ra am thanh vi dieu cung nhu tram ngan thu nhac cung luc troi len.Ngudi 



182 



nghe am thanh nay, tu nhien sanh tarn Niem Phat, Niem Phap, Niem Tang. Xa lgi 
Phat! Coi Phat ay thanh tun cong due trang nghiem nhu vay. 

Nay Xa Lgi Phat! Y ong nghi the nao ? Vi sao Due Phat ay co hieu la A Di Da? 
Xa Lgi Phat! Due Phat ay co anh sang vo lugng chieu khap coi nuoc a 10 phuang 
khong co chuong ngai nen co hieu la A Di Da. 

Xa Lgi Phat! Mang song cua Due Phat ay voi nhan dan keo dai vo lugng vo bien 
a tang ky kiep nen co ten la A Di Da. Xa Lgi Phat! Due Phat A Di Da thanh Phat den 
nay la muoi kiep. 

Lai nua Xa Lgi Phat! Due Phat ay co vo lugng vo bien de tu Thanh Van deu la A 
La Han, khong the tinh dem ma biet dugc. Cac Chung Bo Tat cung nhu vay. Xa Lgi 
Phat ! Coi nuoc cua Due Phat ay thanh tuu cong due trang nghiem nhu vay. 

Lai nua Xa Lgi Phat! Chung sanh sinh o coi Cue Lac deu la Bac A Be Bat Tri . 
Trong do phan nhieu la bac Nhat Sanh Bo Xu , so do rat nhieu khong the tinh dem ma 
biet dugc, chi dung vo lugng vo bien a tang ky kiep ma noi. Xa Lgi Phat ! Chung sanh 
dugc nghe roi, nen phat Tarn nguyen sanh ve coi nuoc ay. Vi sao vay? Vi dugc cung 
cac Bac Thugng Nhan o chung mot cho. 

Xa Lgi Phat! Khong the dung mot chut it: can lanh, Phudc Due, Nhan Duyen. . . 
ma dugc sanh ve nuoc ay. 

Lai nua Xa Lgi Phat! Due Phat A Di Da co Can Ban Bi Mat Da La Ni Than Chu 
ten la Bat Nhat Thiet Nghiep Chuong Can Ban Dae Sanh Cue Lac Than Chu. Lien noi 
CM la: 

Nam mo a di da ba da, da tha gia da da. Da dia da tha : A di li do ba ty, a di 
li da tat dam ba ty, a di li da ty ca Ian de , a di li da ty ca lan da, gia di ni, gia gia 
na, chi da ca le, sa ba ha 

Namo amitabhaya tathagataya 

Tadyatha: amrtodbhave, amrta siddhambhave, amrta vikrante, amrta 
vikranta gamine, gagana kirtti kare svaha 

Due Phat bao: "Neu co Thien Nam Tu, Thien Nu Nhan hay rung Chii nay thi Due 
Phat A Di Da thuong 6 tren danh , ngay dem ung ho, khong cho oan gia sai su, doi nay 
luon dugc an on, khi mang het lien dugc sanh ve coi nuoc Cue Lac. 

Lai nua Xa Lgi Phat! Danh hieu A Di Da day du vo lugng vo bien khong the nghi 
ban sue bi mat sau mau thu thang, cong due vo thugng. So di nhu vay vi trong 3 Chu 
(A Di Da) co muoi phuong ba doi het thay chu Phat, het thay Bo Tat Thanh Van A La 
Han, het thay cac Kinh, Da La Ni Than CM, Vo lugng Phap Hanh cho nen Danh Hieu 
Phat ay la Vo Thugng Chan That Chi Cue Dai Thua Phap, la Vo Thugng Thu Thang 
Thanh Tinh Lieu Nghia Dieu Hanh, la Vo Thugng Vi Dieu Thu Thang Da La Ni. 

Lien noi Ke rang: 

Chit A (f[ : A) Id ba doi muoi phuang Phat 
ChtiDI ($\: Ml) la het thay cac Bo Tat 
Chit DA (1^: TA) la tarn van ede Thanh Gido 
Trong ha chit nay deu day du. 

Nay Xa Lgi Phat! Neu co chung sanh nghe noi cong due khong the nghi ban cua 
Due Phat A Di Da ma vui mung hon ho, mot long xung niem, tin sau khong bo thi 
trong doi hien tai dugc vui suong khong the so sanh. Hoac chuyen ngheo kho dugc 



183 



giau co, dugc Qua .Mien tru cac Nghiep ddi trudc, cac benh hoan, kho nao, biic bach. 
Hoac chuyen Doan Mang (chet yeu) dugc song lau, Oan Gia doi tarn san han, con chau 
xum vay, than tarn sung sudng, day du nhu y ... khong the tinh ke het cong due nhu 
vay. 

Xa Lgi Phat! Neu co Thien Nam Tu, Thien Nu Nhan nghe noi ten Phat A Di Da 
ma nam giu danh hieu do, hoac 1 ngay, 2 ngay, 3 ngay, 4 ngay, 5 ngay, 6 ngay, 7 ngay 
mot long khong tan loan, chuyen tri Danh Hieu. Do xung ten nen cac toi dugc tieu diet. 
Day la nguoi co nhieu Phudc Due nhan duyen can lanh. Nguoi nay khi mang chung thi 
Phat A Di Da cung Thanh Chung hien ra trudc mat. Nguoi nay khi mang chung , tarn 
khong dien dao lien dugc sanh ve coi Cue Lac cua Due Phat A Di Da. 

Xa Lgi Phat! Ta thay viec lgi ich nhu vay nen noi loi nay. Neu co chung sanh 
nghe noi , nen phat nguyen sanh ve nude ay. 

Nay Xa Lgi Phat! Nay Ta khen nggi Due Phat A Di Da co Cong Due khong the 
nghi ban. 

Phuong Dong cung co Phat A Sue Be, Phat Tu Di Tuong, Phat Dai Tu Di, Phat 
Tu Di Quang, Phat Dieu Am. Nhu vay hang ha sa so chu Phat , moi vi deu 6 coi nude 
cua minh xuat tuong luoi rong dai che khap 3000 Dai Thien The Gidi, noi loi thanh 
that. "Chung sanh cac nguoi ! Nen tin nhu day, khen nggi cong due khong the 
nghi ban, het thay chu Phat deu ho noiKinh nay" 

Xa Lgi Phat! O The Gidi phuong Nam co Phat Nhat Nguyet Dang, Phat Van 
Danh Quang, Phat Dai Diem Kien, Phat Tu Di Dang, Phat V6 Lugng Tinh Tan. Nhu 
vay hang ha sa so chu Phat , moi vi deu d coi nude cua minh xuat tuong luoi rong dai 
che khap 3000 Dai Thien The Gidi, noi loi thanh that: "Chung sanh cac nguoi I Nen 
tin nhu day , khen nggi cong due khong the nghi ban, het thay chu Phat deu ho noi 
Kinh nay" 

Xa Lgi Phat! O The Gidi phuong Tay co Phat V6 Lugng Tho, Phat V6 Lugng 
Tuong, Phat V6 Lugng Trang, Phat Dai Quang, Phat Dai Minh, Phat Bao Tuong, Phat 
Tinh Quang. Nhu vay hang ha sa so chu Phat, moi vi deu d coi nude cua minh xuat 
tuong luoi rong dai che khap 3000 Dai Thien The Gidi, noi loi thanh that: "Chung 
sanh cac nguoi ! Nen tin nhu day , khen nggi cong due khong the nghi ban, het 
thay chu Phat deu ho noiKinh nay" 

Xa Lgi Phat! O The Gidi Phuong Bac co Phat Diem Kien, Phat Toi Thang Am, 
Phat Nan Trd, Phat Nhat Sanh, Phat Vong Minh. Nhu vay hang ha sa so chu Phat, moi 
vi deu d coi nude cua minh xuat tuong luoi rong dai che khap 3000 Dai Thien The 
Gidi, noi loi thanh that: "Chung sanh cac nguoi! Nen tin nhu day , khen nggi cong due 
khong the nghi ban, het thay chu Phat deu ho noi Kinh nay" 

Xa Lgi Phat! C" The Gidi phuong dudi co Phat Su Tu, Phat Danh Van, Phat Danh 
Quang, Phat Dat Ma, Phat Phap Trang, Phat Tri Phap. Nhu vay hang ha sa so chu Phat, 
moi vi deu d coi nude cua minh xuat tuong luoi rong dai che khap 3000 Dai Thien The 
Gidi, noi loi thanh that: "Chung sanh ede nguoi ! Nen tin nhu day , khen nggi cong 
due khong the nghi ban, het thay chu Phat deu ho noiKinh nay" 

Xa Lgi Phat! C" The Gidi Phuong tren co Phat Pham Am, Phat Tu Vuong, Phat 
Huong Thugng, Phat Huong Quang, Phat Dai Diem Kien, Phat Tap Sac Bao Hoa 
Nghiem Than, Phat Ta La Tho Vuong, Phat Bao Hoa Due, Phat Kien Nhat Thiet 
Nghia, Phat Nhu Tu Di Son. Nhu vay hang ha sa so chu Phat, moi vi deu d coi nude 
cua minh xuat tuong luoi rong dai che khap 3000 Dai Thien The Gidi, noi loi thanh 
that: "Chung sanh cac nguoi ! Nen tin nhu day , khen nggi cong due khong the 
nghi ban, het thay chu Phat deu ho noi Kinh nay" 



184 



r r r r > 

Nay Xa Lgi Phat! Y ong nhu the nao? Tai sao noi la het thay chu Phat deu ho 
Kinh ? Xa Lgi Phat ! Neu co Thien Nam Tu, Thien Nu Nhan nghe noi ten chu Phat va 
Kinh thi cac Thien Nam Tu, Thien Nu Nhan deu duoc het thay chu Phat ho niem, deu 
duoc khong thoai chuyen noi V6 Thuong Chanh Dang Chanh Giac, cho nen Xa Lgi 
Phat ! Ong nen tin loi Ta noi va chu Phat noi. 

Xa Lgi Phat! Neu co nguoi da phat nguyen, dang phat nguyen, se phat nguyen 
muon sanh ve coi nuoc cua Due Phat A Di Da thi cac nguoi nay deu dugc khong thoai 
chuyen noi V6 Thugng Chanh Dang Chanh Giac. O coi nuoc ay, hoac da sanh hoac 
dang sanh hoac se sanh cho nen Xa Lgi Phat ! Thien Nam Tu, Thien Nu Nhan co long 
tin nen phat nguyen sanh ve coi ay. 

Xa Lgi Phat! Nhu Ta, nay khen nggi chu Phat co cong due khong the nghi ban thi 
chu Phat kia cung khen nggi Ta co Cong Due khong the nghi ban ma noi loi rang: 
"Due Phat Thick Ca Mau Ni hay lam cac viec rat kho, hay ff trong coi Ta Ba, (toi dc 

r r -\ 

5 truac la: Kiep Truac, Kien Truac, Phien Nao Truac, Chung Sanh Trwac, Mang 
Trwac dwac Vo Thwang Chanh Bang Chanh Giac, vi cac chung sanh noi Phdp ma 
het thay The Gian kho tin, that rat la kho !" 

Due Phat noi Kinh nay xong thi Xa Lgi Phat cung cac Ty Kheo, het thay The 
Gian: Troi, Nguoi, A Tu La. . . nghe loi Phat noi, vui ve lam theo, tin nhan lam le roi 
lui ra 

_Rh_ 

25/10/2010 



185 



Dai Tang Kinh_ Tap 12_No.368 

BAT NHAT THIET NGHIEP CHI/6NG 
CAN bAn dAc SINH TINH DO thAn CHU 

(Trich ra tu Kinh Tieu V6 Lirong Tho) 

Han dich: Luu T6ng_ Thien True Tarn Tang CAU NA BAT DA LA (Guna- 
bhadra) phung chieu dich lan nua 

Phuc h6i Phan Chu va Viet dich: HUYEN THANH 

"Nam mo a di da ba(l)dadatha gia da (2) da da dia (3) da tha. A di lgi (4) 
do ba ty (5) A di lgi da (6) tat dam ba ty (7) A di lgi da (8) ty ca lan de (9) A di lgi 
da (10) ty ca lan da (11) gia di ni (12) gia gia na (13) chi da, ca le (14) toa ba ha (15)" 

Namo amitabhaya tathagataya 

Tadyatha: amrtodbhave, amrta siddhambhave, amrta vikrante, amrta 
vikranta gamine, gagana kirtti kare svaha 

Neu co ke trai lanh, nguoi nu thien hay tung Chu nay thi Due Phat A Di Da 
thuong tru tren dinh dau cua nguoi ay, ngay dem ung ho, khong de cho Oan Gia dugc 
dip thuan tien ham hai, doi nay thuong dugc an on, sau khi menh chung, tuy y vang 
sinh 

A DI DA KINH BAT KHA TU" NGHI THAN LlTC TRUYEN 
(Phu ban sao chep cua doi Tuy. Chua biet ro Tac Gia) 

Xua kia, 6 Truong An, Tang Due Phap Su, Tue Sung, Tang Hien, Tue Thong. 
Gan day den doi Hau Chu, nhom That Thien Su, Canh Thien Su, Tay Ha Loan Phap 
Su. . . so nhieu hon tram nguoi deu sinh ve phuong Tay 

Tay Ha, nhom Xudc Thien Su nhan thay Loan Phap Su dugc sinh ve Tinh Tho 
deu noi theo Hitu Duyen, chuyen tu nghiep cua Tinh Tho. Thay Xudc lai soan Tay 
Phuong Ky Nghiem, ten goi la An Lac Tap luu hanh 

Lai thoi Tan Trieu, Vien Phap Su vao L6 Son 30 nam chang ra ngoai, ben chi thi 
cho dong chi, Bach Hac co 123 nguoi lap loi the mong moi 6 phuong Tay, due nui 
khac Nguyen. Den nam Tran Thien Gia, L6 Son Tran Thien Su khi ngoi thoi thay co 
hon tram nguoi cung nhau nang chiec thuyen hoa bay bau di den phuong Tay. Tran 
Thien Su thoa man uoc mong lien nang phu. Nguoi tren chiec thuyen ay bao rang: 
"Phap Su tuy gidng duac Kinh Kiet Ban, cung la duyen to lan chang the nghi ban. 
Nhung vi Phap Su chua tung duac Kinh A Di Da vai Chu cho nen chang duac di 
cung " 

Phap Su ben phe bo nghiep giang day, ngay dem chuyen tung Kinh A Di Da voi 
Chu, tinh du hai van bien, chua dut bon that. Ngay trudc, ban dem hudng canh tu, co 
vi THan Nhan tu phuong Tay phung tong mot cai Dai bang bac trang den trong hu 
khong, sang hon mat troi, bao rang: "Khi Phap Su dut tuoi tho se ngoi tren cai Dai nay 
sinh ve nuac cua A Di Da, nen den bao cho biet la quyet dinh vang sinh ". Khi ket thuc 
thoi Hac Bach deu nghe trong hu khong nhu tau am nhac, kem nghe mui thorn la lung, 



186 



phdng tinh ca thang nghe hoi tham chang dut. Dem ay, tang chiing cua chua Phong 
Dinh deu thay ben trong mot cai hang coc co lua cua muoi cay duoc Ion nhu banh xe. 

Tim toi, chiem nghiem xua nay, duoc sinh ve The Gioi An Lac chang phai chi co 
mot nguoi, phan Ion thay diem linh thieng "Hoa Phat, Do Chung den nghinh don ", 
nhu truyen sang rong, chang phai sao chep nhieu 

Nhan Tran Thien Su doi voi Kinh nay co ung nghiem cho nen luge thuat mot 
dieu nay de thuc tinh nguoi thong tue doi sau, tro thanh chi vang sinh 

Bat Nhat Thiet Nghiep Chno-ng Can Ban Dac Sinh Tinh Do Than Chu duoc 
ngai Cau Na Bat Da La phung Che dich lan nua trong nam cuoi cua Tong Nguyen 
Gia, hop tinh co 59 chu, 15 cau 

Bo Tat Long Tho nguyen sinh ve coi An Dirong, nam mong ma cam duoc Chu 

nay 

Tarn Tang Gia Xa rung Chu nay. Chua Thien Binh, Tu Phap Su duoc Tarn Tang 
truyen mieng bai Chu nay. Nguoi ay noi"Kinh Ban chang den tu nuoc ngoai" 

Neu muon tho tri Chu Phap. Nhai nham canh Duong, Tao Dau xiic mieng cho 
thorn. O truoc tuong Phat, quy goi, chap tay, ngay dem sau Thoi deu tung 21 bien, lien 
diet duoc bon toi nang, nam toi nghich, muoi toi ac. Toi che bai Phuong Dang... deu 
duoc tru diet, doi hien tai deu duoc su mong cau, chang bi tat ca cac Quy Than ac gay 
nao loan. 

Neu du 20 van bien lien cam duoc mam Bo De sinh ra 
Neu du 30 van bien, lien nhin thay Due Phat A Di Da 

_H6t_ 

24/06/2010 



187 



Dai Tang Kinh_ Tap 12_No.369 

BlTC PHAT a di da noi chu 

Han van: Khong ro nguoi dich 

Phuc h6i Phan CM va Viet dich: HUYEN THANH 

"Na mo bo da da 
Na mo da la ma da 
Na mo tang gia da 

Na ma a nhi da ba da, da tha gia da da, a la ha de, tarn mieu tarn bo da da 

Da diet tha : « A nhi loi de, a nhi loi do ba be, a nhi loi da, tarn ba be, a nhi loi 

da, ty ca lan de, gia nhi ne, gia gia na, ke loi de ca loi, ba la ba ba da, xoa diem, ca loi 

(tat ca nghiep ac ) toa ba ha » 

fs* ^t^to ns* ns* ns* &m 
nm nn^m *t *u*wr ***** w 

Namo buddhaya 
Namo dharmaya 
Namo samghaya 

Namah arya amitabhaya tathagataya arhate samyaksambuddhaya 
Tadyatha: Amrte, amrtodbhave, amrta sambhave, amrta vikrante gamine, 
gagana kirtti kare, sarva papata ksayam kare svaha 

(Neu hay nhu Phap tho tri, quyet dinh duoc sinh ve nude cua Due Phat Di Da) 

_Rk_ 

17/06/2010 



188 



Mat Tang Bo 2 _No. 930 (Tr.67_ Tr. 72) 

VO Ll/ONG THO NHU* LAI QUAN HANH 
CUNG Dl/CJNG NGHI QUY 

Han dich: Khai Phii Nghi Dong Tarn Ty_ Dac Tien Thi Hong L6 Khanh_ Tuc 
Quoc Cong, thuc ap gom ba ngan ho_ Ban ao tia tang Tir Khong, ten thuy la Dai Giam, 
ten hieu chinh la Dai Quang Tri_Chua Dai Hung Thien_ Tarn Tang Sa Mon BAT 
KHONG phung chieu dich 

Suu tap Thu An, phuc h6i Phan CM va Viet dich: HUYEN THANH 

Bay gio Kim Cang Thu Bo Tat (Vajra-pani-bodhisatva) o ngay trong Dai Tap 
Hoi ciia Due Phat Ty L6 Gia Na (Vairocana-buddha), tu cho ngoi dung day, chap tay 
cung kinh bach Phat rang: "The Ton! Con vi chiing sinh co nghiep ac trong The Gioi 
Tap Nhiem o thoi Mat Phap sau nay, noi V6 Luong Tho Phat Da La Ni (Amitayus- 
buddha-dharanT), tu mon ba Mat (Tri-guhya-mukha), chung Niem Phat Tam Muoi 
(Buddhanusmrti-samadhi), duoc sinh ve coi Tinh Do (Buddha-ksetra), vao chinh vi 
ciia Bo Tat. Chang the dung chut Phuoc, khong co Tue Phirong Tien ma duoc sinh ve 
coi ay. Chinh vi the cho nen y theo Giao Phap nay, chinh niem tu hanh, quyet dinh sinh 
ve The Gioi Cyc Lac (Sukha-vati), Thu&ng Pham Thirang Sinh, dac duoc So Dia 
(Eka-bhumi) 

Neu nguoi Tai Gia, Xuat Gia nguyen sinh ve Tinh Do, truoc tien nen vao Man 
Tra La (Mandala: Dan Truong), duoc Quan Dinh (Abhiseka) xong. Sau do theo Thay 
tho nhan Nghi Quy Niem Tung. 

Hoac cho Thang Dia, hoac tuy theo cho 6, xoa to lau quet sach se, dung lap cai 
Dan hinh vuong, ben tren treo long Troi (Thien Cai), chung quanh treo phan. Tren Dan 
chia bay tam Man Tra La, dung Bach Dan Huong xoa boi vi tri cua bac Thanh. 

O mat Tay ciia Dan, an tuong V6 Luong Tho (Amitayus), nguoi Tri Tung ngoi o 
phuong Dong, mat huong ve phuong Tay, doi dien voi Tuong ma ngoi. Hoac trai 
chieu bang co tranh, hoac ngoi o cai giuong nho co chan do thap. 

Moi ngay ba thoi rai moi loai hoa, dot moi loai huong, dat hai cai binh At Gia 
(Argha). Hoac dung chau chen sanh voi vat khi bang vang, bac, dong, da, su, 
ngoi. . .chua rung sii dung, chua day nuoc thorn de o tren Dan. O bon goc Dan de bon 
cai Hien Binh (Piirna-ghata). Tuy theo sue bay bien huong dot, den sang, huong xoa 
boi, thuc an uong. . . moi moi gia tri, an trong cung duong. 

Hanh Nhan moi ngay tam nia, mac quan ao moi sach, hoac dung Chan Ngon gia 
tri, dung de tam nia. Lien suy nghi, quan sat: "Tat cd Him Tinh von co Tinh thanh tinh, 
vi bi ede Khdch Trdn (bui bam ben ngodi) che lap, cho nen chang hieu duac Chan Ly, 
me lam ddnh mat Bo De, chim dam trong Sinh Tu, chiu vo luong Kho. Chinh vi the cho 
nen noi ba Mat Gia Tri nay khien cho ta nguoi (tu tha) deu duac thanh tinh ". 

_ Lien dung hai tay tac Lien Hoa Hop Chuong, rung Tinh Tam Nghiep Chan 
Ngon ba bien. 




189 



Chan Ngon la: 

"An, sa-phoc ba phoc, thuat da (1) tat phoc, dat ma (2) sa-phoc ba phoc, thu 
do ham" 

*)OM_ SVABHAVA suddha, sarva dharma svabhAva 

SUDDHA-UHAM 

Do Chan Ngon nay gia tri, cho nen lien thanh tarn rua Noi Tam trong sach. 

_ Moi khi vao Dao Trudng, doi truoc Ban Ton, than dung ngay thang, chap Lien 
Hoa Hop Chudng 




Nham mat van Tam, tudng tai The Gidi Cue Lac, doi truoc mat Due V6 Luong 
Tho Nhu Lai cung cac Bo Tat quyen thuoc. Lien dem nam voc cua than cui sat dat, 
tudng o truoc mat moi mot Due Phat, Bo Tat. . .cung kinh lam le. 

Lien tung Pho Le Chan Ngon la: 

"An, tat phoc dat tha nghiet da (1) ba na, man na nang, ca 16 nhi (2)" 

* ) OM_ SARVA TATHAGATA-PADA VANDANAM, KARA-UMI 

Lien quy goi phai sat dat, chap tay de ngang trai tim, chan thanh to bay Sam Hoi 

tat ca Tgi Chir&ng tu vo thuy den nay. 

Lien Tuy Hy het thay nghiep Phir&c cua chu Phat (Buddha), Bo Tat 

(Bodhisatva), Thanh Van (Sravaka), Duyen Giac (Pratyeka-buddha), tat ca HCru Tinh 

(Satva). 

Lai quan mudi phuong The Gidi, het thay Nhu* Lai (Tathagata), bac thanh Dang 
Chanh Giac deu thinh chuyen banh xe Phap (Dharma-cakra: Phap Luan) 

Het thay Nhu Lai hien Niet Ban (Nirvana), deu thinh tru lau dai d doi, chang vao 
Bat Niet Ban (Pari-nirvana) 

Lai phat Nguyen rang: "Con da gom chua vo luong can lanh (Kusala-miila) do: 
Le Phat, Sam Hoi, Tuy Hy, Khuyen Thinh.... Xin dem nhom Phuac nay hoi thi cho tat 
ca Huu Tinh. Nguyen deu duac vang sinh ve The Gidi Cue Lac, thay Phat (Buddha), 
nghe Phap (Dharma), mau chung Vo Thuffng Chanh Bang Bo Be (Anuttara- 
samyaksambuddhi)" 

Sau do ngoi Kiet Gia hoac Ban Gia, ben phai de ben trai, dung huong xoa boi ban 
tay. Truoc tien ket Phat Bo Tam Muoi Gia An: hai tay chap lai, giua rong, md hai 
ngon tro hoi co lai, deu dua vao long tren cua ngon giua, Lai md hai ngon cai deu vin 
vach thu nhat ben dudi hai ngon tro. 




190 



Ket An thanh xong, tuang Due V6 Luo"ng Tho Nhir Lai (Amitayus-tathagata) 
voi 32 Tuang, 80 hat giong, moi moi ro rang. 

"An, dat tha nga do (1) nap-ba phoc gia, sa-phoc ha" 

*) OM_ TATHAGATA UDBHAVAYA _ SVAHA 
Tung ba bien hoac bay bien, de An tren dinh dau, roi bung tan. 
Do ket An nay vol rung Chan Ngon, canh giac tat ca chu Phat cua Phat Bo 
(Buddha-kulaya) deu den tap hoi, gia tri ho niem cho nguoi tu Chan Ngon, mau khien 
cho dac duoc Than Nghiep thanh tinh, tieu diet toi chuong, tang truong Phuoc Tue. 

_ Tiep, ket Lien Hoa Bo Tarn Muoi Gia An: hai tay chap lai, giua rong, hai ngon 
cai hai ngon ut deu vin dau nhau, hoi co sau ngon con lai nhu hinh hoa sen no bay, lien 
thanh. 




Ket An nay xong, tuong Quan Ty Tai Bo Tat (Avalokitesvara-bodhisatva) voi 
tuong tot trang nghiem, kem vo luong cau chi chiing Thanh ciia Lien Hoa Toe 
(Padma-kulaya) vay quanh. 

Lien rung Lien Hoa Bo Tam Muoi Gia Chan Ngon la: 

"An, ba na mo (1) nap-ba phoc gia, sa-phoc ha (2)" 

*) OM_PADMA UDBHAVAYA^ SVAHA 

Tung ba bien hoac bay bien, gia tri de An 6 ben phai dinh dau, roi bung tan. 

Do ket An nay voi rung Chan Ngon, canh giac Quan Tu Tai Bo Tat voi chiing 
Thanh cua Lien Hoa Bo deu den gia tri cho Hanh Gia mau duoc Ngu Nghiep thanh 
tinh, ngon am uy nghiem khien nguoi ua thich nghe, duoc Bien Tai khong co ngan 
ngai, noi Phap tu tai. 

_ Tiep, ket Kim Cirong Bo Tam Muoi Gia An: Hai tay: tay trai up che, tay phai 
ngiia len, khien cho lung ban tay dinh nhau, dem ngon cai phai cai cheo voi ngon ut 
trai, dem ngon cai trai cai cheo voi ngon ut phai, sau ngon 6 khoang giua, buoc dinh co 
tay nhu chay Tam Co, lien thanh. 




De An ngang trai tim, tuong Kim Cang Tang Bo Tat (Vajra-garbha-bodhisatva) 
voi tuong tot uy quang, kem vo luong quyen thuoc Chap Kim Cuong (Vajra-dhara) 
vay quanh. 

Lien rung Kim Cuong Bo Tam Muoi Gia Chan Ngon la: 
"An, phoc nhat-16 (1) nap-ba phoc gia, sa-phoc ha (2)" 



191 



*) 0M_ VAJRA UDBHAVAYA _ SVAHA 

Tung ba bien hoac bay bien, gia tri, de An 6 ben trai dinh dau, roi bung tan. 

Do ket An nay voi tung Chan Ngon, canh giac Kim Cang Tang Bo Tat kem chiing 
Thanh ciia Kim Cirong Bo (Vajra-kulaya) deu den gia tri cho Hanh Gia, mau duoc Y 
Nghiep thanh tinh, chiing Tam Bo De (Bodhi-citta), Tam Muoi (Samadhi) hien tien, 
mau duoc giai thoat. 

_ Tiep, ket Bi Giap Ho Than An: hai ngon lit, hai ngon vo danh, ben phai de ben 
trai, cai cheo nhau ben trong, dung thang hai ngon giua cung tru dau nhau, co hai ngon 
tro nhu hinh moc cm, phu lung ngon giua, khong cho dinh nhau, kem dung hai ngon 
cai vin ngon vo danh, lien thanh. 




Ket An ngang trai tim, rung Chan Ngon, an nam cho tren than, deu rung mot bien. 
Truoc tien la vang tran, tiep den vai phai, tiep den vai trai, an trai tim voi co hong, day 
la nam cho. Lien khoi Tam Dai Tir Bi duyen khap tat ca Huu Tinh, nguyen deu duoc 
mac giap tru Dai Tir Bi trang nghiem, mau khien cho lia cac chuong nan, chiing duoc 
thanh tuu Thirong Thirong Thu Thang thuoc The Gian (Loka) va Xuat The Gian 
(Lokottara). 

Quan nhu vay xong, lien thanh mac ao giap Kim Cuong, tat ca cac Ma chang dam 
gay chuong nan. 

Ho Than Chan Ngon la: 

"An, phoc nhat-la nghi-ne (1) bat-la niep ba-da da, sa-phoc ha (2)" 
*)OM_ VAJRA- AGNI PRADIPTAYA_ SVAHA 

Do ket An nay voi tung Chan Ngon, do siic nghi thuong ciia Tam Tir (Maitra- 
citta) cho nen tat ca Thien Ma voi cac loai gay chuong deu thay Hanh Nhan co uy 
quang rue ro giong nhu mat troi, deu khoi Tam Tu chang dam gay chuong ngai, cho 
den nguoi ac khong the co duoc dip thuan tien gay hai, than chang nhiem dinh nghiep 
chuong phien nao, cung giiip do cho noi kho trong cac neo ac ngay sau, mau chiing 
Vo Thnong Bo De (Agra-bodhi) 

_ Tiep, ket Dia Gioi Kim Cnong Quyet An: Truoc tien dem ngon phai nhap vao 
khoang giua ngon tro va ngon cai ciia tay trai. Dem ngon vo danh phai nhap vao 
khoang giua ngon lit va ngon vo danh ciia tay trai, deu 16 dau ngon ra ngoai. Dem ngon 
giua trai quan noi lung ngon giua phai, nhap vao khoang giua ngon tro va ngon giua 
ciia tay phai. Dem ngon vo danh trai quan noi lung ngon vo danh phai, nhap vao 
khoang giua ngon vo danh va ngon lit ciia tay phai. Dem hai ngon lit, hai ngon tro cung 
tru dau nhau. Dem hai ngon cai vin ben dudi, lien thanh. 




192 



Ket An nay xong, tuong An nhu hinh cai chay Kim Cirang, dem hai ngon cai 
huong xuong dat, tiep cham, rung Chan Ngon mot bien, an mat dat mot lan, nhu vay 
den ba lan lien thanh Toa Kim Cirong ben chac. 

Ha Phirong Chan Ngon la: 

"An, chi li chi li (1) phoc nhat-la, phoc nhat-ly (2) bo la, man da man da (3) 
hong, phat tra (4)" 

\3T fa& Uf ^ 

*) OM_ KILI KILI_ VAJRA VAJRI BHUR_ BANDHA BANDHA _ HUM 
PHAT 

Do ket An nay voi tung Chan Ngon. Nho sue duoi gia tri, cho nen ben duoi den 
bo me ciia Kim Cirong Luan (Vajra-cakra), thanh Gidi ciia Kim Cuong bat hoai, cac 
Ma co sue manh Ion chang the lay dong duoc, dung chut it cong sue ma duoc su thanh 
tuu Ion. Het thay vat ue ac o trong dat, do sue gia tri thay deu trong sach. Gioi ay tuy 
theo Tarn Ion nho lien thanh. 

_ Tiep, ket Kim Cirong Tirong An: Dua theo Dia Gioi An liic truoc, mo long 
ban tay, tach thang hai ngon cai nhu hinh buc tuong, lien thanh. 




Tuong tu An luon ra lua nong rue ro. Dua An xoay ben phai, nhieu quanh than ba 
vong, xung voi Dia Gioi luc truoc, lien thanh cai thanh Kim Cuffng ben chac. 
Tirong Gioi Chan Ngon la: 

"An, tat ra tat ra, phoc nhat-la (1) bat-la ca ra (2) hong, phat tra (3)" 

<j *u nt <cV" 4 

*) OM_ SARA SARA VAJRA-PRAKARA HUM PHAT 

Do ket An nay rung Chan Ngon voi sue Quan Hanh cho nen tuy theo Tarn Ion 
nho, lien thanh ranh gioi tuong vach phuong goc toa lua rue ciia anh sang Kim Cang. 
Cac Ma, nguoi ac, cop, soi, su tu voi cac trung doc chang dam lai gan. 

_ Tiep, ket Dai Hir Khong Tang Bo Tat An: Chap hai tay lai, hai ngon giua, ben 
phai de ben trai, cai cheo nhau ben ngoai buoc dinh lung ban tay. Hai ngon tro de ep 
nhau nhu hinh Bau, lien thanh. 




Tuong tu An tuon ra vo luong cac vat dung cung duong, quan ao, thuc an uong, 
cung dien, lau gac. . . nhu Du Gia rong noi. 

Lien rung Dai Hir Khong Tang Bo Tat Chan Ngon la: 
"An, nga nga nang, tam ba phoc (1) phoc nhat-la hoc (2)" 

*) OM_ GAGANA-SAMBHAVA VAJRA HOH 



193 



Gia sii nguai tu hanh co sue Quan Niem yeu, do ket An nay vai sue gia tri cua 
Chan Ngon, cho nen cac vat ciing duong deu thanh chan that, moi moi nhu nguai hanh 
ciing duong rong lan trong The Giai Cue Lac. 

_ Tiep, tuang trong Dan co chu Hot-Ly HRlH) phong anh sang Ion nhu 
mau pha le hong, chieu khap muoi phuong The Giai, Huu Tinh trong do gap duoc anh 
sang nay thi khong co ai chang deu duoc toi chuong tieu diet. 

_ Tiep, ket Nhir Lai Quyen An: Tay trai nam bon ngon lai thanh Quyen , dung 
dung ngon cai. Tay phai tac Kim Cang Quyen, nam mong ngon cai trai, lien thanh. 




Dem Quyen An nay an mat dat, rung Chan Ngon gia tri bay bien, bien The Gioi 
nay nhu coi Cue Lac. 

Nhir Lai Quyen Chan Ngon la: 
"An, bo khiem (1)" 

*)OM^BHUH KHAM 

Do ket An nay voi rung Chan Ngon gia tri uy luc, cho nen lien bien ba ngan Dai 
Thien The Gioi nay thanh coi nude Cue Lac voi bay bau lam dat, nuoc, chim , cay , 
rung. . . deu noi Phap Am (Dharma-ghosa), vo luong trang nghiem nhu Kinh da noi. 

Lien rung Gia Tha (Gatha: Ke Tung) la: 

"Dung sue Cong Due Ta 
Sue Nhu Lai gia tri 
Ciing vai sue Phap Giai 
Nguyen thanh coi An Lac " 

Hanh Gia do tap quen voi Dinh nay, nen doi nay moi khi d trong Dinh, nhin thay 
The Gioi Cue Lac, Due V6 Luong Tho Nhu Lai 6 ngay trong chung Hoi ciia Dai Bo 
Tat, nghe noi vo luong Khe Kinh (Sutra). Luc lam chung thoi Tarn chang tan loan, 
Tarn Muoi hien tien, trong khoang sat na, nhanh chong duoc sinh ve coi ay, hoa sen 
hoa sinh, chung dia vi ciia Bo Tat. 

_ Tiep, ket Bao Xa Lo An: Ngiia hai tay cai cheo nhau, ben phai de ben trai, hai 
ngon tro cung dua ben canh nhau, hai ngon cai vin vach thu nhat ben duoi hai ngon 
tro, lien thanh. 



\ 

Tong Xa Lo Chan Ngon la: 
"An, do lo, do 16, hong" 




194 



*) OMTURU TURU HUM 

Do ket An tuong thanh Xa Lo (co xe) co bay bau trang nghiem, di den The Gioi 
Cue Lac ay, thinh Due V6 Luang Tho Nhu Lai cung cac Bo Tat quyen thuoc, ngoi len 
co xe nay. 

_ Chang bung tan An nay , dua hai ngon cai huong vao than, bat dau hai ngon 

giua, 




Lien rung Xa L6 Chan Ngon la: 

"Nang mac tat-de-ly-gia (1) dia-vi ca nam (2) dat tha nghiet da nam (3) An, 
phoc nhat-lang nghi nuong ca la-sai gia, sa-phoc ha" 

*) NAMAH TRIYADHVIKANAM TATHAGATANAM_ OM VAJRAMGNI 
AKAR$AYA _ SVAHA 

Lien tuong co xe di den Dao Truong, tru trong Hu Khong. 

_ Lien ket Nghenh Thinh Thanh Chung An: Hai tay, ben phai de ben trai, cai 
cheo cac ngon ben trong nam lai thanh Quyen, khien long ban tay tuong dinh nhau, co 
ngon cai trai vao long ban tay, co ngon cai phai nhu moc cm, huong ve than chieu voi. 




Lien rung Nghenh Thinh Chan Ngon la: 
"An, a 16 lire ca (1) e he hn, sa-phoc ha" 

*) OM_ AROLIK EHYEHI _ SVAHA 

Do ket An nay voi tung Chan Ngon, phung thinh cho nen Due V6 Luong Tho 
Nhu Lai chang buong bo Bi Nguyen, den Dao Truong ma Tarn Ma Dia nay da thanh 
Tinh Tho, kem voi vo luong cau chi chiing Dai Bo Tat, nhan su cung duong cua nguoi 
tu hanh, mau khien cho duoc Thirong Thnffng Thanh Tyu. 

Tiep, ket Ma Dau Quan Tu Tai Bo Tat An: lam Tich Tru, Ket Gioi (STma- 
bandha, hay Bandhaya-slman). Chap hai tay lai, co hai ngon tro, hai ngon vo danh vao 
trong long ban tay, deu tu dua lung nhau, kem hai ngon cai hoi co dau, dung de dinh 
ngon tro, lien thanh. 




195 



Tung Ma Dau Minh Virong Chan Ngon la: 

"An, a mat-lat do nap-ba phoc, hong, phat tra, sa-phoc ha" 

*) OM_ AMRTA-UDBHAVA HUM PHAT_ SVAHA 

Tung ba bien, lien dem An nay chuyen theo ben trai ba vong, rich tru tat ca, cac 
Ma deu tu lui tan. Dem An nay xoay theo ben phai ba vong lien thanh Dai Gioi ben 
chac. 

_ Tiep, ket Kim Cirong V5ng An: Dua theo Dia Gioi An luc truoc, dem hai 
ngon cai vin vach thu nhat ben duoi hai ngon tro, lien thanh. 




Tung Chan Ngon ba bien. Tuy theo Tung, dua An o tren dinh dau, xoay theo ben 
phai, roi bung tan. 

Vong Gioi Chan Ngon la: 

"An, vT sa-pho la nai-la khat-sai, phoc nhat-la, ban nha la, hong, phat tra" 

*) OM VISPHURAD PvAKSA VAJRA PAMJALA HUM PHAT 
Do ket An nay voi tung Chan Ngon, vi sue gia tri cho nen lien o phuong tren co 
cai luoi ben chac cua Kim Cuong che phu, cho den cac chu Thien o coi Tha Hoa Ty 
Tai chang the trai vuot ma sinh chuong nan. Than Tarn cua Hanh Gia duoc an vui, de 
duoc thanh tuu Tarn Ma Dia. 

_ Tiep, ket Kim Cirong Hoa Vien Gioi An: Dem long ban tay trai che day lung 
ban tay phai, khien tuong dinh nhau, tach dung thang hai ngon cai, lien thanh. 




Tuong tu An tuon ra vo luong liia nong rue sang. Dem An xoay theo ben phai ba 
vong, tuc o phia ngoai hue tuong Kim Cuong lien co liia nong buc vay quanh, lien 
thanh Hoa Vien Dai Gioi trong sach ben chac. 

Hoa Vien Chan Ngon la: 

"An, a tam mang nghi ne, hong, phat tra" 

*) OM _ ASAMAMGNI hum phat 

_ Tiep, ket At Gia Hirong Thuy An: Hai tay nang vat khi At Gia (Argha) ngang 
vang tran, phung hien. 




196 



Tung Chan Ngon ba bien, tuong nia hai ban chan ciia chiing Thanh. 
At Gia Chan Ngon la: 

"Nang mac tam man da mot da nam (1) nga nga nang tam ma tam ma, sa- 
phoc ha" 

*) NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM_ GAGANA SAMA ASAMA_ 
SVAHA 

Do hien nuac tham At Gia ciing duong, khien cho nguai tu hanh dugc ba nghiep 
thanh tinh, tay tru tat ca phien nao toi cau, tu Thang Giai Hanh Dia den Thap Dia 
(Dasa-bhumi) vai Nhir Lai Dia (Buddha-bhiimi) se chiing Dia Ba La Mat (Bhumi- 
paramita) nhu vay, thai dugc nuac Phap Cam Lo (Amrta-dharma) ciia tat ca Nhu Lai 
nhan cho Quan Dinh (Abhiseka) 

_ Tiep, ket Hoa Toa An: Dua theo Lien Hoa Bo Tam Muoi Gia An luc truoc, hoi 
co cac ngon khien cho vien man, lien thanh. 




Ket An nay xong, tuong tu An tuon ra vo luong toa hoa sen Kim Cuong tran 
khap trong The Gioi Cue Lac, Due V6 Luong Tho Nhu Lai voi cac Dai Bo Tat, tat ca 
chiing Thanh thay deu dugc hoa sen Kim Cuong nay lam toa ngoi. 

Lien Hoa Toa Chan Ngon la: 

"An, ca ma la, sa-phoc ha" 

<j ^ ' 

*) OM_ KAMALA _ SVAHA 

Do ket Lien Hoa Toa An, tung Chan Ngon gia tri. Hanh Gia dac dugc day dii 
muoi Dia, se dugc Toa Kim Cuong, ba nghiep ben chac giong nhu Kim Cuong. 

Tiep, ket Quang Dai Bat Khong Ma Ni Cung Dnong An: Hai tay ket Kim 

Cuong Hop Chuong, hai ngon tro de ep nhau nhu hinh Bau, kem thang hai ngon cai, 
lien thanh. 




Tung Quang Dai Bat Khong Ma Ni Cung Duong Da La Ni la: 
"An, a mo gia bo nha (1) ma ni, bat nap-ma, phoc nhat-le (2) dat tha nghiet 
da, vi 16 chi de (3) tam man da, bat-la tat la, hong (4)" 

*) OM_ AMOGHA-PUJA-MANI PADMA-VAJRE TATHAGATA 
VILOKITE SAMANTA PRASARA HUM 

Quang Dai Bat Khong Ma Ni Cung Duong Da La Ni nay, vua moi tung ba 
bien, lien thanh 6 trong Tap Hoi ciia Due V6 Lugng Tho Nhu Lai voi vo so coi nuoc 
nhieu nhu hat bui nho...tuon mua vo lugng Cung Duong (Puja) rong Ion. Ay la: bien 



197 



may moi loai hirong xoa boi, bien may moi loai vong hoa, bien may moi loai hirong 
thieu dot, bien may moi loai thuc an uong mau nhiem cua coi Troi, bien may moi loai 
quan ao mau nhiem cua coi Troi, bien may anh sang cua moi loai den duoc Ma Ni; 
bien may moi loai phuong, phan, truong bau, long bau. Bien may moi loai am nhac 
mau nhiem cua coi Troi ... d khap cac chung Hoi cua chu Phat Bo Tat, thanh ciing 
duong rong Ion chan that.... deu do ket An, rung Chan Ngon nay cho nen dac duoc vo 
lugng nhom Phuoc giong nhu Hu Khong khong co bo me. Doi doi thuong sinh trong 
tat ca Dai Tap Hoi cua Nhu Lai, hoa sen hoa sinh, dugc nam Than Thong, phan than 
tram uc, hay o The Gioi tap nhiem cuu giup chung sinh bi kho, deu an on lgi ich, lien 
6 doi hien tai thg nhan vo lugng qua bao, doi sau dugc sinh ve Tinh Do. 

_ Tiep, nen lang Tam dinh Y, chuyen chu mot Duyen, quan Due Vo Lugng Thg 
Nhu Lai moi moi ro rang nhu doi trudc mat, du cac tudng tot cung vo lugng quyen 
thuoc va coi nuoc ay, niem niem vui ve quyen luyen. Hien tien dac dugc Tam Mugi 
thanh tuu, chan thanh mot long, nguyen sinh ve nuoc ay, Tam chang theo Duyen khac, 
niem niem tiep noi nhau. Lien tung Vo Lirong Tho Nhir Lai Tan Than ba lan 

Tan la: 

1 Nang mo nhi da ba da 
2_ Nang mo nhi da duu sai 

3_ Nang mo tien de-da ngu noa ca la dap-ma ninh 

4_ Nang mo nhi da ba da, nhi nang da de mau ninh 

5_ To khu phoc de-dam, ne da phoc no Idem ba da 

6_ To khu phoc de-dung, ca nang ca vi tuc dat-la, ca nang nam 

7_ Ma no la ham, to nghiet da, to doi ra lang cat-ly dam 

8_ Da phoc that-la da dap bat-la the da, ngu noa ta dia ma da 

9_ Bat-la da nhi dam, ma ho ngu noa, la dat-nlng tan ta diem 

<SK AT W 

wc* 

NAMO AMITABHAYA 
NAMO AMITAYUR 

NAMO CAITYA-GUNA KARA ATMANE 
NAMO AMITABHAYA JINA YATE MUNI 
SUKHAVATlM NlTA VANU KAMBHAYA 
SUKHAVATlM KANAKA CIVITRA KANANAM 
MANDALA MA SUGATA SUTAIRA ALUMKRTAM 
TAVASRAYAD PRASTHITA GUNASYA- ADHIMATAH 
PRAYAMITAM MAHU GUNA RATNA SAMCAYAM 

Nguoi tu hanh moi ngay ba thoi thuong tung Tan Than Phat Cong Due nay, 
canh giac Due Vo Lugng Thg Nhu Lai chang buong bo Bi Nguyen, dung vo lugng anh 
sang chieu cham Hanh Gia, khien cho nghiep chudng, tgi nang thay deu tieu diet, Than 



198 



r \ i 

Tam an vui, vang lang, thich y, ngoi lau chang sinh met moi, Tarn duoc thanh tinh, 
mau chung Tarn Muoi. 

_ Lien nhap vao Quan Tu Tai Bo Tat Tam Ma Dia. Nham mat lang Tarn, quan 
ngay trong than cua minh tron day trang tinh, giong nhu mat trang trong sach, ngiia 
ngay trong trai tim. O tren mat trang trong sach tuong chu Nhat-Ly («$_HRlH) phong 
anh sang Ion, Chu ay bien thanh hoa sen tam canh. 0 tren hoa sen, co Due Quan Tu 
Tai Bo Tat voi tuong tot ro rang, tay trai cam hoa sen, tay phai lam the mo boc hoa. Bo 
Tat ay tac suy nghi nay: "Trong than cua tat cd Him Tinh co day du hoa sen Gidc Ngo 
nay, Phdp Giai trong sach chang nhiem Phien Nao " 

O tren tam canh cua hoa sen ay, deu co cac Due Nhu Lai nhap Dinh, ngoi Kiet 
Gia, mat huong ve Quan Tu Tai Bo Tat, co deo hao quang tron, than nhu mau vang 
rong, anh sang rue ro. 

Lien tuong hoa sen tam canh nay, duoi dan dan, Ion dan dan ngang bang voi Hu 
Khong. Lien tac suy nghi nay: "Dung Gidc Hoa nay chieu cham Hdi Hoi cua Nhu Lai, 
nguyen thanh cung duang rong Ion ". 

Neu Tam chang doi Dinh nay, lien doi voi vo bien Huu Tinh khoi thuong xot. 
Dung Giac Hoa nay, mong chieu cham den noi kho, phien nao thay deu giai thoat, 
ngang dong voi Quan Tu Tai Bo Tat. 

Lien tuong hoa sen tu tu thu nho ngang bang than cua minh. 

Lien ket Quan Ty Tai Bo Tat An gia tri bon noi la: trai tim, vang tran, co hong, 
dinh dau. An ay la: dem hai tay cai cheo cac ngon ben ngoai, co hai ngon tro cung tru 
nhau nhu canh hoa sen, kem dung thang hai ngon cai, lien thanh. 

jh 

Likn tung Quan Tu Tai Bo Tat Chan Ngon la: 
"An, phoc nhat-la, dat ma, hot-ly" 

*) Oiy[_ VAJRA-DHARMA _ HRlH 

Do ket An nay voi tung Chan Ngon gia tri, cho nen tuc than cua minh dong voi 
Quan Tu Tai Bo Tat, ngang bang khong co khac. 

_ Tiep, ket V6 Luong Tho Nhu Lai Can Ban An: Hai tay cai cheo cac ngon ben 
ngoai roi nam lai thanh Quyen, dung thang hai ngon giua cung tru dau nhau, nhu hinh 
canh hoa sen. 




r ^ r i 

Ket thanh An xong, tung V6 Luong Tho Nhu Lai Da La Ni bay bien, de An 6 tren 
dinh dau roi bung tan. 

199 



V6 Liro-ng Tho Nhir Lai Can Ban Da La Ni la: 

"Nang mo la dat-nang dat-la da da (1) Nang mac a ly-da nhl da ba gia (2) dat 
tha nghiet da da, la ha de, tam mieu tam mot da gia (3) Dat ne-da tha (4) An, a 
mat-la t de (5) A mat-lat do nap-ba phe (6) A mat- hit da tam ba phe (7) A mar- kit 
da nghiet be (8) A mat-lat da tat de (9) A mat-lat da de te (10) A mat-lat da vi cat- 
Ian de (11) A mat-lat da vi cat-Ian da, nga nhl ninh (12) A mat-lat da, nga nga 
nang, cat de ca le (13) A mat-lat da thu no ty, sa phoc le (14) tat phoc la-tha, sa da 
ninh (15) tat phoc yet ma cat-le xa, khat-sai dung, ca le, sa-phoc ha" 

ts^ $ nit tht^ ft*K-^?c n^T^ 

ft*K<s^ n^T^f « m ^x 

*)NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ARYA-AMITABHAYA TATHAGATAYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHAYA 

TADYATHA: OM_ AMRTE _ AMRTA-UDBHAVE _ AMRTA SAMBHAVE 
AMRTA-GARBHE _ AMRTA SIDDHE _ AMRTA TEJE _ AMRTA 
VIKRANTE _ AMRTA VIKRANTA GAMINE _ AMRTA GAGANA KIRTTI 
KARE _ AMRTA DUNDUBHISVARE _ SARVARTHA SADHANE KARMA 
KLESA KSAYAM KARE_SVAHA 

V6 Lnffng Tho Nhu* Lai Da La Ni nay, vua mai tung mot bien, lien diet toi muai 
dc, bon Trong, nam Vd Gidn trong than. Tat ca nghiep chuong thay deu tieu diet. 

Neu Bat So (Bhiksu), Bat So Ni (Bhiksuni) pham vao toi can ban, rung bay bien 
xong, tuc thoi tro lai duoc Gioi Pham thanh tinh. 

Tung man mot van bien dac duoc Bat Phe Vong Bo De Tam Tam Ma Dia. Tam 
Bo Be hien hien trong than, sang tron tria trang tinh giong nhu mat trang trong sach. 
Luc menh chung thoi nhin thay Due V6 Lugng Thg Nhu Lai cung voi vo lugng cau 
chi chung Bo Tat vay quanh, di den nghinh don Hanh Gia, an ui Than Tam, lien sinh 
ve The Gioi Cue Lac, Thirong Pham Thiroiig Sinh, chung dia vi cua Bo Tat. 

_ Lien lay trang hat lam bang hat sen, de o trong ban tay, hai tay nang trang hat 
roi chap lai nhu hinh hoa sen chua no. 




Dung Thien Chuyen Niem Chau Chan Ngon gia tri bay bien. 
Chan Ngon la: 

"An, phoc nhat-la, nguc hir-gia, nha ba, tam ma due, hong" 

*) OM_ VAJRA-GUHYA-JAPA SAMAYE_ HUM 



200 



Gia tri xong, lien nang trang hat doi tren dinh dau, Tarn phat Nguyen nay: 
"Nguyen cho tat cd Him Tinh da mong cdu Dai Nguyen thu thang thuoc The Gian vd 
Xudt The Gian, mau dupe thdnh tuu " 

_ Lien dem hai tay de ngang trai tim, deu chum nam ngon tay nhu hoa sen chua 
no, tay trai cam trang hat, dung ngon cai ngon vo danh cua tay phai doi hat chau. 




Tung Da La Ni mot bien, den chu Sa-phoc ha ("^^_ SVAHA) thi doi qua mot 
hat chau. Tieng niem rung chang cham, chang gap, chang cao, chang thap, chang nen 
phat ra tieng, xung ho chu ciia Chan Ngon khien cho moi mot chu phai ro rang. 

Tarn quan Tarn Ma Dia nay da thanh Tinh Do, voi Due V6 Luong Tho Phat da 
thinh den luc truoc, voi day du tuong tot o ngay trong Dan. 

Quan Hanh nhu vay moi moi that ro rang, chuyen chu niem rung chang de gian 
doan, xa lia tan dong. 

Mot lan ngoi niem tung, hoac mot tram cho den mot ngan. Neu chang man 108 
bien tuc chang day dii bien so cua Nguyen. 

Do Due V6 Luong Tho Nhu Lai gia tri cho nen tuc Than Tarn thanh tinh cho den 
mo mat, nham mat thuong nhin thay Due V6 Luong Tho Nhu Lai, lien o trong Dinh 
nghe noi Phap mau nhiem tham sau. Doi voi moi mot chu, moi mot cau...hieu duoc 
vo luong Mon Tam Ma Dia (Samadhi-mukhe), vo luong Mon Da La Ni (Dharanr- 
mukhe), vo luong Mon Giai Thoat (Vimukti-mukhe). Than nay ngang dong voi Quan 
Tu Tai Bo Tat, mau hay den o nuoc ay (nuoc Cue Lac) 

Niem tung so xong, nang trang hat doi tren dinh dau, phat loi Nguyen nay: 
"Nguyen cho tat cd Him Tinh duac sinh ve The Giai Cue Lac, thay Phat nghe Phap, 
mau chung Vo Thuong Bo De ". 

_ Tiep, ket Dinh An 




Lien quan Tam Bo De (Bodhi-citta) sang tron tria trang tinh giong nhu mat trang 
day. Lai tac suy nghi nay: "The cua Tam Bo De lia tat cd vat, khong cd: Van 
(Skandha), Gi&i (Dhatu), Xu (Ayatana)vo 1 / lia Nang Thu (Grahaka), Sff Thu (Grahya). 
Do Phap Vo Nga (Anatman, hay Nir-atman: khong co cai Ta rieng biet) cho nen mot 
tuong binh dang, Tam von chang sinh, Tu Tinh trong rong (Sunya:Kh6ng) ". 

Do Tu Tinh trong rong cho nen lien o tren vanh trang trong sach tron day, tuong 
co Hot-Ly Ty Mon HPJH ). Tu chu tuon ra vo luong anh sang, o moi mot anh 
sang quan thanh The Gidi Cue Lac, co vo luong chung Thanh Chung vay quang Due 
Phat Vo Luong Tho (Nhu Quan Kinh da noi) 

Nhu vay niem tung, tu tap Tam Ma Dia xong. Muon ra khoi Dao Truong, lien ket 
Ban Ton An, tung Can Ban Da La Ni bay bien, dem An de tren dinh dau roi bung tan. 

Lien tung Tan Than Chan Ngon 



201 



Tan Than Chan Ngon xong. Tiep theo, ket Pho Cung Duxrng An, tung Quang 
Dai Bat Khong Ma Ni Cling Duong Da La Ni. 

Lai hien At Gia, het thay Nguyen cau trong Tarn, khai bach chiing Thanh: 

"Nguyen xin Thanh Gia chdng vuat Ban The, thanh tim Nguyen cua con ". 
Nhu vay niem tung, ciing duang, phat Nguyen xong. 

Lien ket Hoa Vien An luc truoc, chuyen theo ben trai mot vong de giai Gidi da 
ket luc truoc. 

Lai ket Bao Xa Lo An, dem hai ngon cai huong ra ngoai, bat hai dau ngon giua, 
tung Ban Chan Ngon, phung tong chiing Thanh. 

Tiep ket ba Bo Tam Muoi Gia An, deu tung Chan Ngon ba bien. 
Sau do, ket Bi Giap Ho Than An, an nam noi tren than. 

Lien doi truoc Ban Ton, chan thanh phat nguyen, le Phat, ra khoi Dao Truong, tuy 
y Kinh Hanh (Cahkramana). 

Thuong nen doc tung Kinh V6 Luong Tho. Dung 6m giu Thirong Man, Y thich 
sieng nang niem tung, an Phat, an thap, vui hanh bo thi, tu giu Cam Gioi, Nhan Nhuc, 
Tinh Tien, Thien Dinh, Tri Tue. Thien Pham da tu thay deu hoi huong, cung voi cac 
chiing sinh dong sinh ve Tinh Do, Thuong Pham Thuong Sinh, chiing Hoan Hy Dia, 
dac duoc vo Thu'O'ng Bo De Ky Biet 

V6 Lno-ng Tho Nhir Lai Tam Chan Ngon : 
"An, 16 ke thap-phoc la, la nha, cat-ly " 

*) OM_ LOKESVARA- RAJA _ HPJH 

Tung Chan Ngon nay mot bien bang tung mot bien Kinh A Di Da, chang the noi 
khap dieu bi mat cho nen pha nan chuong nang (chang the noi dii) 

_ "An, a mat-lat da, de te, ha la, hong" 

*)OM_AMPvTA TEJE HARA HUM 

Phap nay thong tat ca Lien Hoa B6, V6 Luong Tho Nhu Lai Niem Tung Phap. 
Tung dii muoi van bien se duoc nhin thay Diic A Di Da Nhu Lai. Khi chet, quyet 
dinh duoc sinh ve The Gioi Cue Lac. 

_ Vo Luang Tho Nhu Lai Phat Nguyen Da La Ni: 

1_ Ca ly ca tang sa ca ly da ne da ne lo ke 

2_ Ma di ne chain da do 

3_ VI mau tnc dan do 16 ca 

4_ Ma ma ta, to ta ly de nlng 

5_ Tac tat phoc dat-phoc ba la ma to khe nang 

6_ To khn phoc de-dyng, bat-la dien do 

VO LLTONG THQ NHU" LAI QUAN HANH CUNG DUCJNG NGHI QUY 

_Het_ 

20/09/2011 



202 



VO Ll/ONG THO NHU" LAI CAN BAN DA LA NI 
Phuc h6i va chu giai Phan CM : HUYEN THANH 

NAMO RATNA-TRAYAYA ( Quy menh Tarn Bao ) 

NAMAH (Kinh le) ARYA (Thanh) AMITABHAYA (V6 Luang Quang) 
TATHAGATAYA (Nhu Lai) ARHATE (Uhg Cling, Sat Tac, A La Han) 
SAMYAKSAMBUDDHAYA (Chinh Dang Chinh Giac) 

f 

TADYATHA (Nhu vay, lien noi Chu la) 
OM (Canh giac) 
AMRTE (Cam 16) 

AMRTA (Cam L6) UDBHAVE (Hien len) 
AMRTA (Cam L6) SAMBHAVE (Phat sinh) 
AMRTA (Cam L6) GARBHE (Tang, kho tang) 
AMRTA (Cam L6) SIDDHE (Thanh tuu) 
AMRTA (Cam L6) TEJE ( Uy quang, uy due ) 
AMRTA (Cam L6) VIKRANTE (Dung manh) 

nm 

AMRTA (Cam L6) VIKRANTA (Dung manh) GAMINE (Dat den duac) 

AMRTA (Cam Lo) GAGANA (Hu Khong) KlRTTI (Tuang xung) KARE (Tac 
lam, tao tac) 

AMRTA (Cam L6) DUNDUBHI (C6, cai trdng) SVARE (Am thanh) 

SARVARTHA (Tat ca nghia lai) SADHANE (Nghi thuc thanh tuu) 

SARVA KARMA (Tat ca nghiep) KLESAA (Phien nao) KSAYAM (cung tan, 
khong con sot) KARE (Tao tac) 

SVAHA (Quyet dinh thanh tuu, tho huong mui vi an lac cua Dai Met Ban) 

Toan bai Da La Ni tren co the dien dich la : 
" Quy menh Tarn Bao 

Kinh le Thanh Vo Luang Quang Nhu Lai ling Cung Chinh Bang Chinh Giac 



203 



Nhw vdy: Hoi Cam Lg ! Hien len Cam L . Phdt Sink Cam Lg. Kho Tang Cam 
Lo. Thanh tuu Cam Lg. Cam Lg Uy Quang. Cam Lg Dung manh, dat den Cam Lg 
Dung Manh. Rdi day hw khong Cam Lg. Am thanh cua tieng trong Cam Lg, thanh 
twu tat cd nghia Igi khien cho tat cd nghiep khong con phien ndo, thg hwang miii vi 
an lac cua Dai Met Ban " 




204 



Mat Tang Bo 2 _No.931 (Tr.72_ Tr.75) 

KINH KIM Cl/ONG DINH 
PHAP TU HANH QUAN TO* TAI Vl/ONG NHLT LAI 

Han dich: Chua Dai Hung Thien_ Tarn Tang Sa Mon Dai Quang Tri 
BAT KHONG phung chieu dich 

Suu tap Thu An, phuc h6i Phan CM va Viet dich: HUYEN THANH 

Nay Ta y theo Kinh Kim Cuong Dinh (Vajra-sekhara-sutra) dien noi Phap Yeu 
ciia Kim Cuong Lien Hoa Dat Ma (Vajra-padma-dharma). Truoc het nen vao Quan 
Dinh Tarn Muoi Gia Man Tra La (Abhiseka-samaya-mandala), phat Tarn Dai Bo De 

(Maha-bodhi-citta). Buong xa: Than menh, tien cua, tat ca lgi ich. Dung manh tinh 
tien, tuy niem tuang ung Tu, Bi, Hy, Xa khong co gian doan. Nguai nhu vay mai nen 
tu tap. 

Phap cua nhom Man Tra La, ve Tugng. . . rong nhu Kinh khac da noi. 

Pham vao Tinh Xa, luc muon niem tung. Truoc tien de 5 Luan sat dat dinh le Ban 
Ton Quan Ty Tai Vncng Nhn Lai (Avalokitesvara-raja). Tiep le Bac Phuong Bat 
Khong Thanh Tiru Nhn Lai (Amogha-siddhi) cho den V6 Dong (Aksobhya), Bao 
Sinh (Ratna-sambhava), Bien Chieu Nhu Lai (Vairocana) thay deu y theo Phap chi 
thanh kinh le. Quy 2 goi, chap tay Lien Hoa Hop Chuong, sam hoi tat ca loi lam ciia 
ba nghiep. 




Con tit vd luang Kiep 
Dam chim bien Sinh Tu 
Nay dung Tarn thanh tinh 
To bay xin sam hoi 
Nhu chu Phat da Sam 
Nay con cung nhu vay 
Nguyen con vai Chung Sinh 
Tat ca deu thanh tinh 

Mat Ngon la: "An, cap-phoc ba phoc, truat da. Tat phoc dat ma cap-phoc ba 
phoc, truat do ham" 

*) OM_ SVABHAVA suddha_ sarva dharma svabhAva 

SUDDHA-UHAM 

_ Tiep nen Tuy Hy Phuoc Tri da gom tap cua chu Phat Bo Tat thoi qua khu, hien 
tai, vi lai 

Qua khu ba dai Phat 
Bo Tat va Chung Sinh 
Da gom chua can lanh 
Chap tay tuy hy hit 



205 



_ Tiep nen quy goi phai sat dat, chap tay giua rong (hu tarn hop chuong), dat tren 
dinh dm, tuong le duoi chan ciia chir Phat va Bo Tat. 




Tung Mat Ngon la : 
"An, bat nap-ma vi da (niia am)" 

* ) OM_ PADMA VID 

_ Le chu Phat xong. Y theo Toa An: tuy y ngoi theo the Ban Gia hoac Toan Gia, 
roi vao Dinh suy tu, quan Due V6 Lnffng Tho Nhu* Lai (Amitayus) tran day khap 
Phap Gioi (Dharma-dhatu), tu than Hanh Gia deu 6 trong Hoi ay. 

Sau do ket Bi Mat Tam Muoi Gia An: Kien Co Phoc, dem Dan Tue (2 ngon lit) 
Thien Tri (2 ngon cai) cung hop nhau dung thang. Dung An nay canh giac Thanh 
Chung. 




Tung Mat Ngon la : 
"An, phoc nhat-la, bat na-mang, tam muoi gia, tat-dat-pham" 

* ) OM_ VAJPvA-PADMA SAMAYA STVAM 

Tiep nen ket Nhat Thiet Nhir Lai Hoan Hy Duyet Y Tam Muoi Gia An: Dua 

theo An truoc, chi dua Nhan Nguyen (2 ngon giua) vao trong long ban tay. 
Mat Ngon la : 

"An, tam mang gia , hoc, to la da, tat-dat-pham" 

* ) OM_ SAMAYA HOH_ SURATA STVAM 

_ Tiep ket Khai Tam An: Quan tren 2 vu co chu Dat-la (4f_ TRA) Tra T) 
Dung Kim Cuong Phoc vo 3 lan de mo. 




Mat Ngon la : 

" An, phoc nhat-la, man da, dat-la tra" 

* ) OM_ VAJRA BANDHA TRAT 



206 



_ Tiep ket Nhap Tri Ty An: O trade mat minh quan mot hoa sen hong, tren hoa 
co chu SA SA). Dung Kien Co Phoc, dua Thien Tri (2 ngon cai) vao ben trong, 
Tien Luc (2 ngon tro) vin nhau. Tuong nho chu ay o trong Noi Tarn. 




Tung Mat Ngon la : 

"An, phoc nhat-la, phe xa, ac" 

* ) OM_ VAJRA AVISA AH 

_ Tiep ket Hap Tri Ty An: Chang thay An truoc, Tien Luc (2 ngon tro) tru 6 
lung Thien Tri (2 ngon cai) , tuong (long cua Tarn (Tarn Mon). 




Mat Ngon la : 

"An, phoc nhat-la, mau sat-tri, ham" 

* ) OM_ VAJRA-MUSTI HUM 

_ Tiep ket Tich Trir Ket Gioi An: Gioi Phuong (2 ngon vo danh), ben phai de 
ben trai, cung giao nhau ben ngoai, Nhan Nguyen (2 ngon giua) cung dung thang dua 
nhau, dung Tien Luc (2 ngon tro) moc Gioi Phuong (2 ngon vo danh) Thien Tri (2 
ngon cai) vin dau Dan Tue (2 ngon lit). 




Mat Ngon la : 

" An, a mat-lat do na ba phoc, hong phan tra" 

* ) OM_ AMRTA-UDBHAVA HUM PHAT 

Dua An nay xoay ben trai 3 vong de Tich Tru moi dieu Bat Thien, xoay ben phai 
3 vong tuy y xa gan dung de Ket Gioi. 

_ Tiep ket Tam Ma Dia An: Hai Vu (2 ban tay) ngua len cai cheo nhau. Tien 
Luc (2 ngon tro) cung chung lung hop cung. Thien Tri (2 ngon cai) vin dau Tien Luc 
(2 ngon tro) roi dat tren Gia (Ban Gia, Toan Gia). 




207 



Tung Mat Ngon la : 

"An, tam ma dia, bat na-minh, hiet-li" 

* ) OM_ SAMADHI padme HRlH 

Hit vao tho ra, moi moi biet ro rang. Quan trong hu khong co vo lugng chu Phat 
cung mot luc bung tay canh giac Hanh Gia, roi bao rang: 
"Nay ngwail The nao la Thanh Vo Thuang Giac?" 

Chang biet Phap Yeu ve Tuong Bau cua chu Phat. Luc do Hanh Gia nghe loi 
canh giac xong, bach Phat rang: 

"The nao gpi la Chan That? Nguyen xin NhwLai vi con ma giai noi" 
Bay gio chu Phat bao Hanh Gia rang : 

" Lanh thayl Lanh thayl Ngwoi co the thot ra can hoi nay. Ngwoi tuang ben 
trong Tam co chua chu AC (7\_ AH) trong suot a trdi tim " 
Tung Mat Ngon la: 

" An, tnc da bat-la de vi dang, ca lo nhi " 

* ) OM_ CITTA PRATIVEDHAM KARA-UMI 

Nen yen lang tung mot bien. Lien tuong la vanh trang nhu o trong suong mu. Vi 
muon cho vanh trang do duoc trong sach, nen tung Mat Ngon la: 
" An, mao dia tnc da, mau dat ba na , da nhi" 

* ) OM_ BODHICITTAM UTPADA YAMI 

Tung xong, chan that quan vanh trang Tam rat la trong sach nhu khoang trong 
rong Ion cua Hu Khong khong co vet ngan che. Lai 6 vanh trang Tam tuong co mot 
hoa sen. 

Tung Mat Ngon la: 

" An, de sit-tra, phoc nhat-la, bat na-ma" 

* ) OM_ TISTA VAJRA-PADMA 

Tuong hoa sen do va vanh trang Ion dan dan tran ngap khap Phap Gidi, ngang 
bang voi Hu Khong. 

Tung Mat Ngon la: 

" An, tat-pha la, phoc nhat-la, bat na-ma" 

* ) OM_ SPHARA VAJRA-PADMA 

Trong hoa sen no Ion ay phong toa vo lugng anh sang. Tuy theo anh sang tuon ra 
vo lugng vo bien coi Cyc Lac The Gioi (SukhavatI), moi mot The Gioi Dieu Bao 
Trang Nghiem deu co Due Quan Tu Tai Vuong Nhu Lai va Thanh Chung trudc sau 
vay quanh. Quan nhu vay xong, thu liem hoa sen nho dan. 

Tung Mat Ngon la: 

" An, tang ha la, bat na-ma" 

* ) OM_ SAMHARA PADMA 

Tat ca The Gioi, chu Phat Nhu Lai nhu vay tuy theo hoa deu thu nho dan ngang 
bang voi Ban Than. Lien bien than cua minh thanh than cua Vo Lnong Tho Phat, co 
mau pha le hong , phong toa anh sang to Ion. Ket Tam Ma Dia An, ngoi tren toa Kim 
Cnong Lien Hoa (Vajra-padmasana) 



208 



Tuong tu than ciia Hanh Gia la Nhu Lai xong, lai so bi tan loan ma lui mat. Tiep 
tac Gia Tri An de gia tri. Kien Co Phoc, co Tien Luc (2 ngon tro) nhu canh sen, Kem 
thang Thien Tri (2 ngon cai) an len trai tim, vang tran, co hong, dinh dau. Tuy theo noi 
an, tuong co chu Hiet-Li HRlH). 




Tung Mat Ngon la: 

"An, phoc nhat-la dat ma hiet-li" 

* ) OM_ VAJRA-DHARMA _ HRIH 

_ Tiep ket Quan Dinh An: Lien Hoa Hop Chuong, Tien Luc (2 ngon tro) cung 
co nhu hinh Bau, dung thang Dan Tue (2 ngon lit) sao cho each xa nhau, dat o tren 
tran. 

Mat Ngon la: 

" An, bat na-ma, la dat-na, ty tru gia, tat phoc ham, hiet-li, dat-lac" 

* ) OM_ PADMA-RATNA ABHISIMCA SVAMAM_ HRlH TRAH 

_ Tiep ket Lien Hoa Man An: Dung An truoc, tu vang tran chia 2 tay vong den 
sau dinh, ket Lien Hoa Quyen nhu the cot buoc trang hoa. Tu tu dua ve phia truoc roi 
ha xuong rai tan. 




Tung Mat Ngon la: 

" An, bat na-ma, la dat-na, ma le, ham" 

* ) OM_ PADMA-RATNA-MALE hum 

_ Tiep ket Giap Try An: Ket Lien Hoa Quyen, truoc sau quan quanh than nhu 
phep mac ao giap. 




Tung Mat Ngon la: 

"An, a ba gia, bat na-ma, ca phoc che , man da, la khat-sai ham, hong ham" 



209 



* ) 0M_ ABHAYA-PADMA-KAVACE BANDHA RAKSA MAM_ HUM 
HAM 

_ Tiep Ket Hoan Hy An: Lien Hoa Hop Chuong, hoi vo 3 tieng. 



Tung Mat Ngon la: 

" An, bat na-ma, do sn-da, ho" 

* ) OM_ PADMA TUSYA HOH 

_ Lai o truoc mat quan The Gioi An Lac (Sukha-vatI) co Lira Ly (Vaidurya) lam 
dat, bien sua Cong Due. O trong bien ay quan chu Hiet-Li HPJH) bien thanh hoa 
sen he no vi dieu. Lien bien hoa ay thanh Quan Tu Tai Vuong Nhu Lai voi sac tuong 
trang nghiem nhu quan than luc truoc. 

_ Tiep ket Lien Hoa Cau An: Lien Hoa Hop Chuong, Tien Luc (2 ngon tro) nhu 
moc cau. 

Tung Mat Ngon la: 

"An, bat na-mang cu xa , hong nha" 

* ) OM_ PADMA- AMKUSA HUM JAH 

_ Tiep ket Lien Hoa Sach An: Lien dung An luc truoc, Tien Luc (2 ngon tro) 
nhu cai vong (Hoan). 
Tung Mat Ngon la: 

"An, bat na-ma, mau gia ba xa, hong" 

* ) OM_ PADMA- AMOGHA-PASA HUM 

_ Tiep ket Lien Hoa Toa An: Phu Dung Hop Chuong, Tien (Ngon tro phai) Thien 
(Ngon cai phai) vin nhau, Luc (Ngon tro trai) Tri (Ngon cai trai) cung the, cung moc 
nhau thanh cai khoa (Toa). 

Tung Mat Ngon la: 

"An, bat na-ma, tac-bo tra, ham" 

* ) OM_ PADMA-SPHOTA HUM 

_ Tiep ket Lien Hoa Linh An: Dung Lien Hoa Hop Chuong, co Thien Tri (2 
ngon cai) vao trong, Tien Luc (2 ngon tro) nhu cai vong. 
Tung Mat Ngon la: 



210 



"An, bat na-ma, phe xa, ac" 

* ) 0M_ PADMA VESA AH 

Tiep ket Lien Hoa Bo Bach Ty Minh Mat Ngon, dang vat khi chua At Gia 
(Argha). Dung Uat Kim, Long Nao cung hoa voi nude thorn ma lam cung duong. 
Tung Bach Tu Minh Mat Ngon la : 

"An, bat na-ma tat dat-phoc tam ma gia, ma no ba la gia. Bat na-ma tat dat- 
phoc , de-vi no ba , de ssit-xa, niet-li tru minh ba phoc. To do sai-du minh ba phoc. 
A no la khat-dd minh ba phoc. To bao sn-du minh ba phoc. Tat phoc tat dia mi 
bat-la ta da. Tat ba yet ma to gia minh, tnc da , that-loi dnoc, cu 16 hong. Ha ha 
ha ha ho. Bac gia pham, tat ba dat tha nghiet da , bat na-ma, mang minh muon 
gia. Bat na-minh ba phoc. Ma ha tam ma da, tat dat-phoc, ac" 

erf * ww***t*-h* t^t H^mn^H^^ 

* ) OM_ PADMA-SATVA SAMAYAM ANUPALAYA_ PADMA-SATVA 
TVENA UPATISTA DRDHO ME BHAVA _ SUTOSYO ME BHAVA _ 
SUPOSYO ME BHAVA _ ANURAKTO ME BHAVA _ SARVA SIDDHIM ME 
PRAYACCHA _ SARVA KARMASU CA ME CITTAM SRIYAM KURU 
HUM_ HA HA HA HA HOH_ BHAGAVAM, SARVA TATHAGATA-PADMA, 
MA ME MUMCA _PADMl BHAVA_MAHA-SAMAYA-SATVA_AH 

_ Tiep ket Lien Hoa Noi Cung Duong Hy Hy An: Phu Dung Hop Chuong, kem 
dung thang Thien Tri (2 ngon cai). 




Tung Mat Ngon la: 

"An, bat na-ma, la te, ho" 

*)OM_ PADMA-LASE hoh 

(Ban khac ghi la: OM_ PADMA-LASYE HOH) 

_ Tiep ket Lien Hoa Man An: Lien dung An truoc, 2 canh tay cung duoi. 




Tung Mat Ngon la : 

" An, bat na-ma , ma le, dat-la tra" 

* ) OM_ PADMA-MALE trat 



211 



_ Tiep ket Lien Hoa Ca An: Dung Phu Dung Hop Chuong, co tru cac ngon , tu 
ron tro len den mieng moi bung tan. 




Tung Mat Ngon la : 

"An, bat na-ma, nghi de, nghi" 

* ) OM_ PADMA-GITE _ GlH 

_ Tiep ket Lien Hoa Vu An: Dung Phu Dung Hop Chuong, chuyen xoay ben trai 
phai roi bung tan tren dinh dm. 




Tung Mat Ngon la: 

"An, bat na-ma ne-li de, khat-li tra" 

* ) OM_ PADMA-NRTYE _ KRT 

_ Tiep ket Lien Hoa Ngoai Tu Cling Duong (4 vi ciing duong ben ngoai cua Lien 
Hoa Bo) Thieu Hnong An: Lien Hoa Hop Chuong, ha xuong bung tan giong nhu the 
dot huong. 




Tung Mat Ngon la: 

"An, bat na-ma, do be, ac" 

* ) OM_ PADMA-DHUPE _ AH 

_ Tiep ket Lien Hoa Tan Hoa An: Lien Hoa Hop Chuong, tu phia truoc mat 
bung tan len tren giong nhu the bung rai hoa. 




Tung Mat Ngon la: 

"An, bat na-ma, bo sat-be, an" 

* ) OM_ PADMA-PUSE _ OM 



212 



_ Tiep ket Lien Hoa Dang An: Lien Hoa Hap Chuang, dung Thien Tri (2 ngon 
cai) cung each lia nhau. 




Tung Mat Ngon la: 

"An, bat na-ma, ne be, ne" 

* ) OM_ PADMA-DlPE _ DIH 

_ Tiep ket Lien Hoa Do Hirong An: Muoi Do (10 ngon tay) tac Lien Hoa Hop 
Chuang, de ngang trai tim phan tan nhu the boi xoa huong. 




Tung Mat Ngon la: 

"An, bat na-ma, nghien de, ngiroc" 

* ) OM_ PADMA-GANDHE _ GAH 

_ Tiep ket Can Ban An: Kien Co Phoc, de Nhan Nguyen (2 ngon giua) dinh 
nhau nhu hinh canh sen. 




Tung Mat Ngon la: 

"An, 16 ke thap phoc la, la nha, hiet-li" 

* ) OM_ LOKESVARA RAJA_ HPJH 

_ Tiep ket Can Ban An, tung Minh 7 bien xong. Sau do cam xau chuoi bang hat 
sen, tuong ung niem tung. O trong 4 Thoi, tuy sue ma lam. Neu luc muon ngung thi 
trung ket (Ket lan nua) Can Ban An, lai tung 7 bien Can Ban Da La Ni. 

_ Tiep ket 8 Cung Duong An. 

_ Sau do Phat Khien Ban Ton. Phat Khien An: Dung Can Ban An luc trade, tu 
ron dua den mat roi bung tan. 




213 



Chap tay o tren dinh dm, tuong Quan Tu Tai Virang Nhu Lai quay tro ve Ban 
Cung. 

Tung Mat Ngon la : 

"An, phoc nhat-la, bat na-ma, muc" 

* ) OM^ VAJRA-PADMA _ MUH 
Phat Khien Ban Ton xong. Tuy y phat nguyen. 
_Lai dung Giap Tru An Ho Than 

_ Dung Ma Dau Minh Vuong Ket Gioi An xoay ben phai de giai Gioi 
_ Tuy y Kinh Hanh. Den cac Tinh Xu doc Kinh Dai Thua: Dai Bat Nha Kinh, 
Hoa Nghiem Kinh, Niet Ban Kinh voi Lang Gia Kinh. . . 

_ Di, dung, ngoi, nam thuong niem Ban Ton khong de cho gian doan. 

KINH KIM ClTONG DINH 
phAp TU HANH QUAN TU TAI VUONG NHU LAI 

Hit 



Hieu chinh xong vao ngay 10/02/2012 




214 



Mat Tang Bo 2 _No. 932 (Tr.75 _ Tr.79) 

KINH KIM Cl/ONG DINH 
PHAP TU HANH DU GlA QUAN TO* TAI Vl/ONG NHU" LAI 

Han dich: Dai Duong, nuac Thien Trac_ Tarn Tang KIM Cl/ONG TRJ 
Suu tap Thu An, phuc h6i Phan CM va Viet dich: HUYEN THANH 

Nay Ta y theo Kinh Kim Cirong Dinh (Vajra-sekhara-sutra) dien Phap yeu cua 
Kim Cirong Lien Hoa Dat Ma (Vajra-padma-dharma). Truoc tien nen vao nai Quan 
Dinh Tam Muoi Gia Man Tra La (Abhiseka-samaya-mandala), phat Tarn Dai Bo De 

(Maha-bodhi-citta), buong bo than menh tien cua; nhieu ich tat ca, dung manh tinh 
tien, tuy niem tuong ling Tu Bi Hy Xa khong co gian doan. Nguoi nhir vay moi nen tu 
tap 

Phap ciia nhom Man Tra La (Mandala), ve Tuong. . . rong nhu cho khac da noi. 

Pham vao Tinh Xa, liic muon thuan niem thoi truoc tien cui nam Luan sat dat 
dinh le Ban Ton Quan Tir Tai Vncng Nhu* Lai (Avalokitesvara-raja). Tiep le Bac 
Phuong Bat Khong Thanh Tmi Nhu* Lai (Amogha-siddhi) cho den V6 Dong 
(Aksobhya), Bao Sinh (Ratna-sambhava), Bien Chieu Nhn Lai (Vairocana) thay deu 
y theo Phap chi thanh kinh le. Quy 2 goi, chap tay Lien Hoa Hop Chuong, sam hoi 
tat ca loi lam cua ba nghiep. 




"Con tu vo luang Kiep 
Dam chim bien Sinh Tu 
Nay dung Tam thanh tinh 
To bay xin hoi loi 
Nhu chu Phat da Sam 
Nay con cung nhu vay 
Nguyen con vai Chung Sinh 
Tat ca deu thanh tinh " 
Tung Chan Ngon nay la: 

"An, tat-phoc ba phoc, truat da. Tat phoc dat ma tat-phoc ba phoc, truat do 
ham" 

*) OM_ SVABHAVA suddha_ sarva dharma svabhava 

SUDDHA-UHAM 

Tiep nen Tuy Hy Phudc Tri da gom tap cua chu Phat Bo Tat doi qua khu, hien tai, 

vi lai 

"Xua, nay ba doi Phat 
Bo Tat va Chung Sinh 
Gom chua cdc can lanh 
Chap tay tuy hy hit " 



215 



Tiep nen quy goi phai sat dat, chap tay giua rong (Hu Tarn Hop Chuong), dat tren 
dinh dau, tuong le duoi chan ciia chir Phat va Bo Tat. 




Tung Mat Ngon la : 
"An, bat na-ma vi" 

* ) OM_ PADMA VID 

Le chu Phat xong. Y theo Toa An ma ngoi,vao Dinh suy tu, quan Due V6 Lirffng 
Tho Nhir Lai (Amitayus) tran day khap Phap Gioi (Dharma-dhatu), tu than Hanh Gia 
deu d trong Hoi ay. Sau do ket Bi Mat Tarn Muoi Gia : dem 6 Do (6 ngon tay) cung 
dinh dau ngon, hoi co Tien Luc (2 ngon tro) de vach ben canh tren Nhan Nguyen (2 
ngon giua). 




Chan Ngon la: 

"An, dat da nga do not ba phoc gia, sa-phoc ha" 

*)OM_ TATHAGATA-UDBHAVAYA SVAHA 

Tiep ket Lien Hoa Bo Tam Muoi Gia Da La Ni An. Lien dem hai Vu (2 tay) ket 
Lien Hoa Hop Chuong, Thien Tri (2 ngon cai), Dan Tue (2 ngon ut) cung dinh dau 
ngon, dau ngon ciia sau Do (6 ngon tay con lai) cung each nhau mot thon, dat o tren 
tai phai. 




Tung Chan Ngon la: 

"An, bat dac-ma not ba phoc gia, sa-phoc ha" 

*)OM_ PADMA-UDBHAVAYA SVAHA 

Tiep ket Kim Cnong Bo Tam Ma Gia Da La Ni voi An. Lien dem Dan Tri (2 

ngon ut) va Thien Tue (2 ngon cai) nghieng che tro moc nhau. Lan dau ket ngay trai 



216 



tim, Dieu Ngon dat o tai trai, tien Mat Ngu ba lan. Noi xong Dinh Luan Vuong bung 
tan. 




Chan Ngon la: 

"An, phoc nhat-16 nap ba phoc gia, sa-phoc ha" 

*)OM_ VAJRA-UDBHAVAYA svAhA 

Tiep ket Kim Cirong Ho Than Da La Ni voi An. Lien dem Gioi Phuong (2 ngon 
vo danh), Dan Tue (2 ngon ut) cung cai cheo nhau ben trong, dung hai do Nhan 
Nguyen (2 ngon giua) nhu cay phuong, co Tien Luc (2 ngon tro) o lung Nhan Nguyen 
(2 ngon giua) sao cho each lung ngon ba phan nhu hinh moc cm, dung hai do Thien 
Tri (2 ngon cai) ngay trai tim. 




Chan Ngon la: 

"An, phoc nhat-la, nghi ne, bat-la niem bat da gia, sa ha" 

*)OM_ VAJRA-AGNI PPvADIPTAYA SVAHA 

Tiep ket Kim Cinmg Hoa Diem Tue Dai Gioi Da La Ni voi An. Lien dua Nhan 
Do (ngon giua phai) vao ben trong Luc Nguyen Do (ngon tro va ngon giua trai), Gioi 
Do (ngon vo danh phai) vao ben trong Tue Phuong Do (ngon ut va ngon vo danh trai). 
Dem Nguyen Do (Ngon giua trai) tu tren lung nhap vao ben trong Tien Nhan Do 
(Ngon tro va ngon giua phai), Phuong Tien (ngon vo danh trai) vao ben trong Dan 
Gioi Do (ngon ut va ngon vo danh phai), Dan Tue (2 ngon ut) Tien Luc (2 ngon tro) 
Thien Tri (2 ngon cai) deu dinh dau ngon, che up huong xuong duoi, Thien Tri (2 ngon 
cai) tru mat dat nhu the dong cay cpc. 




Tung Chan Ngon ba bien tuong nhu hinh cai chay Kim Cuong rue lua manh 
(Kim Cuong Hoa Diem Xu) thong suot bo me Kim Cuong. Tung Chan Ngon la: 

"An_ Chi ly, chi ly, ma nhat-la, ma nhat-le, bo luat, man da, man da, hong, 
phan tra" 

X fo& ^[^ i U W 4 

*)OM_ KILI KILI_ VAJRA VAJRI BHUR_ BANDHA BANDHA _ HUM 
PHAT 



217 



Kim Cirong Hoa thanh Phi Diem Dien Dien Vien Gioi Chan Ngon An. Dua 

theo Dia An truac, ma tung Thien Tri (2 ban tay) xoay theo ben phai khap tarn 
phuang. 




Tung Chan Ngon la: 

"An_ tat la tat la, ma nhat-la, bat-la ca la, hong, phan tra" 

*u nt w '^t 4 

*)OM _ SARA SARA VAJRA PRAKARA HUM PHAT 

Kim Cirong Hoa Diem V5ng Gioi Chan Ngon An. Cung dua theo Dia An 
truac, ma tung ra dung thang Thien Tri (2 ban tay) che tren dinh dau, dua qua dua lai 
ba lan , tuang cai luai rue liia Kim Cuang (Kim Cuang Hoa Diem Vong) len cao den 
Huu Dinh (Sac Cuu Canh Thien). 




Mat Ngon la: 

"An_ VI tat -pho la nai-lac khat-sai, phoc nhat-la ban nha la, hong phan tra" 

*)OM _ VISPHURAD RAKSA VAJRA-PAMJALA HUM PHAT 

Tiep ket Kim Cirong Diem Hoa Gioi An. Dem Dinh Tue (2 ban tay) cung dinh 
canh ban tay, dung thang Thien Tri (2 ngon cai) each nhau ba thon, xoay chuyen theo 
ben phai tren dinh dau, tuang cai luai buc tuang (Tuang Vong). 




Tung Mat Ngon la: 

"An_ A tam mang nghi-ne, hong phan tra" 

*)OM_ ASAMAMGNI HUM PHAT 

Gioi nay thanh xong, Ma La (Mara:loai Ma) trong 6 coi Due vai tat ca Ty Na Da 
Ca (Vinayaka) so hai chay tron, khong co cho dung than 

Tiep ket Quan Am Bao Xa An. Ngiia hai Vu (2 ban tay) cung cai cheo nhau 
chuyen, dem Thien Tri (2 ngon cai) chieu vai Nhan Nguyen (2 ngon giua) huong vao 
ben trong bat phat ba lan, rung Chan Ngon tuang nha Ban Ton tuy theo Nguyen di den. 



218 



Nen dung vao niem, chang dung Tarn bot noi huyen hoa trong Tarn kin dao. Mat 
Ngon la: 

"An_ Do 16, do 16, hong" 

*)OM_TURU TURU HUM 

Tiep ket Bat Dai Lien Hoa An. Dem hai vu (2 ban tay) cung cai cheo nhau sao 
cho dau ngon ciia Tien Luc (2 ngon tro) Dan Tue (2 ngon ut) cung dinh nhau, Thien 
(Ngon cai phai) Nguyen (ngon giua trai) Tri (ngon cai phai) Nhan (ngon giua giua 
phai) cung tru nhau. O khoang giua mot khuyu tay ciia hoa sen trang tarn canh tuong 
dat ba Mat Ngu tren cai xe. Chan Ngon la: 

"An_ Kiem mang la, sa-phoc ha" 

*)OM_ KAMALA_ SVAHA 

Tiep ket Du Gia Bi Mat Tam Muoi Gia An. Hai tay buoc cac ngon ben chac 
(Kien Co Phoc), Dan Tue (2 ngon ut), Thien Tri (2 ngon cai) deu cung hop dung dinh 
nhau. 




Dung An canh giac, rung Mat Ngon la: 

"An, phoc nhat-la bat na-ma, tam ma gia, tat-dat-pham" 

*)OM- VAJRA-PADMA SAMAYA STVAM 

Tiep ket Nhit Thiet Nhir Lai An Lac Hoan Hy Duyet Y Tam Muoi Gia An 

Muoi Do (10 ngon tay) buoc ben chac 
Nhan Nguyen (2 ngon giua) giao hop giua 
Dan Tue (2 ngon ut) va Thien Tri (2 ngon cai) 
Hop dau ngon cung dung 




Chan Ngon la: 

"An, tam ma gia, ho, to la da, tat-dat-noan" 



219 



*) OM- SAMAYA HOH SURATA STVAM 

Tiep ket Khai Tam Ho, nhap vao chu Kim Cuong Tri, quan o tren hai vu, ben 
phai co chu Dat La (^- TRA), ben trai co chu Tra (££-T) nhu canh ciia cua cung 
that, Kim Cuong Phoc thu thang, ba nghiep (long thoi phat, chi trai tim mo hai chu. 



Chan Ngon la: 

"An, phoc nhat-la man da, dat-la tra (nua am)" 
*) OM_ VAJRA-BANDHA TRAT 

V6 thiiy uop hat giong 

Gom chua moi tran lao 

Nay dung An Trieu Toi 

Gom lai muon nghien nat 

Muoi Do (10 ngon tay) buoc ben chac 

Duoi Nhan Nguyen (2 ngon giua) nhu kim 

Co Tien Luc (2 ngon tro) nhu cm (moc cau) 



Tam tuong trieu cac toi 

Tuong dang moi toi ay 

Hinh den nhu re, toe 

Nguoc An dam o tim 

Cham xong tung Mat Ngon 

Vi ba nghiep tuong ung 

Hay trieu toi da chua 

Tung Trieu Tap nay xong 

Moi lam Phap nghien nat (Toi Toai Phap) 

Mat Ngon la: 

"An, tat phoc ba phoc, ca ly-sai noa, vi du da na, tam ma gia, phoc nhat-la, 
hong, nha" 

*)OM_ SARVA PAPA AKARSANA VISODHANA VAJRA-SAMAYA - 
HUM JAH 

Trieu vao long tay xong 

Moi lam Phap nghien nat 

Nhan Nguyen (2 ngon giua) cung duoi thang 



220 



Co chu Dat La Tra TRAT) 
Tuong lam Chay Kim Cuong 
Cung vo nhu pha niii 



Phan Cau (Gian du cau moc) voi No hinh (hinh tuc gian) 
Hay het cac neo cac 

Tung xong, Nhan Nguyen (2 ngon giua) vo 
Ham mot (21) tuy theo Nghi 

"An, bat nhat-la ba ni, vi sa-pho tra da, tat da ba gia, man da na ne, bat-la 
mau cat-sai da, tat ba ba gia nga de ty-diro"c, tat phoc sa dat-man, tat phoc dat tha 
nghiet da, bat nhat-la, tam ma gia, hong, dat-la tra" 

i -H* ^"H W ^TTf- 

*)OM_ VAJRA-PANI visphotaya sarva papa bandhanAni 
pramoksAya sarva pAyagatebhyah sarva SATVA - SARVA 

TATHAGATA-VAJRA-SAMAYA hum TRAT 

Tu Bi khap thay hoi 
Trieu vao cac bui do (tran cau) 
Cung vo nat cac Ma 
Tat ca deu da tru 
Trong sach nhu trang day 
Nen quan sen tam canh 
Tuong ben trong, o tim 
Hai khuyu tay (Nhi vu truu) dinh 
Ngua dung nhu sen bau 
Muoi Do (10 ngon tay) lia han nt 
Hoi co tam canh van 



Mat Ngon la: 

"An, kieni mang la, sa-phoc ha 

*)OM_ KAMALA_ SVAHA 

Dung Mon tuong ung nay 
Phuong tien cua Phat truoc 
Ba nghiep da chua toi 
Vo luong chuong cue nang 




221 



Lam toi diet nay xong 
Nhir liia dot co kho 
Huu Tinh thuong ngu me 
Chang biet Ly Thu nay 
Nhir Lai Dai Bi nen 
Bay Mon bi dieu nay 

Tiep nen ket Nhap An 
Ttrong chu Nhu Lai Tri 
Hai vu (2 tay) buoc ben chac 
Thien Tri (2 ngon giua) vao o trong 
Dung hai Do Tien Luc (2 ngon tro) 
Tru nhau nhu cai vong 




Quan sen tam canh truoc 
Trendodechu Sa(^(_SA) 
Hai diem nghiem sue nen 

Dieu Tu (chu mau nhiem) moi trieu Ac (^_AH) 

Mau trang nhu kha tuyet 

Luu tan ngan anh sang 

Tuong dung Tien Luc Do (2 ngon tro) 

Vin chu an trong tim 

Ba nghiep cung van dung 

Tung Mat Ngon nay la: 

"An, bat nhat-la phe xa, ac" 

*)OM_ VAJRA-AVISA AH 

Da tuong vao trong tim 
Chir tuong sang rue hon 
Day tuc The Phap Gioi 
Hanh Gia nen quan day 
Chang lau ngo thanh tinh 
Phap von chang co sinh 
Cac Nhu Lai ba doi 
Than khau y Kim Cuong 

Deu dung Dieu Phuong tien (phuong tien mau nhiem) 

Dung Mon dong tam nay (Hap Tam Mon) 

Chu Tri duoc ben chac 

Lien co Tien Luc Do (2 ngon tro) 

Tru o lung Thien Tri (2 ngon cai) 




222 



Dung An cham nguc xong 

Lien rung Dieu Ngon nay 

"An, phoc nhat-la, mau sat tri, noan" 

*)OM_ VAJRA-MUSTI VAM 

Tiep ket Nhat Thiet Chir Phat Kim Circng Be Tam Mon An. Tiic dung tarn Do 
(8 ngon tay) cai cheo nhau ben trong, bat dau khoi tu ben phai lai chuyen ben trai, dua 
qua lai ba lan chuyen canh ciia, tuong ba Mat Ngu dong cua Tam. 




Mat Ngon la: 

"An, bat na ma, do be, ac" 

*)OM_ PADMA-DHUPE _ AH 

Tiep ket Tich Trir Ket Gioi An. Lien dung hai vu (2 tay) hop ngang trai tim, 
Gioi (ngon vo danh) ben phai de ben trai, cung cai cheo nhau ben ngoai, dung hai Do 
Nhan Nguyen (2 ngon giua) nhu cay phudng. Tiep dung Tien Luc (2 ngon tro) cau 
moc Gioi Phuong (2 ngon vo danh), Thien Tri (2 ngon cai), Dan Tue (2 ngon ut) cung 
vin dau ngon. 




Mat Ngon la: 

"An, a mat-lat do nap-ba phoc, hong phan tra" 

*)OM_ AMRTA-UDBHAVA HUM PHAT 

Phap nay la Dai Bi Quan The Am hoa lam Ma Dau Minh Vnong (Hayagnva- 
vidya-raja) gia bi cho Hanh Nhan mau thanh Phat. Lam Ket Gioi nay chuyen ben trai 
ba lan tich tru su chang lanh, xoay ben phai ba lan tuy y xa gan thanh Ket Gioi 

Tiep ket gia tri xong 

Bay chu tuong chan dung 

Noi An de Quan Am (Avalokitesvara) 

Chu Hot Ly HRIH) ro rang 

Chu nay deu doi hien 

Trong sach trong vanh trang 

Lien toa hao quang trang 

Quay lai khien nho dan 

Hai vu (2 tay) hop 6 tim 



223 



Muoi Do (10 ngon tay) cheo ben trong 
Rut Thien (ngon cai phai) dung thang de 




An dinh voi tren tran 

Hai mat, truoc tu phai (ben phai) 

Hai bap tay, tim, ron 

Trong goi (dau goi) den trai (ben trai) bung 
Tung noi Mat Ngon la: 
"An, a 16 lire, sa phoc ha" 

*)OM_AROLIK SVAHA 

Ket An nay dung bay chu 6 tren than, rue tu than giong nhu Dai Bi Quan The Am 
Nhu Lai voi 32 tuong 80 loai tuy hinh tot dep, mau vang tia, hao quang than tron day, 
Nhu Lai gia bi 

Tac tuong do xong, dung Thu Khe (tay an) cham tren dinh dau bay chu An (<3T_ 
OM), cham tren tran bay chu A (S[_A), cham con mat bay chu L6 ( r ^[ t _RO), ben phai 
moi moi y theo thu tu cho den hai ban chan deu dung an bay. 

An (<j_ OM) tuong an tren dau 

Mau trang nhu mat trang 

Phong vo luong anh sang 

Tru diet tat ca Chuong 

Lien dong Phat Bo Tat 

Xoa tren dinh nguoi do 

Chu A A) an tren tran 
Mau sac toan vang rong 
Soi chieu cac ngu am 
Hay phat Tue Minh sau 

L6 C^_RO) an tren hai mat 
Mau luu ly xanh biec 
Hay hien cac sac tuong 
Dan du Tri Nhu Lai 

Lye (^ ^_LIK) tuong an hai vai 
Mau sac nhu to trang 
Do tarn thanh tinh nen 
Mau dat neo Bo De 

Sa-phoc m_ SVA) an tim, ron 
Dang ay lam mau do 
Thuong hay tuong chu do 



224 



Mau dirge chuyen Phap Luan (Dharma-cakra:banh xe Phap) 

Chu Ha ( t{ -HA) hai ban chan 
Mau sac nhu trang day 
Hanh Gia tac tuang do 
Mau dugc dat vien tich 

Nhu vay tuang nha mau chu goc (Ban Tu) 

Lien thanh Mon Dai Bi Thang Phap 

Nhu tuang chan that cua Ban Ton 

Hay diet cac toi dugc cat tuang 

Giong nhu nhom Kim Cuang ben chac 

Goi la Dai Bi Thang Vircng Phap 

Neu thuong tu hanh Phap nhu vay 

Nen biet nguoi do mau Tat Dia (Siddhi:thanh tuu) 

Tung ba bien, tinh Khe xong. Tu tarn tuang trong mieng cua Quan Am Dai Bi 
Thien Nhan tuon ra van tu, lai mau nhiem cua Dai Bi phong anh sang nam mau nhap 
vao trong mieng cua Hanh Gia, ngay trong vanh trang o trai tim an bay xoay theo ben 
phai. Lien rung Ban Ton Chan Ngon mot bien, dung ngon vo danh cua tay phai vin mot 
hat chau, vugt qua hat chau roi lai bat dau, chang gap nit, chang cham cham, cung 
chang cao giong , ro rang xung chu khien tu minh nghe. Noi quan Ban Ton voi bay 
chu tren than , niem tung Ky So. O trong mot niem nen cung mot luc quan thay, chang 
dugc thieu khien tarn tan loan. Neu quan niem met moi thi tuy tarn luc , niem tung mot 
tram, hai tram , ba tram cho den bay tram, mot ngan theo han so thuong dinh. Neu co 
duyen su cung phai niem tung chang dugc giam thieu. 

Neu cau giai thoat ra khoi sinh tu thi tac Tam Muoi Du Gia Quan Hanh khong 
co bien so. Nguoi niem tuang trai tim cua minh nhu mot mat trang day sau day trong 
sach , trong ngoai ro rang. Dung chu An (<3T_ OM) an trong tam mat trang . Dung a 
lo lye sa phoc ha (#T(£ ^ AROLIK SVAHA) tu phia truoc chuyln ben 

phai theo thu tu bao vong khap Luan Duyen, chan that quan nghia cua moi mot chu 
cung tam tuang ung chang dugc sai lam 

Chu An OM) la nghia Lira Chu, cung la nghia chang sinh diet, o trong tat 
ca Phap la nghia toi thang 

Chu A A) co nghia la khong sinh, cung la Tri Tich Tinh trong tat ca Phap 
cua Nhu Lai 

Chu L6 (T_RO) co nghia la tat ca cac Phap khong co hanh, cung co nghia la 
khong khoi tru 

Chu Luc ((<t LIK) la nghia tat ca Nhu Lai khong co Ding Giac, cung co 
nghia la khong lay bo (vo thu xa) 

Chu Sa-phoc SVA) la tat ca Nhu Lai khong co ding, cung co nghia la 
khong co loi noi 

Chu (??-HA) co nghia la khong co nhan, vang lang cung co nghia la khong 
Tru Niet Ban 

Nhu tren da noi nghia cua chu deu la nghia khong co cho noi van tu. Da biet 
khong co van tu tuc quan nghia ly that khong co cho noi, vong quanh roi lai bat dau, 



225 



khong co ghi khong co so cung chang cat diit. Chang cat dut (bat (loan tuyet) tiic la 
nghia liru chu, chang sinh chang diet. Do chang sinh chang diet tuc khong co hanh. 
Vi khong co hanh cho nen khong co tuong (vo tuong). Vi khong co tuong tiic khong 
khoi tru. Vi khong khoi tru hie khong co Dang Giac tuc khong lay bo. Vi khong lay 
bo tiic la binh dang khong co loi noi. Vi loi noi binh dang tuc la khong co nhan vang 
lang, khong try Met Ban . Vi khong co nhan vang lang, khong tru Met Ban tuc la 
chang sinh chang diet, Phap Mon Toi Thang ciia tat ca Nhu Lai co ten goi la Tam 
Ma Dia Mem Tung 

Tiep ket Tam Ma Dia An : Hai Vu (2 ban tay) ngiia len cai cheo nhau. Tien Luc 
(2 ngon tro) cung chung lung roi dung dung. Thien Tri (2 ngon cai) vin dau Tien Luc 
(2 ngon tro) dat 6 tren Gia Phu. 




Hanh Gia tiep tu A Sa Pha Na Gia Tam Mu6i, than ngay thang chinh toa, than 
chang dao dong, luoi tru tren ham ech, ngung hoi tho ra vao hie khien cho hoi tho ay 
that nho nhiem, chan that quan cac Phap deu do tam ciia minh, tat ca phien nao nhu 
bong nang cua anh mat troi (duong diem) , nhu hoa, khong co chan that 

Tac Quan do xong, nguyen xin chu Phat chi bay cho Ta Hanh Xu* . Tung Chan 
Ngon nay la: 

"An, tam ma gia, bat na-minh, hiet-ly" 

*)OM_SAMADHI padme hrih 

Liic chinh toa thoi moi moi thau to ro, quan vo luong chu Phat 6 trong Hu Khong 
, mot thoi bung ngon tay canh giac Hanh Gia roi bao rang: "Lanh thay! Hay lam Hanh 
do! Nguoi tuong trong trai tim, noi bay chu ac (f^_ AH) trong suot 6 trai tim. Tung 
Chan Ngon nay la: 

"An, chat da bat-la de vi nang, ca 16 nhi" 

*)OM_CITTA PRATIVEDHAM KARA-UMI 

Nen niem doi thay Tam 

Tron day nhu trang sach (Tinh Nguyet) 

Lai tac suy tu nay 

Tam do tir dau sinh? 

Phien nao gom hat giong 

Thien Ac deu do Tam 

Tam la A Lai Gia (Alaya) 

Tu Tinh dung lam Nhan (Hetu) 

Vi Khach Tran ngan che 

Chang the thanh Bo De 

Lien tung Chan Ngon nay 

"An, bo de chat da, mau dat ba na, gia nhi" 

<3T wet * WC w 

*)OM_ BODHICITTAM UTPADA YAMI 



226 



Tung Chan Ngon nay, chan that quan tarn, khien cho that lang trong thanh tinh 
nhu 6 Dai Hu Khong ma khong co chuong ngai. Tuc 6 trong tarn tuong co mot hoa sen 
hay khien cho vanh trang tim tron day sang to loi ich, hien tru Bo De ben chac. Lai trao 
cho Tarn Chan Ngon 

"An, de sit-tra , bat chiet-la, bat dau-ma" 

*)OM TISTA VAJRA-PADMA 

Tuong hoa sen ay cung vanh trang Ion dan dan dan vong khap Phap Gioi ngang 
bang voi hu khong, khong co ngai. Tuc la Binh Dang Chan Nhir Mon. Nguoi o vanh 
trang sach, quan Ngu Tri Kim Cuong khien vong khap Phap Gioi chi co mot Dai Kim 
Cuong, nen biet than cua minh tuc la Kim Cinmg Gioi (Vajra-dhatu). Mat Ngon la: 

"An, tat-pha la, phoc nhat-la, bat na-ma" 

*)OM_ SPHARA VAJRA-PADMA 

Tung Chan Ngon nay, tuong trong hoa sen tuon ra vo luong anh sang, vo luong 
anh sang tuon ra vo luong The Gioi, moi mot The Gioi dieu bao trang nghiem deu co 
Quan Ty Tai Vncng Nhu* Lai cung cac Thanh Chung truoc sau vay quanh dung 
chung Tu Tarn tuc duoc thanh tinh. Nen biet than cua minh quay lai lam Due Phat ay 
co day du moi tuong. Tuc 6 trong Dinh le khap chu Phat, nguyen gia tri ben chac. Lien 
noi Kim Circmg Tam Chan Ngon la: 

"An, tang ha la, bat na-ma" 

*)OM_ SAMHARA PADMA 

Tung Chan Ngon nay, tiep tuc du Tat Ba Nhnffc Tri (Sarvajna-jnana: Nhat Thiet 
Tri Tri) 

Tiep tac Gia Tri Bi An. Nhan Nguyen (2 ngon giua) sau Do (6 ngon tu ngon giua 
tro xuong) cung cai cheo nhau ben ngoai, hai Do Tien Luc (2 ngon tro) tru nhu sen, 
kem dung Thien Tri (2 ngon cai) nhu cay phudng, an trai tim, vang tran, co hong va 
dinh dau. 




Mat Ngon la: 

"An, phoc nhat-la dat ma hiet-ly" 

*)OM_ VAJRA-DHARMA _ HRlH 

Lien tuong cac Nhu Lai 6 hu khong cam bau Hu Khong rudi rot len dinh dau cua 
ta. Dinh Tue (2 tay) hoa hop Kim Cuong Phoc, Tien Luc (2 ngon tro), Thien Tri (2 
ngon cai) nhu hinh bau. 



227 



Dung an tren vang tran gia tri xong tiic thanh mao Ngu Phat tai dinh dau. Mat 
Ngon la: 

"An, bat na-ma, la dat-na, a ty san gia , tat phoc ham, hiet-li, dat-lac" 

*)OM_ PADMA-RATNA ABHISIMCA SVAMAMHRIH TRAH 

Tiep ket Lien Hoa Man An. Dua theo An trudc, hai Vu (2 tay) ngang trai tim, 
hop Thien Tri (2 ngon cai) co 6 trong Ban Nguyet (long ban tay) Nhan Nguyen (2 
ngon giua) sau Do (6 ngon tay tu ngon giua tro xuong) deu nam quyen nhu the cot 
buoc trang hoa tu tu ha xuong. 




Tung Mat Ngon la: 

"An, bat na-ma, la dat-na, ma le, ham" 

*)OM_ PADMA-RATNA-MALE hum 

Tiep ket Nhat Thiet Tir Giap An 

Hai Tue (2 tay) 6 ngang tim 

Dung giao canh Tien Luc (2 ngon tro). 




Mat Tien (mat ngon tro phai) tuong chu An (<j_OM) 
Mat Luc (mat ngon tro trai) tuong chu Cham (^-_TUM) 
Phong anh sang xanh luc 
Moi anh sang chang dut 
Nhu nit to ngo sen 
Ngang trai tim dinh xong 

Tri Quyen (quyen phai) cot vong hoa phia sau tran xong, lien lai 6 phia truong 
buong ru Tien Luc (2 ngon tro). Hai Do An Cham (<2T^-_ OM TUM) cung nhau 
quan buoc quanh chang dut anh sang xanh luc nhu cot ao Giap tren trai tim, lung, ron, 
eo, hai dau goi, nguc, lung, co hong, dinh dau, phia sau vang tran. . . moi moi Tien Luc 
(2 ngon tro) deu quan quanh ba vong. Buong chuong tu phia trudc ha xuong nhu ao 
khoac ngoai (Thien Y) tuc hay ho khap cac Chung Sinh, tat ca Thien Ma chang the 
hoai. Mat Ngon la: 



228 



"An, a ba gia, bat na-ma, ca phoc che , man da, la cat-sai ham, hong ham" 

*)OM_ ABHAYA-PADMA-KAVACE BANDHA RAKSA MAM_ HUM 
HAM 

Tiep ket Nhir Lai Hoan Hy An. Hai Vu Dinh Tue (2 ban tay) hop ngang trai tim, 
hai Do Tien Luc (2 ngon tro) cung cai cheo nhau ben ngoai, hai Do Thien Tri (2 ngon 
cai) dung ngang trai tim hoi vo ba tieng khai bach cac Thanh. 

Chan Ngon la: 

"An, bat na-ma, do sir-da, ho" 

*)OM_PADMA TUSYA HOH 

Nen dung Thanh So Tac Tri Tam Ma Dia. Tuong o truoc than cua minh , thay 
vo luong bien sua sinh ra Dai Lien Hoa Vuong (Hoa sen vua to Ion) voi Kim Cuong 
lam cong, Ion vong quanh Phap Gioi, ben tren co lau gac bau, ben trong co toa Su Tu 6 
trong mat trang day hien hoa sen trang mau nhiem. Quan trong bien co chu Hiet Ly 
(^\'_ HRlH) bien lam hoa sen he no, lai bien hoa lam Quan Tu Tai Vuong Nhu Lai voi 
vo so Bo Tat truoc sau vay quanh dung thanh quyen thuoc deu den du Hoi ay 

Tiep ket Kim Cirong Vnong Bo Tat Trieu Tap Chn Thanh An. Hai vu Dinh 
Tue (2 ban tay) nam Kim Cuong Quyen, Tien Do (ngon tro phai) nhu moc cau, rieng 
co ba lan. 




Mat Ngon la: 

"An, bat na-ma an cu xa , hong nha" 

*)OM_ PADMA-AMKUSA HUM JAH 

Tung Chan Ngon nay ba bien xong, tuc dung Tien Do (ngon tro phai) ba lan chieu 
voi chan than Bo Tat tran day hu khong, ung niem tu muoi phuong den mot luc. 

Tiep ket Kim Cirong Sach Dai An dan vao Ton Than o Tri The. Nhan Nguyen (2 
ngon giua) sau Do (6 ngon tay tu ngon giua tro xuong) cung cai cheo nhau ben ngoai. 
Hai Do Thien (ngon cai phai) Tien (ngon tro phai) cung vin dau nhau. 




Tung Chan Ngon nay la: 

"An, bat na-ma, a mau gia ba xa, hong" 

*)OM_ PADMA-AMOGHA-PASA hum 

Lien tuong Phap Than ciia Bo Tat den nhap vao tuong ve, tuc lam Phap Than 
(Dharma-kaya) 



229 



Tiep ket Kim Circng Cau Toa An hay khien cho Ban Ton tru ben chac. Thien 
Tien (ngon cai va ngon tro phai) Luc Tri (ngon tro va ngon cai trai) moc ket nhau. 




Day goi la Kim Circng Nang Chi An. Mat Ngon la: 
"An, bat na-ma, tac-pho tra, ham" 

*)OM_ PADMA-SPHOTA HUM 

Tung Phap nay xong, Ban Than ciia Thanh Gia gia tri chang tan. 

Tiep ket Kim Circng Dieu Khanh An. Tac An nay xong hay khien cho cac 
Thanh vui ve. Co Thien Tri (2 ngon cai) vao Kim Cuong Phoc, co Tien Luc (2 ngon 
tro) sao cho dau ngon tru nhau nhu cai vong. 




Day goi la Kim Cirong Hy An. Mat Ngon la: 
"An, bat na-ma, phe xa, ac" 

*)OM_ PADMA-VESA AH 

Do Chan Ngon voi An nay, tat ca chu Phat Bo Tat voi Ban Thanh Gia thay deu 
vui ve 

Tiep ket At Gia Thuy Chan Ngon voi An. Dem hai vu (2 tay) de ngang trai tim, 
hop Nhan Nguyen (2 ngon giua) sau Do (6 ngon tay tu ngon giua tro xuong), ngiia 
duoi thang Tien Luc (2 ngon tro) roi co lai vin mong ngon Thien Tri (2 ngon cai). 




Mat Ngon: 

"An, de le le, mau da, sa-phoc ha" 

*)OM_TERALE BUDDHA SVAHA 

Dung ciing duong nay thi tat ca Nhn Lai Kim Cuxmg (Tathagata-vajra) dem 
Cam Lo (Amrta) ruoi rot len dinh dau ciia tat ca chung sinh, diet tru vo luong Nghiep 



230 



Chuang. Nhan ciing duang At Gia nay cho nen tarn than khong da (vo cau than) ciia 
cac Thanh Chung. Dung Phuac Lai kho the luang nay se dugc quan dinh Phap Van 
Dia (Dharma-megha-bhumi) 

Tiep ket Nhat Thiet Nhir Lai Bach Tu Mat Ngon vai An 




"An, bat na-ma tat dat-phoc tam ma gia, ma no ba la gia. Bat na-ma tat dat- 
phoc, de-vi no ba , de sat-xa, niet-ly trac minh ba phoc. To do sai-du minh ba 
phoc. A no la ket-do minh ba phoc. To bao sai-du minh ba phoc. Tat phoc tat dia 
minh bat-la da xa. Tat ba yet ma to gia minh, chat da, that-loi dirge, cau 16 hong. 
Ha ha ha ha ho. Bac gia pham, tat ba dat tha nga da, bat na-ma, mang minh 
muon gia. Bat na-me ba phoc. Ma ha tam ma da, tat dat-phoc, ac" 

^wnc ft 

*)OM_ PADMA-SATVA SAMAYAM ANUPALAYA_ PADMA-SATVA 
TVENA UPATISTA DRDHO ME BHAVA _ SUTOSYO ME BHAVA _ 
SUPOSYO ME BHAVA _ ANURAKTO ME BHAVA SARVA SIDDHIM ME 
PRAYACCHA _ SARVA KARMASU CA ME CITTAM SRIYAM KURU 
HUM_ HA HA HA HA HOH_ BHAGAVAM, SARVA TATHAGATA-PADMA, 
MA ME MUMCA _PADMI BHAVA_MAHA-SAMAYA-SATVA_AH 

Do Ma Ha Dien Bach Tu Mat Ngon gia tri cho nen gia su co pham toi V6 Gian 
vai phi bang tat ca Kinh Dien Phuang Dang ciia chu Phat thi toi cua nhom nhu vay 
thay khien dugc tieu diet. Dung Ban Ton tru chac nai than cua ta nen mau dugc dia vi 
Kim Cuong Tat Doa (Vajra-satva) vai dia vi ciia Bo Tat, chu Phat. 

Tiep ket Kim Cuong Hy Hy An (Noi Tu Ciing Duang). Dinh Tue (2 tay) hoa 
hop Kim Cuong Quyen, hai Do Thien Tri (2 ngon cai) dung ngang trai tim, tat ca Hy 
Hy (vui gian) dan chuyen xoay bay len tren dinh roi bung tan Thanh Y ciia Khe. 




Tac ciing duang nay thi tat ca Nhu Lai cung duang Tri Tue. Chu Phat dung Phap 
nay lam su dao chai, vui gian. Mat Ngon la: 
"An, bat na-ma, la te, ho" 

*)OM_ PADMA-LASYE hoh 



231 



Tiep ket Kim Cirong Hoa Man An. Chang sua An truoc, nang dan phia truoc, 
tuong dang vong hoa bau dung trang nghiem cai dau. 




Mat Ngon la: 

"An, bat na-ma , ma le, dat-la tra" 

*)OM_ PADMA-MALE trat 

Do An Chan Ngon nay ciing duong se duoc quan dinh dia vi ciia Phap Vuong 
(Dharma-raja) 

Tiep ket Kim Cnffng Ca Vinh An. An truoc tu 16 ron dan dua len den mieng moi 
bung, dien am thanh mau nhiem giiip vui cho Thanh Hoi. 




Mat Ngon la: 

"An, bat na-ma, nghi de, nghi" 

*)OM_ PADMA-GlTE _ GIH 

Do ciing duong Kim Cuong Ca nay, chang lau se dii viec lam cua Nhu Lai 

Tiep ket Kim Circng Vu An. Quan may Dieu Ky ciing duong khap. Dinh Tue (2 
tay) Tien Luc (2 ngon tro) deu xoay miia, hong suon ben trai, hong suon ben phai, lai 
ngang trai tim, moi moi Tien Luc (2 ngon tro) xoay quan ba lan 




Chan Ngon chang diit, roi bung tan tren dinh dau. 
"An, bat na-ma ne-ly de, cat-ly tra" 

*)OM_ PADMA-NRTYE _ KRT 

Do dieu miia mau nhiem nay se duoc Than do y sinh ciia Nhu Lai (Nhu Lai Y 
Sinh Than) 

Tiep ket Phan Hncng Ngoai Cung Dntrng An. Tac Phap nay xong uop khap 
Phat Hai Hoi, hoa hop Kim Cuong, ha xuong duoi bung chuong, tuong may huong 
mau nhiem vong quanh Phap Gidi. 




232 



Mat Ngon la: 

"An, bat na-ma, do be, ac" 

*)OM_ PADMA-DHUPE _ AH 

Do dung huong thieu dot ciing duong, lien duoc Tri V6 Ngai ciia Nhu Lai vong 
khap Phap Gioi, hien hirong mau nhiem dac duoc cac bac tren, cac Phat Tri. 

Tiep ket Kim Cirong Tan Hoa An. Dung Phap nay trang nghiem cac The Gioi. 
Phoc An bung tan len tren nhu hoa, may hoa thom phuc tran khap Phap Gioi. 




Mat Ngon la: 

"An, bat na-ma, bo sat-be" 

*)OM_ PADMA-PUSPE _ OM 

Do ket Kim Cuong Hoa ciing duong mau chung 32 tuong cua Nhu Lai, cung 
nguyen cho Huu Tinh duoc thanh tuu dong voi 32 tuong cua chu Phat 

Tiep ket Kim Cirong Dang Minh An. Nhan Nguyen (2 ngon giua) sau Do (6 
ngon tay tu ngon giua tro xuong) cung cai cheo nhau ben ngoai, co Tien Luc (2 ngon 
tro) tru nhu hinh bau, hai Do Thien Tri (2 ngon cai) deu co song song. Anh sang cua 
den Ma Ni chieu Phap Gioi. 




Mat Ngon la: 

"An, bat na-ma, ne be, ne" 

*)OM_ PADMA-DlPE _ DlH 

Nguoi tac Phap nay dung den Nhu Lai Tri ma lam cung duong hay khien cho 
Huu Tinh mau thanh Tri Tue cua Nhu Lai. Dung ciing duong nay duoc nam loai mat 
thanh tinh. 

Tiep ket Kim Cirong Do Hirong An dung de cung duong cac Phat Hoi. Bung tan 
Kim Cuong Phoc nhu xoa boi huong, mui thom (huong khi) lan toa vong quanh muoi 
phuong Gioi, xong uop khap Thanh Chung voi Thanh Van. 




Mat Ngon la: 

"An, bat na-ma, ngan de, ngnoc" 

*)OM_ PADMA-GANDHE _ GAH 



233 



Tac su nhiem dinh ciia Phap nay, dung cac Nhu Lai Tri, huong ciia Thi La 
(STla: Thanh Luang Giai) ma lam cung duong, hay khien cho Huu Tinh mau dugc 
thanh tinh. Do Phuac nay nen day du nam phan Phap Than 

Tiep ket Can Ban An. Tiep nen chan that tuong than cua minh dong voi Ban 
Ton, quyen thuoc vay quanh, tru o Dai Vien Kinh Tri. Tuc dung hai vu Dinh Tue (2 
tay) ket Kim Cuong Phoc, hai Do Nhan Nguyen (2 ngon giua) dung nhu cay phudng. 




Lien rung Quan Am Can Ban Minh, than o trong vanh trang dong voi Tat Doa 
(Satva). Mat Ngon la: 

"An, 16 ke thap phoc la , la nha,hot-ly" 

*)OM_ LOKESVARA-RAJA_ hpjh 

Tiep nen ca vinh, moi thu tan than. Neu khi khen ngoi (tan than) thoi vao liic 
sang som, rua vay xoa boi tay Luan Ket, dung Dieu Am thanh nha ma ca tan. Moi 
ngay bon thoi la: Sang som, gio Ngo, hoang hon, niia dem (Ty, Ngo, Mao, Dau) niem 
rung trang hat (so chau) deu y theo Ban Bp. 

Tiep hien nuoc At Gia (Argha) 




Dung Giang Tarn The An xoay theo ben trai giai Gidi An 




Lien ket Kim Cuxrng Giai Thoat An phung tong cac Thanh. 




T 

iep ket Phat Khien An. Dung Can Ban An tu 16 ron den mieng, xong dem bung 
tan. Chap tay 6 tren dinh dau, tuong Quan Tu Tai Vuong Nhu Lai quay ve Ban Cung. 
Tung Mat Ngon la: 

234 



"An, bat nhat-la, bat na-ma, muc" 

*)0M_ VAJRA-PADMA _ MUH 

Phat Khien Ban Ton xong, tuy y phat Nguyen 
Lai dung Giap An ho than 

Dung Ma Dau Minh Vircng Gioi An xoay theo ben trai giai Gioi. Tuy y Kinh 
Hanh, nghiem tri huong hoa, doc tung Dai Thua, trong bon uy nghi (di, dung, ngoi, 
nam) thuong niem Ban Ton khong co gian doan 

Neu co chiing sinh tu Giao nay thi trong doi nay chung Hoan Hy Dia, trai qua 16 
doi thanh Dang Chinh Giac. 

KINH KIM ClTONG DiNH 
PHAP TU HANH DU GIA QUAN TU" TAI VlTONG NHU" LAI 

-Het- 

Hieu chinh xong vao ngay 12/05/201 1 




235 



Mat Tang Bo 2_ No.933 (Tr.79_ Tr.80) 

KINH CUIJ PHAM VANG SINH A DI DA TAM MA DIA 

TAP DA LA NI 

Han dich : Chua Dai Hung Thien. Tarn Tang Sa Mon Dai Quang Tri BAT 
KHONG phung chieu dich 

Sim tap Phan CM va Viet dich : HUYEN THANH 

Bay gio Due Ty L6 Gia Na Nhu Lai ngu tai tinh xa Dai Tarn Dia Mon cung voi 
chung Ty Khuu gom 89000 nguoi den du deu la bac Dai A La Han co day du Tue 
Thien, da lam xong viec can lam. Ten cac Vi ay la: Than Luc Tri Bien Quan The Am 
Bo Tat, Dae Dai The Bo Tat, Than Thong Tu Tai Bo Tat, Tinh Quang V6 Cau Da La 
Ni Bo Tat, Dai Luc Pho Van (Nghe rong khap) Bo Tat, Dai Trang Nghiem Luc Bo 
Tat,V6 Luong Quang Bo Tat, Tue Thien Tue Pho Quang Vuong Bo Tat. Cac vi Dai 
Bo Tat va chung Thanh Van cua Dang nhu vay di den cho Phat ngu, bach rang: "The 
Ton! Coi V6 Luong Tho co Cuu Pham Tinh Thuc Tam Ma Dia. Day tuc la canh 
gioi cua chu Phat, noi cu ngu cua Nhu Lai. Chu Phat ba doi deu y theo day ma thanh 
Chinh Giac, day du ba Minh, tang truong Phuoc Tue. Canh gioi cua Chin Pham ay la 
Thuong Pham Thuong Sinh Chan SSc Dia, Thuong Pham Trung Sinh V6 Cau Dia, 
Thuong Pham Ha Sinh Ly Cau Dia. Trung Pham Thuong Sinh Thien Giac Dia, 
Trung Pham Trung Sinh Minh Luc Dia, Trung Pham Ha Sinh V6 Lau Dia. Ha Pham 
Thuong Sinh Chan Giac Dia, Ha Pham Trung Sinh Hien Giac Dia, Ha Pham Ha 
Sinh Lac (vui ve) Mon Dia . 

Day goi la Cuu Pham Tinh Thuc Chan Nhu Canh. Noi tpa (cho ngoi ben 
trong) day co 12 Dai Man Da La la Chan Tuong ( Hinh tuong chan that ) cua Dai Vien 
Canh Tri. Ten cac Chan Tuong ay la : 

1 ) Nhat Thiet Tam Dat V6 Luong Quang Phat 

2 ) Bien Giac Tam Minh V6 Bien Quang Phat 

3 ) Chi Dao Tam Minh V6 Ngai Quang Phat 

4 ) Luc Chan Ly Tri Quang Minh V6 Doi Quang Phat 

5 ) Sac Thien Tam Minh Diem Vuong Quang Phat 

6 ) Nhat Thiet Tam Minh Thanh Tinh Quang Phat 

7 ) Ph6 Mon Tam Minh Hoan Hy Quang Phat 

8 ) Nhap Tue Tam Minh Tri Tue Quang Phat 

9 ) Quang Sac Tam Minh Bat Doan Quang Phat 

10 ) Minh Dat Tam Minh Nan Tu Quang Phat' 

1 1 ) Ngu Due Tam Minh V6 Xung Quang Phat 

12 ) Tri Luc Tam Minh Sieu Nhat Nguyet Quang Phat 

Chu Phat Nhu Lai nhu vay la chan sac cu tuc (day du sac tuong chan that) la noi 
y cu cua tuong BI cua tat ca Nhu Lai ba doi. 

Neu co chung sinh muon sinh ve Tinh Tho Cuu Pham nhu vay thi nen ton phung 
xem xet 12 Vien Dieu ay. Ngay dem ba thoi xung danh Cuu Pham Tinh Tho nhu vay, 
tan than hieu cua 12 vi Quang Phat tuc vinh vien ra khoi nha lua cua Tam Gioi, quyet 
dinh sinh Chan Nhu, xa lia Huu Lau, nhap han vao V6 Lau. 

Neu co nguoi muon vao canh Tam Ma Dia nhu vay, duoc day du: Phat Tue, Tam 
Tich Tinh, Than Thanh Tinh thi nen quan niem Dai Tam Ma Gia That Tuong Chan 
Ngon. 



236 



CM la :" An, A mat lat de te gia lam, hong" 

* ) OM_ AMRTA TEJE HARA _ HUM 

Nay Thien Nam Tu! Chan Ngon Phan Chu nhu vay la vi tri thuoc Ly Tri cuu 
canh cua tat ca chu Phat Nhu Lai ba doi a 10 phuang, la can ban cua 12 KHONG 
NGUYEN . 

Neu de tu Ta muon lgi lac cho ba coi, lgi ich cho Trai Nguai thi nen viet chep 
Kinh nay. Nguai tho tri doc rung se tang truang Phuac Lac, tang ich Tri Tue Bien Tai, 
tang truang Tho Menh Sac Luc, tieu diet nghiep chuong, tieu diet van benh, tang 
truang BI AI, khong co gi khong day du Sac Thien. Huong chi chi Tarn viet chep, doc 
rung se do cho ba doi khong con sinh bien trong nha lua Tarn Gioi . Cong nang tung 
niem lam cho Hanh Gia vang sinh ve Tinh Tho Cuu Pham cua Cue Lac Gioi Hoi. 

r \ r 

Bay gia, Dai Chung nghe duoc loi Due Phat day deu rat vui ve, tin nhan phung 

hanh 

KINH CUU PHAM VANG SINH A DI DA 
_Uk_ 

12/07/1997 

* ) Ghi Chu: A Di Da Phat Cnu Tir Tam Chu : 

OM: Than, Khau, Y 

AMRTA: Cam L6 bat tu 

TEJE: Uy Quang 

HARA: Thau nhiep 

HUM: Ta thanh tuu 

Toan cau Chu co the dien dich la : 

Than, Khau, Y hay thau nhiep dnh sang uy dire cua Cam Lo bat tu ma thanh 

tuu 



237 



Mat Tang Bo 2_No.934 (Tr.80) 



PHAT NOI KINH VO Ll/ONG CONG BlTC DA LA NI 

Han dich : Tay Thien Dich Kinh Tarn Tang_ Trieu Tan Dai Phu Thi Quang Loc 
Khanh_ Minh Giao Dai Su PHAP HIEN phung chieu dich 
Phuc h6i Phan CM va Viet dich : HUYEN THANH 

Bay gio, Due The Ton bao A Nan rang: "6ng hay lang nghe! Nay Ta vi ong vol 
chung sinh doi Mat Phap dien noi ve V6 Lirffng Cong Dire Da La Ni. Ong hay ghi 
nho dung de quen mat nham giup cho cac chung sinh trong doi Ue Ac sau nau dugc 
dai thien lgi. 

Nay A Nan! Neu co chung sinh nao dugc nghe Da La Ni nay, moi ngay sang 
chieu tung 2 1 bien thi bao nhieu nghiep ac ma nguoi ay da gom chua trong mot ngan 
kiep deu dugc tieu diet, hien than (than trong doi hien tai) gat hai dugc su an on khoai 
lac. 

Neu co nguoi chi tarn tri tung mot Lac Xoa bien thi sau nay nguoi do se dugc gap 
Due Tir Thi B6 Tat (Maitri Bodhisatva) 

Neu tri rung hai Lac Xoa bien thi sau nay se dugc gap Due Quan Ty Tai Bo Tat 
(Avalokitesvara Bodhisatva) 

Neu tri rung ba Lac Xoa bien thi sau nay se gap dugc Due Phat V6 Lirong Tho 
(Amitayus Buddha) 

Lien noi Da La Ni la: 

"Nlng mo la dat-na dat-la da da. Na mac a li-da a di da ba da, dat tha nga da 
da, a la-hat de, tam mieu cat-tam mot da da. Dat ninh tha: A di de, a di do nap-ba 
vi, a di da tam ba vi, a di da vi cat-Ian de, a di da vi cat-Ian da nga di ne, nga nga 
na ke li-de yet li, tat li-phoc cat-le xa, sai dnong yet-li due sa-phoc ha" 

* ) NAMO RATNA-TRAYAYA 

NAMAH ARYA AMITABHAYA TATHAGATAYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHAYA 

TADYATHA: AMRTE _ AMRTA UDBHAVE_ AMRTA SAMBHAVE_ 
AMRTA VIKRANTE_ AMRTA VIKRANTA GAMINE_ GAGANA KlRTTI 
KARE_ SARVA KLESA KSAYAM KARE_ SVAHA 

Bay gio A Nan dugc nghe Due Nhu Lai noi ve V6 Lnong Cong Dnc Da La Ni 
nay xong lien vui ve tin nhan, le Phat roi lui ra. 

PHAT THUYET VO LlTONG CONG DlTC DA LA NI 

_Het_ 

Ghi chu : 

V6 Luang Cong Diic Da La Ni (Vang Sinh Chan Ngon): 
NAMO RATNA-TRAYAYA: Quy menh Tam Bao 



238 



NAMAH ARYA-AMITABHAYA TATHAGATAYA ARHATE 
SAMYAKSAMBUDDHAYA: Kinh le Thanh V6 Lugng Quang Nhu Lai Uhg Cling 
Chinh Dang Chinh Giac 

TADYATHA: Nhu vay, lien noi Chu la 

AMRTE: Cam L6 bat tu 

AMRT A-UDBHAVE : Hien len Cam L6 

AMRTA SAMBHAVE: Phat sinh Cam L6 

AMRTA VIKRANTE: Cam L6 dung manh 

AMRTA VIKRANTA GAMINE: Dat den Cam L6 dung manh 

GAGANA KlRTTI KARE: Rai day khap hu khong 

SARVA KLESA KSAYAM KARE: Dep sach moi phien nao vo tan 

SVAHA: Quyet dinh thanh tuu 

11/07/1997 



239 



Mat Tang Bo 2_No.935 (Tr.80 _ Tr.82) 

CVC LAC NGUYEN VAN 

Han Van: Chua Phuoc C6 DAT LAT MA M0C DAN DAT NHI KIET soan 
Viet dich: Sa Mon THICH QUANG TPJ 

Bo Thi phuoc due khong tan rat it co 
Moi niem hay khien xa lia cac thu nan 
Xem khap Huu Tinh nhu la con mo coi 
Truoc Due The Ton V6 Luong Tho le lay 

Tiep den le lay Phat Thich Ca 
Xung tan ngoi khen viec lam tot 
Cau sanh Cue Lac Nguyen Van nay 
Do vi Tu Bi nen co gang 
Thien ac cac thu V6 Minh che 
Troi Nguoi mang song khong ben chac 
Thuong yeu cot troi neo Luan Hoi 
Ngup lan chim noi ba bien doc 
Benh, gia cac thu that ghe thay 
Chi quyet thoat ly bien sanh tu 
Khong tham cac Due phai tram luan 
Khong cho dua nuong cau cuu do 
Dem het long thanh nguyen hien dang 
Cuu do chiing con: Di Da Phat 
Quan Am, The Chi, cac Bo Tat 
Cung voi quyen thuoc lai vay quanh 
Boi lu chung con nhieu so kiep 
Phat loi The Nguyen chang he quen 
Mau chong nhu chim dang canh rong 
Tu Bi thuong xot giang Dao Trang. 

Phuc nguyen: con va tat ca chiing sanh day du Phuoc Tri, hai mon tu luong. 
Khi mang chung duoc gan gui thay Phat Di Da, hai vi Bo Tat: Quan Am, The Chi cung 
cac quyen thuoc truoc sau vay quanh. Bay gio doi voi Phat va quyen thuoc sanh long 
ton kinh chi thanh khong bi kho vi su chet choc, khong xa lia Tarn thanh kinh, cung 
thay duoc Canh Gioi nen niem khong gian doan. Tarn Dai Phat Tu dung cac Than Bien 
di den chi loi dua duong dan ve Cue Lac. Theo day ma duoc ve canh gioi Thu Thang 
cua Phat, sanh noi hoa sen bau, phat can lanh Chung Tanh Dai Thua. 

Khi vua sanh ra, tat ca cac Phap: Tong Tri, Thien Dinh, V6 Duyen Dao Tarn, 
V6 Tan Bien Tai, cac cong due thu thang deu co day du. Nuong vao Dao Su A Di Da 
Phat cung muoi phuong chu Phat, Bo Tat thay deu hoan hy, duoc tho cac Phap Dai 
Thua, noi nghia cac Phap trong khoang choc lat deu duoc thau hieu.Lai nuong Than 
Bien vo ngai den khap cac coi nuoc cua chu Phat, rong lam cac Hanh Bo Tat. Nguyen 
duoc day du. 

Khi duoc sanh ra noi coi Phat roi, khoi Tarn dong manh Tu Bi , dung ThanBien 
khong ngan ngai den cac Coi nho ue vi cac chiing sanh, theo Nhan Duyen ciia chiing 
ma giao hoa. Nguyen tat ca deu xung tan va an 6 noi Dao thanh tinh ciia chu Phat, lam 



240 



nhung viec hiem co mau dugc day du, lgi ich vo bien chung sanh, lam cho tat ca mau 
dugc Qua Phat. 

Nguyen khi con lam chung 

Di Da va quyen thuoc 

Ro rang hien truoc mat 

Khien cho con tin chac 

Noi than Trung Am dugc 

Cac Phat Tu dan duong 

Sanh ve noi Tinh Do 

Tro lai cuu Ham Linh 

Canh Gioi thu thang tren, neu chua dugc sanh vao. Nguyen xin doi doi kiep 
kiep thuong gap Phat Phap. Trong cac Kinh Dien lieu ngo: Van, Tu , Tu . Nguyen 
dugc than thanh tinh. Dugc than nay roi, noi bay Due trang nghiem, Nguyen khong xa 
lia, noi tat ca moi luc luon luon nho niem doi trudc. Nguyen dugc Tuc Menh Tri. 

Doi doi kiep kiep thay Tarn Huu , Sanh Tarn nham lia. Noi cong due Giai thoat, 
khoi Tarn ham vui, ua noi Phat Dao. Nguyen dugc xuat gia. Khi dugc xuat gia, noi cac 
cho ac tarn khong nhiem dam , giu gin Gioi Cam day du, dac Dai Bo De. Nguyen nhu 
Dai Ty Kheo cua Phat A Sue. 

Lai doi doi kiep kiep, noi cac Phap sach do, nghia ly deu ro, mau dugc Dao 
Qua. Noi van nghia cac Phap giu gin khong mat cac tong tri. Nguyen day du ca.Ghi 
nho cac Phap khong quen noi cac kho, cac thoi.Nguyen dugc thanh tinh bien tai vo 
ngai. 

Lai doi doi kiep kiep, cac mon Dinh nhu: Lang Nghiem. . . Nhan Nhuc, cho den 
Ngu Nhan, sau canh gioi than thong. Nguyen deu dugc tat ca. 

Lai doi doi kiep kiep, tu co sue luc, phan ro cac thu Thien Ac. Nguyen dugc Tri 
Hue rong Ion. 

Noi cac Phap Nhiem Tinh, nghia ly sau xa thay deu hieu thau khong co lan Ion. 
Nguyen dugc Lgi Minh Tri Hue. 

Neu co cho chua ro, chua hieu, sanh Tarn nghi ngo. Khi vua khoi Tarn deu bi 
tieu diet khong sot. Nguyen Toe Kien Tri Hue dugc day du. 

Thay nguoi khong du sue phan tach Nghia Ly Dieu Phap. Nguyen dugc Tham 
Tham Tri Hue. 

Noi chung trinh bay cac toi ve Tri Hue va nghia ly Van Chuong kho hieu thay 
deu trinh bay mo xe ro rang, tu phuong tien Chanh Tri tu Hanh Bo Tat mau den bo kia. 
Nguyen dugc nhu Van Thu Bo Tat. 

Nhu vay vi lgi ich rong Ion, nguyen mau dugc cac mon Tri Hue sau xa, tuy 
Duyen gin giu, chiet phuc cac Ta Kien khien Ke Tri hoan hy, nghe Phat noi Phap, hay ro 
rang giai noi . Nguyen co Tri Hue Dao Bi Ngan. 

Lai doi doi kiep kiep, vi trong tu lgi doi voi cac Hanh to Ion cua Bo Tat sanh 
long thoai chuyen, nguyen deu chat dut. Dung Tarn dong manh lam lgi ich cho ke khac 
deu den bo kia, tuy theo phuong tien, noi Dao Bo De lam hanh Bo Tat den cuoi cung. 
Nguyen dugc nhu Quan Tu Tai Bo Tat. 

Lai doi doi kiep kiep, tu hanh lgi minh lgi nguoi, tru dep Ta Ma Ngoai Dao va 
tat ca thoi , tuy phuong tien sue luc tu hanh Bo Tat cho den rot rao. Nguyen dugc nhu 
Bi Mat CM Kim Cang Thu B6 Tat. 

Lai doi doi kiep kiep, luon luon tinh tan, lam du cac Hanh vi dieu cua Bo Tat 
moi phat Tarn, khong mot giay phut ngung nghi. Tu noi Hanh Dai Tinh Tan do, mau 
dugc Bo De. Nguyen dugc nhu Vo Dang Thich Ca Vuong Phat. 



241 



Lai doi dai kiep kiep, tru diet su gian doan trong khi tu tap, than tarn co benh 
thai niem danh hieu cua Phat tuc hay tru cac sai lam cua Than Khau Y. Nguyen dugc 
nhu Dugc Su Luu Ly Quang Nhu Lai. 

Lai dai dai kiep kiep, neu muon song lau, xung danh hieu Phat tuc hay tru diet 
hoanh tu. Nguyen dugc nhu Vo Lugng Tho Nhu Lai. 

Neu Tho Chuong (chuong nan cua mang song) den tuc thay Cuu Te V6 Lugng 
Tho dung 4 nghiep, tuy nghiep hien than (Noan, thai, thap, hoa) dieu phuc, dugc thay 
than Ngai. Nguyen tho chuong thay deu diet sach. 

Khi dugc hien than hoa do tuc biet dugc song lau, khong con tao ac nghiep. Chi 
thanh nuong theo Luc nay sanh ve cac coi. Nguyen khong xa lia Phat V6 Lugng Tho, 
gan gui cac Thien Tri Thuc. 

Lai nguyen doi dai kiep kiep dugc day du cac cong due can ban Xuat The Gian, 
day du can tanh Dai Thua. Nguyen Thien Tri Thuc Su hoan hy ho tri. Khi dugc ho tri, 
o truoc Thien Tri Thuc Su dugc sanh long tin ben chac khong lui sut. Nguyen dugc 
hoan hy. 

Lai Thien Tri Thuc Su day bao, cac loi day bao deu nho day du, theo do tu tap. 
Nguyen dugc rot rao dau trong choc lat , Nguyen khong bi ban ac sai khien. 

Lai doi dai kiep kiep, tin sau nhan qua va Tarn xa lia. Thay biet ro rang Tarn Bo 
De. Khong thu ghet, ganh ty. Nguyen thuong khong gian doan. 

Dau sanh noi nao deu theo Than Khau Y tu cac can lanh, thay deu vi lgi tha. 
Nguyen thanh Thanh Tinh Bo De. 

Chi co Qua Phat la tren het 

Dau con hien nay chua chung dugc 

Nguyen than trong sach de lo tu 

Doi dOoi kiep kiep dugc xuat gia 

Bien Tai, Thien Dinh, cac Than Thong 

Giu gin vo bien cac cong due 

Mau dugc Tri Hue Ion vo cung 

Cuu canh Bo De mau chung dugc 

Tuong doan menh hien ra truoc mat 

Phat Di Da theo nghiep hien than 

Diet tru tat ca nghiep chet oan 

Mau dugc du day Tanh khong chet (Vo Tu Tanh) 

Lai nguyen doi doi Vo Lugng Tho 

Gan gui giu gin Dai Thua Su 

Phat da noi ra cac Y mau 

Sieng nang tu tap khong bieng tre 

Xa bo chung sanh vi tu lgi 

Phan biet cac Tarn nguyen chang sanh 

Vi Hanh lgi tha khong nham moi 

Phuong Tien Tri Hue thay deu dung 

Nay con tri niem xung danh hieu 

Tieu tru toi chuong dac Dao Qua 

Xin nguyen noi day thanh Tinh Tho 

Theo Dai Thua tu cac Phap Mon 

Phat Tu cuu thoat da dan duong 

Lam Hanh Bo Tat vi lgi ich 

Tat ca mong cau deu day du 

Theo y khoi len tuc dugc thanh 



242 



Di Da, Thich Ca cung Di Lac 
Van Thu, Mat CM, Quan The Am 
Cung vai quyen thuoc ciia chu Phat 
Nguyen nay mau chong dugc tron day. 

C\JC LAC NGUYEN VAN (Het) 

Mua Ha nam Binh Ty 1996 




243 



Mat Tang Bo 2_ No.937 (Tr.85 _ Tr.86) 

PHAT NOI KINH DAI THlTA 
THANH VO Ll/ONG THO QUYET DINH 
QUANG MINH Vl/ONG NHLT LAI DA LA NI 

Han dich: Tay Thien Trung An Do_ Nude Ma Gia Da (Magadha), chua Na Lan 
Da (Nalanda-samgharama) Truyen Giao Dai Su Tarn Tang_ Sa Mon duoc ban ao tia 
(ke bay toi la) PHAP THIEN phung chieu dich 

Phuc h6i Phan Chu va Viet dich: HUYEN THANH 

Nhu vay toi nghe. Mot thoi Due The Ton ngu trong vuon Ky Tho Cap Co Doc 
(Jetavane'nthapindadasyarama) tai nude Xa Ve (Sravastya) cung voi Chung Dai Bat 
So (Mahat-bhiksu-samgha) gom mot ngan hai tram nam muoi nguoi den du, deu la bac 

r r r r -\ 

Dai A La Han ma moi nguoi da biet, Lau Tan Y Giai (chat dut hit tat cd phien ndo 
ma Tarn duac giai thodt) khong con bi phien nao nua, dat duoc Tarn loi cho minh, 
kheo giai thoat. 

Lai co cac Ton day du uy nghi trang nghiem, Tri Tue, Cong Due rong Ion, Bo Tat 
Ma Ha Tat. . . vi nghe Phap cho nen thay deu den tap hoi. O trong Chung Hoi co Dai 
Tue Dieu Cat Tuong Bo Tat Ma Ha Tat (Maha-prajna-mamjusn-bodhisatva-maha- 
satva) la bac Thuong Thu (Pramukha) 

Bay gio Due Phat Thich Ca Mau Ni (Sakya-muni) nghi thuong tat ca chung sinh 
bi doan menh trong doi vi lai, khien cho tang them Tho Menh duoc loi ich Ion, nen vi 
ho noi Phap thu thang vi dieu tham sau bi mat chang the nghi ban. 

Luc do Due The Ton bao Dai Tue Dieu Cat Tuong Bo Tat rang: "Cac ong hay 
nghe cho ky! Tu coi Nam Diem Phu De (Jampu-dvlpa) nay hudng ve phuong Tay, 
vuot qua vo luong coi Phat, co The Gioi ten la V6 Luong Cong Due Tang (Amita- 
guna-garbha), coi nuoc trang nghiem xinh dep, moi bau xen ke nhau to diem, thanh 
tinh thu thang, an on khoai lac, vi dieu bac nhat, vuot hon muoi phuong 

O trong The Gioi V6 Luong Cong Due Tang co Due Phat ten la V6 Luong Tho 
Quyet Dinh Quang Minh Vuong Nhu Lai V6 Thuong Chinh Dang Bo De 
(Amitayur-suvine-scita-teja-rajaya-tathagata-samyaksambuddhi) ngay nay hien tru 
trong The Gioi ay, khoi Dai Tu Bi vi chung sinh dien noi Dieu Phap (Saddharma) 
khien cho duoc loi ich an vui thu thang" 

_ Due Phat lai bao Dieu Cat Tuong Bo Tat (MamjusrI-bodhisatva) rang: "Nay 
nguoi trong The Gioi Diem Phu De nay co tho menh mot tram tuoi, trong do phan Ion 
gay tao cac nghiep ac nen lai bi chet yeu. 

Nay Dieu Cat Tuong Bo Tat ! Neu co chung sinh duoc thay Kinh V6 Luong Tho 
Quyet Dinh Quang Minh Vuong Nhu Lai Da La Ni nay, Cong Due thu thang voi 
nghe danh hieu. Neu tu minh viet chep hoac day nguoi khac viet Kinh nay xong, hoac 
6 trong nha cua cua minh, hoac o lau cao, hoac an trong Tinh Xa, Dien Duong... tho 
tri, doc tung, tuan phung, le bai, dem moi loai huong khi, huong dot, bot huong, huong 
xoa boi, vong hoa...ciing duong Kinh V6 Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh 
Vuong Nhu Lai Da La Ni. Nguoi bi doan tho nhu vay neu hay chi Tarn viet chep, tho 
tri, doc tung, cung duong, le bai thi nguoi nhu vay lai tang them Tho Menh, song du 
tram nam. 



244 



Lai nua Dieu Cat Tuong Bo Tat! Neu co chiing sinh nghe danh hieu ciia Due V6 
Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh Vuong Nhir Lai nay, neu hay chi Tarn xung 
niem 108 bien thi chiing sinh bi (loan menh nay lai tang them Tho Menh. 

Hoac chi nghe Danh Hieu ay, chi Tarn tin nhan, tuan phung, sung kinh thi nguoi 
nay cung duoc tang ich Tho Menh. 

Lai nua Dieu Cat Tuong Bo Tat! Neu co moi Thoi thi Tarn khong co tarn buong 
bo, chi thanh nghi cau Dieu Phap 

Nay cac ke trai lanh, nguoi nu thien! Cac nguoi hay nghe cho ky! Nay Ta vi cac 
nguoi noi V6 Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh Vuong Nhu Lai Nhat Bach Bat 
Danh Da La Ni la: 

"Nang mo ba nga phoc de, a ba ly nhi da, du nghe-da nlng, to vi ninh, that 
chi dat, de to, la nha da, dat tha nga da da, la ha de, tam ma duoc cat-tam mot da 
da. 

Dat ne-da tha: An, tat phoc tang tac-ca la, ba ly thuan da, dat lat ma de, nga 
nga nang, tam mau no nghiet de, sa-phoc ba phoc, vi thuan de, ma ha nlng da, ba 
ly phoc le, sa-phoc ha" 

*) NAMO BHAGAVATE APARIMITA-AYURJNANA-SUVINE-SCITA- 
TEJA- RAJAYA-TATHAGATAYA- arhate - samyaksambuddhAya 
TADYATHA: om_ samskAra parisuddha dharmate, gagana 

SAMUDGATE SVABHAVA VISUDDHE, MAHA-NAYA PARIVARE _ SVAHA 
Nay Dieu Cat Tuong Bo Tat! V6 Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh Vuong 
Nhu Lai Nhat Bach Bat Danh Da La Ni nay, neu co nguoi tu minh viet chep, hoac 
day nguoi khac viet Da La Ni nay, an tri tren lau cao, hoac noi thanh tinh ben trong 
Dien Duong, nhu Phap nhiem sue moi loai cung duong thi nguoi bi doan menh lai 
duoc song lau, day du mot tram nam. Nguoi nhu vay, sau khi chet lien duoc vang sinh 
trong The Gioi V6 Luong Cong Due Tang 6 coi Phat cua Due V6 Luong Tho Quyet 
Dinh Quang Minh Vuong Nhu Lai ay". 

_ Ngay luc Due Phat Thich Ca Mau Ni noi Kinh V6 Luong Tho Quyet Dinh 
Quang Minh Vuong Nhu Lai Da La Ni nay thoi co 99 cau chi Phat, mot long khac 
mieng dong am, cung noi Kinh V6 Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh Vuong 
Nhu Lai Da La Ni nay 

Luc do lai co 84 cau chi Phat, mot long khac mieng dong am, cung noi Kinh V6 
Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh Vuong Nhu Lai Da La Ni nay 

Luc do lai co 77 cau chi Phat, mot long khac mieng dong am, cung noi Kinh V6 
Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh Vuong Nhu Lai Da La Ni nay 

Luc do lai co 66 cau chi Phat, mot long khac mieng dong am, cung noi Kinh V6 
Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh Vuong Nhu Lai Da La Ni nay 

Luc do lai co 55 cau chi Phat, mot long khac mieng dong am, cung noi Kinh V6 
Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh Vuong Nhu Lai Da La Ni nay 

Luc do lai co 44 cau chi Phat, mot long khac mieng dong am, cung noi Kinh V6 
Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh Vuong Nhu Lai Da La Ni nay 

Luc do lai co 36 cau chi Phat, mot long khac mieng dong am, cung noi Kinh V6 
Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh Vuong Nhu Lai Da La Ni nay 



245 



Luc do lai co 25 cau chi Phat, mot long khac mieng (long am, cung noi Kinh V6 
Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh Vuong Nhir Lai Da La Ni nay 

Luc do lai co Hang ha sa so cau chi Phat, moi moi Tarn deu khong co sai biet, 
khac mieng dong am, cung deu noi Kinh Vo Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh 
Vuong Nhu Lai Da La Ni nay 

_ Kinh Da La Ni nay, neu lai co nguoi, hoac tu minh viet hoac day nguoi viet. 
Nguoi nhu vay sau nay chang bi doa vao Dia Nguc, chang bi doa lam Quy doi, chang 
bi doa lam sue sinh; chang bi doa vao Nghiep Dao, Minh Quan o coi cua Diem La 
Vuong, vinh vien chang o trong cac duong ac nay tho nhan Ac Bao ay. 

Nguoi nhu vay do day viet chep Kinh V6 Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh 
Vuong Nhu Lai Da La Ni nay, vi sue Cong Due cho nen sau nay tat ca noi chon sinh 
ra thi doi doi kiep kiep duoc Tuc Menh Tri 

Kinh V6 Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh Vuong Nhu Lai Da La Ni nay, 
hoac tu minh viet hoac day nguoi viet. Nguoi nhu vay lien dong voi su viet chep tarn 
van bon ngan Phap Tang, Cong Due dat duoc khong co sai khac. 

Kinh V6 Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh Vuong Nhu Lai Da La Ni nay, 
hoac tu minh viet hoac day nguoi viet. Nguoi nhu vay lien dong voi su tu sua dung lap 
tarn van bon ngan cai Thap bau, Cong Due dat duoc khong co sai khac. 

Kinh V6 Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh Vuong Nhu Lai Da La Ni nay, 
hoac tu minh viet hoac day nguoi viet. Nguoi nhu vay co Nghiep Dia Nguc nam V6 
Gian. Do sue Cong Due nay cho nen Nghiep ay thay deu duoc tieu tru. 

Kinh V6 Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh Vuong Nhu Lai Da La Ni nay, 

r r t 

hoac tu minh viet hoac day nguoi viet. Nguoi nhu vay chang bi doa lam Ma Vuong 
(Mara-raja) voi quyen thuoc cua Ma, chang bi doa trong duong Duoc Xoa (Yaksa), La 
Sat (Raksasa), chang bi chet boi tai va bat trac, vinh vien chang tho nhan cac qua bao 
ac nay. 

Kinh V6 Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh Vuong Nhu Lai Da La Ni nay, 
hoac tu minh viet hoac day nguoi viet. Nguoi nhu vay luc lam chung thoi co 99 cau 
chi phat hien ra truoc mat nghenh don nguoi do, vanh sinh 6 trong coi nuoc cua Due 
Phat ay. Cac nguoi dung sinh nghi hoac!... 

Kinh V6 Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh Vuong Nhu Lai Da La Ni nay, 
hoac tu minh viet hoac day nguoi viet. Nguoi nhu vay, duong lai vinh vien chang tho 
nhan than nguoi nu. 

Kinh V6 Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh Vuong Nhu Lai Da La Ni nay, 
hoac tu minh viet hoac day nguoi viet. Nguoi nhu vay thuong duoc: Tri Quoc Thien 
Vuong (Dhrta-rastra) la chu cua hang Ngan Dat Phoc (Gandharva) 6 phuong Dong, 
Tang Truong Thien Vuong (Virudhaka) la chu cua hang Cu Ban Noa (Kumbhanda) 
6 phuong Nam, Quang Muc Thien Vuong (Viriipaksa) la chu cua hang Rong Ion 
(Maha-naga) 6 phuong Tay, Da Van Thien Vuong (Vaisravana) la chu cua hang 
Duoc Xoa (Yaksa) o phuong Bac. . .kin dao an than di theo ve ho. 

Neu lai co nguoi doi voi Kinh nay, hay dem chut phan tai bao ra bo thi thi nguoi 
nay lien dong voi viec dem vdng, bac, Lim Ly, Xa Cu, Ma Nao, San Ho, Ho Phdch tran 
day trong ba ngan Dai Thien The Gidi, cam het bay bau nhu vay dem bo thi. 

Neu lai co nguoi cung duong Kinh Dien nay, lien dong voi viec cung duong tat 
ca Phap Tang chan that. 

Neu lai co nguoi hay cam bay bau thuong dieu cung duong cac dang Nhu Lai 
Ung Chinh Dang Giac (Tathagataya-arhate-samyaksambuddhaya) la Ty Ba Thi 



246 



(Vipasyin), Thi Khi (Sikhi), Ty Xa Phu (Visvabhu), Cau Liru Ton (Krakucchanda), 
Yet Nac Yet Mau Ni (Kanakamuni), Ca Thiet Ba (Kasyapa), Thich Ca Mau Ni 
(Sakyamuni) thi Phuoc Due dat dugc chang the do luong de biet dugc so lugng ay 

Neu lai co nguoi ciing duong Kinh V6 Lirong Tho Quyet Dinh Quang Minh 
Virong Nhir Lai Da La Ni nay, thi Phuoc Due dat dugc cung lai chang the do luong 
de biet dugc so lugng ay. 

Lai nhu nuoc tran day trong bon bien Ion thi chang the biet dugc so nuoc dugc 
gom chua trong moi mot bien ay. Neu lai co nguoi viet chep, ciing duong, tho tri, doc 
rung Kinh V6 Lirong Tho Quyet Dinh Quang Minh Vuong Nhu Lai Da La Ni nay, 
thi Phuoc Due dat dugc cung lai chang the do luong de biet dugc so lugng ay. 

Neu lai co nguoi viet chep Kinh V6 Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh 
Vuong Nhu Lai Da La Ni nay, thi noi chon dia vi tuc la thanh tuu thap bau Chan 
Than Xa Lgi ciia chu Phat. 

Neu co chiing sinh, tai nghe Da La Ni nay thoi chiing sinh do vinh vien chang tho 
nhan than cua chim bay, bon chan, nhieu chan, loai khac.ngay sau mau dugc thanh 
tuu Bat Thoai Chuyen V6 Thuong Chinh Dang Bo De 

Neu lai co nguoi gom chua vcing, bac, Luu Ly, Xa Cu, Ma Nao, San Ho, Ho 
Phdch... : Dem het bay bau nhu vay cao nhu Dieu Cao Son Vuong (nui Tu Di) hay 

r t ? ? r r r 

buong xa bo thi thi Phuoc Due dat dugc chang the do luong de biet dugc so lugng ay. 

Neu lai co nguoi vi Kinh V6 Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh Vuong Nhu 
Lai Da La Ni nay, ma hay bo thi, thi Phuoc Due dat dugc cung lai chang the do luong 
de biet dugc so lugng ay. 

Neu lai co nguoi viet chep Kinh V6 Luong Tho Quyet Dinh Quang Minh 
Vuong Nhu Lai Da La Ni nay, le bai ciing duong. Nguoi nhu vay tuc la le bai ciing 
duong tat ca Nhu Lai trong coi nuoc ciia chu Phat khap muoi phuong, ma khong co sai 
khac. 

Bay gio Diic The Ton Thich Ca Mau Ni noi Gia Tha (Gatha: Ke Tung) la: 

_ Tu hanh thanh tuu siic Bo Thi (Dana) 

Do siic Bo Thi dugc thanh Phat 

Neu vao trong Tinh That Dai Bi 

Tai tarn nghe Da La Ni nay 

Gia sii Bo Thi chua vien man 

Nguoi nay mau chiing Thien Nhan Su (Sasta-deva-manusyanam: Thay ciia hang 
Troi Nguoi) 

_ Tu hanh thanh tuu siic Tri Gioi (Sfla) 
Do siic Tri Gioi dugc thanh Phat 
Neu vao trong Tinh That Dai Bi 
Tai tarn nghe Da La Ni nay 
Gia sii Tri Gioi chua vien man 

Nguoi nay mau chiing Thien Nhan Su ('Sasta-deva-manusyanam) 

_ Tu hanh thanh tuu siic Nhan Nhuc (Ksanti) 

Do siic Nhan Nhuc dugc thanh Phat 

Neu vao trong Tinh That Dai Bi 

Tai tarn nghe Da La Ni nay 

Gia sii Nhan Nhuc chua vien man 

Nguoi nay mau chiing Thien Nhan Su (Sasta-deva-manusyanam) 



247 



r 

_ Tu hanh thanh tuu sue Tinh Tien (Vlrya) 
Do sue Tinh Tien dugc thanh Phat 
Neu vao trong Tinh That Dai Bi 
Tai tarn nghe Da La Ni nay 
Gia su Tinh Tien chua vien man 

Nguoi nay mau chung Thien Nhan Sir (Sasta-deva-manusyanam) 

_ Tu hanh thanh tuu sue Thien Dinh (Dhyana) 

Do sue Thien Dinh duoc thanh Phat 

Neu vao trong Tinh That Dai Bi 

Tai tarn nghe Da La Ni nay 

Gia su Thien Dinh chua vien man 

Nguoi nay mau chung Thien Nhan Sir (Sasta-deva-manusyanam) 

_ Tu hanh thanh tuu sue Tri Tue (Prajna) 
Do sue Tri Tue duoc thanh Phat 
Neu vao trong Tinh That Dai Bi 
Tai tarn nghe Da La Ni nay 
Gia su Tri Tue chua vien man 

Nguoi nay mau chung Thien Nhan Sir (Sasta-deva-manusyanam) 

Due Phat noi Kinh nay xong thoi cac Chung Dai Bat So voi cac Bo Tat, tat ca 
hang Troi (Deva), Ngnoi (Manusya), A To La (Asura), Ngan That Phoc 
(Gandharva). . .nghe dieu Due Phat da noi, deu rat vui ve, tin nhan phung hanh. 

PHAT NOI KINH DAI THUA THANH VO Ll/ONG THO Vl/ONG 

_Het_ 

Ghi chii: 

Thanh V6 Lnffng Tho Quyet Dinh Quang Minh Virffng Da La Ni 

jut 

OM NAMO (Quy menh kinh le) BHAGAVATE (The Ton) APARAMITA 
AJURJNANA (V6 Luong Tho Tri) SUVINE SCITA TEJA (Quyet Dinh Quang 
Minh) RAJAYA (Vuong) TATHAGATAYA (Nhu Lai) ARHATE (LTng Cung) 
SAMYAKSAMBUDDHAYA (Chinh DSng Chinh Giac) 

TADYATHA (Nhu vay, lien noi Chu la) 
$ 

OM (Ba Than quy menh ) 

SARVA SAMSKARA (Tat ca hoat dong cua Tarn Tri) PARISUDDHA (Toi 
thuong thanh tinh) DHARMATE (ben trong Phap Tinh) 

GAGANA (Hu khong) SAMUDGATE (ThSng thuong) SVABHAVA (Tu Tinh) 
VISUDDHE (Thanh tinh) 



248 



MAHA-NAYA (Rong Ion bao la) PARIVARE (Thing Nguyen) 

SVAHA (Thanh tyu Tir Tinh an lac ciia Dai Niet Ban) 
Toan bai Da La Ni tren co the dien dich la : 

"Quy menh kinh le Dire The Ton V6 Lirong Tho Tri Quyet Dinh Quang Minh 
Vircng NhwLai ling Cung Chinh Dang Chinh Giac. 

Nhw vay: OMl Tat cd hoat dong Tarn Y deu la Phdp Tinh cue thanh tinh. 
Thanh Tinh nhw tu tinh thdng thwffng cua Hw Khong. Hay phdt khffi Thdng 
Nguyen rong l&n de mau chong dat dwffc sir thanh tinh an lac cua Dai Niet Ban " 

27/11/2011 




249 



Dai Tang Kinh _ Tap 26 _No.l542 

VO Ll/ONG THO KINH UIJ BA BE XA (Upadesa: Luan nghi) 

NGUYEN SINH KE 

[Ba Tau Ban Dau Bo Tat (Vasubandhu:Thien Than, The Than) tao lam] 

' - - 1 X 

Han dich: Dai Nguyen Nguy (Bac Nguy)_ Thien True Tarn Tang BO DE LUU 
CHI (Bodhiruci) 

Viet dich: HUYEN THANH 

_ The Ton ! Con mot long 

Quy menh tan muoi phuong 

V6 Ngai Quang Nhir Lai 

Nguyen sinh nude An Lac (Sukha-vatI) 

_ Con y Tu Da La (Sutra: KhS Kinh) 
Tuong Cong Due chan that 
Noi Nguyen Ke Tong Tri 

Tuong ung loi Phat day 

_ Quan tuong The Gioi ay 
Hon han Dao ba coi (Tarn Gioi) 
_Cuu canh nhu hu khong 
Rong Ion khong bo me 

Chinh Dao, Dai Tu Bi 
Xuat The, sinh can lanh 

_ Tinh Quang Minh (hao quang trong sach) day du 
Nhu guong, vanh Nhat Nguyet 

_ Du Tinh cac chau bau 
Day du Dieu Trang Nghiem 

_ V6 Cau Quang (anh sang khong do ban) rue lua 
Trong sang, chieu The Gian 

_ Co Cong Duc,Tinh bau 
Mem mai xoay trai phai 

Nguoi cham sinh Thang Lac (niem vui thu thang) 

Hon Ca Chien Lan Da (Kacilindi: ten cua Thuy Dieu, loai chim 6 trong bien, khi 
tiep cham thi sinh niem vui Ion) 

_ Hoa bau, ngan van loai 
Phu khap ao, song, suoi 
Gio nhe lay canh hoa 
Anh sang chen nhau chuyen 



250 



_ Cung dien, cac lau gac 
Quan muai phuang khong ngai 
Cay tap, mau sang la 
Lan can bau vay quanh 

_ V6 lugng bau quan nhau 
Luai, vong day hu khong 
Moi loai chuong phat tieng 
Tuyen bay am Dieu Phap 

_ Mua hoa, ao trang nghiem 
V6 lugng huong xong khap 

_ Phat Tue, mat trai sang 
Tru si am The Gian 

_ Lai tieng Phan sau xa 
Vi dieu vang muai phuang 

_ Chinh Giac A Di Da 

Phap Virong (Dharma-raja) kheo tru tri 

_ NhirLai Tinh Hoa Chung (Chung Tinh Hoa cua Nhu Lai) 
Hoa Chinh Giac hoa sinh 

_ Yeu thich vi Phat Phap 
Dung Thien Tam Muoi an 

_ Than Tam lia phien nao 
Vui thich khong gian do an 

_ Gioi, can lanh Dai Thua 

Dang (Sama:binh dang) khong Ky Hiem Danh (ten goi bi trach moc nghi ngo) 
Nguoi nu voi thieu Can 
Mam Nhi Thira chang sinh 

_ Chung sinh: nguyen ua thich 
Tat ca hay day du 
Nen con nguyen vang sinh 
Nuoc Phat A Di Da 

_ V6 lugng Dai Bao Vuong 
Dai hoa sach vi dieu 

_ Tuong sang dep mot tam (tam thuoc) 
Sac tugng vugt quan sinh 

_ Tieng Nhu Lai vi dieu 
Am Phan vang muoi phuang 



251 



_ Dong dat, nude, lua, gio 
Hu Khong khong phan biet 

_ Troi, Nguoi, Chung bat dong (Acala-samgha) 
Sinh bien Tri trong sach 

_ Nhu vua niii Tu Di 
Thang dieu khong ai hon 

_ Troi, Nguoi, Chung truong phu (Purusa-samgha) 
Cung kinh nhieu quanh, ngam 

_ Quan sue Ban Nguyen Phat 

Hieu loi Khong (Abhava: V6) trong rong (Siinya: Khong) 
Hay khien mau day du 
Bien bau Ion Cong Due 

_ Nude An Lac trong sach 
Thuong chuyen V6 Cau Luan 

Hoa Phat Bo Tat Nhat (mat troi cua Hoa Phat, Bo Tat) 
Nhu Tu Di (Sumeru) tru tri 

_ Sang trang nghiem khong do 
Mot niem voi mot thai 
Chieu khap cac Phat Hoi 
Loi ich cac Quan Sinh 

_ Mua Thien nhac, hoa, ao 
Huong mau nhiem cung duong 
Khen cac Cong Due Phat 
Khong co Tarn phan biet. 

_The Gioi nao khong co 
Bau Cong Due Phat Phdp 
Con deu nguyen vang sinh 
Bay Phat Phap nhu Phat 

Ta lam Luan, noi Ke 

Nguyen thay A Di Da 
Cung khap cac chung sinh 
Sinh ve nude An Lac. 

Chuong Cii cua V6 Luong Tho Tu Da La (V6 Luong Tho Kinh), Ta da dung Ke 
noi gop lai xong. 

Luan ghi rang: "Nguyen Ke nay minh hoa cho nghia nao? La quan The Gioi An 
Lac nhin thay Due Phat A Di Da (Amitabha: V6 Luong Quang). 

Quan nhu the nao? Lam sao sinh Tarn tin tudng ? Neu ke trai lanh, nguoi nu thien 
tu nam Niem Mon thanh tuu, rot rao duoc sinh ve coi nude An Lac, nhin thay Due 
Phat A Di Da. 



252 



Nhom nao la nam Niem Mon? Mot la Le Bai Mon, hai la Tan Than Mon, ba la 
Tac Nguyen Mon, bon la Quan Sat Mon, nam la Hoi Huong Mon. 

_The nao la Le Bai? La Than Nghiep (Kaya-karma) le bai Due A Di Da Nhu 
Lai Ung Chinh Bien Tri, la Y (Manas) sinh ve coi nude ay. 

_The nao la Tan Than ? La Khau Nghiep (Vak-karma) khen ngoi, xung ten cua 
Due Nhu Lai ay. Nhu tuong Quang Minh Tri cua Due Nhu Lai ay, nhu nghia cua ten 
goi ay, muon nhu that tu hanh tuong ung. 

_The nao la Tac Nguyen? La Tarn thuong tac Nguyen, mot long chuyen niem, 
rot rao vanh sinh ve coi nude An Lac, muon nhu that tu hanh Xa Ma Tha 
(Samatha:Thien Chi) 

_The nao la Quan Sat? La Tri Tue quan sat, Chinh Niem quan dieu ay, muon nhu 
that tu hanh Ty Ba Xa Na (Vipasyana:Thien Quan) 
Quan Sat ay co ba loai. Nhom nao la ba loai? 
1_ Quan sat Cong Due trang nghiem trong coi nuoc cua Due Phat ay 
2_ Quan sat Cong Due trang nghiem cua Due Phat A Di Da 
3_ Quan sat Cong Due trang nghiem cua cac vi Bo Tat 

_The nao la Hoi Huong? La chang buong bo tat ca chung sinh kho nao, Tarn 
thuong tac nguyen, hoi huong lam dau, thanh tuu Tam Dai Bi (Maha-karuna-citta) 

The nao la quan sat Cong Due trang nghiem trong coi nude cua Due Phat 

ay? Do Cong Due trang nghiem trong coi nuoc cua Due Phat ay thanh tuu sue chang 
the nghi ban, nhu Tinh bau nhu y cua Ma Ni (Mani:ngoc Ma Ni) kia, tuong tu Phap 
tuong xung 

Quan sat Cong Due trang nghiem trong coi nuoc cua Due Phat ay co muoi bay 
loai viec nen biet. The nao la muoi bay 

1_ Thanh tuu Cong Due cua su thanh tinh 
2_ Thanh tiru Cong Due cua Luong 
3_ Thanh tuu Cong Due cua Tinh 
4_ Thanh tuu Cong Due cua hinh tudng 
5 Thanh tuu Cong Due cua moi loai viec 

■ o • • • 

6_ Thanh tuu Cong Due cua Dieu Sac (hinh the mau sac mau nhiem) 

7_ Thanh tuu Cong Due cua su tiep cham 

8_ Thanh tuu Cong Due cua su trang nghiem 

9_ Thanh tiru Cong Due cua viec tuon mua 

10_ Thanh tuu Cong Due cua anh sang 

1 1_ Thanh tuu Cong Due cua am thanh 

12_ Thanh tuu Cong Due cua nguoi chu 

13_ Thanh tuu Cong Due cua quyen thuoc 

14_ Thanh tuu Cong Due cua su tho dung 

1 5_ Thanh tuu Cong Due cua su khong co cac nan 

16_ Thanh tuu Cong Due cua Dai Nghia Mon 

\1 _ Thanh tuu Cong Due cua tat ca su mong cau 



253 



_ Thanh tun Cong Due cua sir thanh tinh. 

Ke noi: "Quan tuong The Giai ay 
Han han Dao ba coi" 

_ Thanh tuu Cong Due cua lirong 
Ke noi: "Cuu canh nhu hu khong 
Rong Ion khong bo me" 

_ Thanh tuu Cong Due cua Tinh 
Ke noi: "Chinh Dao, Dai Tu Bi 
Xuat The, sinh can lanh" 

_ Thanh tuu Cong Due cua hinh tirong 

Ke noi: "Anh sang Tinh day du 
Nhu guong, vanh Nhat Nguyet" 

Thanh tuu Cong Due cua moi loai viec 

Ke noi: "Du cac Tinh chau bau 
t 

Day du Dieu trang nghiem" 

_ Thanh tuu Cong Due cua Dieu Sac (hinh the mau sac mau nhiem) 
Ke noi: "V6 Cau Quang (anh sang khong do ban) rue lua 
Trong sang, chieu The Gian" 

_ Thanh tuu Cong Due cua sir tiep cham 

Ke noi: "Co Cong Duc,Tinh bau 
Mem mai xoay trai phai 

Nguoi cham sinh Thang Lac (niem vui thu thang) 

Hon Ca Chien Lan Da (Kacilindi: ten cua Thuy Dieu, loai chim 6 trong bien, khi 
tiep cham thi sinh niem vui Ion)" 

_ Thanh tuu Cong Due cua sir trang nghiem, co ba loai nen biet. Nhom nao la ba 
? Mot la nirffc, hai la dat, ba la hn khong. 
.) Nirffc trang nghiem 

Ke noi: " Hoa bau, ngan van loai 

Phu khap ao, song, suoi 

Gio nhe lay canh hoa 

Anh sang chen nhau chuyen" 

.) Dat trang nghiem 
Ke noi: "Cung dien, cac lau gac 
Quan muoi phuong khong ngai 
Cay tap, mau sang la 
Lan can bau vay quanh" 

.) Hu* khong trang nghiem 
Ke noi: "V6 luong bau quan nhau 
Luoi, vong day hu khong 
Moi loai chuong phat tieng 
Tuyen bay am Dieu Phap" 



254 



_ Thanh tun Cong Due cua viec tuon mira 

Ke noi: "Mua hoa, ao trang nghiem 
V6 lugng huong xong khap" 

_ Thanh tuu Cong Due cua anh sang 
Ke noi: "Phat Tue, mat troi sang 
Tru si am The Gian" 

_ Thanh tuu Cong Due cua am thanh mau nhiem 

Ke noi: "Loi tieng Phan sau xa 
Vi dieu vang muoi phuong" 

_ Thanh tuu Cong Due cua nguoi chu 

Ke noi: "Chinh Giac A Di Da 

Phap Vuong (Dharma-raja) kheo tru tri" 

_ Thanh tuu Cong Due cua Quyen Thuoc 

Ke noi: "Nhu Lai Tinh Hoa Chung (Chung Tinh Hoa cua Nhu Lai) 
Hoa Chinh Giac hoa sinh" 

_ Thanh tuu Cong Due cua su tho dung 
Ke noi: "Yeu thich vi Phat Phap 
Dung Thien Tam Muoi an" 

_ Thanh tuu Cong Due khong co cac nan 

Ke noi: "Than Tam lia phien nao 
Vui thich khong gian doan" 

_ Thanh tuu Cong Due cua Dai Nghia Mon 

Ke noi: "Gioi can lanh Dai Thua 

Dang (Sama: binh dang), khong Ky Hiem Danh (ten goi bi trach moc nghi ngo) 
Nguoi nu voi thieu Can 
Mam Nhi Thira chang sinh" 

Qua bao cua Tinh Tho lia hai loai loi quo trach (ky) hiem nghi (hiem). Mot la 
The, hai la Danh (ten goi). 

The co ba loai: Mot la nguoi thuoc Nhi Thua, hai la nguoi nu, ba la nguoi 
chang du cac Can. Khong co ba loi nay, cho nen goi la lia su qua trach hiem nghi cua 
The 

Danh cung co ba loai, chang phai chi khong co ba The, cho den chang nghe thay 
ten goi cua ba loai: Nhi Thua, nguoi nu, cac Can chang du. Cho nen goi la lia su qua 
trach hiem nghi cua Danh 

Dang (Sama) la mot Tudng binh dang 

_ Thanh tuu day du Cong Due cua tat ca su mong cau 

Ke noi: "Chung sinh: nguyen ua thich 
Tat ca hay day du" 



255 



Luge noi 17 loai Cong Due trang nghiem coi nuoc cua Due Phat A Di Da ay. 
Hien bay thanh tuu sue Dai Cong Due loi ich cho than minh, thanh tuu Cong Due loi 
ich cho nguoi khac cua Due Nhu Lai. Cho nen trang nghiem coi Phat V6 Luong Tho 
ay la Canh Gioi mau nhiem cua De Nhat NgMa De (Paramartha-satya), gom 16 cau 
voi mot cau theo thu tu noi, nen biet vay. 

_ Lam sao quan thanh tuu Cong Due Trang Nghiem cua Due Phat? 

Quan thanh tyu Cong Due Trang Nghiem cua Due Phat co tarn loai nen biet. 
Nhom nao la tarn loai? Mot la Toa trang nghiem, hai la Than trang nghiem, ba la 
Khau trang nghiem, bon la Tam trang nghiem, nam la Chung trang nghiem, sau la 
Thuong Thu trang nghiem, bay la Chu trang nghiem, tam la Bat Hu tac try tri 
trang nghiem. 

.) The nao la Toa trang nghiem ? 

Ke noi: "V6 luong Dai Bao Vuong 

Dai hoa sach vi dieu" 

.) The nao la Than trang nghiem ? 

Ke noi: "Tudng sang dep mot tam (tam thuoc) 
Sac tuong vuot quan sinh" 

.) The nao la Khau trang nghiem ? 

Ke noi: "Tieng Nhu Lai vi dieu 
Am Phan vang muoi phuong" 

.) The nao la Tam trang nghiem ? 

Ke noi: "Dong dat, nude, lua, gio 
Hu Khong khong phan biet" 

Do khong co phan biet cho nen khong co Tam phan biet 

.) The nao la Chung trang nghiem? 

Ke noi: "Troi, Nguoi, Chung bat dong (Acala-samgha) 
Sinh bien Tri trong sach" 

.) The nao la Chu trang nghiem? 

Ke noi: "Nhu vua nui Tu Di 
Thang dieu khong ai hon" 

.) The nao la Chu trang nghiem? 
Ke noi: "Troi, Nguoi, Chung truong phu (Purusa-samgha) 
Cung kinh nhieu quanh, ngam" 

_ The nao la Bat hu tac tru tri trang nghiem? 

Ke noi: "Quan sue Ban Nguyen Phat 

Hieu loi Khong (Abhava: V6) trong rong (Siinya: Khong) 

Hay khien mau day du 

Bien bau Ion Cong Due" 

Lien nhin thay Bo Tat chua chung Tam trong sach cua Due Phat ay, rot rao duoc 
Phap Than binh dang cung voi Bo Tat co Tam trong sach khong co khac, cung voi 
cac Bo Tat 6 Thuong Dia rot rao dong duoc Tich Diet binh dang 

256 



Luge noi tarn cau, hien bay thu tu thanh tuu Cong Due trang nghiem lgi minh lgi 
nguoi cua Due Nhu Lai, nen biet vay. 

_ The nao la quan thanh tyu Cong Due trang nghiem cua Bo Tat ? 

Quan thanh tyu Cong Due trang nghiem cua Bo Tat la quan vi Bo Tat ay, co 

bon loai Chinh Tu Hanh thanh tuu Cong Due. Nhom nao la bon ? 

1_ 0 mot coi Phat, Than chang dao dong ma bien ra moi loai Ung Hoa khap 
muoi phuong, nhu that tu hanh, thuong lam viec Phat. 

Ke noi: "_ Nude An Lac trong sach 

Thuong chuyen V6 Cau Luan 

Hoa Phat Bo Tat Nhat (mat troi cua Hoa Phat, Bo Tat) 

Nhu Tu Di (Sumeru) tru tri" 

Khai mo doa hoa dong bun cua cac chung sinh 

2_ U*ng Hoa Than ay 6 tat ca Thoi chang truoc chang sau, mot long mot niem 
phong anh sang Ion deu hay den khap muoi phuong The Gidi, giao hoa chiing sinh, 
moi loai phuong tien tu hanh da lam deu diet tru tat ca kho dau cua chiing sinh. 

Ke noi: "Sang trang nghiem khong do 

Mot niem voi mot thai 

Chieu khap cac Phat Hoi 

Lgi ich cac Quan Sinh" 

3_ 0 tat ca The Gioi khong co du sot, chieu soi Dai Chung cua cac Phat Hoi 
khong co du sot, rong Ion vo lugng cung duong khen nggi chu Phat Nhu Lai. 
Ke noi: "Mua Thien nhac, hoa, ao 
Huong mau nhiem cung duong 
Khen cac Cong Due Phat 
Khong co Tarn phan biet" 

4_ 0 tat ca The Gioi trong muoi phuong, noi khong co Tarn Bao, tru tri trang 
nghiem bien Ion Cong Due cua bau Phat Phap Tang, bay khap khien cho hieu biet, nhu 
that tu hanh. 

Ke noi: "The Gioi nao khong co 

Bau Cong Due Phat Phap 

Ta deu nguyen vang sinh 

Bay Phat Phap nhu Phat" 

_ Lai neu noi thanh tuu Cong Due trang nghiem cua coi nuoc Phat, thanh tuu 
Cong Due trang nghiem cua Phat, thanh tuu Cong Due cua Bo Tat. Ba loai thanh tuu 
trang nghiem Nguyen Tam nay, luge noi nhap vao cau cua mot Phap, cau cua mot 
Phap la cau thanh tinh, cau thanh tinh la Tri Tue chan that, Phap Than V6 Vi. 

Su thanh tinh nay co hai loai, nen biet. Nhom nao la hai loai ? Mot la Khi The 
Gian Thanh Tinh, hai la Chung Sinh The Gian Thanh Tinh. 

Khi The Gian Thanh Tinh. Neu noi 17 loai thanh tuu Cong Due trang nghiem 
cua coi nuoc Phat. Day goi la Khi The Gian Thanh Tinh. 

Chung Sinh The Gian Thanh Tinh. Nhu neu noi tam loai thanh tuu Cong Due 
trang nghiem cua Phat, bon loai thanh tuu Cong Due trang nghiem cua Bo Tat. Day goi 
la Chung Sinh The Gian Thanh Tinh. 



257 



Nhu vay cau mot Phap nhiep hai loai Thanh Tinh, nen biet vay. 

Xa Ma Tha (Thien Chi), Ty Ba Xa Na (Thien Quan) cua Bo Tat nhu vay, rong 
luge tu hanh, thanh tuu Tarn nhu nhuyen, nhu that biet rong luge cac Phap, nhu vay 
thanh tuu phuong tien hoi hudng kheo leo. 

_ The nao la phuong tien hoi hiring kheo leo cua Bo Tat ? 

Phuong tien hoi huong kheo leo cua Bo Tat la noi nam loai tu hanh cua nhom le 
bai, da gom tap can lanh cua tat ca Cong Due, chang mong cau su vui thich tru tri cua 
than minh, muon nho but noi kho cua tat ca chung sinh, tac Nguyen nhiep lay tat ca 
chung sinh, cung nhau dong sinh ve nude Phat An Lac. Day goi la Thanh tuu phuong 
tien hoi hudng kheo leo cua Bo Tat. 

Bo Tat nhu vay kheo biet thanh tuu hoi hudng, xa lia ba loai Phap trai nghich 
voi Bo De Mon. Nhom nao la ba loai ? 

? \ \ 

1_ Y theo Tri Tue Mon chang cau niem vui cho minh, xa lia Tarn tham dinh vao 
than cua minh 

2_ Y theo Tir Bi Mon nho but tat ca noi kho cua chung sinh, xa lia khong co an 
on cho Tarn cua chung sinh 

3_ Y theo Phuong Tien Mon thuong xot tat ca Tarn cua chung sinh, xa lia Tarn 
cung duong cung kinh than cua minh. 

Day goi la ba loai Phap trai nghich voi Bo De Mon. 

_ Bo Tat xa lia ba loai Phap trai nghich voi Bo De Mon nhu vay, dugc day du 
ba loai Phap tuy thuan Bo De Mon. Nhom nao la ba loai? 

1_ Tarn trong sach khong co nhiem dinh, chang mong cau cac su vui thich cho 
than cua minh. 

2_ Tarn trong sach an on, dung nho but tat ca noi kho cua chung sinh 
3_ Tarn trong sach uu thich, khien cho tat ca chung sinh dugc Dai Bo De (Maha- 
bodhi), dung nhiep lay chung sinh sinh ve coi nuoc ay. 

Day goi la ba loai Phap tuy thuan Bo De Mon, nen biet vay 

_ Lai noi ba loai Mon: Tri Tue, Tu Bi, Phuong Tien nhiep lay Bat Nha (Prajna). 
Phuong Tien nhiep lay cua Bat Nha, nen biet 

_ Lai noi xa lia Nga (Cai toi), Tarn chang tham dinh vao than cua minh. Xa lia 
khong co an on cho Tarn cua chung sinh. Xa lia Tarn cung duong cung kinh than cua 
minh. Ba loai Phap nay xa lia su chudng ngai Tarn Bo De, nen biet vay. 

_ Lai noi Tarn trong sach khong nhiem dinh, Tarn trong sach an on, Tarn trong 
sach ua thich. Ba loai Tarn nay luge vao mot cho la thanh tuu Chan Tarn dieu thang 
lac, nen biet vay. 

Nhu vay Tarn Tri Tue, Tarn Phuong Tien, Tarn khong co chudng ngai, Tarn 
Thang Chan cua Bo Tat hay sinh coi nude Phat thanh tinh, nen biet vay. 

Day goi la Bo Tat Ma Ha Tat tuy thuan nam loai Phap Mon da lam, tuy Y thanh 
tuu tu tai. Nhu hudng da noi: Than Nghiep, Khau Nghiep, Y Nghiep, Tri Nghiep, 
Phuong Tien Tri Nghiep la Phap Mon tuy thuan vay. 



258 



_ Lai co nam loai Mon dan dan theo thu tu thanh tuu nam loai Cong Due, nen 
biet. Nhom nao la nam Mon ? Mot la Can Mon, hai la Dai Hoi Chung Mon, ba la 
Trach Mon, bon la 6c Mon, nam la Vien Lam Du Hy Dia Mon. 

Nam loai Mon nay thi bon loai Mon ban dau thanh tun Cong Due nhap vao, 
mon thu nam thanh tuu Cong Due xuat ra 

1_ Nhap vao Mon thu- nhat. Do le bai Due Phat A Di Da de sinh ve nude ay cho 
nen duoc sinh vao The Gidi An Lac. Day goi la Nhap De Nhat Mon 

2_ Nhap vao Mon thu hai. Do khen ngoi Due Phat A Di Da, tuy thuan theo 
nghia cua ten goi, xung ten cua Nhu Lai, y theo anh sang cua Nhu Lai, tudng tu hanh 
cho nen duoc vao Chung So cua Dai Hoi. Day goi la Nhap De Nhi Mon 

3_ Nhap vao Mon thu ba. Do mot long chuyen niem, tac Nguyen sinh ve coi ay, 
tu Xa Ma Tha (Thien Chi) Tich Tinh Tam Muoi Hanh cho nen duoc vao Th6 Gioi 
Lien Hoa Tang (Padma-garbha). Day goi la Nhap De Tam Mon 

4_ Nhap vao Mon thu* tir. Do chuyen niem, quan sat su trang nghiem mau nhiem 
ay, tu Ty Ba Xa Na (Thien Quan) cho nen duoc den coi ay, tho dung niem vui cua moi 
loai Phap Vi. Day goi la Nhap De Tu* Mon. 

5_ Xuat ra Mon thu nam. Do Dai Tu Bi quan sat tat ca chung sinh kho nao, 
cung ung hoa than quay tro lai vao vuon sinh tu, rung phien nao, Du Hy THan Thong 
den dat giao hoa, dung sue Ban Nguyen hoi hudng. Day goi la Xuat De Ngu Mon. 

B6 Tat vao bon loai Mon thanh tuu Hanh loi cho minh, nen biet vay. Xuat De 
Ngu Mon cua Bo Tat la thanh tuu Hanh hoi hudng, loi ich cho nguoi khac, nen biet 
vay. 

Bo Tat nhu vay tu nan Mon Hanh loi minh loi nguoi cho nen mau duoc thanh tuu 
A Nau Da La Tam Mieu Tam Bo De (Anuttara-samyaksambuddhi: V6 Thuong 
Chinh Dang Chinh Giac) 

VO LLT0NG THO KINH LUAN 
MOT QUYEN (Het)_ 

Gioi can lanh Dai Thira. Thien Dai Tri Gia lien noi la chu Gidi (#) la su lam 

lan cua chu Nam (H) nen thich hop sua lam, nhung cac nha So Giai deu ghi la chu 
Gidi, cho nen ngay nay con luu lai vay. 

16/11/2011 



259 



Dai Tang Kinh_ Tap 47_ No. 1959 

quAn niem a di dA phat tu*6ng hAi TAM MU0I 

CONG BlTC PHAP MON 
MOT QUYEN_ 

Han van: Ty Khuu THIEN DAO tap hop ghi chep lai 
Viet dich: HUYEN THANH 

Y theo Quan Kinh (Amitayur-dhyana-sutra: Quan V6 Luong Tho Kinh) noi ro 
Phap Quan Phat Tam Muoi (1). Y theo Bat Chu Kinh (Pratyutpanna-buddha- 
sammukhavasthita-samadhi-sutra: Bat Chu Tam Muoi Kinh) noi ro Phap Niem Phat 
Tam Muoi (2). Y theo Kinh noi ro Phap vao Dao Truong Niem Phat Tam Muoi (3). 
Y theo Kinh noi ro Phap Sam Hoi, Phat Nguyen ben trong Dao Truong (4) 

Y theo Quan Kinh noi ro Phap Quan Phat Tam Muoi [Trich trong Quan 
Kinh, Quan Phat Tam Muoi Hai Kinh (Buddha-dhyana-samadhisagara-sutra)] 

Quan Due Phat A Di Da (Amita-buddha) voi than mau vang rong, hao quang 
tron chieu sang trong suot, doan chinh khong co dieu gi so sanh duoc. Nhom Hanh 
Gia trong tat ca Thoi, noi chon (Xu) ngay dem thuong tac Tuong nay. Di, dung, ngoi, 
nam cung tac Tuong nay. Moi moi thuong tru Y huong ve phuong Tay voi chiing 
Thanh ay, tuong trang nghiem cua moi vat bau, nhu doi truoc mat. 

Nen biet, neu Hanh Gia muon ngoi thi truoc tien nen ngoi Kiet Gia, ban chan 
trai an tren bap dui phai ngang bang voi ben ngoai, ban chan phai an tren bap dui trai 
ngang bang voi ben ngoai, tay phai an trong long ban tay trai, hai ngon cai cung hop 
mat ngon. 



Tiep theo thang than ngoi ngay ngan, ngam mieng nham mat, (mat) tua nhu mo 
ma chang mo, (mieng) tua nhu ngam ma chang ngam. 

Lien dung con mat cua Tam, truoc tien Quan tu toe xoan 6c tren dinh dau cua 
Due Phat, da dau mau vang, toe mau xanh biec, mot Ion toe, mot xoan 6c ngay tren 
dau. Xuong dau mau tuyet, trong ngoai sang trong suot. Nao nhu mau Pha Le 

Tiep theo tuong Nao co 40 mach, moi mot mach co 40 duong sang (dao quang) 
tu 16 hong cua chan toe phat ra ngoai, nhieu quanh toe, xoac 6c bay vong roi quay ve 
nhap vao trong 16 hong cua dau soi long. 

Tiep theo tuong anh sang luc truoc tu 16 hong tai chan long cua hai long may 
phat ra huong ve ben ngoai 

Tiep theo tuong vang tran co tuong bang phang rong rai 

Tiep theo tuong long may co tuong cao dai giong nhu trang moi moc (so 
nguyet) 

Tiep theo tuong tuong Bach Hao (Urna:Soi long trang uon xoay theo ben phai) 
6 tam tinh. Mau trang cua soi long ay, ben trong that ben ngoai hu, tuon ra anh sang 
mau vang, tu dau so long tuon ra, chieu thang den than cua minh. 

Nhu Quan Phat Tam Muoi Kinh noi: "Neu co nguoi, trong mot phut choc, 
quan tuong Bach Hao, hoac nhin thay hoac chang nhin thay, lien tru khii toi nang sinh 



260 



tu trong 96 uc na do tha hang ha sa vi tran so kiep. Thuong tac Tuong nay rat hay tru 
Chuong diet Toi, lai duoc vo luong Cong Due, chu Phat vui ve" 

Tiep theo tuong hai con mat, dai rong, den trang ro rang, anh sang chieu trong 

suot 

Tiep theo tuong cai mui cao thang nhu thoi vang due. 
Tiep theo tuong khuon mat day dan dep de 

Tiep theo tuong vanh tai ru xuong, dai tai co bay soi long, anh sang tu trong soi 
long tuon ra chieu khap than Phat 

Tiep theo tuong moi co mau do, anh sang bong loang 

Tiep theo tuong rang co mau trang, ngang bang khit kin, trang nhu ma nao trang 
voi mat trang, ben trong ben ngoai trong suot 

Tiep theo tuong cai ludi mong rong dai mem mai, duoi goc luoi co hai con 

r r r ? ? 

duong, nude mieng rot xuong vao duong ong cua co hong, vao thang Tam Vircng 
(chu the cua trai tim) 

Trai tim Phat nhu hoa sen hong, mo ma chang mo, hop ma chang hop, co tam 
van bon ngan canh, canh canh xep chong len nhau, moi mot canh co tam van bon ngan 
mach, moi mot mach co tam van bon ngan anh sang, moi mot anh sang lam mot tram 
hoa sen bau, tren moi mot hoa co mot vi Bo Tat Thap Dia, than deu mau vang, tay 
cam huong hoa ciing duong Tam Vircng, khac mieng cung loi ca tan Tam Vircng 

Luc Hanh Gia tac tuong nay thoi tru diet toi chuong, duoc vo luong Cong Due, 
chu Phat Bo Tat vui ve, Thien Than, Quy Than vui ve. 

_ Lai rut Tam huong len tren, tiep theo tuong co hong, cai co co tuong tron tria, 
hai vai co tuong tron tria 

Tiep theo tuong hai canh tay co tuong tron tria 

Tiep theo tuong long hai ban tay bang phang day dan co tuong banh xe co ngan 
cay cam (Thien Buc Luan), muoi ngon tay nho dai, khoang giua cac ngon tay co tuong 
luoi hoa, mong tay co tuong mau dong do. 

_ Lai rut Tam huong len tren, tiep theo tuong trudc nguc cua Due Phat co tuong 

bang phang day dan, chu cua van Due (FH: chu Van) trong sang. 
Tiep theo tuong cai bung bang phang chang hien tuong 

Tiep theo tuong cai ron co tuong tron sau , anh sang ben trong ben ngoai thuong 

chieu. 

Tiep theo tuong tuong Am Tang (cho kin) bang phang tron tria, giong nhu mat 

trang dem 15, cung nhu noi bang phang cua lung bung khong co khac. 

Due Phat noi: "Neu co nguoi nam, nguoi nu tham nhieu sac due, lien tuong 

tuong Am Tang cua Nhu Lai thi Tam Due lien dung, tru diet toi chuong, duoc vo 

luong Cong Due, chu Phat vui ve, Thien Than, Quy Than co Tam tot che giup, song 

lau an vui, vinh vien khong co benh, dau nhuc" 

Tiep theo tuong hai bap dui, moi moi dau goi co xuong tron day 

Tiep theo tuong hai cang chan (tu dau goi den ban chan) nhu bap tay cua Loc 

Vncng (nai chiia) 

Tiep theo tuong hai got chan nhu cai voi cua Tirong Vinmg (voi chiia) 

Tiep theo tuong hai mu ban chan cao nhu lung Quy Vircng (rua chiia) 

Tiep theo tuong muoi ngon chan dai, khoang giua cac ngon chan co luoi hoa, 

mong chan co mau dong do 

Tiep theo tuong Due Phat voi tuong ngoi Kiet Gia, ban chan trai an tren bap dui 

phai ngang bang voi ben ngoai, ban chan phai an tren bap dui trai ngang bang voi ben 

ngoai. 



261 



Tiep theo tuang ben duai hai ban chan co tuang banh xe co ngan cay cam 
(Thien Buc Luan) day du vanh banh xe, cay cam deu co anh sang chieu khap coi nuoc 
muai phuang. Tu dinh dau xuong den ban chan, tuang cua banh xe co ngan cay cam 
tro di, goi la Cu Tuc Quan Phat Sac Than Trang Nghiem Cong Due 

Day goi la Thuan Quan 

_ Lai tiep theo tuang Phap cua Toa Hoa 
Tiep theo tuong tuong cua dai hoa 

Tiep theo tuong la hoa, la la xep chong len nhau tarn van bon ngan lop, tren moi 
mot la tuong co tram uc Bao Vuong trang nghiem, trong moi mot bau co tarn van bon 
ngan anh sang, hudng len tren chieu soi than Phat. 

Tiep theo tuong cong cua hoa bau co tarn mat, moi mot phuang, mat co tram 
ngan moi bau trang nghiem, phong anh sang Ion, deu chieu soi ben tren ben duoi. 

Tiep theo tuong ben duoi cong nuong dua mat dat bau, tren dat co moi bau deu 
phong ra tarn van bon ngan anh sang, moi mot anh sang chieu soi than Phat voi chieu 
soi sau duong a muai phuang, cung tuang moi mot anh sang chieu cham den tu than 
cua Hanh Gia 

Luc tac Tuong nay thai tru diet toi chuang, duoc vo luang Cong Due, chu Phat 
Bo Tat vui ve, Thien Than, Quy Than cung vui ve, ngay dem di theo than che giup 
Hanh Gia. Di, dung, ngoi, nam thuong duoc an on, song lau, giao co, vui suong vinh 
vien khong co benh dau nhuc. Dua theo loi day cua Due Phat (Phat giao) duoc thay 
viec trong Tinh Tho. 

Neu nhin thay, chi tu minh biet, chang duoc huong ve nguoi khac noi 

Neu nguoi thuan theo Giao Mon, luc lam chung thai duac Thiro"ng Pham 
Vang Sinh tai coi nuoc cua Due Phat A Di Da. Nhu vay Thnffng Ha y theo 16 Bien 
Quan, sau do tru Tarn huong ve Bach Hao o Tarn Tinh, doc sue tu nam chat Tarn 
khien cho chinh dung, chang duoc tap loan. Tuc mat Tarn Dinh thi Tam Muoi 
(Samadhi) kho thanh. Nen biet day goi la Phap Quan Phat Tam Muoi Quan. Trong 
tat ca thai thuang hoi huong sinh ve Tinh Tho, chi y theo 13 Quan cua Quan Kinh an 
Tam, deu duoc chang nghi ngo. 

_ Lai bach voi Hanh Gia muon sinh ve Tinh Tho, chi nen Tri Gioi, Niem Phat, 
rung Kinh A Di Da. Mot ngay 1 5 lan thi hai nam duoc mot van. Mot ngay ba lan thi 
mot nam duoc mot van. Mot ngay niem Phat mot van lan, cung nen y theo Thai le tan 
viec trang nghiem cua Tinh Tho. Rat nen tinh tien, hoac duoc ba van, sau van, muoi 
van... deu la nguoi Thuong Pham Thuong Sinh. Cong Due con lai cua minh nen hoi 
huong het ve Vang Sinh. Nen biet 

Phan truoc da noi ro Phap Quan Phat Tam Muoi. 

_ Kinh Bat Chu Tam Muoi, Pham Thinh Van noi ro Phap bay ngay bay dem 
vao Dao Truong Niem Phat Tam Muoi (Trich trong Kinh Bat Chu Tam Muoi) 

Due Phat bao Bat Da Hoa: "Co Tam Muoi goi la chu Phat mirdi phirffng deu 
dung ngay tru&c mat. Hay hanh Phap nay thi dieu ong da hoi deu co the duoc vay" 

Bat Da Hoa bach Phat: "Nguyen vi con noi, nhieu cho da vuot qua, an on muoi 
phuang, vi cac chung sinh hien tuong Dai Minh" 

Due Phat bao Bat Da Hoa: "Co Tam Muoi ten la Dinh Y. Nguoi hoc thuang 
nen chon lay tap tri, chang duoc lai tuy theo Phap khac. Trong Cong Due la bac tot 
nhat" 



262 



Tiep theo Hanh Pham noi rang: Due Phat bao Bat Da Hoa: "Bo Tat muon 
nhanh chong duoc Dinh nay thi thuong lap Dai Tin (niem tin to Ion), nhu Phap ma 
hanh, tuc co the duoc vay. Dung co Tiring nghi ngo, nhu long toe hua hen. Phap 
Dinh Y nay, ten la Bo Tat Sieu Chung Hanh 

Lap mot niem 

Tin Phap nay 

Tuy cho nghe 

Nho phuong ay 

Hop mot niem 

Chat cac Tirdug 

Lap Dinh Tin 

Dung nghi ngo 

Tinh tien hanh 

Dung luoi bieng 

Dung khoi Tirong 

Co voi Khong 

Dung nghi tien 

Dung nghi lui 

Dung nghi trnoc 

Dung nghi sau 

Dung nghi trai (ben trai) 

Dung nghi phai (ben phai) 

Dung nghi khong 

Dung nghi co 

Dung nghi xa 

Dung nghi gan 

Dung nghi dau 

Dung nghi ngna 

Dung nghi doi 

Dung nghi khat 

Dung nghi lanh 

Dung nghi nong 

Dung nghi kho 

Dung nghi vui (ua thich) 

Dung nghi sinh 

Dung nghi gia 

Dung nghi benh 

Dung nghi chet 

Dung nghi menh 

Dung nghi tho (tuoi tho) 

Dung nghi ngheo 

Dung nghi giau 

Dung nghi Quy (cao ca) 

Dung nghi Tien (hen kem) 

Dung nghi Sac 

Dung nghi Due 

Dung nghi nho 

Dung nghi ldn 



263 



Dung nghi dai 
Dung nghi ngan 
Dung nghi tot 
Dung nghi xau 
Dung nghi ac 
Dung nghi thien 
Dung nghi gian 
Dung nghi vui 
Dung nghi ngoi 
Dung nghi dung 
Dung nghi di 
Dung nghi dirng 
Dung nghi Kinh 
Dung nghi Phap 
Dung nghi dung 
Dung nghi sai 
Dung nghi bo 
Dung nghi lay 

Dung nghi Tuong (nhan biet) 

Dung nghi Thuc (nhan thuc) 

Dung nghi chat (cat dut) 

Dung nghi dmh (vuang mac) 

Dung nghi rong 

Dung nghi that 

Dung nghi nhe 

Dung nghi nang 

Dung nghi kho 

Dung nghi de 

Dung nghi sau 

Dung nghi can 

Dung nghi rong 

Dung nghi hep 

Dung nghi cha 

Dung nghi me 

Dung nghi vo 

Dung nghi con 

Dung nghi than 

Dung nghi so 

Dung nghi ghet 

Dung nghi yeu 

Dung nghi duoc 

Dung nghi mat 

Dung nghi thanh 

Dung nghi bai 

Dung nghi trong 

Dung nghi due 

Chat cac Niem (nghi nha) 

Mot Niem ay 



r 

Y dung loan 
Thuong tinh tien 
Dung tinh nam 
Dung met ngay 
Lap mot Niem 
Dung sao nhang 
Tru ngu say 
Tinh luyen Y 

O mot minh 
Dung tu hoi 
Tranh nguoi ac 
Gan ban lanh 
Gan Minh Sir 
Thay chu Phat 
Nam Chi ay 
Thuong mem yeu 
Quan binh d^ng 
Noi tat ca 
Tranh thon lang 
Xa than toe 
Vut Ai Due 

Trong (ben trong) thanh tinh 

Hanh V6 Vi 

Chat cac Due 

Buong Y loan 

Tap Dinh Hanh 

Hoc Van Tue 

Deu nhu Thien 

Tru ba Ue 

Bo sau Nhap (Sadayatana) 
Dut Dam Sac 

Lia moi Ai 
Dung tham tien 
Tich tru nhieu 
An, biet du 
Dung tham ngon 
Mang chung sinh 
Dung ham an 

Y nhu Phap 
Dung trang sue 
Dung dua gion 
Dung Kieu Man 
Dung Tu Dai 
Dung Cong Cao 
Neu noi Kinh 
Nen nhu Phap 
Thau goc Than 
Giong nhu Huyen 

Dung nhan Uan (Skandha) 



Dung Nhap (Ayatana:Xu), Gioi (Dhatu) 

Uan nhu giac 

Bon nhu ran 

La V6 Thuong 

La hoang hot 

Chu V6 Thuong 

Thau von khong 

Nhan Duyen hoi 

Nhan Duyen tan 

Deu hieu thau 

Biet von khong 

Tang Tir Ai (hien lanh thuong xot) 

Voi tat ca 

Cho ke ngheo 

Giiip chang cau 

Day la Dinh 

Hanh Bo Tat 

Tue chi yeu 

Vuot moi Hanh 

Due Phat bao Bat Da Hoa: "Tri Hanh Phap nay, lien duoc Tarn Muoi, chu Phat 
hien tai deu dung ngay truoc mat. Neu co Ty Khuu, Ty Khuu Ni, Uu Ba Tac, Uu Ba 
Di. . .nhu Phap tu hanh, giu Gioi tron du, mot minh o rieng mot cho, nghi Due Phat A 
Di Da 6 phuong Tay, nay hien tai 6 chon ay, tuy theo cho da nghe, nen niem. 

Cach day muoi van uc coi Phat, co coi nuoc ten la Tu Ma De (?Subhavati: Cue 
Lac), mot long nghi nho den, mot ngay mot dem hoac bay ngay bay dem. Qua bay 
ngay xong, sau do nhin thay. Vi nhu dieu ma nguoi trong mong da nhin thay, chang 
biet ngay dem, cung chang biet ben trong ben ngoai, chang do o ngay trong noi mo toi 
co su ngan ngai cho nen chang nhin thay. 

Nay Bat Da Hoa ! Luc bon Chung thuong tac niem nay thoi cac niii Ion, nui Tu 
Di trong canh gioi cua chu Phat. Canh ay co chon U Minh thi thay deu mo su ngan 
che, khong co cho nao gay chuong ngai. Bon Chung nay chang dung Thien Nhan van 
nhin thau suot, chang dung Thien Nhi van nghe thau suot, chang dung Than Tuc van 
den duoc coi Phat ay; chang 6 khong gian nay, cuoi cung van sinh ve khong gian ay. 
Lien 6 cho ngoi nay, nhin thay" 

Due Phat noi: "Bon Chung 6 coi nuoc trong khong gian nay, niem A Di Da 
Phat. Vi chuyen niem cho nen duoc nhin thay, lien hoi "Tri Phap nao, dupe sinh vdo 
nuac nay? ". Due Phat A Di Da bao rang: "Nguai mudn den sinh, nen niem ten cua Ta, 
dimg co ngung nghi, lien dupe den sinh " 

Due Phat noi: "Do chuyen niem cho nen duoc vang sinh. Thuong nghi nho den 
32 tudng, 80 hat giong cua than phat thi hang uc anh sang chieu suot, doan chinh 

\ ^ > 

khong co gi sanh bang, 6 ngay trong Bo Tat Tang (chung Bo Tat) noi Phap. Dung 
hoai hinh sac, tai sao the ? Vi chang hoai hinh sac, do nghi nho den Sac Than cua Phat 
cho nen duoc Tarn Muoi nay" 

Phan ben tren noi ro Phap Niem Phat Tam Muoi 

_ Khi muon vao Dao Truong Tam Muoi thoi moi moi y theo phuong phap ma 
Due Phat da day bao. Truoc tien tu sua Dao Truong trong Lieu, an tri Ton Tuong, 
dung nuoc nong thorn rudi vay lau quet. Neu khong co Phat Duong ma co cai phong 
trong sach cung duoc. Lau quet rudi vay nhu Phap, lay mot tuong Phat an tri 6 buc 



266 



•y r -\ 

vach phia Tay. Nhom Hdnh Gid tu ngay mong mot den ngay mong tarn trong thang, 
hoac tu mong tarn den ngay 15, hoac tu ngay 15 den ngay 23, hoac tu ngay 23 den 
ngay 30. Moi thang rieng co bon Thoi tot dep. Nhom Hdnh Gid tu minh can nhac 
Nghiep nang nhe cua nha. 

O trong Thoi nay, nhap vao Dao Tinh Hanh. Hoac mot ngay cho den bay ngay, 
het thay nen mac ao sach, giay vo cung nen sach moi. Trong bay ngay deu nen Truong 
Trai va chi an mot bua: banh mem, com tho. . .tuy theo thoi dung nude tuong, rau. . .tan 
tien dung rau dua theo han luong 

O trong Dao Truong, ngay dem cot buoc Tarn lien tuc, chuyen Tarn niem A D 
Da Phat, Tarn cung voi tieng lien tuc, chi ngoi hoac chi dung, trong khoang bay ngay 
chang duoc ngu me, cung chang can y theo Thoi le Phat tung Kinh, cung chang can 
dung Trang Hat dem so, chi biet chap tay niem Phat, niem niem tac tuong nhin thay 
Phat" 

Due Phat noi: "Tuong niem Due Phat A Di Da co than mau vang rong, anh sang 
chieu thong suot, doan chinh khong co gi sanh bang...o ngay truoc con mat cua Tarn. 
Luc chinh Niem Phat thoi neu dung thi lien dung niem mot van, hai van. Neu ngoi thi 
lien ngoi niem mot van, hai van. O ben trong Dao Truong (nhom Hanh Gia) chang 
duoc chum dau lai, noi chuyen rieng. Ngay dem hoac ba Thoi, sau Thoi...bieu bach 
voi Due Phat, tat ca Hien Thanh, Thien Tao, Dia Phu, tat ca Nghiep Dao... to bay sam 
hoi, mot doi tro di, moi toi do nghiep than miengy da gay tao. . .viec y theo su that ma 
sam hoi, roi quay lai y theo Phap Niem Phat. Chang duoc tu y noi canh gioi da nhin 
thay. Dieu tot lanh thi tu biet, dieu ac thi sam hoi. Doi voi ruou, thit, ngu tan thi phat 
nguyen "tay chang nam bat, mieng chang an. Neu trai nguac voi lai nay, lien nguyen 
cho than, mieng deu vuang mun nhot dc " 

Hoac nguyen tung Kinh A Di Da du muoi van lan, mot ngay rieng niem Phat 
mot van bien. Mot ngay rieng tung Kinh 15 lan, hoac tung 20 lan, 30 lan. . .nhieu it tuy 
theo sue, the sinh ve Tinh Tho, nguyen xin Due Phat nhiep tho. 

_ Lai nhom Hanh Gia, neu bi benh hoac chang bi benh. Khi mang sat dut thi 
moi moi y theo Phap Niem Phat Tam Muoi ben tren, ngay thang Than Tarn, quay mat 
huong ve phuong Tay, Tam cung chuyen chu quan tuong Due Phat A Di Da, Tam 
mieng tuong ung, tieng tieng chang dut, quyet dinh tac Vang Sinh, tuong dai hoa, 
tuong chung Thanh di den nghinh tiep. 

Neu nguoi benh nhin thay canh luc truoc, lien huong ve nguoi tham benh noi. 
Da nghe noi xong, lien y theo noi dieu ma ban sao chep da ghi. 

Lai neu nguoi benh chang the noi duoc thi nguoi tham benh deu nen moi moi 
luc, hoi nguoi benh nhin thay canh gioi nao, hoac noi tuong cua toi. Nguoi ben canh 
lien vi nguoi benh niem Phat, tro dong sam hoi at khien cho toi diet. Neu duoc toi diet 
thi dai hoa, chung Thanh ung niem hien truoc mat. Dua theo dieu ma ban sao chep da 
ghi. 

Lai nhom Hanh Gia, quyen thuoc, sau than... neu den tham benh thi dung cho 
nguoi co an thit, uong ruou, an ngu tan... tham du. Neu co at chang duoc huong den 
ben canh nguoi benh, tuc mat Chinh Niem, Quy Than giao loan, nguoi benh phat dien 
cuong ma chet, se bi roi vao ba duong ac. 

Nhom nguoi Nguyen Hanh hay kheo tu minh can than phung tri lai day bdo 
cua Due Phat (Phat Giao), dong lam Nhan Duyen de nhin thay Due Phat. 

Phan truoc la Phap dung de vao Dao Truong voi tham nguoi benh 



267 



Y theo Kinh noi ro nghia cua nam loai Tang Thugng Duyen (1 quyen). Y theo 
V6 Luong Tho Kinh (1) Y theo Thap Luc Quan Kinh (2) Y theo A Di Da Kinh 
gom bon cuon giay (3) Y theo Bat Chu Tam Muoi Kinh (4) Y theo Thap Vang Sinh 
Kinh (5) Y theo Tinh Tho Tam Muoi Kinh (6) Can trong y theo nhom Kinh Vang 
Sinh thuoc sau Bo do Due Phat Thich Ca day bao, hien ro nguoi Xung Niem A Di Da 
Phat Nguyen Sinh Tinh Tho thi doi hien tai lien dugc song lau chuyen tuoi tho, 
chang gap chin tai nan dot ngot, moi moi day du nhu ben duoi, noi trong nghia cua 5 
Duyen 

_ Hoi rang: "Due Phat khuyen tat ca chung sinh phat Tam Bo De (Bodhi-citta), 
nguyen sinh ve coi nude cua Due Phat A Di Da o phuong Tay. Lai khuyen lam tuong 
A Di Da, xung duong le bai, huong hoa cung duong, ngay dem quan tuong chang dut. 
Lai khuyen chuyen niem ten cua Due Phat Di Da mot van, hai van, ba van, nam van 
cho den muoi van. Hoac khuyen rung Kinh A Di Da ..15, 20, 30, 50 cho den du muoi 
van lan. . . Nhu vay doi hien tai duoc Cong Due the nao ? Sau mot tram nam buong xa 
bao (than nghiep bao), thoi co loi ich gi ? Co duoc sinh ve Tinh Tho chang ?" 

Dap rang: "Doi hien tai voi buong xa Bao (than nghiep bao), quyet dinh co loi 
ich, Cong Due Ion. Dua y theo loi day bao cua Due Phat, hien ro 5 loai Nhan Duyen 
loi ich tang thugng 

1_ Diet Toi Tang Thugng Duyen 

2_ Ho Niem Dae Truong Mang Tang Thugng Duyen 

3_ Kien Phat Tang Thugng Duyen 

4_ Nhiep Sinh Tang Thugng Duyen 

5_ Chung Sinh Tang Thugng Duyen. 

Noi Diet Toi Tang Thuong Duyen. Tuc nhu Quan Kinh, nguoi Ha Pham 
Thuong Sinh, mot doi gay tao du toi nang cua muoi dieu ac. Nguoi ay bi benh sap 
chet thi gap vi Thien Tri Thuc day bao xung Di Da Phat mot tieng, lien tru toi nang 
trong 50 uc kiep sinh tu. Tuc la Diet Toi Tang Thuong Duyen cua doi hien tai. 

Lai nhu nguoi Ha Pham Trung Sinh, mot doi gay tao du toi trong Phat Phap, 
pha Trai, pha Gioi, an dung vat cua Phat Phap Tang, chang sinh an nan hoi han. Nguoi 
ay bi benh sap chet thi Dia Nguc, moi loai lua mot thoi deu den. Do gap vi Thien Tri 
Thuc vi nguoi ay noi than tuong, Cong Due, coi nuoc trang nghiem cua Due Phat Di 

\ f \ 

Da. Nguoi co toi nghe xong, lien tru toi trong 80 uc kiep sinh tu, Dia Nguc lien 
diet. . .cung la Diet Toi Tang Thuong Duyen cua doi hien tai. 

Lai nhu nguoi Ha Pham Ha Sinh, mot doi gay tao du toi cue nang cua nam 
Nghich, trai qua Dia Nguc chiu kho khong cung tan. Nguoi co toi bi benh sap chet thi 
gap dugc vi Thien Tri Thuc day bao xung ten cua Due Phat A Di Da, muoi tieng. O 
trong moi mot tieng, tru diet toi nang trong 80 uc kiep sinh tu. Day cung la Diet Toi 
Tang Thuong Duyen cua doi hien tai 

Lai neu co nguoi y theo nhom Quan Kinh... ve, lam su bien thanh Tinh Tho 
trang nghiem, ngay dem quan tuong mat dat bau thi niem niem cua doi hien tai, tru 
diet toi trong 80 uc kiep sinh tu 

Lai y theo Kinh, ve su bien thanh, quan tuong cay bau, ao bau, lau bau... trang 
nghiem thi doi hien tai tru diet toi trong vo lugng uc a tang ky kiep sinh tu. 



268 



Lai y theo Hoa Toa Trang Nghiem Quan, ngay dem quan tuong thi moi mot 
niem ciia doi hien tai tru diet toi trong 50 lie kiep sinh tu. 

Lai y theo Kinh, quan tuong: Tuong Quan, Chan Than Quan, Quan Am The 
Chi Dang Quan thi doi hien tai, o trong moi mot niem tru diet toi trong vo luong lie 
kiep sinh ni. 

Nhu ben tren da dan, deu la Diet Toi Tang Thuong Duyen cua doi hien tai 

Lai noi Ho Niem Tang Thuong Duyen. Tiic nhu trong De Thap Nhi Quan 

noi rang: "Neu co nguoi trong tat ca Thoi Xii, ngay dem chi Tarn quan tuong hai Bao 
trang nghiem cua Di Da Tinh Tho. Hoac nhin thay hoac chang nhin thay thoi Due Phat 
V6 Luong Tho (Amitayus) hoa lam vo so vi Hoa Phat (Nirmana-buddha). Quan Am 
(Avalokite'svara), Dai The Chi (Maha-sthama-prapta) cung hoa lam vo so Hoa Than 
(Nirmana-kaya) thuong den cho cua Hanh Nhan nay". Day cung la Ho Niem Tang 
Thuong Duyen cua doi hien tai. 

Lai nhu van ben duoi cua Quan Kinh: "Neu co nguoi chi Tarn thuong niem A 
Di Da Phat voi hai vi Bo Tat thi Quan Am, The Chi thuong cung voi Hanh Nhan lam 
Thang Huu Tri Thuc, thuong di theo am tham giup do ". Day cung la Ho Niem 
Tang Thuong Duyen cua doi hien tai. 

Lai nhu De Cuu Chan Than Quan noi rang: "Due Phat Di Da co than mau 
vang rong, anh sang cua Hao Tuong (soi long mau trang xoan vong theo ben phai 6 
tarn tinh) chieu khap chiing sinh 6 muoi phuong, anh sang tai 16 chan long tren than 
cung chieu khap chiing sinh, hao quang tron tria cung chieu khap chiing sinh, anh sang 
ciia tarn van bon ngan tuong tot... cung chieu khap chiing sinh. Lai nhu anh sang ciia 
nhom than tuong hie trudc, moi mot anh sang chieu khap muoi phuong The Gidi. Chi 
co chiing sinh chuyen niem A Di Da Phat thi anh sang trong trai tim ciia Diic Phat ay 
thuong chieu soi than nguoi nay, nhiep ho chang buong bo, chang ke den chieu nhiep 
Hanh Gia co Nghiep tap con du sot. Day cung la Ho Niem Tang Thuong Duyen ciia 
doi hien tai. 

Lai nhu Thap Vang Sinh Kinh noi: Diic Phat bao Son Hai Tue Bo Tat cung 
voi A Nan: "Neu co nguoi chuyen niem Tay Phuong A Di Da Phat, nguyen vang sinh 
thi tu nay tro di, Ta thuong sai 25 vi Bo Tat am tham ho giiip Hanh Gia, chang de cho 
Quy ac, Than ac gay nao loan Hanh Gia, ngay dem thuong duoc an on". Day cung la 
Ho Niem Tang Thuong Duyen ciia doi hien tai. 

Lai nhu Di Da Kinh (Amitabha-sutra) noi: "Neu co nguoi nam, nguoi nu, bay 
ngay bay dem voi het mot doi, mot long chuyen niem A Di Da Phat, nguyen vang sinh 
thi nguoi nay thuong duoc hang ha sa dang Phat 6 sau phuong cung di den ho niem, 
cho nen goi la Ho Niem Kinh". Y ciia Ho Niem Kinh la chang de cho cac Quy Than 
ac duoc dip thuan tien gay hai, cung khong co benh dot ngot, chet dot ngot, ach nan 
dot ngot, tat ca tai chuong tu nhien tieu tru, chi tru ke chang chi Tarn. Day cung la Ho 
Niem Tang Thuong Duyen ciia doi hien tai. 

Lai nhu Bat Chu Tam Muoi Kinh, trong Hanh Pham noi rang: "Diic Phat bao 
Bat Da Hoa: Neu co nguoi bay ngay bay dem, ngay ben trong Dao Truong, buong bo 
cac duyen su, tru bo viec nam ngii, mot long chuyen ngh! nho than mau vang rong ciia 
Diic Phat A Di Da. Hoac mot ngay, ba ngay, bay ngay. Hoac 14 ngay, 30 ngay, 49 



269 



ngay.Hoac den 100 ngay, hoac het mot doi...chi Tarn quan Phat voi mieng xung, Tarn 

\ r r r r 

niem thi Due Phat lien nhiep tho. Da duoc nhiep tho thi quyet dinh biet toi diet, dirge 
sinh vao Tinh Tho" 

Due Phat noi: "Neu nguoi chuyen hanh Niem Di Da Phat Tam Muoi nay, 
thuong duoc tat ca chu Thien voi bon vi Dai Thien Vuong, tam Bo Rong Than thuong 
di theo, am tham ho giup, yeu thich gap nhau, vinh vien khong bi cac Quy Than Ac, tai 
chuong, ach nan. . .dot ngot gay nao loan". 

Day du nhu trong Pham Ho Tri noi. Day cung la Ho Niem Tang Thirong 
Duyen cua doi hien tai. 

Lai y theo Quan Dinh Kinh (Mahabhiseka-mantra), quyen thu ha noi: "Neu 
nguoi tho tri Tam Quy, Ngu Gioi thi Due Phat sac cho Thien De : "Ong sai Thien 
Than gom 61 nguai, ngay dim, nam thdng di theo thu ho nguoi tho Gi&i, dung de cho 
cac Quy Than dc dot ngot gay nao hai ". Day cung la Ho Niem Tang Thirong Duyen 
cua doi hien tai. 

Lai nhu Tinh Do Tam Muoi Kinh noi rang: "Due Phat bao Binh Sa Dai 

• • • • o • 

Vuong (Bimbisara): Neu co nguoi nam nguoi nu, moi moi thang vao sdu ngay Trai (3 
ngay 8, 14, 15 cua ky Bach Nguyet vd 3 ngay: 23, 29, 30 cua ky Hac Nguyet) voi tam 
ngay vua {Bat vuong nhdt: 8 ngay nay la ngay ma Trai, Ddt, chu Than cung vai Am 
Duong thay doi cho nhau (giao the). Trong 8 ngay nay, neu Tri Trai se tu tang tuoi 
tho, duoc loi ich. Tam ngay ay la: Lap Xudn, Xudn Phdn, Lap Ha, Ha Chi, Lap Thu, 
Thu Phdn, Lap Dong, Dong Chi) hudng den Thien Tao, Dia Phu, tat ca Nghiep 
Dao...miet mai tu minh vang nhan tri Trai Gioi thi Due Phat sac cho Thien Vuong 6 
sau coi Due deu sai 25 vi Thien Than thuong den, di theo thu ho nguoi Tri Gioi, cung 
chang de cho co cac Quy Than ac dot ngot den gay nao hai, cung khong co tai chuong, 
benh, chet dot ngot, thuong duoc an on". Day cung la Ho Niem Tang Thuong Duyen 
cua doi hien tai. 

Lai bach voi cac Hanh Gia chi muon doi nay, ngay dem lien tuc, chuyen niem 
Di Da Phat, chuyen rung Kinh Di Da, xung duong tan le chung Thanh trang nghiem 
cua Tinh Tho, nguyen sinh ve coi ay. Mot ngay rieng rung Kinh 15, 20, 30 bien tro len. 
Hoac rung 40, 50, 100 bien tro len. ... nguyen du 10 van bien. Lai xung duong, le tan Y 
Bdo Chinh Bdo trang nghiem cua Di Da Tinh Tho. Lai tru luc vao Tam Muoi Dao 
Truong, mot ngay rieng niem Di Da Phat mot van, lien tuc het mot doi, lien duoc Di 
Da ho niem, duoc tru toi chuong. Lai duoc Due Phat cung voi chung Thanh thuong 

r \ r i i r 

den ho niem. Da duoc Ho Niem, lien duoc keo dai mang song, chuyen tuoi tho, song 
lau an vui. 

Moi mot Nhan Duyen day du nhu nhom Thi Du Kinh, Duy V6 Tam Muoi 
Kinh, Tinh Do Tam Muoi Kinh... noi. Day cung la Ho Niem Tang Thuong Duyen 

cua doi hien tai. 

Lai noi Kien Phat Tam Muoi Tang Thuong Duyen. Tuc nhu Quan Kinh 

noi rang: "Phu Nhan cua vi vua 6 nuoc Ma Kiet Da (Magadha) ten la Vi De Hy 
(Vaidehl), thuong 6 ngay ben trong Cung, nguyen thuong thay Due Phat. Tu xa hudng 
ve nui Ky Xa Quat (Grdhra-kuta) buon khoc kinh le. Tu xa, Due Phat da hay biet, lien 
6 nui Ky an mat, hien ra ngay trong cung vua. Phu nhan ngang dau len lien nhin thay 
Due The Ton voi than mau vang rong, ngoi tren hoa sen bau. Muc Lien 
(Maudgalyayana), A Nan (Ananda) dung hau hai ben trai phai. Thich ('Sakra), Pham 
(Brahma) den trong hu khong rai hoa cung duong. Phu nhan nhin thay Due Phat lien 



270 



r r \ \ r 

gieo minh xuong dat, keu khoc, hudng ve Due Phat cau xin xot thuong, sam hoi 

"Nguyen xin Due NhuLai day cho con quan duoc nai co Nghiep thanh tinh " 

Lai nhir chung cu cua Kinh nay, khong nhung chi co vi Phu Nhan chi tarn nhin 
thay Phat, ma cung cung vdi Pham Phu ddi vi lai khdi ldi day bao, chi khien cho ke co 
Tarn Nguyen nhin thay, moi moi y nhu vi phu nhan chi Tarn nhd Phat, quyet dinh nhin 
thay khong co nghi ngo. Day tuc la ba sire Niem Nguyen cua Due Phat A Di Da gia 
them ben ngoai, cho nen khien duoc nhin thay Phat. 

Noi ba sire. Tuc nhu Bat Chu Tam Muoi Kinh noi rang: "Mot la dung sue cua 
Dai The Nguyen gia them niem cho nen duoc nhin thay Phat. Hai la dung sue cua Tam 
Muoi Dinh gia them niem cho nen duoc nhin thay Phat. Ba la dung sue cua Ban Cong 
Due gia them niem cho nen duoc nhin thay Phat" 

Phan ben dudi, trong Duyen nhin thay Phat deu dong vdi nghia nay, cho nen goi 
la Kien Phat Tam Muoi Tang Thuong Duyen. 

_ Hoi rang: "Vi phu nhan co Phudc Luc manh me thu thang, duoc Due Phat gia 
them niem cho nen nhin thay Phat. Chung sinh thoi Mat Phap co toi loi sau nang thi do 
dau ma duoc dong voi the le cua phu nhan ? Lai nghia nay tham sau rong Ion, moi 
moi dan du Kinh cua Phat dung de minh chung" 

Dap rSng: "Due Phat la Tam Dat Thanh Nhan (Bac Thanh da dat ba Minh la: 
Tuc Menh Minh, Thien Nhan Minh, Lau Tan Minh), sau Thong khong co chuong ngai, 
quan can co de chuan bi day bao, chang chon can sau, chi khien cho quy thanh thi so gi 
ma chang nhin thay. 

\ \ > 

Tuc nhu phan ben dudi cua Quan Kinh noi rang: "Due Phat khen ba Vi De: 
"Vui thay! Ba da hoi viec nay, A Nan tho tri rong vi nhieu Chung tuyen noi loi ciia 
Phat. Nay Nhu Lai day cho Vi De Hy voi tat ca chung sinh doi vi lai, nhin thay coi 
nuoc ay nhu cam cai guong sang, tu nhin thay khuon mat cua minh" 

Lai dung chung cu cua Kinh nay cung la ba Luc cua Due Phat Di Da gia them 
ben ngoai, ma duoc nhin thay Phat. Cho nen goi la Kien Phat Tinh Tho Tam Muoi 
Tang Thuang Duyen. 

Lai nhu ben dudi, Kinh noi rang: "Due Phat bao vi De: Ba la pham phu, tam 
tudng lai kem coi, chang the nhin thay xa. Do do chu Phat Nhu Lai co phuong tien 
khac khien cho cac nguoi nhin thay" 

Phu nhan bach Phat rang: "Nay con nhan vao sue cua Due Phat cho nen nhin 
thay coi nude ay. Neu sau khi Due Phat diet do, cac hang chung sinh truoc ac, chang 
lanh bi nam noi kho ep buc thoi lam sao duoc nhin thay The Gidi Cue Lac 
(SukhavatT)?" 

Due Phat lien bao rang: "Nay Vi De ! Ba vdi tat ca chung sinh chuyen gom 
niem, tudng d phuong Tay, tat ca cay phudng bau ben dudi mat dat Luu Ly, moi cai 
that bau ben tren mat dat, nhom trang nghiem ben trong That, chuyen tam chu y, cung 
dong vdi dieu ma Phu Nhan da duoc thay ben tren" 

Tuc noi rang: "Moi mot Quan can khien cho that thau to, nham mat md mat deu 
khien duoc thay. Nhu Tudng nay thi goi la Tho Kien (Cai thay tho so). Day la cai 
thay trong Giac Tudng cho nen noi la Tho Kien. Neu duoc Dinh Tam Tam Muoi vdi 
Khau Xung Tam Muoi thi con mat Tam lien khai md, nhin thay tat ca su trang 
nghiem cua Tinh Tho. Noi khong cung tan vay" 

Lai dung chung cu cua Kinh nay thi tat ca Pham Phu chi khien cho doc het 
Tam, quyet dinh co nghia cua su nhin thay. Nen biet, gia su co dieu thay nghe thi 



271 



i r 

chang nen kinh ngac. Tai sao the ? Vi do siic Tarn Muoi ciia Due Phat A Di Da gia 
them ben ngoai, cho nen duoc nhin thay. The nen goi la Phat Tinh Tho Tam Muoi 
Tang Thuong Duyen. 

Lai nhu ben duoi, trong Hoa Toa Quan noi rang: Due Phat bao A Nan, Vi De: 
"Due Phat se vi cac nguai noi Phap trir kho nao, cac nguoi nen rong vi Dai Chung 
phan biet giai noi" 

Noi loi day xong thoi Due Phat V6 Luong Tho (Amitayus), Quan Am, The Chi 
ung theo tieng, di den, hien dung tru trong hu khong. Vi De nhin thay lien le. Le xong, 
bach voi Due Phat Thich Ca rang: "Nay con nhan vao sue cua Due Phat cho nen duoc 
nhin thay Due Phat V6 Luong Tho voi hai vi Bo Tat. Neu sau khi Due Phat diet do, thi 
cac hang chiing sinh lam sao quan thay Due Phat A Di Da voi hai vi Bo Tat ?" 

Due Phat lien bao rang: "Ba voi chiing sinh muon quan Due Phat ay thi nen 
khoi tuong niem. Tren dat bay bau, tac tuong hoa sen. Tuong hoa thanh xong, tiep theo 
nen tuong Phat. Khi tuong Phat thoi Tam day lien tuong tac 32 Tuong tu tren dinh dau 
xuong ben duoi den Gia Phu Toa, ngoai ra moi mot Than Phan cung deu tuong. Tuy 
theo Tam tuong thoi than Phat lien hien ra. Day la ba sue cua Di Da gia them ben 
ngoai, lien duoc nhin thay Phat". Day cung goi la Kien Phat Tam Muoi Tang 
Thuong Duyen. 

Lai nhu ben duoi, Kinh noi rang: "Tuong Due Phat ay, truoc tien nen tuong 
hinh tuong, nhin thay mot tuong vang rong ngoi tren hoa sen. Da tuong thay xong thi 
con mat Tam lien khai mo, moi moi ro rang voi nhin thay tat ca su trang nghiem cua 
coi nuoc ay. Day cung la ba sue cua Di Da gia them ben ngoai cho nen duoc thay 
Phat". Day cung goi la Kien Phat Tam Muoi Tang Thuong Duyen. 

Lai nhu ben duoi, Kinh noi rang: "Tiep theo, tuong hai vi Bo Tat voi cac anh 
sang, moi moi thay ro. Khi nhin thay viec nay thoi Hanh Gia lien 6 trong Dinh cua 
Tam Muoi, se nghe tieng thuyet Phap cua dong nuoc chay, anh sang, nhom trang 
nghiem. . .Ra Dinh, vao Dinh, Hanh Gia thuong nghe Phap mau nhiem. Day cung la ba 
sue cua Due Phat Di Da gia them ben ngoai cho nen nhin thay Phat". Day cung goi la 
Kien Phat Tam Muoi Tang Thuong Duyen. 

Lai nhu ben duoi, trong Chan Than Quan noi rang: Due Phat bao A Nan: 
"Quan Tuong thanh xong. Tiep theo thay doi, quan Due Phat V6 Luong Tho voi than 
mau vang rong, Hao Tuong 6 tam tinh, hao quang tron, Hoa Phat voi anh sang cua 
nhom tuong tot. Chi nen nghi tuong khien cho con mat Tam nhin thay. Thay xong lien 
nhin thay tat ca chu Phat 6 muoi phuong, cho nen goi la Niem Phat Tam Muoi". 
Dung chiing cii ciia van nay cung la ba siic ciia Due Phat Di Da gia them ben ngoai 
cho nen nhin thay Phat. Day cung goi la Kien Phat Tam Muoi Tang Thuong Duyen. 

Lai nhu ben duoi, Kinh noi rang: Due Phat noi: "Chinh vi the cho nen bac Tri 
mot long quan sat ky luong Due Phat V6 Luong Tho, tu mot tuong tot nhap vao, chi 
quan soi long trang xoay vong theo ben phai (bach hao) 6 tam tinh khien cho that ro 
rang thi tu nhien nhin thay tam van bon ngan tuong tot. Nhin thay xong lien thay tat ca 
chu Phat o muoi phuong, 6 truoc mat chu Phat theo thii tu Tho Ky". Lai dung chiing 
cii ciia Kinh nay, cung la ba siic ciia Due Phat Di Da gia them ben ngoai, nen duoc 
khien cho Pham Phu chuyen Tam tuong, quyet dinh duoc nhin thay Phat. . Day cung 
goi la Kien Phat Tam Muoi Tang Thuong Duyen. 



272 



Lai nhu Quan Am The Chi Pho Tap Dang Quan voi nguoi thuoc chin Pham 

ben duoi, mot doi khoi harm cho den bay ngay, mot ngay muoi tieng, hoac mot 
tieng. . .Khi mang sap het thoi nguyen nhin thay Phat. Neu doi hien tai gap duoc Thien 
Tri Thuc ma Hanh Nhan tu minh co the Tarn mieng niem Due Phat A Di Da thi Due 
Phat lien cung voi chung Thanh, dai hoa hien den. Hanh Nhan nhin thay Due Phat 
cung nhin thay chiing Thanh, dai hoa. . ." Lai dung chung cu cua Kinh nay, cung la ba 
sue cua Due Phat A Di Da gia them ben ngoai cho nen duoc nhin thay Phat. Day cung 
goi la Kien Phat Tam Muoi Tang Thuong Duyen. 

Lai nhu ben dudi, Kinh noi rang: Due Phat bao A Nan: "Kinh nay co ten goi la 
Quan Cue Lac Quoc Do V6 Luong Tho Phat Cap Quan The Am Dai The Chi Bo 
Tat Kinh. Ong nen tho tri khong de cho quen mat. Nguoi hanh Tam Muoi nay thi than 
hien tai duoc nhin thay Due Phat V6 Luong Tho voi hai vi Bo Tat". Lai dung chung 
cu cua Kinh nay, cung la ba sue cua Due Phat Di Da gia them ben ngoai, dan den su 
niem cua Pham Phu, nuong vao ba sue Tam cua chinh minh cho nen duoc nhin thay 
Phat. Tam chi thanh, Tam tin tuo"ng, Tam nguyen lam Nhan ben trong, lai nho sue 
ba loai Nguyen cua Di Da dung lam Duyen ben ngoai. Nan Duyen ben ngoai ben trong 
hoa hop cho nen duoc nhin thay Phat. Day cung goi la Kien Phat Tam Muoi Tang 
Thuong Duyen. 

Lai nhu Bat Chu Tam Muoi Kinh ghi rang: Due Phat bao Bat Da Hoa Bo Tat: 
"Co Tam Muoi ten la Thap Phuong Chu Phat Tat Tai Tien Lap (Chu Phat fir muoi 
phuong deu dung ngay trudc mat). Neu muon mau chong duoc Tam Muoi day, thuong 
nen gin giu tap tri chang duoc co nghi ngo, tuong nhu long toe. Neu Ty Khuu, Ty 
Khuu Ni, Uu Ba Tac, l/u Ba Di muon hanh hoc Tam Muoi day thi bay ngay bay dem, 
tru bo ngu me, buong cac loan tuong, mot minh 6 mot cho, nghi nho Due Phat A Di 
Da 6 phuong Tay voi Tam mau vang rong, 32 tuong toa anh sang chieu thong suot, 
doan chinh khong co gi so sanh duoc. Mot long quan tuong, Tam niem mieng xung, 
niem niem chang dut. 

Due Phat noi: "Sau bay ngay se nhin thay. Vi nhu co nguoi ban dem quan sat 
Tinh Tu, mot ngoi sao tuc la mot Due Phat. Neu co bon Chung tac Quan day, nhin thay 
tat ca ngoi sao, lien nhin thay tat ca Phat". Lai dung chung cu cua Kinh nay cung la ba 
sue cua Due Phat Di Da gia them ben ngoai cho nen nhin thay Phat. 

Noi Tam Muoi (Samadhi) tuc la Hanh Nhan niem Phat, Tam mieng xung niem 
khong co tuong tap nhap, niem niem tru Tam, tieng tieng lien luc thi con mat Tam lien 
khai mo, duoc nhin thay Due Phat ay hien ra ro rang, tuc goi la Dinh, cung goi la Tam 
Muoi. Dung luc nhin thay Phat cung nhin thay chung Thanh voi moi su trang nghiem, 
cho nen goi la Kien Phat Tinh Tho Tam Muoi Tang Thuong Duyen. 

Lai nhu Nguyet Dang Tam Muoi Kinh (Samadhi-raja) ghi rang: "Niem tuong 
tot voi Due Hanh cua Due Phat, hay khien cho cac Can chang loan dong, Tam khong 
co me hoac cung hop voi Phap, duoc nghe, duoc Tri nhu bien Ion. Bac Tri tru o Tam 
Muoi day, nhiep niem hanh, 6 cho Kinh Hanh hay nhin thay ngan uc chu Nhu Lai, 
cung gap vo luong hang sa Phat". Lai dung chung cu cua Kinh nay, cung la Kien Phat 
Tam Muoi Tang Thuong Duyen. 



273 



Lai nhu Van Thu Bat Nha Kinh ghi rang: Van Thu bach Phat rang: "Vi sao 
goi la Nhat Hanh Tam Muoi ?" 

Due Phat noi: "Neu nguoi nam, nguoi nu a tai cho Khong Nhan 
(Aranya:Traong So tu hanh cua hang Ty Khuu, each lang ap tu 300 den 600 bo), 
buong cac Y loan, tuy theo phuong so cua Phat, ngay thang than, hudng chinh dung, 
chang lay tudng mao, chuyen xung ten goi cua Due Phat, niem khong co ngung nghi. 
Tuc d trong niem hay nhin thay chu Phat ba ddi qua khu hien tai vi lai". 

Lai dung chung cu cua Kinh nay, tuc la chu Phat Dong The Dai Bi Niem Lye 
gia bi khien cho nhin thay. Day cung la Pham Phu Kien Phat Tam Muoi Tang 
Thuffng Duyen. 

Lai noi Nhiep Sinh Tang Thuffng Duyen. Tuc nhu Kinh V6 Luffng Tho 

(Amitayuh-sutra), trong 48 Nguyen noi: Due Phat noi: "Neu Ta thanh Phat, chung sinh 
d muoi phuong nguyen sinh vao nuoc cua Ta, xung ten goi cua Ta cho den muoi tieng, 
nuong vao sue Nguyen cua Ta. Neu chang duoc vang sinh thi Ta chang nhan lay 
Chinh Giac". 

Day tuc la Nguyen Vang Sinh. Hanh Nhan luc mang sap het thoi sue Nguyen 
nhiep lay, cho duoc vang sinh, cho nen goi la Nhiep Sinh Tang Thuffng Duyen. 

Lai quyen Thuffng cua Kinh nay ghi rang: "Neu co chung sinh duoc sinh ve 
coi nuoc cua Due Phat V6 Luong Tho 6 phuong Tay, deu nuong theo Nghiep Luc 
thuoc Dai Nguyen cua Due Phat Di Da, lam Tang Thuffng Duyen". Tuc la chung co 
vay, cung la Nhiep Sinh Tang Thuffng Duyen. 

Lai quyen Ha cua Kinh nay ghi rang: Due Phat noi :"Tat ca chung sinh co can 
tinh chang dong, co Thuong Trung Ha. Tuy theo can tinh ay, Due Phat deu khuyen 
chuyen niem ten cua Due Phat V6 Luong Tho. Luc nguoi ay sap het mang thoi Due 
Phat cung voi chung Thanh tu den nghenh tiep, cuoi cung duoc vang sinh". Day cung 
la Nhiep Sinh Tang Thuffng Duyen. 

Lai nhu Quan Kinh, Qudn thu mwin mot voi chin Pham ben duoi deu la Due 
Phat tu noi tu Dinh tan Nhi. Hanh Nhan luc het mang thoi moi moi dut tan la Due 
The Ton Di Da tu cung voi chung Thanh, dai hoa. . .trao vao ban tay, nghenh tiep vang 
sinh. Day cung la Nhiep Sinh Tang Thuffng Duyen. 

Lai nhu trong Di Da Kinh gom 4 cuon giay, noi: Due Phat noi: "Neu co nguoi 
nam, nguoi nu hoac mot ngay, bay ngay mot long chuyen niem ten cua Due Phat Di 
Da thi luc nguoi ay sap chet thoi Due Phat A Di Da cung voi chung Thanh tu den 
nghenh tiep, lien duoc sinh ve The Gidi Cue Lac 6 phuong Tay". Due Phat Thich Ca 

r r r 

noi: "Ta thay loi day cho nen noi loi nay". Tuc la chung co vay. Day cung la Nhiep 
Sinh Tang Thuffng Duyen. 

Lai nhu trong 48 Nguyen noi rang: "Gia su Ta duoc thanh Phat. Chung sinh 6 
muoi phuong phat Tam Bo De, tu cac Cong Due, chi Tam phat Nguyen muon sinh ve 
nuoc cua Ta. Khi sap chet thoi Ta chang cung voi Dai Chung hien ra trade mat nguoi 

' ? ' r 

ay thi Ta chang nhan lay Chinh Giac". Day cung la Nhiep Sinh Tang Thuffng Duyen. 

Lai nhu ben duoi, Nguyen rang: "Gia su Ta duoc thanh Phat. Chung sinh 6 
muoi phuong nghe danh tieu cua Ta, luon nho den nuoc cua Ta, chi Tam hoi hudng, 



274 



nguyen sinh ve nude cua Ta ma qua chang thanh thi Ta chang nhan lay Chinh Giac". 
Day cung la Nhiep Sinh Tang Thuong Duyen. 

Lai nhu ben dudi, Nguyen rang: "Gia sii Ta duoc thanh Phat. The Gidi d mudi 
phuong co nguoi nu nghe danh tu cua Ta, vui ve, tin udng, ua thich, phat Tarn Bo De, 
chan ghet than nu ma sau khi chet lai mang than nu nua thi Ta chang nhan lay Chinh 
Giac". 

Nghia la: Do sue Ban Nguyen cua Di Da cho nen nguoi nu xung danh hieu cua 
Phat, ngay luc het mang, lien chuyen than nu duoc thanh nguoi nam, Di Da cam tay, 
Bo Tat diu than, ngoi tren hoa bau, tuy theo Phat ma vang sinh, vao Dai Hoi cua Phat, 
chung ngo V6 Sinh (Anutpada). Lai tat ca nguoi nu, neu chang nhan vao sue Nguyen 
cua ten goi Di Da thi ngan kiep, van kiep, hang ha sa dang kiep, cuoi cung chang the 
chuyen duoc than nu. Nen biet nhu the. 

^ 9 y 

Ngay nay, hoac co Dao, Tuc noi rang: "Nguoi nit chang duoc sinh ve Tinh 
Tho ". Day la thuyet hu vong, chang the tin vay. 

Lai dung chung cu cua Kinh nay, cung la Nhiep Sinh Tang ThiroTig Duyen. 

_ Lai noi Chung Sinh Tang Thuong Duyen. 

Hoi rang: "Nay da noi 48 Nguyen cua Di Da nhiep tat ca chung sinh duoc sinh 
ve Tinh Tho. Nhung chua biet chung sinh cua nhom nao duoc sinh ? Lai la Nhan 
(hetu) nao bao chung de duoc sinh ?" 

Dap rang: "Tuc nhu Quan Kinh noi rang: Due Phat bao Vi De: "Nay ba biet 
chang ! Due Phat A Di Da each chon nay chang xa, ba nen gom niem quan sat ky 
luong nude ay se thanh Tinh Nghiep, cung khien cho tat ca pham phu doi vi lai duoc 
sinh ve coi nude Cue Lac d phuong Tay" 

Nay dung chung cu cua Kinh nay, chi la sau khi Due Phat diet do, pham phu 
nuong vao sue Nguyen cua Due Phat, quyet dinh duoc vang sinh. Tuc la Chung Sinh 
Tang Thuffng Duyen. 

_ Lai hoi rang: "Due Thich Ca (Sakya-muni) thuyet giao, bay cho chung sinh 
to ngo. Vi sao mot loai gieo trong Phat Phap (Buddha-dharma) lai co nguoi tin, nguoi 
chang tin cung nhau gieu cot, huy bang ? Co nguyen nhan gi chang ?" 

Dap rang: "Can Tinh cua Pham Phu co hai loai. Mot la nguoi co Tinh thien, hai 
la nguoi co Tinh ac. 

Nguoi co Tinh thien: 

1_ Nguoi thien, nghe xong lien buong bo dieu ac (ac), lam dieu lanh (thien) 
2_ Nguoi thien, buong bo dieu Ta bay (ta) , lam dieu chan chinh (chinh) 
3_ Nguoi thien, buong bo dieu hu gia (hu), lam dieu that tha (that) 
4_ Nguoi thien, buong bo dieu sai (phi), lam dieu dung (thi) 
5_ Nguoi thien, buong bo dieu doi tra (nguy), lam dieu chan that (chan) 
Nam loai nguoi nay, neu hay quy Phat lien hay loi minh loi nguoi. Tai nha hanh 
Hieu Thao, ben ngoai cung loi cho nguoi khac. Ngay dieu mong udc, lam noi tin 
nhiem. Tai Trieu Dinh goi la Quan Tu, phung su vua hay tan long trung. Cho nen goi 
la Tu Tinh Thien Nhan. 

• • 

Noi nguoi co Tinh ac: 

1_ Nguoi ac, lien che bai dieu chan that (chan), lam dieu doi tra xau xa (nguy 

ac) 

2_ Nguoi ac, che bai dieu chan chinh (chinh), lam dieu xau xa (ac) 



275 



3_ Nguai ac, che bai dieu dung (thi), lam dieu sai (phi) 

4_ Nguai ac, che bai dieu that tha (that), lam dieu hu gia xau xa (hu ac) 

5_ Nguai ac, che bai dieu lanh (thien), lam dieu ac (ac) 

Lai nam loai nguai nay, neu muon nguyen quy Phat thi chang the lgi minh, 
cung chang lgi cho nguai khac. Lai ngay tai nha thi Bat Hieu. Tai dieu mong uoc, 
khong co su tin nhiem. Tai Trieu Dinh goi la Tieu Nhi, phung su vua thuong 6m giu 
dieu ninh hot (siem ninh), noi dieu bat trung. Lai nhom nguai nay doi voi nguai Hien 
Due khac, tren than cua nguai thien chi hay lam cho do nat, bien dieu dung thanh dieu 
sai, chi nhin thay dieu xau xa cua ke khac. . .Cho nen goi la Tu Tinh Ac Nhan. 

Lai ben tren, cho den chu Phat Hien Thanh, Nguai, Trai, tat ca nguai luang 
thien trong sau duong thi nhom nguai ac nay luon quo trach si nhuc. Cac bac co Tri 
nen biet vay. Nay moi moi dan day du Dao Ly hien nhien cua hai loai nguai co Tinh 
thien, Tinh ac 

Da tra loi cau hoi ben tren xong 

_ Lai ben duoi, Kinh noi rang: Due Phat bao Vi De: "Ba voi chiing sinh chuyen 
Tarn gom niem vao mot cho, tuong o phuong Tay, cay phuong vang ben duoi mat dat, 
moi bau trang nghiem tren mat dat". Ben duoi den 13 Quan tra di, tra loi chung cho 
hai viec thua thinh cua ba Vi De, dung de minh chung, muon khien cho pham phu 
thien ac hoi Tarn khoi Hanh, cuoi cung duoc vang sinh. Day cung la Chirng Sinh 
Tang Thirong Duyen. 

Lai nhu ben duoi, Kinh noi rang: "Coi nuoc moi bau co 50 uc lau gac bau. 
Trong lau gac ay co vo luong nguai Trai tau ky nhac cua coi Trai. Trong moi am 
thanh nay deu noi niem Phat Phap Tang. Tuong nay thanh xong, khi mang sap het 
thai quyet dinh sinh ve nuoc ay". Lai dung chung cu cua Kinh nay, cung la Chnng 
Sinh Tang Thnffng Duyen. 

Lai nhu ben duoi, Kinh noi rang: Due Phat bao A Nan (Ananda): "Nhu bong 
hoa mau nhiem (dieu hoa) nay von la sue nguyen cua Ty Khuu Phap Tang 
(Dharmakara) tao thanh. Neu nguai muon niem Due Phat ay, truoc tien nen tac tuong 
toa hoa nay, moi moi quan sat deu khien cho ro rang. Tuong nay thanh xong, at quyet 
dinh se sinh ve The Gioi Cyc Lac (Sukha-vatr)". Lai dung chung cu cua Kinh nay, 
cung la Chnng Sinh Tang Thirong Duyen. 

Lai nhu V6 Luo"ng Tho Kinh noi rang: Due Phat bao A Nan: "Neu co chung 
sinh sinh ve nuoc ay, thay deu tru a nhom Chinh Dinh, muai phuong chu Phat deu 
cung nhau khen ngoi Due Phat ay. Neu co chung sinh nghe danh hieu cua Due Phat ay 
ma Tarn tin tuong, vui ve cho den mot niem nguyen sinh ve nuoc ay, lien duoc vang 
sinh, tru Bat Thoai Chuyen (Avaivartika)". Lai dung chung cu cua Kinh nay, cung la 
Chung Sinh Tang Thuong Duyen. 

Lai nhu chin Pham cua Quan Kinh noi rang: "Trong moi mot Pham da bao 

cho chung sinh deu la: Hoac Due Phat tru a doi, hoac sau khi Due Phat diet do. Pham 
phu nam truoc gap bac Thien Tri Thuc khuyen khien sinh niem tin, tri Gioi, niem Phat, 
tung Kinh, le tan, quyet dinh vang sinh. Do sue Nguyen cua Phat, cuoi cung duoc vang 
sinh , \ Day cung la Chung Sinh Tang Thuong Duyen. 



276 



Lai nhu Di Da Kinh noi rang: "Sau phuang deu co hang ha sa dang chu Phat, 
deu duoi cai luoi che tram khap ba ngan The Giai, noi lai thanh that :"Hoac Due Phat 
try, a doi, hoac sau khi Due Phat diet do. Tat ca pham phu gay tqo toi chi hoi Tarn 
niem A Di Da Phat, nguyen sinh vi Tinh Tho. Ben trin hit mot tram nam, ben duoi 
den 7 ngay, mot ngay niem 10 tiing, ba tiing, mot tiing... khi mang sap hit thai Due 
Phat ciing voi chung Thanh tu di din nghinh tiip, liin duac vang sinh " 

Nhu ben tren, chu Phat a sau phuang duoi cai luoi, quyet dinh vi pham phu lam 
chung la toi diet duac sinh. Neu chang y theo dieu nay duoc sinh thi chu Phat 6 sau 
phuong mot khi duoi cai luoi ra thi cuoi cung chang the quay lai nhap vao cai mieng 
duoc, tu nhien bi hoai nat. Day cung la Chung Sinh Tang Thirong Duyen. 

Lai kinh bach voi tat ca nguoi vang sinh. Neu nghe lai nay, lien nen buon than, 
roi le. Nhieu kiep, nhieu doi tan than, nat xuong bao dap An cua Phat. Ve sau noi theo, 
xung voi Ban Tarn, khoi dung cam, lai cang co Tarn kieng so dieu nho nhiem. 

Lai bach voi cac Hanh Nhan. Tat ca pham phu co toi ac con duoc diet toi, 
chung nhiep, duoc sinh. Huong chi la Thanh Nhan, nguyen sinh ma chang duoc di u. 

Phan ben tren, tra loi chung cho viec hoi luc trade "Nhiip chung sinh cua nhom 
nao duac sinh vi Tinh Tho ". 

Xong nghia cua nam loai Tang Thnffng Duyen 

_ Hoi rang: "Due Thich Ca hien ra, vi hoa do pham phu nam traoc, lien dung 
Tu Bi mo bay (khai thi) qua bao cua nguoi co muoi ac phai chiu kho trong ba duong 
(dia nguc, quy doi, sue sinh). Lai dung Tri Tue binh dang to ngo, nhap vao (Ngo 
Nhap) Nguoi, Troi quay ve sinh vao nuoc cua Due Phat Di Da. Van nghia cua cac 
Kinh Don Giao ro rang nhu the. Nay con co nguoi khong chiu nhin lai, ghen ghet 
chang tin, cung nhau che dieu. Chang biet nguoi nay, luc con song voi sau khi chet bi 
toi bao gi ? Dan day du Kinh Phat cung voi dieu ay de minh chung, khien cho cai hoi, 
tin tuong Dai Thua, quay lai sinh ve Tinh Tho. Tuc lam loi ich vay" 

Dap rang: "Y theo Kinh cua Phat tra loi. Lai nguoi ac nay nhu ben tren, trong 
phan nam Tinh ac da noi xong. Nay dan thang Kinh Phat dung de minh chung. 

Tuc nhu Thap Vang Sinh Kinh noi rang: Due Phat bao Son Hai Tue Bo Tat: 
"Nay ong vi hoa do tat ca chung sinh, can phai tho tri Kinh nay" 

Due Phat lai bao Son Hai Tue: "Kinh nay co ten la Quan A Di Da Phat Sac 
Than Chinh Niem Giai Thoat Tam Muoi Kinh, cung co ten la Do Chu Huu Luu 
Sinh Tu Bat Nan Huu Duyen Chung Sinh Kinh... Nhu vay ma tho tri. Chung sinh 
chua co Niem Phat Tam Muoi Duyen thi Kinh nay hay cho tao mo Mon Dai Tam 
Muoi (Maha-samadhi-mukha). Kinh nay hay cho chung sinh dong bit cua Dia Nguc. 
Kinh nay hay cho chung sinh tra khu nguoi gay hai, Quy ac. . .diet het bon hudng thay 
deu an on" 

Due Phat bao Son Hai Tue: "Nhu Ta da noi nghia ay nhu vay" 
Son Hai Tue Bo Tat bach Phat rang: "Chung sinh doi vi lai, phan Ion co su phi 
bang. Nguoi nhu vay thoi sau nay nhu the nao?" 

Due Phat bao Son Hai Tue Bo Tat: "Sau nay, 6 coi Diem Phu De (Jambu- 
dvlpa) hoac co Ty Khuu, Ty Khuu Ni, hoac nam hoac nu thay co nguoi doc rung Kinh 
nay...hoac dem Tam gian du, 6m ap phi bang. Do duyen che bai Chinh Phap cho nen 
nguoi nay trong doi hien tai bi cac benh ac nang ne, than can chang du. Hoac bi benh 
diec, benh mu, benh mat bo sinh due, Quy, My, Ta, gio manh bao, lanh, nong, benh tri, 
benh toan than sung phu, mat Tam. . . .Cac benh ac nang ne cua nhom nhu vay, doi doi 
6 tai than, chiu kho dau nhu vay, ngoi nam chang yen, di tieu di cau cung chang thong, 



277 



\ r i \ r i i 

cau song chang dirge, cau chet chang xong. Do phi bang Kinh nay cho nen chiu kho 
nhu vay. 

Hoac luc chet bi doa vao Dia Nguc, 6 trong tarn van kiep nhan chiu dai kho nao, 
tram ngan van doi chua rung nghe ten goi cua nude voi thuc an. Do che Kinh nay cho 
nen chiu toi nhu vay. 

Hoac khi duoc thoat ra, sinh trong coi nguoi, lam:trau, ngua, heo, de...bi nguoi 
giet hai, chiu dai kho nao. 

Vi che bai Kinh nay, cho nen luc sau duoc than nguoi, thuong sinh vao nha hen 
kem, tram ngan van doi chang duoc tu tai, tram ngan van doi chang nhin thay danh tu 
ciia Tarn Bao. Vi che bai Kinh nay cho nen chiu kho nhu vay. Chinh vi the cho nen 
trong dam nguoi khong co Tri thi dung noi Chinh Quan Chinh Niem cua Kinh nay. 
Nguoi nhu vay chang tin Kinh nay se bi doa vao Dia Nguc. Ke kia, nguoi nay kinh 
trong se duoc Chinh Giai Thoat, sinh ve nuoc cua Due Phat A Di Da". 

Lai lai dung chung cu cua Kinh nay, cho nen biet ke huy kinh thoi Due Phat 
ghi nhan su Ton Ich chang hu doi. Nen biet da tra loi du cau hoi luc truoc xong. 

_ Lai hoi: "Neu sau khi Due Phat diet do, tat ca pham phu thien ac, phat Tarn 
Bo De, nguyen sinh ve nuoc cua Due Phat Di Da, ngay dem gom Tarn, at mot doi nay, 
xung quan le tan, huong hoa cung duong Due Phat A Di Da voi Quan Am, chung 
Thanh, Tinh Tho trang nghiem, niem niem quan tuong, Tarn Muoi...hoac duoc thanh, 
hoac chua duoc thanh thoi doi hien tai duoc Cong Due gi ? Dan day du Kinh Phat 
dung de minh chung, muon khien cho Hanh Nhan tu hoc vui ve, yeu thich, tin nhan, 
phung hanh" 

Dap rang: "That thich thay ! Da hoi nghia nay. Tuc la dong bit han Nhan Hanh 
cua sau duong sinh tu, vinh vien mo Yeu Mon cua Thncrng Lac Tinh Tho, chang phai 
true tiep voi Di Da xung Nguyen, cung la chu Phat khap deu dong don mung. Nay y 
theo Kinh, tra loi day du. 

Tuc nhu Bat Chu Tam Muoi Kinh noi: Due Phat bao Bat Da Hoa Bo Tat: "0 
trong Niem Phat Tam Muoi nay, co bon viec cung duong thuc an uong, quan do, vat 
dung nam nghi, thuoc thang tro giup cho nguoi ay vui ve. Chu Phat qua khu tri giu 
Niem Phat Tam Muoi nay, bon viec tro giup cho vui ve, deu duoc thanh Phat. Muoi 
phuong chu Phat hien tai cung tri giu Niem Phat Tam Muoi nay, bon viec tro giup 
cho vui ve, deu duoc lam Phat. 

Due Phat bao Bat Da Hoa: "Niem A Da Phat Tam Muoi nay, bon viec tro giup 
cho vui ve. Ta o trong Tam Muoi nay, noi chut it thi du so sanh voi Cong Due cua 
Niem Phat. Vi nhu nguoi song den tram tuoi, cung sinh tuc hay di dan den cai gia, 
vuot qua gio benh tat. . .co nguoi nao co the tinh dem duoc Ly cua loi di ay chang?" 

Bat Da Hoa bach rang: "Khong ai co the tinh dem duoc" 

Due Phat noi: "Cho nen Ta noi ong voi cac hang Bo Tat. Neu ke trai lanh, 
nguoi nu thien chon lay chau bau chua day ben trong cho hanh cua nguoi day dem 
dung bo thi thi Cong Due co duoc chang nhu co nguoi nghe Niem A D Da Phat Tam 
Muoi nay voi bon viec cung duong tro giup cho vui ve. Cong Due ay vuot hon ke bo 
thi ngan van uc lan, cung chang the so sanh duoc. 

Due Phat noi: "Cach nay rat lau xa chang the tinh dem A Tang Ky Kiep, co Due 
Phat hieu la Tu Ha De, coi nuoc ten la Bat Da Hoa. Co vi Chuyen Luan Vuong ten la 
Tu Linh di den noi Due Phat ngu. Due Phat biet y cua nha vua, lien vi nha vua noi 
Niem Phat Tam Muoi nay voi bon viec cung duong tro giup cho vui ve. Nha vua 
nghe xong rat vui ve, lien dem moi loai chau bau rai ben tren Due Phat. 



278 



\ r 

Nha vua tu Nguyen rang: "Tri giu Cong Due nay khien cho Nguai, Trai a muai 
phuang deu duac an on " 

Due Phat noi: "Sau khi vi vua ay chet thi quay tro lai tu sinh vao nha ay lam vi 
Thai Tu ten la Pham Ma Dat. Thai co vi Ty Khuu ten la Tran Bao thuong vi bon Bo 
De Tu noi Niem Phat Tam Muoi nay. Khi nha vua nghe duoc bon viec tro giup cho 
vui ve, lien dem vat bau rai ben tren vi Ty Khuu, lai dem quan ao cung duong. Nha 
vua cung voi nguoi Trai 6 cho cua vi Ty Khuu xin xuat gia, cau hoc Niem Phat Tam 
Muoi nay, trai qua tam ngan nam, ngay dem khong co luoi bieng, chi duoc mot lan 
nghe Niem Phat Tam Muoi nay, lien nhap vao Tri cao minh. Ve sau lien nhin thay 
sau van tam ngan chu Phat, 6 moi mot cho cua Phat deu nghe Niem Phat Tam Muoi 
nay, duoc thanh Phat Qua". 

Due Phat noi: "Neu co nguoi 6 each xa tram dam, ngan dam, bon ngan dam 
muon nghe Niem Phat Tam Muoi nay at di den cau xin, huong chi la nguoi gan gui 
ma chang chiu cau hoc" 

Lai bach voi cac nguoi vang sinh. Phan ben tren da dan loi day bao cua Due 
Phat dung de minh chung, moi moi day du nhu trong Tu Su Cung Duong Pham noi. 

_ Hoi rang: "Dua y theo loi day bao cua Due Phat, sieng nang kho hanh, ngay 
dem sau Thoi le niem, hanh Dao, quan tuong, chuyen tung, Trai Gioi, mot long chan 
ghet sinh tu, so kho trong ba duong... at het mot doi the sinh vao Tinh Tho, coi nuoc 
cua Due Phat Di Da. Lai so tai hoa du thua, lam sao tru diet duoc?!... Dan day du Kinh 
Phat ma bay cho phuong phap ay" 

Dap rang: "Y theo Kinh Phat tra loi. Tuc nhu Quan Phat Tam Muoi Hai Kinh 
noi: Due Phat vi vua cha voi Dai Chung noi: "Qua khu co Due Phat ten la Khong 
Vuong (Sunya-raja). Khi Tuong Phap (Saddharma-pratirupaka) tru 6 doi thoi co bon 
vi Ty Khuu pha Gioi pham toi nang. Thoi Due Phat Khong Vuong ban dem 6 trong 
hu khong phat ra tieng noi, bao bon vi Ty Khuu rang: "Toi cac nguai da pham, goi la 
chang the cihi. Muon diet toi thi co the vao trong Thap cua Ta, quan hinh tuong cua 
Ta, chi Tam sam hoi thi co the diet duac toi nay " 

Thoi bon vi Ty Khuu deu buong bo van su, mot long tuan phung loi day bao, 
vao cai Thap, 6 trudc tuong Phat, tu danh minh sam hoi, nhu ngon niii Ion sat 16, uyen 
chuyen 6 mat dat, keu khoc huong ve Due Phat, ngay dem noi tiep nhau, den khi chet 
lam han ky. Buong bo mang xong, sau do duoc sinh ve nuoc cua Due Phat Khong 
Vuong". 

Nay dung chung cu cua Kinh nay, nhom Hanh Gia khi muon sam hoi, cung y 
theo Giao Phap Mon nay. 

_ Due Phat noi: "Neu sau khi Ta diet do, cac De Tu cua Phat buong lia cac dieu 
ac, ua thich chut it Phap cua loi noi (ngu phap) nay, ngay dem sau Thoi, hay 6 mot 
Thoi chia lam chut it Thoi. Trong phan chut it, 6 trong choc lat, niem Bach Hao 
(Urna: Soi long trang xoay vong theo ben phai 6 Tam Tinh) cua Due Phat. Neu chang 
nhin thay thi nguoi cua nhom nhu vay tru khu duoc toi trong 69 uc na do tha hang ha 
sa vi tran Kiep sinh tu. 

Neu lai co nguoi nghe Bach Hao nay ma Tam chang nghi so, vui ve tin nhan 
thoi nguoi nay cung tru duoc toi trong 80 uc Kiep sinh tu. 

Neu cac Ty Khuu, Ty Khuu Ni. Hoac nguoi nam nguoi nu...pham toi cua 
nhom bon can ban, muoi ac.nam toi nghich voi che bai Dai Thua. Cac nguoi nhu 
vay neu hay sam hoi, ngay dem sau Thoi, than tam chang ngung nghi, cui nam voc sat 



279 



r r > 

dat nhu ngon nui Ion sat la, keu khoc rai le, chap tay huong ve Due Phat, niem anh 
sang tu tuong Bach Hao a tarn tinh cua Due Phat, mot ngay den bay ngay thai bon loai 
toi luc truac co the duoc nhe nhang nho nhiem. 

Nguoi quan Bach Hao ma ma toi chang nhin thay thai nen vao trong cai Thap, 
quan Bach Hao 6 tarn tinh, mot ngay den ba ngay, chap tay khoc 16c. Lai tarn nghe 
cung tru duoc toi trong ba Kiep. 

Due Phat bao vua cha voi ran day A Nan: "Nay Ta vi 6ng at hien anh sang ciia 
than tuong. Neu co ke chang co Tarn lanh, hoac huy hoai Cam Gioi cua Phat... nhin 
thay Phat deu chang giong nhau" 

Thai nam tram vi Thich Tu nhin thay sac than cua Due Phat giong nhu nguoi co 
mau xam tro. Mot ngan vi Ty Khuu nhin thay Due Phat giong nhu dat mau do. 16 vi 
Cu ST, 24 nguoi nu nhin thay Due Phat thuan mau den. Cac vi Ty Khuu Ni nhin thay 
Due Phat nhu mau bac trang. 

Thai cac bon Chung bach Phat: "Nay con chang nhin thay hinh sac mau nhiem 
cua Due Phat" roi tu but toe tren dau, cui than sat dat, keu khoc tuon le, tu danh dap 
uyen chuyen. 

Due Phat noi: "Nay Thien Nam Tu ! Due Nhu Lai hien ra, chinh vi tru diet toi 
loi cua cac nguoi. Nay nguoi co the xung bay Due Phat qua khu, vi Phat lam le, noi toi 
Ta Kien trong doi truac cua nguoi. Nguoi nen huong ve chung Dai Due Tang, to bay 
hoi loi, tuy thuan theo loi cua Due Phat, 6 trong Phap Chung cua Phat, cui nam voc sat 
dat nhu ngon nui Ion sat 16, nhin thay sac than cua Due Phat, Tarn rat vui ve" 

Due Phat bao cac Ty Khuu: "Cac nguoi trong vo luong kiep cua doi truac: Ta 
Kien, nghi ngo Thay khong co Gioi hu gia nhan lay cua Tin Thi. Do nhan duyen nay 
cho nen bi roi vao neo Quy doi, Dia Nguc chiu dau kho suot tarn van nam. Nay tuy 
duoc ra khoi, 6 vo luong doi chang nhin thay chu Phat, chi nghe ten cua Phat. Nay 
nhin thay than Phat nhu mau dat do, dai dung nam thuoc. (xich: thuoc Tau)" 

Due Phat noi loi ay xong thi mot ngan vi Ty Khuu huong ve Due Phat sam hoi, 
cui nam voc sat day nhu ngon nui Ion sat 16, buon khoc roi le. Giong nhu gio thoi may 
nang bay tu tan, hien phat khuon mat vang rong. Da nhin thay Due Phat xong, Ty 
Khuu vui ve phat Tarn B6 De. 

Due Phat bao voi vua cha: "Mot ngan vi Ty Khuu nay, an can cau Phap, Tarn 
khong co luoi nghi. Due Phat ban cho Tho Ky, dong ten hieu la Nam Mo Quang 
Chieu Nhir Lai" 

Phap Sam Hoi luc truac duac trich ra tu quyen 02, 03 cua Quan Phat Tam 
Muoi Hai Kinh. Pham Mat Hanh quyln 12, 10 cua Phat Thuyet Quan Phit Tam 
Muoi Hai Kinh. 

_ Due Phat bao A Nan: "Chung sinh doi vi lai, co nguoi duoc Niem Phat Tam 
Muoi nay, nguoi quan cac tuong tot cua Phat, nguoi duoc Chu Phat Hien Tien Tam 
Muoi... nen day bao nguoi nay, giu kin than mieng y, dung khoi Ta Menh, dung sinh 
cong cao. Neu khoi Phap Ta Menh voi Cong Cao, nen biet nguoi nay la Tang Thuong 
Man, phat diet Phat Phap, phan Ion khien cho chung sinh khoi Tam chang lanh, loan 
hoa hop tang, hien dieu ky di me hoac Chung, la ban cua Ac Ma. Nhuoi ac nhu vay, 
tuy lai niem Phat nhung bi mat vi Cam L6. Noi nguoi nay sinh ra, do cong cao cho nen 
than luon nho thap, sinh vao nha hen kem, ngheo tiing suy bai, dung vo luong nghiep 
ac de nghiem sue. Nhu moi loai Chung nay, nhieu viec ac. . .nen tu phong ho, vinh vien 
khien cho chang sinh. Neu khoi nghiep Ta Menh day thi nghiep Ta Menh nay giong 
nhu con voi dien pha hoai ao hoa sen. Nghiep Ta Menh nay cung lai nhu vay, lam bai 
hoai can lanh". 



280 



Due Phat bao A Nan: "Neu co ngudi niem Phat, nen tu phong ho, dung khien 
phong dat. Nguai Niem Phat Tam Muoi neu chang phong ho cong cao, Ta Menh thi 
gio ac thoi lua kieu man thieu dot diet het Phap lanh. Phap lanh (Thien Phap: Kusala- 
dharma) la tat ca vo luong Thien Dinh, cac Phap niem Phat...tu Tam tudng sinh. Day 
goi la Cong Due Tang" 

Due Phat bao A Nan : "Kinh nay co ten la He Tudng Bat Dong {cot buoc 

9 

Tuong chang cho lay dong), nhu vay tho tri. Cung co ten la Quan Phat Bach Hao 
Tudng {quan twang Bach Hao cua Due Phat), nhu vay tho tri. Cung co ten la Nghich 
Thuan Quan Nhu Lai Than Phan {Quan thuan, quan nghich than phdn cua Nhu 
Lai). Cung co ten la Nhat Nhat Mao Khong Phan Biet Nhu Lai Than Phan {M6i 
mot Id chdn long phdn biet than phdn cua Nhu Lai). Cung co ten la Quan Tam Thap 
Nhi Tudng Bat Thap Tuy Hinh Hao Chu Tri Tue Quang Minh {Quan cac d'nh 
sang Tri Tue cua 32 tuong tot, 80 ve dep tuy hinh cua Due Phat). Cung co ten la Quan 
Phat Tam Muoi Hai {Quan bien Tam Muoi cua Phat). Cung co ten la Niem Phat 
Tam Muoi Mon {Mon niem Phat Tam Muoi). Cung co ten la Chu Phat Dieu Hoa 
Trang Nghiem Sac Than Kinh (Kinh Sac Than duoc trang nghiem bang hoa mau 
nhiem cua chu Phat). Ong nen ua thich tho tri, can than dung de cho quen mat" 

Lai nhu Phdm Te Long cua Dai Tap Kinh noi: "Thoi Sa Gia La Long Vuong 

(Sagara-naga-raja) thinh Due Phat vao cung, bay cung duong. Due Phat nhan loi thinh 
cua vua Rong. Khi Due Phat cung voi chiing Thanh an xong thoi Dai Long Vuong lai 
thinh cau noi Phap. 

Thoi vi Thai Tu cua vua Rong ten la Hoa Dien tu dung day truoc mat Due Phat 
dung bon chi bo thi, phat tieng buon ba sam hoi: "Qua khu da gay nen nghiep toi gi ma 
phdi nhan than Rong nay ?!... " 

Lai dung chung cu cua Kinh nay, cung la phuong phap Sam Hoi Chi Thanh. 
Nen biet ben trong tat ca Kinh deu co van nay nen chang the ghi chep rong rai. Nay 
luge sao chep ba bo Kinh dem bay voi nguoi Hau Hoc tru ke chang chi Tam. Tac Gia 
deu biet Due Phat chang co loi noi hu gia. 

Lai nhu Moc Hoan Kinh noi: Thoi co Nan Da Quoc Vuong ten la Ba Luu Ly 

sai vi Su Gia di den noi Due Phat ngu, dinh le ban chan cua Due Phat, roi bach Phat 
rang: "The Ton ! Nude cua con la mot nude nho d bien thuy, nhieu nam bi giac cudp 
nam loai lua dau nen gia ca cao vot len, benh dich luu hanh, nguoi dan khon kho. Con 
luon chang duoc nam yen. Phap Tang cua Due Nhu Lai, phan Ion rat sau rong, con ban 
lo lang cong viec nen chang tu hanh duoc. Nguyen xin Due The Ton dac biet ru long 
Tu Man, ban cho con Phap thiet yeu, khien cho con ngay dem de tu hanh, trong ddi vi 
lai lia han moi noi kho" 

Due Phat bao vi Su Gia rang: "Hay noi voi Dai Vuong cua Khanh. Neu muon 
diet Phien Nao Chudng (Klesavarana), Bao Chudng (Vipakavarana) thi nen xo xau 
108 hat Moc Hoan (Arista) xong, thudng tu mang theo. Hoac di, hoac ngoi, hoac nam 
luon luon nen chi Tam, khong co chia tan Y, mieng xung ten cua Phat Da (Buddha: 
Phat), Dat Ma (Dharma: Phap), Tang Gia (Samgha: Tang) thi lan qua mot hat Moc 
Hoan. Nhu vay hoac 10, 20. . . hoac 100, hoac 1000 roi den tram ngan van. Neu hay du 
20 van bien, Than Tam chang loan, khong co cac dieu quanh co lua doi thi khi buong 
xa mang se duoc sinh len coi Trdi Diem Ma (Yama) thu ba, tu nhien co quan ao, thuc 
an thudng tho nhan an vui, duoc doan tru 108 Ket Nghiep, quay lung voi dong sinh 

r r 

tu, hudng den Dao Niet Ban (Nirvana-margha), duoc qua V6 Thuong. 



281 



Vi Su Gia quay tro ve tau trinh len nha vua. Vi vua rat vui ve, cui dau mat le 
Diic Phat, tu xa bach rang: '''The Ton ! Dinh Tho Ton Gido, con se phung hdnh ". Lien 
ban sac lenh cho nguoi dan mua ban hat Moc Hoan dung lam ngan vat dung, sau Than 
quoc thich deu cho mot vat dung. Nha vua thuong rung niem, tuy gan gui voi quan lu 
cung chang bo phe. Lai tac niem nay: "Due The Ton Dai Tit ung khdp tat cd. Neu con 
kheo duac dieu nay, dupe mien khoi bien kho ludn chuyen lau ddi. Xin Due Nhu Lai 
hien ra, vi con noi Phdp " 

Nha vua dung Nguyen vui ep Tarn, nhin an ba ngay thoi Due Phat lien hien than 
cung voi chung Thanh di den, vao ben trong cung, vi nha vua noi Phap". 

Lai dung chung cu nay, true tiep bay cho nha vua sir chan that cua Tam, niem 
niem tru Chuong, Phat biet diet toi, ung niem ma hien. Nen biet nhu vay. 

QUAN NIEM A DI DA PHAT TI/OnG HAI TAM MU0I 
CONG DlTC PHAP MON 
_MQT QUYEN (H§t)_ 

12/09/2011 




282 



Dai Tang Kinh_ Tap 14_ No. 1978 

BAl KE CA NG0I BlTC PHAT A DI DA 

Han van: Dam Loan Phap Sir sang tac 
Viet dich: HUYENTHANH 

Nam mo A Di Da Phat (Giai thich ten la V6 Luong Tho ben canh Kinh phung 
tan, cung noi la an duong) 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Phuong Tay hien tai each coi nay 
Muoi van lie coi An Lac Do 
Phat The Ton hieu A Di Da (Amita) 
Con nguyen vang sinh, quy menh le 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nude An Lac (Sukhavati) 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Thanh Phat da trai qua muoi Kiep 

Tho menh chinh yeu khong co luong 

Hao quang Phap Than tran Phap Gioi 

Chieu doi toi tarn, nen dinh le 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phnong A Di Da Phat 

Anh sang Tri Tue chang the luong 

Nen Phat co hieu V6 Lnong Quang (Amitabha) 

Biet luong cac tudng duoc anh sang 

The nen cui lay Chan That Minh (Due Hieu cua Phat) 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phirong A Di Da Phat 

Hao quang Giai Thoat khong han du 

Nen Phat co hieu V6 Bien Quang (Amita-prabhasa) 

Nguoi cham anh sang, lia Co (huu) Khong (V6) 

The nen cui lay Binh Dang Giac (Due Hieu cua Phat) 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

May sang (quang van) khong ngai nhu hu khong 

Nen Phat co hieu V6 Ngai Quang (Apratihata-rasmiraga-prabha) 

Tat ca co ngai (huu ngai) duoc sang bong 

The nen dinh le Nan Tu Nghi (Due Hieu cua Phat) 

Nguyen cung cac chiing sinh 



283 



Sinh ve nuac An Lac 



_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phircng A Di Da Phat 

Anh sang trong sach khong co doi 

Nen Phat co hieu V6 Doi Quang (Asamapta-prabha) 

Gap anh sang nay, tru Nghiep buoc 

The nen cui lay Tat Canh Y (Due Hieu cua Phat) 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuac An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phircng A Di Da Phat 
Phat Quang chieu sang dung bac nhat 

Nen Phat co hieu Quang Diem Vuffng (Prabha-skhotsrsta-prabha) 

Ba duong den toi, duoc mo sang 

The nen dinh le Dai Ung Cung (Due Hieu cua Phat) 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nude An Lac 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuffng A Di Da Phat 

Hao quang Dao sang, mau sieu tuyet 

Nen Phat co hieu Thanh Tinh Quang (Suddha-prabha) 

Duoc anh sang chieu, tru toi cau 

Deu duoc giai thoat, nen dinh le 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 
Tir Quang xa phii, ban an lac 

Nen Phat co hieu Hoan Hy Quang (Pramudita-prabha) 

Noi anh sang den duoc Phap vui 

Cui dau dinh le Dai An Uy (Diic Hieu ciia Phat) 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phucng A Di Da Phat 

Phat Quang hay pha am V6 Minh 

Nen Phat co hieu Tri Tue Quang (Prajna-prabha) 

Tat ca chu Phat, chiing ba Thua 

Deu cung khen ngoi, nen cui lay 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phucng A Di Da Phat 

Anh sang chieu khap tat ca thoi 

Nen Phat co hieu Bat Doan Quang (Nibandhanlya-prabha) 
Hieu siic anh sang, Tarn chang diit 
Deu duoc vang sinh, nen dinh le 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 



284 



_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Anh sang, tru Phat, khong the luong 
Nen Phat co hieu Nan Tir Quang 
Chu Phat mudi phuang khen Vang Sinh 
Xung Cong Due ay, nen cui lay 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nude An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Than Quang lia tudng, chang the goi 

Nen Phat co hieu V6 Xung Quang 

Nhan Quang (anh sang) thanh Phat Quang sang choi 

Chu Phat da khen, nen dinh le 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Quang Minh chieu sang hon nhat (mat trdi) nguyet (mat trang) 

Nen Phat co hieu Sieu Nhat Nguyet Quang 

Phat Thich Ca khen, con chang het 

Cho nen cui lay V6 Dang Dang (Due Hieu cua Phat) 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phucng A Di Da Phat 

Thuong sot che giiip con 
Khien mam Phap tang truong 
Doi nay voi doi sau 
Nguyen Phat thuong nhiep tho 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_ Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong Cue Lac The Gidi Quan The Am 
Bo Tat (Avalokitesvara) 

Nguyen cung cac chiing sinh. 
Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_ Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong Cue Lac The Gidi Dai The Chi Bo 
Tat (Maha-sthama-prapta) 

Nguyen cung cac chiing sinh. 
Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_ Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong Cue Lac The Gidi chu Bo Tat 
Thanh Tinh Dai Hai Chung 

Nguyen cung cac chiing sinh. 
Sinh ve nuoc An Lac 



285 



Khap vi Thay, Tang, cha me voi Thien Tri Thiic, chiing sinh trong Phap 
Gioi. . .(loan tru ba chuong, (long duoc sinh ve nuoc ciia Due Phat A Di Da. Quy menh 
sam hoi 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phircrng A Di Da Phat 
A Di Da Phat So Hoi Chung 
Thanh Van, Bo Tat... so vo luong 
Than Thong xao dieu, chang the tinh 
The nen cui lai Hoi rong Ion (quang dai hoi) 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phircng A Di Da Phat 
An Lac: vo luong Ma Ha Tat 
Deu la Nhat Sinh Bo Phat Xn 

Tru Ban Nguyen ay, the rong Ion 
Muon do thoat khap cac chung sinh 
Nhom Cong Due cua rung bau nay 
Mot long chap tay, cui dau le 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phncng A Di Da Phat 
An Lac: vo luong Ma Ha Tat 
Cac Thanh Van cua nuoc An Lac 

• 

Hao quang mot tarn nhu Lira Tinh 
Hao quang Bo Tat bon ngan dam 
Nhu Trang mua Thu, anh vanh tia 
Tap Phat Phap Tang vi chiing sinh 
Nen con dinh le Dai Tam Hai 

• 

Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tam quy menh le Tay Phirffng A Di Da Phat 
An Lac: vo luong Ma Ha Tat 
Lai Quan The Am, Dai The Chi 

O trong chiing Thanh, diing bac nhat 
Tir Quang chieu sang coi Dai Thien 

Hau hai ben Phat, hien Than Nghi 
Do ke co duyen chang tam dung 

Nhu Dai Hai Trieu (thuy trieu ciia bien Ion) chang mat thoi 
Dai Bi,' Dai The Chi nhu vay 

Mot long ciii dau mat lam le 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tam quy menh le Tay Phiro'ng A Di Da Phat 

Chiing sinh sinh ve nuoc An Lac 
Thay deu co dii bam hai (32) Tuong 
Tri Tue day dii, vao Phap sau 



286 



r i i 

Thong dat Dao Yeu chang the tinh 

Tuy can nhanh cham (loi don) thanh tuu Nhan 

Hai Nhan cho den chang the tinh 

Tuc Menh, nam Thong thuong tu tai 

Den Phat chang vudng neo tap ac 

Tru sinh phuong khac, doi nam Truoc 

Thi hien dong nhu Dai Mau Ni (Due Phat Thich Ca) 

Sinh nude An Lac thanh loi Ion 

The nen chi tarn cui dau le 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phncng A Di Da Phat 

An Lac: Bo Tat nuong Phat Than (Than Luc cua Phat) 

Khoang mot bua an den muoi phuong 

So The Gioi Phat chang the dem 

Cung kinh cung duong cac Nhu Lai 

Hoa, huong, Ky Nhac theo niem hien 

Long bau, phuong, phan tuy y tuon 

Tran Ky tuyet the khong ten goi 

Rai hoa cung duong bau thu di 

Hoa thanh long hoa, sang choi soi 

Hoi thorn xong uop tran vong khap 

Long hoa, vat nho. . .bon tram dam 

Cho den che khap mot coi Phat 

Tuy truoc sau, thu tu hoa di 

Cac Bo Tat ay deu vui thich 

O trong hu khong tau nhac Troi 

Nha Tan, Dnc Tung, khen Phat Tue 

Nghe nhan Kinh Phap, cung duong xong 

Chua het bua an, bay tro lai 

Than Luc tu tai chang the luong 

Nen con dinh le V6 Thnffng Ton 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phnong A Di Da Phat 

Cac Bo Tat nuoc Phat An Lac 

Co the tuyen noi tuy Tri Tue 

Than minh, van vat quen Nga So (cai cua Ta) 

Sach nhu hoa sen chang dinh bui 

Di, den, tien, dung nhu boi thuyen 

Loi an lam viec, buong ua ghet 

Day vay, giong rong (Siinya: Khong), chat hai Tirong 

Thap duoc Tri Tue chieu dem dai 

Ba Minh, sau Thong deu da du 

Van Hanh Bo Tat thong tim mat 

Cong Due nhu vay nhieu vo bien 

The nen chi tarn cui dau le 



287 



Nguyen cung cac chung sinh 
Sinh ve nude An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phinrng A Di Da Phat 

An Lac: chung Thanh Van, Bo Tat 

Nguoi, Troi: Tri Tue deu thong suot 

Than tuong trang nghiem khong khac nhau 

Chi thuan phuong khac, nen bay ten 

Dung nhan doan chinh khong the sanh 

Hinh voc tinh vi khac Nguoi, Troi 

Than cua Hu V6, The V6 Cue 

The nen dinh le Binh Dang Lye 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nude An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phinrng A Di Da Phat 

Y Nguyen duoc sinh nuoc An Lac 

Thay deu tru 6 nhom Chinh Dinh 

Nuoc ay khong (khong co) Ta Dinh, Bat Dinh 

Chu Phat deu khen, nen dinh le 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phncng A Di Da Phat 

Nghe duoc Phat Hieu A Di Da 

Tarn tin, vui ve thich cho nghe 

Cho den mot niem chuyen chi tarn 

Hoi hudng nguyen sinh, deu duoc den 

Chi tru nam Nghich, che Chinh Phap 

Nen con dinh le, nguyen vang sinh 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phncng A Di Da Phat 

An Lac: nhom Bo Tat, Thanh Van 

O The Gioi ngay, khong phuong kia 

Thich Ca V6 Ngai Dai Bien Tai 

Sap xep, gia muon bay chut phan 

Dem nguoi ban tien so vua chua 

Vua chua lai so Kim Luan Vncng 

Nhu vay chuyen rong den sau Troi 

Thu tu tuong hinh nhu khoi dau 

Dung sac tuong Troi vi coi ay (coi An Lac) 

Gap ngan van uc chang sanh bang 

Deu la Nguyen Luc Phap Tang (Dharma-kara) lam 

Cui dau dinh le Dai Tam Lnc 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 



288 



_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phircng A Di Da Phat 

Troi, Nguoi, tat ca co cho tu 
Thay deu xung muon, nen nghi den 
Mot bau, hai bau, vo luong bau 
Tuy Tarn hoa lam vat tho dung 
Nha cua, an uong deu nhu the 
Nen con cui lay V6 Xirng Phat 
Nguyen cung cac chung sinh 
Sinh ve nude An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phircng A Di Da Phat 

Cac ke vang sinh deu day du 

Sac than trong sach khong the sanh 

Than Thong, Cong Due voi cung dien 

Trang phuc trang nghiem nhu sau Troi 

TJ ng Khi (vat dung thuc an), bat bau tu nhien den 

r r \ 

Mon an tram vi thoat choc day 

Thay sac, ngui huong, Y muon an 

Dot nhien no du duoc vui thich 

Ay la trong sach, khong cho dinh 

Viec xong, hoa di. . .Can, hien lai 

BInh yen khoai lac, den Ne Hoan (Nirvana: Niet Ban) 

The nen chi tarn cui dau le 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phirffng A Di Da Phat 

Muoi phuong coi Phat: chung Bo Tat 
Voi cac Ty Khuu sinh An Lac 
V6 luong vo so chang the tinh 
Da sinh, dang sinh, voi se sinh 
Deu rung cung duong vo luong Phat 
Nhiep lay tram ngan Phap ben chac 
Dai Si nhu vay deu vang sinh 
The nen dinh le A Di Da 
Nguyen cung cac chung sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phiro'ng A Di Da Phat 

Neu nghe Due Hieu A Di Da 

Vui ve khen kinh, tarn quy y 

Dudi den mot niem, duoc loi Ion 

Tuc lam day du bau Cong Due 

Gia su lua day coi Dai Thien 

Cung nen qua thang, nghe ten Phat 

Nghe A Di Da chang thoai lui 

The nen chi tarn cui dau le 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 



289 



_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Than Luc vo cue A Di Da 

Muoi phuang vo luong Phat da khen 

Phuang Dong: hang sa cac nuoc Phat 

Bo Tat vo so deu den gan 

Cung lai ciing duong nuoc An Lac 

Bo Tat, Thanh Van, cac Dai Chung 

Nghe nhan Kinh Phap, tuyen Dao hoa 

Chin phuong con lai cung nhu vay 

Thich Ca Nhu Lai noi Ke Tung 

Vo luong Cong Due nen dinh le 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Vo luong chiing Bo Tat di den 

Gieo trong goc Due, den kinh cung 

Hoac tau am nhac, ca. . .khen Phat 

Hoac tung Phat Tue chieu The Gian 

Hoac dung ao, hoa Troi cung duong 

Hoac nhin Tinh Tho, hung khoi Nguyen 

Chung Thanh nhu vay deu hien tien 

Nuong tarn Pham Thanh (Tieng Phan) trao Phat Ky 

Tat ca Bo Tat Tang. . .nguyen hanh 

Nen con dinh le Ba Gia Ba (Bhagavam: The Ton) 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phiro'ng A Di Da Phat 

Khi Thanh Chu The Ton noi Phap 
Dai Chung van tap nha bay bau 
Luc do bon mat khoi gio mat 

Kich dong cay bau tuon Dieu Hu'6'ng (am thanh vang doi mau nhiem) 
Tieng hoa van can ngan dan sao (Mich true) 

Hon da vang (Kim thach: am dieu cua loai am nhac) khong the sanh so 

Hoa Troi roi rit theo gio thorn 

Tu nhien cung duong thuong chang dut 

Chu Thien lai cam hoa huong Troi 

Tram ngan Ky Nhac dem den cung 

Cong Due nhu vay, nhom Tarn Bao 

Nen con van tuong le Giang Dncrng 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phncng A Di Da Phat 

Dieu Tho rong Ion vuot han so 

Bau bau tu nhien da hop thanh 

Siic Ban Nguyen Phat trang nghiem khoi 

Ciii lay Thanh Tinh Dai Nhiep Tho 



290 



Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

The Gioi sang choi, that sieu tuyet 
Vui thich binh yen, khong bon Thai 
Vien man sue lgi minh lgi nguoi 
Quy menh phuang tien kheo trang nghiem 
Dat bau lang yen, that bang phang 
Khong co niii, song, go, hang. . .ngan 
Nhu Than Luc Phat, nen lien thay 
Cui lay Bat Kha Tir Nghi Ton 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Cay Dao (Dao thu) cao bon tram van dam 

Chu vi rong nam muoi Do Tuan 

Canh la bay hai muoi van dam 

Moi bau ty nhien da hop thanh 

Bau Nguyet Quang Ma Ni Hai Luan 

Vua cua moi bau dung trang nghiem 

Giap vong xen ru Anh Lac bau 

Tram ngan van loai mau khac la 

Quang Diem (Lua cua anh sang) sang hon ngan mat troi 

Ludi bau vo cue che ben tren 

Tat ca trang nghiem tuy ung hien 

Cui dau dinh le Dao Truong Thu (Cay Dao Truong) 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Gio nhe thoi cay, tuon Phap Am 

Lan khap muoi phuong cac coi Phat 

Nghe Am nay duoc Phap Nhan sau 

Den thanh Phat Dao chang gap kho 

Than Luc rong Ion chang the luong 

Cui dau dinh le Dao Truong Thu (Cay Dao Truong) 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

MM tham (Huong), hinh sac (sac), tieng (thanh) ciia cay 

Tiep cham (xiic), nem (vi) voi Phap (Phap) ciia cay 

Sau Tinh gap go, duoc Phap Nhan 

Nen con dinh le Dao Truong Thu (Cay Dao Truong) 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 



291 



_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Nuong cay Dao Truong doi sau Can 
Cho den thanh Phat Can trong suot 
Am huong nhu thuan V6 Sinh Nhan 
Tuy sue can, sau deu duoc chiing 
Uy Due cay nay do dau den? 
Deu la nam loai Lire Nhu Lai 
Than Luc, Ban Nguyen voi day du 
Biet ro Nguyen ciiu canh ben chac 
Phuong tien Tu Bi chang the xung 
Quy menh cui lay Chan V6 Luong 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phncng A Di Da Phat 

Tu vua chua doi den sau Troi 
Am nhac chuyen nhiem mau tarn lop 
Chuyen rong hon trudc gap van uc 
Cay bau: am, dep tot gap boi 
Lai co Dieu Ky Nhac tu nhien 
Tieng Phap Am hoa vui Tarn Than 

Ai Uyen (buon thuong uyen chuyen), Nha Luong (chinh true thanh tin) vuot 
muoi phuong 

Nen con cui lay Thanh Tinh Nhac 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phncng A Di Da Phat 

Rung cay bay bau vong The Gioi 
Sang choi phat anh tuong rue ro 
Hoa, qua, canh, la tro nhau lam 
Cui lay Ban Nguyen Cong Dnc Tu 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Gio mat moi luc thoi cay bau 

Phat nam am thanh Cung, Thuong hoa 

Nha Khuc vi dieu tu nhien thanh 

Nen con dinh le Thanh Tinh Luan 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Dat ay rong Ion khong bo me 
Moi ludi vong bau che ben tren 
Day vang, chau ngoc, bau ky la 
Bau chang co ten, lam trang siic 
Giap vong bon mat treo chuong bau 



292 



Gio (lieu hoa thoi, tuon Dieu Phap 
Huang Due hoa nha thuong luu bay 
Nguoi nghe, tran lao tap chang khoi 
Gio nay cham than duoc khoai lac 
Nhu Ty Khuu duoc Diet Tan Dinh 
Gio thoi, rai hoa day coi Phat 
Tuy mau, thii tu chang tap loan 
Chat hoa nhu nhuyen rat thorn tho 
Chan dap len, ngap sau bon ngon 
Tuy luc nhac chan, lai nhu cu 
Dung xong, dat mo, lap khong sot 
Tuy thoi tiet, sau lan hoa ro 
Bao (qua bao) chang the ban, nen dinh le 
Nguyen cung cac chung sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phncng A Di Da Phat 

Moi hoa sen bau day The Gioi 
Mot hoa co tram ngan uc canh 
Mau anh sang hoa nhieu vo luong 
Do, tia, hong, luc xen nam mau 

Dep xinh, sang rue ro, Nhat Quang (anh sang cua mat troi) 
The nen mot long cui dau le 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phncng A Di Da Phat 

Anh sang phat ra trong moi hoa 
Co ba muoi sau tram ngan uc 
Trong moi anh sang co than Phat 
Nhieu it nhu anh sang da phat 
Than Phat, tudng tot nhu nui vang 
Moi moi phong tram ngan anh sang 
Khap vi muoi phuong noi Dieu Phap 
Deu an chiing sinh noi Phat Dao 
Than Luc nhu vay nhieu vo bien 
Nen con quy menh A Di Da 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phiro'ng A Di Da Phat 

Lau gac, dien, duong phi cong tao (chang phai mat cong lam ra) 

Bay bau tot dep hoa tao thanh 

Man che xen ngoc Minh Nguyet Chau 

Deu co ao tarn, hinh tuong xiing 

Trong ao day nuac tdm Cong Due 

Mau, vi thorn trong nhu Cam L6 (Amrta) 

Ao bang vang choi, cat bac trang 

Cat ao bay bau tro nhu day 



293 



Cay tham ru bay tren bo ao 

Chien Dan thorn phuc thuong luu huong 

Hoa Troi tuai dep to diem roi 

Tren nuac sang rue nhu may lanh 

V6 Lau y qua, kho nghi ban 

The nen cui lay Cong Dire Tang 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuac An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phirong A Di Da Phat 

Bo Tat, Thanh Van vao ao bau 
Tuy y can sau nhu mong muon 
Neu can ruoi than, tu nhien rot 
Neu muon chuyen lai, nuoc lui ve 
Dieu hoa lanh nong luon tuong xung 
Than mo, The vui, rua Tarn do 
Trong sang, lang trong nhu khong hinh 
Thau suot cat bau nhu chang sau 
Yen tinh hoi chuyen cung ruoi rot 

Tot dep vui ve hoa Nhan Than (Than khi cua con nguoi) 
V6 luong song nhe tuon Dieu Hnong (Tieng vang mau nhiem) 
Tuy theo cho ung, nghe Phap Ngu 
Hoac nghe Dieu Chuong cua Tarn Bao 

Hoac nghe vang lang (Santi), Khong (Siinya: trong rong), V6 Nga (Anatman) 
Hoac nghe vo luong Ba La Mat (Paramita) 

Lye (Bala), Bat Cong Phap (avenika-buddha-dharma), cac Thong Tue (Than 
Thong va Tri Tue) 

Hoac nghe V6 Tac (Akarmaka, hoac Akrtrima), V6 Sinh Nhan (Anutpattika- 
ksanti) 

Cho den Cam Lo Quan Dinh Phap (Amrtabhiseka-dharma) 
Tuy Can, Tinh, Due deu vui ve 
Thuan tuong Tarn Bao, nghia chan that 
Loi Bo Tat, Thanh Van da di 
O day, tat ca deu nghe du 

Bit han ten nan kho ba dirong (Dia Nguc, Quy doi, sue sinh) 

Chi co am khoai lac tu nhien 

The nen, nuoc ay hieu An Lac 

Cui dau dinh le V6 Cyc Ton 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phirong A Di Da Phat 
Ban Su Long Tho Ma Ha Tat 

Sinh hinh tuong sua sang suy bai 
Dong kin cua Ta mo loi Chinh 
La tat ca mat Diem Phu De 

Lai nuong Ton gap Hoan Hy Dia (pramudita-bhumi) 
Quy A Di Da sinh An Lac 
Nguyen cung cac chiing sinh 



294 



Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 
Vi nhu Rong dong, may lien theo 
Diem Phu De phong tram co ma 
Nam mo Tir Bi Long Tho Ton 

Chi tarn quy menh, cui dau le 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Con tu V6 Thuy theo ba coi 

Bi vong hu vong cuon chuyen hoi 

Mot niem, mot thai da tao Nghiep 

Dai Dia cot chan, vuong ba duong 

Nguyen xin Tir Quang ho niem con 

Khien con chang mat Tam Bo De (Bodhi-citta) 

Con khen am Cong Due Phat Tue 

Nguyen nghe cac Hiru Duyen muoi phuong 

Muon duoc sinh ve coi An Lac 

Khap deu nhu y khong chuong ngai 

Het thay Cong Due, du Ion nho 

Hoi thi tat ca cung vang sinh 

Nam Mo Bat Kha Tir Nghi Quang 

Mot long quy menh, cui dau le 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tam quy menh le Tay Phnong A Di Da Phat 

Muoi phuong, ba doi V6 Lnong Tue 

Dong nuong mot Nhu hieu Chinh Giac 

Hai Tri vien man Dao binh dang 

Nhiep hoa tuy duyen nen khac nhau 

Con quy Tinh Tho A Di Da 

Tuc la quy menh cac nuoc Phat 

Con dung mot Tam khen mot Phat 

Nguyen khap muoi phuong, nguoi khong ngai 

Nhu vay vo luong Phat muoi phuong 

Thay deu chi tam cui dau le 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_Nam mo chi tam quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Thuong xot che giup con 
Khien mam Phap tang truong 
Doi nay voi doi sau 
Nguyen Phat thuong nhiep tho 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 



295 



_ Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong Cue Lac The Gioi Quan The Am 
Bo Tat 

Nguyen cung cac chiing sinh. 
Sinh ve nude An Lac 

_ Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong Cue Lac The Gidi Dai The Chi Bo 

Tat 

Nguyen cung cac chiing sinh. 
Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi tarn quy menh le Tay Phuong Cue Lac The Gioi chir Bo Tat 
Thanh Tinh Dai Hai Chung 

Nguyen cung cac chiing sinh. 
Sinh ve nuoc An Lac 

_ Khap vi Thay, Tang, cha me voi Thien Tri Thuc, chiing sinh trong Phap 
Gioi. . .doan tru ba chuong, dong duoc sinh ve nuoc ciia Diic Phat A Di Da. Quy menh 
sam hoi 

BAI KE CA NGOI DlTC PHAT A DI DA 
_Rk_ 

Tan gom 195, Le gom 51 bai 

24/07/2011 



296 



Dai Tang Kinh _Tap 47_No.l980 

VANG SINH LE TAN KE 
M0T QUYEN_ 

Han van: Ty Khun THIEN DAO tap hop ghi chep lai 
Viet dich: HUYEN THANH 

Khuyen tat ca chung sinh nguyen sinh ve nuoc cua Due Phat A Di Da tai The 
Gioi Cue Lac a phuang Tay. 

Bai Ke le tan trong sau thai, kinh y theo Kinh Dai Nhat (Maha-vairocana-siitra) 
voi Vang Sinh Le Tan do ngai Long Tho (Nagarjuna), ngai Thien Than 
(Vasubandhu) va nhom Sa Mon (Sramana) 6 chon nay (Trung Hoa) da tao ra, gom tap 
tai mot cho, chia lam sau Thai, chi muon noi tiep nhau cot buoc Tarn, tro cho thanh loi 
ich sinh ve Tinh Tho, cung nguyen som to ngo dieu chua duoc nghe, tham duom lau 
dai cho doi sau dung tai de nghe dieu ay the nao. 

1_ Kinh y theo Kinh Dai Nhat, 12 ten dnh sang duoc Due Thich Ca (Sakya- 
muni) voi chu Phat 6 muoi phuong khen ngoi. . .Khuyen xung le niem, quyet dinh sinh 
ve nuoc ay. Le 19 bai ngay luc mat troi lan 

2_ Kinh y theo Kinh Dai Nhat, gom chon Van thiet yeu dung lam bai Ke le tan. 
Le 24 bai ngay luc dau dem 

3_ Kinh y theo bai Ke Nguyen Vang Sinh Le Tan cua Long Tho Bo Tat. Le 16 
bai ngay luc nua dem. 

4_ Kinh y theo bai Ke Nguyen Vang Sinh Le Tan cua Thien Than Bo Tat. Le 

20 bai ngay luc sau dem. 

5_ Kinh y theo bai Ke Nguyen Vang Sinh Le Tan cua Ngan Tong Phap Su. Le 

21 bai ngay luc sang som 

6_ Bai Ke Nguyen Vang Sinh Le Tan cua Sa Mon Thien Dao. Kinh y theo 16 
Quan lam, le 20 bai ngay gio Ngo 

\ r r r 

_ Hoi rang: "Nay muon khuyen nguoi vang sinh. Chua biet neu chua an Tarn, 
khoi Hanh lam Nghiep, quyet dinh duoc sinh ve coi nuoc ay vay ?" 

Dap rang: "Nguoi chac chan muon sinh ve coi nuoc ay, nhu Quan Kinh noi co 
du ba Tarn at duoc vang sinh. Nhom nao la ba ? 

1_ Tam chi thanh, ay la Than Nghiep le bai Due Phat ay, Khau Nghiep tan tan 
xung duong Due Phat ay, Y Nghiep chuyen niem quan sat Due Phat ay. Pham khoi ba 
Nghiep, deu nen tu chan that, cho nen goi la Tam chi thanh. 

2_ Tam tham sau (tham tam) tuc la Tam tin chan that, tin biet than cua minh la 
pham phu co day du phien nao, can lanh mong thieu. Nay tin biet Ban Hoang The 
Nguyen cua Due Di Da voi xung danh hieu, ben duoi den muoi tieng, mot 
tieng... quyet dinh duoc vanh sinh cho den mot niem khong co Tam nghi ngo. Cho nen 
goi la Tam tham sau 

3_ Tam hoi huo^ng phat nguyen. Tat ca can lanh da lam, thay deu hoi hudng, 
nguyen vang sinh, cho nen goi la Tam hoi hudng phat nguyen. 

Co du ba Tam nay at duoc vang sinh. Neu thieu mot Tam tuc chang duoc sinh, 
nhu Quan Kinh noi du, nen biet nhu vay. 



297 



_ Lai nhu Thien Than Tinh Tho Luan noi rang: "Neu nguoi co nguyen sinh ve 
nude ay. Khuyen tu nam Niem Mon, neu du nam Mon thi quyet dinh duoc vang sinh. 
Nhom nao la nam ? 

1_ Than Nghiep Le Bai Mon. Ay la mot long chuyen chi cung kinh chap tay, 
dem huong hoa cung duong, le bai Due Phat A Di Da. Le tuc chuyen le Due Phat ay, 
het mang lam han ky, chang lan Ion voi Le khac, cho nen goi la Le Bai Mon. 

2_ Khau Nghiep Tan Than Mon. Ay la chuyen y tan than anh sang than tuong 
cua Due Phat ay, anh sang than tuong cua tat ca chung Thanh voi anh sang trang 
nghiem cua tat ca bau, cho nen goi la Tan Than Mon. 

3_ Y Nghiep Uc Niem Quan Sat Mon. Ay la chuyen Y, niem quan Due Phat ay 
voi anh sang than tuong cua tat ca chung Thanh, nhom trang nghiem cua coi 
nude... nhu Quan Kinh noi, chi tru luc ngu, luon nho, luon niem, luon tuong, luon 
quan nhom viec nay, cho nen goi la Quan Sat Mon. 

i r 

4_ Tac Nguyen Mon. Ay la chuyen Tarn, hoac ngay hoac dem, tat ca thoi 
xu. . .ba Nghiep, bon uy nghi, Cong Due da lam chang ke la chang dau, khoang giua, 
chang sau deu nen trong Tarn chan that, phat Nguyen nguyen sinh ve nuoc ay, cho nen 
goi la Tac Nguyen Mon. 

5_ Hoi Huong Mon. Ay la chuyen Tarn, hoac can lanh ma minh tu lam voi can 
lanh ma moi mot nhom Thanh Pham thuoc tat ca ba Thua, nam duong da lam... sau 
xa sinh tuy vui. Nhu viec tuy vui ma chu Phat Bo Tat da lam, Ta cung tuy vui nhu vay. 
Dem can lanh tuy vui nay voi can lanh da lam thay deu cung voi chung sinh cung 
chung hoi huong ve nuoc ay, cho nen goi la Hoi Huong Mon. 

Lai den nuoc ay xong, duoc sau Than Thong thi quay tro lai, di vao sinh tu, giao 
hoa chung sinh, thau suot bo me sau cung, Tarn khong co chan ghet cho den khi thanh 
Phat, cung goi la Hoi Huong Mon. 

Nam Mon nay da du, quyet dinh duoc vang sinh. Moi mot Mon cung hop voi ba 
Tarn ben tren, tuy theo khoi Nghiep hanh, chang ke nhieu it deu goi la Nghiep Chan 
That vay. Nen biet nhu the. 

_ Lai khuyen hanh bon Phap tu, dung thiic due Hanh cua ba Tarn, nam 
Niem. . .mau duoc vang sinh. Nhom nao la bon ? 

1_ Cung Kinh Tu. Ay la cung kinh le bai Due Phat ay voi tat ca hang chung 
Thanh ay, cho nen goi la Cung Kinh Tu. Het mang lam han ky, the chang dung giua 
chung, tuc la Truong Thoi Tu (Trai qua ba dai a tang ky kiep ma tu hanh chang met 
moi) 

i r 

2_ V6 Du Tu. Ay la chuyen xung ten cua Due Phat ay, chuyen niem chuyen 
tuong chuyen khen ngoi Due Phat ay voi tat ca hang chung Thanh, chang lan Ion voi 
Nghiep khac, cho nen goi la V6 Du Tu. Het mang lam han ky, the chang dung giua 
chung, tuc la Truong Thoi Tu. 

3_ V6 Gian Tu. Ay la lien tuc cung kinh le bai, xung ten khen ngoi, nghi nho, 
quan sat, hoi huong, phat nguyen, Tarn Tarn noi tiep nhau chang de cho Nghiep khac 
xen vao giua, cho nen goi la V6 Gian Tu. 

Lai chang de cho Tham, gian, phien nao xen vao giua, tuy Pham tuy Sam chang 
khien cho ngan each Niem, ngan each Thoi, ngan each Ngay...Thuong khien cho 
thanh tinh, cung goi la V6 Gian Tu. Het mang lam han ky, the chang dung giua chung. 

{Ban nay thieu each tu thu tu, nen nguai dich phu them: 

4_ Ton Trong Tu. Lai noi la Cung Kinh Tu, An Trong Tu, Kinh Xu Tu. Ay la 
cung kinh cho da hoc, khong co cho yeu tiec, cung chang kieu man) 



298 



Lai Bo Tat da mien duoc sinh tu, dem Phap lanh da lam, tro lai cau Phat Qua, tuc 
la lgi cho chinh minh. Giao hoa chung sinh tan bo me vi lai, tiic la lai cho nguoi khac. 
Nhung ngay nay, chiing sinh deu bi phien nao cot buoc chua mien duoc noi kho sinh 
tu trong duong ac, nen tuy theo Duyen khoi Hanh, tat ca toan bo can lanh mau chong 
hoi huong, nguyen sinh ve nuoc cua Due Phat A Di Da. Den nuoc ay xong, lien khong 
co cho so hai nua. 

Nhu bon each Tu ben tren, tu nhien nham van, loi minh loi nguoi, at khong co gi 
chang day du. Nen biet nhu the. 

Lai nhu Van Thu Bat Nha noi ro Nhat Hanh Tam Muoi, chi khuyen mot minh 
6 cho Khong Nhan (Aranya), buong bo cac Y loan, cot Tam vao mot Due Phat, chang 
quan tuong mao, chuyen xung ten goi (danh tu). Lien o trong niem duoc nhin thay 
Due Phat A Di Da voi tat ca Phat. 

_ Hoi rang: "Vi sao chang tac Quan ma true tiep khuyen chuyen xung ten goi ? 
Dieu ay co Y gi ?" 

Dap rang: "Do chiing sinh co Chuong nang ne, Canh nho nhiem, Tam tho so, 
Thuc toe len, Than bay cao nen Quan kho thanh tuu vay. Day dung su thuong xot cua 
Dai Thanh, true tiep khuyen chuyen xung ten goi, chinh la do xung ten de cho nen noi 
tiep nhau lien sinh". 

_ Hoi rang: "Da khien chuyen xung mot Due Phat. Vi sao Canh hien ra lai nhieu? 
Dieu nay ha chang phai la Ta Chinh qua lai voi nhau, mot nhieu Ian Ion hien ra sao ?" 

Dap rang: "Phat Phat chung ngang bang nhau, hinh khong co sai khac. Gia su 
niem mot ma thay nhieu thoi trai nguoc voi Dai Dao Ly nao vay ?!... 

Lai nhu Quan Kinh noi rang: "Due Phat khuyen ngoi quan sat, le niem. . .deu nen 
huong mat ve phuong Tay la toi thang. Nhu cai cay, truoc khi nghieng nga at tuy theo 
cho uon cong. Cho nen, neu nhu co viec tro ngai chang kip huong ve phuong Tay, chi 
tac Tuong huong ve phuong Tay cung duoc". 

_ Hoi rang: "Tat ca chu Phat dong chung ba Than (Trayah kayah), vien tron qua 
Bi Tri cung ung voi khong co hai. Tuy theo phuong le niem, Khoa Xung mot Due 
Phat cung ung voi duac sinh. Vi sao lai nghieng ve su khen ngoi phuong Tay, khuyen 
chuyen le niem. . .Co nghia gi vay ?" 

Dap rang: "Cho chu Phat da chung binh dang la mot. Neu dung Nguyen Hanh 
den thau nhan, chang phai la khong co Nhan Duyen. Song, Due Di Da The Ton von 
phat The Nguyen sau nang, dung danh hieu dnh sang nhiep hoa muoi phuong, chi 
khien cho Tam tin tuong cau niem, ben tren het mot doi, ben dudi den muoi tieng mot 
tieng. . .dung sue Nguyen cua Phat de duoc vang sinh. Chinh vi the cho nen Due Thich 
Ca da cung voi chu Phat khuyen huong ve phuong Tay la Biet Di (dieu khac biet) vay, 
cung chang phai la xung niem Phat khac, chang co the tru chuong diet toi vay. Nen 
biet nhu the. 

Neu hay nhu ben tren niem niem noi tiep nhau, tron doi lam ky han, thi muoi 
nguoi tuc muoi nguoi duoc sinh, mot tram nguoi tuc mot tram nguoi duoc sinh. Tai 
sao the ? Vi khong co Duyen tap ben ngoai, duoc Chinh Niem cho nen cung voi Ban 
Nguyen cua Due Phat duoc tuong ung, chang trai nguoc voi Giao, tuy thuan theo loi 
day cua Due Phat. 

Neu muon buong bo, chuyen tu nghiep tap, at mot tram thoi hy vong duoc mot, 
hai; mot ngan thoi hy vong duoc ba, nam. Tai sao the? Vi do tu duyen tap, loan dong 
mat Chinh Niem cho nen cung voi Ban Nguyen cua Due Phat chang tuong ung, cung 



299 



trai ngugc vdi tuang cua Giao, chang thuan theo ldi day cua Due Phat, cot buoc niem 
chang noi tiep nhau, nhd tuang gian doan, hoi nguyen chang an trong chan that, tham, 
san, cac Kien, phien nao di den gay gian doan, khong co Tarn xau ho sam hoi. 

Sam Hoi co ba Pham: mot la thiet yeu, hai la luge, ba la rong. . .nhu ben dudi noi 
du, tuy theo y dung deu duoc. 

Lai chang lien tuc nghi nhd bao dap An cua due Phat ay, cho nen Tarn sinh khinh 
man, tuy lam Nghiep Hanh nhung thuong cung vdi Danh Loi tuong ung, Nhan Nga 
(Ta, Ngudi) tu che lap, chang gan gui cung di chung voi bac Thien Tri Thuc cho nen 
roi vao Duyen tap thien can, tu gay chudng ngai cho minh lai gay chudng ngai cho 
nguoi noi Chinh Hanh vang sinh. Tai sao the ? Vi Chuyen, Tap co sai khac, chi khien 
cho nguoi chuyen y lam thoi muoi nguoi lien duoc ca muoi, con ke tu tap chang chi 
Tarn thoi trong ngan nguoi khong co duoc mot nguoi 

Hai Hanh nay duoc mat nhu luc trudc da bien luan. Nguong nguyen tat ca nguoi 
vang sinh hay kheo tu minh lo lieu. 

Nguoi da co the dem than nay, nguyen sinh ve nuoc ay thoi di, dung, ngoi, nam 
deu nen gang Tarn che phuc ban than, ngay dem dung bo phe, tron doi lam ky han. 
Ngay tren mot doi tua nhu it kho, niem luc trudc, niem sau khi chet lien sinh ve nuoc 
ay, thuong tho nhan niem vui cua Phap V6 Vi khong co thoi han, cho den khi thanh 
Phat, chang so sinh ru. Ha chang phai thich thu u ?! Nen biet vay 

I_Thu- nhat: Kinh y theo Kinh Dai Nhat. Due Phat Thich Ca (Sakya-muni) 
khuyen le tan 12 ten dnh sang cua Due Phat A Di Da, cau nguyen vang sinh. Le 19 bai 
ngay luc mat troi lan. Chon lay Sam Hoi Trung, Ha cung duoc 

Nam mo tat ca ba bau (tarn Bao) cua hang Thich Ca Mau Ni Phat 

Nay con cui dau le, hoi nguyen sinh ve nuoc V6 Luong Tho. 

(Dieu nay la: Mot Due Phat hien la Thdy cua nhom Dqo, Tuc ngay nay. Noi ba 
bau tuc la ruong Phuac vo luong. Neu hay le mot bai tuc la nghi nha bao dap an cua 
Thdy. Da thanh Hanh cua minh thi dem mot Hanh nay hoi nguyen vang sinh) 

_ Nam mo tat ca ba bau trong coi nuoc nhieu nhu bui nho tan hu khong khap 
Phap Gidi thuoc ba doi 6 muoi phuong 

Nay con cui dau le, hoi nguyen sinh ve nuoc V6 Luong Tho. 

(Nhu the muoi phuong hu khong khong co bien gidi, ba bau khong co cung tan. 
Neu le mot bai tuc la ruong Phua vo luong, Cong Due vo cung. Hay chi Tarn le mot 
bai, moi mot Due Phat ben tren, moi mot Phap ben tren, moi mot Bo Tat Thanh Tang 
ben tren, moi mot Xd Lai ben tren, deu duoc nghiep than mieng y gidi thodt phdn can 
lanh, dua lai ich den cho Hanh Gid de thanh nghiep cua minh. Dem mot Hanh ndyhoi 
nguyen vang sinh) 

_ Nam mo Tay Phuong Cue Lac The Gidi A Di Da Phat 

Nguyen cung chung sinh deu quy menh 

Con dinh le sinh ve nude ay 

(Hoi rang: "Vi sao hieu la A Di Da ? 

Dap rang: "Kinh Di Da voi Quan Kinh ghi rang: "Due Phat ay co dnh sang vo 
luong, chieu soi coi nuoc a muoi phuong khong co cho chudng ngai. Chi quan niem 
Phat, Chung Sinh nhiep lay chang buong bo cho nen goi la A Di Da (Amitabha: Vo 
Luong Quang). 

Tho Menh cua Due Phat ay vai nguoi dan nhieu vo luong a tang ky kiep, cho nen 
goi la A DiDa (Amitayus: Vo Luong Tho). 



300 



Lai Due Phdt Thick Ca vai muai phuang Phdt khen ngai dnh sang cua Due Di 
Da cd 12 loqi ten goi, khuyin khap chung sinh xung ten li bdi lien tuc chang gidn 
doqn, dai nay duac vd luang Cong Due, sau khi chit quy it dinh duac vang sinh. 

Nhu Kinh Vo Luang Tho ndi rang: "Neu cd chung sinh gap dnh sang nay thi 
Tarn Cdu (Tham, San, Si) duac tiiu diet, Than Y mem mqi, vui vi han ha, Tarn lanh 
sinh an on. Neu tqi nai khdn kho trong ba duang (Dia Nguc, Quy doi, sue sinh) nhin 
thdy dnh sang nay thi khong cd bi kho nao nua, sau khi chit diu duac gidi thodt. Anh 
sang cua Due Phdt Vo Luang Tho hiin hdeh chiiu sang muai phuang. Coi nuac cua 
chu Phdt khong cd nai nao chang nghe thdy. Chang phdi nay chi cd Ta khen ngoi dnh 
sang ay ma tat cd chu Phdt, Thanh Van, Duyin Gidc, ede Chung Bd Tat diu ciing khen 
ngai. 

Cung lai nhu vdy, niu cd chung sinh nghe thdy Cong Due uy than cua dnh sang 
ay, ngdy dim xung ndi, chi Tarn chang gidn doqn thi tuy theo uac nguyin duac sinh vi 
nuac ay, thuang duac ede chung Bd Tat, Thanh Van cung nhau khen ngai, xung Cong 
Due cua nguai ay. 

Due Phdt ndi: "Ta ndi Uy Than dnh sang cua Due Phdt Vd Luang Tho, cao lan 
vi dai thu diiu sudt ngdy dim thi mot kiip van chang thi ndi hit" 

Thua ede Hdnh Gid ! Nin biit Anh sang than tuang cua Due Phdt Di Da thai 
Due Thich Ca Nhu Lai ndi sudt mot kiip van chang thi hit. 

Nhu Qudn Kinh ndi: "Mdi mot dnh sang chiiu khap muai phuang Thi Giai, 
niim Phdt Chung Sinh nhiip lay chang budng bd " 

Nay khong chi Qudn Kinh cd Tang Thuang Duyin chang thi nghi ban nhu diiu 
nay ma con nhiip tho Hdnh Gid. Vi sao chang liin tuc xung qudn, li niim, nguyin 
vang sinh ?! Nin biit vdy). 

_ Nam mo lay Phuang Cue Lac The Giai Vo Lirong Quang Phat 

Nguyen cung chung sinh deu quy menh 

Con dinh le sinh ve nuac ay 

_ Nam mo lay Phuang Cue Lac The Giai Vo Bien Quang Phat 

Nguyen cung chung sinh deu quy menh 
Con dinh le sinh ve nuac ay 

_ Nam mo Tay Phuang Cue Lac The Giai Vo Ngai Quang Phat 
Nguyen cung chung sinh deu quy menh 
Con dinh le sinh ve nuac ay 

_ Nam mo Tay Phuang Cue Lac The Giai Vo Doi Quang Phat 
Nguyen cung chung sinh deu quy menh 
Con dinh le sinh ve nuac ay 

_ Nam mo Tay Phuang Cue Lac The Giai Diem Vuong Quang Phat 

Nguyen cung chung sinh deu quy menh 
Con dinh le sinh ve nuac ay 

_ Nam mo Tay Phuang Cue Lac The Giai Thanh Tinh Quang Phat 

Nguyen cung chung sinh deu quy menh 
Con dinh le sinh ve nuac ay 

_ Nam mo Tay Phuang Cue Lac The Giai Hoan Hy Quang Phat 

301 



Nguyen cung chiing sinh deu quy menh 
Con dinh le sinh ve nude ay 

_ Nam mo Tay Phuong Cue Lac The Gidi Tri Tue Quang Phat 
Nguyen cung chiing sinh deu quy menh 
Con dinh le sinh ve nude ay 

_ Nam mo Tay Phuong Cue Lac The Gidi Bat Doan Quang Phat 

Nguyen cung chiing sinh deu quy menh 
Con dinh le sinh ve nuoc ay 

_ Nam mo Tay Phuong Cue Lac The Gidi Nan Tir Quang Phat 
Nguyen cung chiing sinh deu quy menh 
Con dinh le sinh ve nuoc ay 

_ Nam mo Tay Phuong Cue Lac The Gidi V6 Xung Quang Phat 
Nguyen cung chiing sinh deu quy menh 
Con dinh le sinh ve nude ay 

_ Nam mo Tay Phuong Cue Lac The Gidi Sieu Nhat Nguyet Quang Phat 

Nguyen cung chiing sinh deu quy menh 
Con dinh le sinh ve nude ay 

_ Nam mo Tay Phuong Cue Lac The Gidi A Di Da Phat 

Thuong xot che giiip con 

Khien mam Phap tang trudng 

Doi nay vdi doi sau 

Nguyen Phat thuong nhiep tho 

Nguyen cung chiing sinh deu quy menh 

Con dinh le sinh ve nude ay 

_ Nam mo Tay Phuong Cue Lac The Gidi Quan The Am Bo Tat 
Nguyen cung chiing sinh deu quy menh 
Con dinh le sinh ve nude ay 

_ Nam mo Tay Phuong Cue Lac The Gidi Dai The Chi Bo Tat 
Nguyen cung chiing sinh deu quy menh 
Con dinh le sinh ve nude ay 

(Hai vi Bo Tat nay, khi tat cd chung sinh sap chit thai cung nhau cam dai hoa 
trao cho Hdnh Gid. Due Phat A Di Da phong dnh sang lan chieu soi than cua Hdnh 
Gid, lai cung vai vd so vi Hoa Phat, Bo Tat, Thanh Van, Dai Chung... mot thai trao 
vdo ban tay, nhu khodng bung ngon tay lien duac vdng sinh. Vi bdo an cho nen chi 
Tarn le mot bdi) 

_ Nam mo Tay Phuong Cue Lac The Gidi Chu Bo Tat Thanh Tinh Dai Hai 
Chung 

Nguyen cung chiing sinh deu quy menh 
Con dinh le sinh ve nude ay 



302 



(Cac vi Bo Tat cua nhom nay cung tuy theo Due Phat di den nghenh tiep Hdnh 
Gid. Vi bdo An cho nen chi Tarn le mot bdi) 

_ Khap vi Sir Tang, cha me voi Thien Tri Thuc, chung sinh trong Phap Gioi, (loan 
tru ba chuong, (long duoc sinh ve nude cua Due Phat A Di Da. Quy menh sam hoi 
Chi Tarn sam hoi 

"Nam mo sam hoi muoi phuong Phat 

Nguyen diet tat ca cac goc toi 

Nay dem dieu lanh tu xa gan 

Luon nguyen tat ca luc lam chung 

Thang Duyen, Thang Canh hien trudc mat 

Nguyen thay Di Da Dai Bi CM 

Quan Am, The Chi, muoi phuong Ton 

Nguong nguyen Than Quang trao vao tay 

Nuong Ban Nguyen Phat, sinh nuoc ay" 

Sam hoi, hoi hudng xong, chi Tarn quy menh A Di Da Phat 

_ Tiep theo tac Phan Am, xong. Noi Ke Phat Nguyen 

"Cac Cong Due le sam 

Nguyen ngay luc lam chung 

Thay Phat V6 Lirffng Tho 

Than Cong Due vo bien 

Con voi nguoi tin khac 

Da thay Phat ay xong 

Nguyen duoc mat lia do 

Sinh ve nuoc An Lac 

Thanh V6 Thirong Bo De" 

Le Sam xong, tat ca cung kinh 

_ Quy Phat duoc Bo De 

Thuong chang lui Tarn Dao 

Nguyen cung cac chung sinh 

Hoi nguyen sinh ve nuoc cua Due Phat V6 Luong Tho 
_ Quy Phap, Tat Ba Nha (Sarva-jna: Nhat Thiet Tri) 
Duoc Mon Dai Tong Tri 
Nguyen cung cac chung sinh 

Hoi nguyen sinh ve nuoc cua Due Phat V6 Luong Tho 
_ Quy Tang ngung tranh man 
Dong vao bien hoa hop 
Nguyen cung cac chung sinh 

Hoi nguyen sinh ve nuoc cua Due Phat V6 Luong Tho 
_ Nguyen cac chung sinh 
Ba nghiep trong sach 
Phung tri Phat Giao 

Hoa Nam (Vandana: Kinh le) tat ca Hien Thanh 
Nguyen cung cac chung sinh 

Hoi nguyen sinh ve nuoc cua Due Phat V6 Luong Tho 

_ Cac nhom Chung nghe noi bai Ke vo Thuong vao luc mat troi lan 
"Nhan Gian voi va lo moi viec 



303 



7 r 

Chang biet nam, mang, ngay, dem qua 

Nhu den trong gio, kho hen ky 

Sau neo menh mang khong dinh huong 

Chua duoc giai thoat, lia bien kho 

Lam sao an nhien chang so hai 

Deu nghe khoe manh khi co sue 

Thiic giuc, gang sue cau thircrng tru" 

Noi Ke nay xong, lien ngay o tarn mieng phat Nguyen: 

"Nguyen cho Be Tu chung con khi lam chung thoi Tarn chang dien dao, Tarn 
chang thac loan, Tarn chang mat niem, Than Tarn khong co cac kho dau, Than Tarn 
khoai lac nhu vao Thien Dinh, chung Thanh hien truoc mat, Nuong theo Ban Nguyen 
cua Due Phat, Thirong Pham sinh ve nude cua Due Phat A Di Da. Den nuoc ay xong, 
duoc sau Than Thong, vao muoi phuong Gidi, cuu nhiep chung sinh bi kho. Hu khong 
Phap Gioi het, con nguyen cung nhu vay" 

Phat nguyen xong, chi Tarn quy menh A Di Da Phat. 

_ Bai Ke luc dau dem la: 
"Phien nao sau khong day 
Bien sinh tu vo bien 
Thuyen cuu kho chua dung 
Lam sao ua ngu me 
Dung manh, sieng tinh tien 
Nhiep Tarn thuong tai Thien" 

_ Bai Ke luc nua dem la: 

"Cac nguoi dung 6m thay chet nam 

Moi thu chang sach, muon goi ngiroi 

Nhu bi benh nang, ten (mui ten) gam The 

Moi dau kho den, ngu sao yen ?!..." 

_ Bai Ke luc sau dem la: 

"Thoi gian luon luu chuyen 

Chot den dau canh nam 

V6 Thuong niem niem den 

Luon 6 cung Tir Vircng (Mrta-raja: Than chet) 

Khuyen cac nguoi hanh Dao 

Sieng tu den V6 Dir (V6 Du Niet Ban)" 

_ Bai Ke luc sang som la: 
"Muon cau vui Tich Diet 
Nen hoc Phap Sa Mon 
Ao, an do than mang 
Tinh, tho tuy Chung duoc" 

Cac nhom Chung, ngay nay, luc sang som deu tung sau Niem. 

_ Bai Ke luc giua trua la: 
"Nguoi doi chang tinh tien 
Vi nhu cay khong re 
Hai hoa de trong ngay 
Tuoi duoc bao nhieu thoi 



304 



Mang nguoi cung nhu vay 
V6 Thuong, khoang phut choc 
Khuyen cac chung Hanh Dao 
Sieng tu den Chi Chan" 

II_ Thu- hai: Sa Mon Thien Dao kinh y theo Kinh Dai Nhat, gom chon Van 
thiet yeu dung lam bai Ke le tan. Le 24 bai ngay luc dau dem. Sam Hoi dong voi luc 
trade luc sau 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Bien Tri Nguyen Di Da 

Sau rong khong bo day 

Nghe ten muon vang sinh 

Thay deu den nude ay 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nude An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

O trong The Gidi nay 

Sau muoi HCru, bay uc 

Cac Bo Tat Bat Thoai 

Deu sinh ve nude ay 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nude An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 
Cac Bo Tat Hanh nho 

Voi nguoi tu chut Phudc 
So ay chang the dem 
Deu sinh ve nude ay 
Nguyen cung cac chung sinh 
Sinh ve nude An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Trong coi Phat muoi phuong 

Chung Bo Tat, Ty Khuu 

Het kiep chang the dem 

Deu sinh ve nude ay 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nude An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Tat ca cac Bo Tat 

Dem dem huong hoa Troi 

Huong bau, ao vo gia 

Cung duong Phat Di Da 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nude An Lac 



305 



_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Deu cung tau nhac Troi 

Xuong phat am hoa nha 

Ca nggi Toi Thang Ton 

Cling duong Phat Di Da 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nude An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Tue Nhat (mat troi Tri Tue) chieu The Gian 

Tieu tru may sinh tu 

Cung kinh nhieu ba vong 

Cui lay Di Da Ton 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Thay coi nghiem tinh ay 

Vi dieu kho nghi ban 

Nhan phat Tarn vo thuong 

Nguyen nuoc con cung the 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 
Dung luc V6 Lnong Ton 

Chuyen khuon mat vui cuoi 
Mieng tuon muon anh sang 
Chieu khap nuoc muoi phuong 
Nguyen cung cac chung sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Lui anh sang quanh than 

Ba vong theo dinh vao 

Tat ca chiing Troi, Nguoi 

Hon ho deu vui ve 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 
Tieng Phan nhu sam dong 

Tarn am xuong Dieu Hnong (am vang mau nhiem) 
Chinh ST (Bo Tat) muoi phuong den 
Con deu biet nguyen ay 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 



306 



Den nuac nghiem tinh ay 
Lien mau duoc Than Thong 
Deu a V6 Lirong Ton 
Tho Ky thanh Dang Giac 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuac An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 
Phung su lie Nhu Lai 
Bay, hoa khap cac coi 
Cung kinh vui ve di 

Quay ve nuac An Dirong (Coi Cue Lac) 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Neu nguoi khong goc lanh 

Chang duoc nghe ten Phat 

Kieu Man, xau, luoi bieng 

Kho the tin Phap nay 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Doi truoc thay chu Phat 

Lien hay tin viec nay 

Khiem kinh, nghe, phung hanh 

Hon ho, rat vui ve 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Co ke da duoc nghe 

Danh hieu Phat Di Da 

Vui ve den mot niem 

Duoc sinh ve nuoc ay 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Neu liia tran Dai Thien 

Vuot thang, nghe ten Phat 

Nghe ten, vui ve khen 

Duoc sinh ve nuoc ay 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 
Van nam, Tarn Bao diet 



307 



Kinh nay tru tram nam 
Bay gio nghe mot niem 
Duac sinh ve nuac ay 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuac An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Phat ra doi, kho gap 

Kho nguoi co Tin Tue 

Gap nghe Phap hiem co 

Day rat u la kho 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuac An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Tu tin, day nguoi tin 

Trong nan chuyen doi nan 

Dai Bi truyen, hoa khap 

Chan thanh bao an Phat 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Thuong xot che giiip con 

Khien mam Phap tang truong 

Doi nay voi doi sau 

Nguyen Phat thuong nhiep tho 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong Cue Lac The Gidi Quan The Am 
BoTat 

Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong Cue Lac The Gidi Dai The Chi Bo 

Tat 

Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong Cue Lac The Gioi Chu Bo Tat 
Thanh Tinh Dai Hai Chiing 

Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An lac 

_ Khap vi Su Tang, cha me voi Thien Tri Thiic, chiing sinh trong Phap Gioi, doan 
tru ba chudng, dong duoc sinh ve nuoc ciia Diic Phat A Di Da. Quy menh sam hoi 



308 



III_ Thu- ba: Kinh y theo bai Ke Nguyen Vang Sinh Le Tan ciia Long Tho Bo 
Tat. Le 16 bai ngay luc niia dem (Sam hoi dong vai luc truac luc sau) 
_ Nam mo cbi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 
Cui lay noi Troi, Nguoi cung kinh 
A Di Da Tien Lirong Tuc Ton 
Tai nude An Lac vi dieu ay 
V6 luong chiing Phat Tii vay quanh 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Than vang, trong sach, nhu Son Vuong 

Hanh Xa Ma Tha (Thien Chi) nhu voi buoc 

Hai mat trong treo nhu sen xanh 

Nen con dinh le Di Da Ton 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Mat hien tron trong nhu trang day 

Uy quang giong nhu ngan Nhat Nguyet 

Tieng nhu trong Troi, Cau Xi La 

Nen con dinh le Di Da Ton 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Tru trong mao cua Quan Am doi 

Moi loai tuong tot, bau trang nghiem 

Giang phuc Ngoai Dao, Ma, Kieu Man 

Nen con dinh le Di Da Ton 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Khon sanh, khong do, rong trong sach 

Moi Due trong sang nhu hu khong 

Noi lam loi ich duoc tu tai 

Nen con dinh le Di Da Ton 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Chiing Bo Tat vang danh muoi phuong 

V6 luong cac Ma thuong khen ngoi 

Vi cac chiing sinh, tru Nguyen Luc 

Nen con dinh le Di Da Ton 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 



309 



_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Ao day vang chen bau, sinh hoa 

Can lanh da thanh Dai Toa dep 

Ngoi o tren ay nhu Son Vuong 

Nen con dinh le Di Da Ton 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nude An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 
Cac Phat Tn (Buddha-putra) tu muoi phuong den 

i \ r 

Hien hien Than Thong den An Lac 

Chiem nguong Ton Nhan, thuong cung kinh 

Nen con dinh le Di Da Ton 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Chu HCru vo thuong voi V6 Nga 

Nhu trang trong nuoc, dien, bong, suong 

Vi Chung noi Phap khong ten goi (danh tu) 

Nen con dinh le Di Da Ton 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Nuoc Ton Phat ay khong ten ac 

Khong co nguoi nu voi duong ac 

Moi nguoi chi Tarn kinh Ton ay 

Nen con dinh le Di Da Ton 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

V6 luong Canh phuong tien cua Ton 

Khong co cac neo, Tri Thuc ac 

Vang sinh chang lui, den Bo De 

Nen con dinh le Di Da Ton 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Ta noi Cong Due cua Ton ay 

Moi Thien vo bien nhu nuoc bien 

Can lanh trong sach da dat duoc 

Hoi thi chiing sinh, sinh nuoc ay 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 



310 



_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Thuong xot che giup con 

Khien mam Phap tang truong 

Doi nay voi doi sau 

Nguyen Phat thuong nhiep tho 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nude An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong Cue Lac The Gidi Quan The Am 
BoTat 

Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong Cue Lac The Gidi Dai The Chi Bo 

Tat 

Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong Cue Lac The Gioi Chu Bo Tat 
Thanh Tinh Dai Hai Chung 

Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An lac 

_ Khap vi Su Tang, cha me voi Thien Tri Thiic, chiing sinh trong Phap Gioi, doan 
tru ba chudng, dong duoc sinh ve nuoc ciia Due Phat A Di Da. Quy menh sam hoi 
Chi Tarn sam hoi. 
"Con tu vo thiiy mang Than den 
Luon dung mircri ac voi chiing sinh 
Bat hieu cha me, che Tarn Bao 
Tao lam nghiep nam nghich, chang lanh 
Do nhan duyen ciia moi toi nay 
Vong tuong, dien dao sinh rang buoc 
Nen chiu vo luong kho sinh tu 
Dinh le, sam hoi, nguyen diet tru" 
Sam hoi xong. Chi Tarn quy menh A Di Da Phat 

Chi Tarn khuyen thinh 

"Chu Phat Dai Tu Vo Thuong Ton 

Luon dung Khong Tue ('Sunya-mati) chieu ba coi 

Chiing sinh mu toi chang hieu biet 

Dam chim trong bien kho sinh tu 

Vi ciiu quan sinh, lia cac kho 

Khuyen thinh thuong tru, chuyen Phap Luan (Dharma-cakra: banh xe Phap)" 
Khuyen thinh xong. Chi Tarn quy menh A Di Da Phat 

Chi Tarn tuy hy. 

Trai muon kiep den, 6m ganh ghet 
Nga Man, phong dat do Si (moha) sinh 



311 



Luon dung lua hai, doc gian du 

Thieu dot Tri Tue, can Tu Thien 

Ngay nay suy tu mdi tinh ngo 

Phat Tarn dai tinh tien, tuy vui" 

Tuy hy xong. Chi Tarn quy menh A Di Da Phat 

Chi Tarn hoi hudng. 

"Troi noi trong sinh tu 

Si, ai vao nguc thai 

Sinh xong, ve gia chet 

Chim dam trong bien kho 

Nay con tu Phudc nay 

Hoi (hoi huong), sinh coi An Lac" 

Hoi huong xong. Chi Tarn quy menh A Di Da Phat 

Chi Tarn phat nguyen 
"Nguyen buong hinh Thai Tang 
Sinh ve nude An Lac 
Mau that Phat Di Da 
Than Cong Due vo bien 
Phung kinh cac Nhu Lai 
Hien Thanh cung nhu the 
Duoc sau sue Than Thong 
Hu Khong Phap Gidi het 
Nguyen cua con cung the" 

Phat Nguyen xong. Chi Tarn quy menh A Di Da Phat (Con lai deu dong vai Phap 
ben treri) 

IV_ Thu- tir: Kinh y theo bai Ke Nguyen Vang Sinh le tan cua Bo Tat Thien 
Than. Le 20 bai ngay luc sau dem (Sam hoi dong vai luc truac luc sau) 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 
The Ton ! Con mot long 
Quy menh tan mudi phuong 
V6 Ngai Quang Nhu- Lai 
Sinh ve nude An Lac 

• 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Quan tudng The Gidi ay 

Hon han Dao ba coi (Tarn Gidi) 

Cuu canh nhu hu khong 

Rong Ion khong bo me 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nude An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 
Chinh Dao, Dai Tu Bi 
Xuat The, sinh can lanh 

Tinh Quang Minh (hao quang trong sach) day du 



312 



Nhu guong, vanh Nhat Nguyet 
Nguyen cung cac chung sinh 
Sinh ve nude An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Du Tinh cac chau bau 

Day du Dieu Trang Nghiem 

V6 Cau Quang (anh sang khdng da ban) rue lua 

Trong sang, chieu The Gian 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nude An Lac 

_ Nam md chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Hoa bau, ngan van loai 

Phu khap ao, song, sudi 

Gid nhe lay canh hoa 

Anh sang chen nhau chuyen 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nude An Lac 

_ Nam md chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Cung dien, cac lau gac 

Quan mudi phuong khdng ngai 

Cay tap, mau sang la 

Lan can bau vay quanh 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nude An Lac 

_ Nam md chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Vd luong bau quan nhau 

Ludi, vdng day hu khdng 

Moi loai chudng phat tieng 

Tuyen bay am Dieu Phap 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nude An Lac 

_ Nam md chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Phan Am (Buddha-ghosa) hieu sau xa 

Vi dieu vang mudi phuong 

Chinh Giac A Di Da 

Phap Virong (Dharma-raja) kheo tru tri 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nude An Lac 

_ Nam md chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 
Nhu Lai Tinh Hoa Chung (Chung Tinh Hoa cua Nhu Lai) 
Hoa Chinh Giac hda sinh 
Yeu thich vi Phat Phap 
Dung Thien Tam Muoi an 



313 



Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 
Than Tarn lia phien nao 
Vui thich khong gian (loan 
Gidi can lanh Dai Thua 

Dang (Sama:binh dang) khong Ky Hiem Danh (ten goi bi trach moc nghi ngo) 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Nguoi nu voi thieu Can 

Mam Nhi Thira chang sinh 

Chung sinh: nguyen ua thich 

Tat ca hay day du 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

V6 luong Dai Bao Vuong 

Dai hoa sach vi dieu 

Tudng sang dep mot tam (tarn thudc) 

Sac tuong vuot quan sinh 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tam quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Troi, Nguoi, Chung bat dong (Acala-samgha) 

Sinh bien Tri trong sach 

Nhu vua niii Tu Di 

Thang dieu khong ai hon 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tam quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Troi, Nguoi, Chung truong phu (Purusa-samgha) 

Cung kinh nhieu quanh, ngam 

Mua Thien nhac, hoa, ao 

Huong mau nhiem ciing duong 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tam quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Nuoc An Lac trong sach 

Thuong chuyen V6 Cau Luan 

Mot niem voi mot thai 

Loi ich cac Quan Sinh 

Nguyen cung cac chiing sinh 



314 



Sinh ve nude An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Khen cac Cong Due Phat 

Khong co Tarn phan biet 

Hay khien mau day dii 

Bien bau Ion Cong Due 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nude An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Thuong xot che giup con 

Khien mam Phap tang trudng 

Doi nay voi doi sau 

Nguyen Phat thuong nhiep tho 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong Cue Lac The Gidi Quan The Am 
BoTat 

Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong Cue Lac The Gidi Dai The Chi Bo 

Tat 

Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong Cue Lac The Gidi Chu Bo Tat 
Thanh Tinh Dai Hai Chiing 

Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

_ Khap vi Su Tang, cha me voi Thien Tri Thiic, chiing sinh trong Phap Gioi, doan 
tru ba chuong, dong duoc sinh ve nuoc ciia Due Phat A Di Da. Quy menh sam hoi 

V_Thu- nam: Kinh y theo bai Ke Nguyen Vang Sinh le tan ciia Phap Su Ngan 
Tong. Le 21 bai ngay liic sang som (Sam hoi dong vai luc truac luc sau) 
_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 
Nhan (Hetu) Phap Tang (Dharmakara) doi xa 
Qua Cue Lac (Sukha-vatl-phala) cang sau 
Ngoc la ky lam dat 
Moi bau chen lam rung 
Hoa no mau hiem co 
Song gon am That Tuong 
Liic nao duoc trao tay ?!... 
Thoa thich Tarn vang sinh 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 



315 



_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 
Doi Truoc kho quay vao 
Coi Tinh nguyen dao sau 
Day vang giang Gioi Dao 
Rung ru vong luai ngoc 

Thay Sac (Riipa: hinh the mau sac) deu Chan Sac (Satya-rupa: hinh the mau sac 
chan that) 

Nghe am (Ghosa)deu Phap Am (Dharma-ghosa) 
Dung noi phuang Tay xa 
Chi tu Tarn mudi niem 
Nguyen cung cac chung sinh 
Sinh ve nuac An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Da thanh Cung Ly Thanh (Bac Thanh dat duoc Ly rot rao cua su vat) 

Chan HCru bien Khong Uy dang ve ton nghiem cua hu khong) 

Tai Tay thoi hien nho 

Chi tarn vi tuy cff 

La, ngoc cung roi sang 

Cat, nude that lang trong 

Muon duoc qua V6 Sinh (Anutpattika-phala) 

Deu nen dua coi ay 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 
Ngu Son Hao (soi long trang xoay vong 6 tarn tinh Ion nhu nam ngon nui) doc 
lang (mot minh sang to) 

Dat, nuoc deu lam guong (cai guong) 
Huong, hoa dong lam may 
Nghiep (Karma) sau, thanh de di 
Nhan (Hetu) nong, that kho nghe 
Uoc mong tru nghi hoac 

Sieu Nhien (cao tuyet xuat chiing) doc bat quan (Rieng mot minh chang hop 

dan) 

Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Tarn deo day Chan Tir 

Sang chiia tron Phap Gioi 

V6 Duyen hay nhiep vat 

Dinh Huu Tudng chang kho 

Hoa tuy Ban Tarn bien 

Cung (Pura: cung dien) doi Than tu yen 

Hiem nghe canh Xuat The (Lokottara-visaya) 

Nen cung vao Thien Khan 

Nguyen cung cac chiing sinh 



316 



Sinh ve nude An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Hoi Hirong dan lam cong 

Duong phuong Tay hoi thong 

Cay bau nuong Dai Dia 

Huong Troi vao gio xa 

Hoa no bay day nuoc 

Ludi che chia hu khong 

Nguyen sinh, Y nao can ?... 

Chinh la vui khong tan 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Muon ken chon noi sinh 

Phuong Tay, rat can ve 

Cay chen bay lau gac 

Ao moi bay day duong 

Huong, com tuy Tarn den 

Dien bau bay theo than 

Co Duyen deu duoc vao 

Nguoi tu den, that hiem 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Muoi Kiep, Dao thanh truoc 

Nghiem Gioi dan dam mu 

Cat vang, nuoc trong, chieu 

La ngoc sang day canh 

Chim von trong ngoc ra 

Nguoi chi sinh tren hoa 

Cam thinh Thanh phuong Tay 

Som muon cung nghinh don 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Cac nuoc Phat muoi phuong 

Deu la nha Phap Vuong 

Nghieng cau dat co duyen 

Mong duoc som, khong lech 

Nuoc tam Cong (8 Cong Due) nhu y 

Hoa bay bau tu nhien 

Noi Tam ay, hay cot 

Thay deu den chang xa 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 



317 



_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Tinh Quoc (nude thanh tinh) khong suy bien 

Xua nay dung lap the 

Dai sang, ngan bau hop 

Am nhac, tarn gio tuyen 

Ao nhieu chim noi Phap 

Hu khong day hoa Troi 

Duoc sinh, chang so lui 

Tuy y duoc sen no 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Ngoi hoa, chang mot Tuong 

Chung Thanh cung kho luong 

Hoa no, nguoi rieng 6 

Song sinh Phap tu duong 

Khong tai va do tinh 

Bat Thoai lam ban hien 

Hoi bac sinh trudc ay 

Den day bao kiep roi ? 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Chieu sang, cuu Ty Xa (Vaisya) 

Tren khong, dan Vi De (Vaidehi) 

Troi den, nang long huong 

Nguoi di, dua ao bau 

Sau thoi, nghe chim hop 

Dam hoa, ngap bon thon 

Cung nhin, luon chinh dung 

Ha lai day me lam !?... 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 
Khuyen khap, hoang ba Phuoc 

Deu khien diet Ngu Thieu (5 viec ac la: sat sinh, trom cap, ta dam, noi doi, uong 
rugu) 

Phat Tarn, cong xong, den 
Cot niem, lien tieu toi 
Chim, hoa, ngoc sang chuyen 
Gio dua tieng ua thich 
Chi vui hanh Dao de 
Ha bu6n Thanh Qua xa ! ?... 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 



318 



Mau ngoc van lam nuoc 
Anh sang vang la Dai 
Den thai hoa tu tan 
Tuy nguyen, hoa lai no 
Ngam ao, hien roi mat 
Bay tren khong di den 
Tarn ngay thang huong den 
Nen hoi huong moi Thien 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Nuoc Cam Lo rua Tarn 

Luong tuoi tho kho phan 

Vui nhieu, khong bo Dao 

Tieng vang chang ngai nghe 

Vi sao tham nam Trircc ? 

An nhien, lua tu thieu 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Dai boc Troi Nguoi hien 

Thi Gia (nguoi hau can) trong anh sang 

Bon gac bau tren khong 

Bay lop lan can dua 

Nghi nhieu, Bien Dia lau 

Due mong, con sinh nan 

Tha dung man Nguyen khac 

Phuong Tay da an Tarn 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Sau Can thuong hop Dao 

Ba duong, het nghe ten 

Khoang niem, dao khap phuong 

Quay ve, duoc thanh Nhan (Ksanti) 

Dat bang rong vo cue 

Gio thuong lam trong mat 

Gui noi nhom co Tarn 

Cung ra khoi thanh kho (cai thanh dau kho) 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 
Thuong xot che giiip con 
Khien mam Phap tang truong 
Doi nay voi doi sau 



319 



Nguyen Phat thuong nhiep tho 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nude An Lac 



_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuang Cue Lac The Gioi Quan The Am 
BoTat 

Thien Luan (banh xe ngan cam) sang duoi chan 

Nam duong hien trong Quang (anh sang) 

Bi (Karuna) dan luon khong diit 

Nguoi ve cung chua het 

Mieng tuyen do tai Dinh 

Tarn tinh, lien Phi Thong (bay thong suot) 

Nghe ten deu nguyen den 

Ngay phat may bui hoa ? 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong Cue Lac The Gioi Dai The Chi Bo 

Tat 

Sue Tue neu vo thuong 

Than Quang (anh sang cua than) san co duyen 

Dao dong cac nuoc bau 

Cam Toa, mot sen vang 

Chim chang phai chim that 

Troi ha la Trai that (Chan Thien) 

Nen biet cau Dieu Lac 

Hoi la toan hncng Gioi 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nuoc An Lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong Cue Lac The Gioi Chu Bo Tat 
Thanh Tinh Dai Hai Chung 

Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nuoc An lac 

_ Khap vi Su Tang, cha me voi Thien Tri Thiic, chiing sinh trong Phap Gioi, doan 
tru ba chuong, dong duoc sinh ve nuoc ciia Diic Phat A Di Da. Quy menh sam hoi 

VI Thu- sau: Bai Ke Nguyen Vang Sinh le tan ciia Sa Mon Thien Dao kinh y 
theo 16 Quan sang tac. Le 20 bai ngay hie giua trua (Sam hoi dong voi luc truac luc 
sau) 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Quan coi Di Da Cue Lac ay 

Rong Ion bang phang, bau tao thanh 

Bon muoi tarn Nguyen khoi trng nghiem 

Vuot cac coi Phat, rat tinh te 

Chiing Dai Hai nuoc nay, phuong khac 

Het kiep, tinh dem chang biet ten 

Khuyen khap ve Tay, dong Hoi ay 



320 



Hang sa Tam Muoi tu nhien thanh 
Nguyen cung cac chiing sinh 
Sinh ve nude An lac 

_ Nam mo chi Tam quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Dudi dat trang nghiem Phuong bay bau 

V6 luong vo bien vo so uc 

Tam phuong tam mat, tram bau thanh 

Thay Vo Sinh ay, tu nhien ngo 

Nude bau Vo Sinh, mai thuong hang 

Moi mot bau tuon muon anh sang 

Hanh Gia doc Tam, thuong doi mat 

Than nhay vot len, vao phuong Tay 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nude An lac 

_ Nam mo chi Tam quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 
Tren dat trang nghiem, chuyen vo cue 

Day vang, Gidi Dao. . .phi cong twang (chang phai la ky nghe do tho lam) 

Dat bau, sac bau, anh sang bau 

Moi anh sang thanh vo so Dai 

Trong Dai, ngan van uc lau gac 

Canh Dai, tram uc phuong bau vay 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nude An lac 

_ Nam mo chi Tam quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Tren moi mot Dai, trong hu khong 

Nhac bau trang nghiem cung khong cung 

Tam gio mat trong tim anh sang 

Tuy thoi tau nhac, dm ung ca 

Am ay, chinh tho hoi kho khan 

Di, diing, ngoi, nam nhiep Tam quan 

Tru hie ngii thoi, thuong nhd nghi 

Tam Muoi Vo Vi tiic Niet Ban 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nude An lac 

_ Nam mo chi Tam quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Nude bau, rung bau, cac cay bau 

Hoa bau, la bau, goc re bau 

Hoac dung ngan bau chia rung khac 

Hoac co tram bau xep thanh hang 

Moi hang tuong duong vdi tudng la 

Mau khac nhau, anh sang cung the 

Luong bang nhau, cao ba muoi van 

Canh nhanh cham nhau noi Vo Sinh 

Nguyen cung cac chiing sinh 

Sinh ve nude An lac 



321 



_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Coi nude bau, rung bau, cay bau 

Hoa bau, la bau, goc re bau 

Hoac dung ngan bau chia rung khac 

Hoac co tram bau xep thanh hang 

Moi hang tuong duong voi tuong la 

Mau sac, anh sang chang giong nhau 

Luong ngang bang, cao ba muoi van 

Canh nhanh cham nhau noi V6 Sinh 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Ao bau, bo bau, cat vang bau 

Muong bau, la bau, hoa sen bau 

Hai muoi Do Tuan deu ngay thang 

Luoi bau, lan can bau vong khap 

Nuoc Cong Dire chay tim cay bau 

Nghe song thay vui, chung Diem Pha (noi so hai duoc lang yen) 

Da noi nguoi dong hanh co Duyen 

Gang sue vuot Me, ve nha minh (ban gia) 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Tren moi mot day vang, Gidi Dao 

Nhac bau, lau bau ngan van uc 

Chu Thien Dong Tu rai huong hoa 

Bo Tat phuong khac nhu may den 

V6 luong vo bien chang the tinh 

Ciii lai Di Da, cung kinh dung 

Am vang chuong gio (phong linh) cay tran khap 

Khen noi ba Ton khong cung tan 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 
Toa Di Da Ban Nguyen Hoa Virong 

Tat ca moi bau da tao thanh 

Tren Dai bon phuong, trudng, bdo man (vong hoa bau) 

Di Da ngoi rieng, hien Chan Hinh 

Anh sang Chan Hinh tran Phap Gioi 

Nguoi cham anh sang, Tarn chang lui 

Ngay dem sau Thoi, chuyen tuong niem 

Thoi cuoi, khoai lac nhu Tarn Muoi 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An lac 



322 



_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Than Tarn Di Da tran Phap Gioi 

Y Tarn, tuong chdn dung bieu thi 

Truang bau chan dung den toa hoa 

Tarn ma thay nuac ay trang nghiem 

Cay bau, hoa ba Ton tran khap 

Cung nghe am vang chuong gio, nhac 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuac An lac 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Than Sac Di Da nhu nui vang 

Tudng tot, anh sang chieu muoi phuong 

Chi niem Phat mong hao quang nhiep 

Se nhu Ban Nguyen, rat manh me 

Nhu Lai sau phuong, le luoi chung 

Chuyen xung Danh Hieu, den phuong Tay 

Den noi, hoa no, nghe Dieu Phap 

Hanh Nguyen miroi Dia tu nhien ro 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An lac. 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 
Bo Tat Quan Am, Dai Tu Bi 

A 7 

Da duoc Thien De, buong chang chung 

Tat ca nam Dncrng (Dia Nguc, Quy doi, Sue Sinh, A Tu La, nhan gian) trong Noi 

Than 

Sau Thoi quan sat, ung ba Luan (canh da biet, Tri hay biet, nguoi hay biet) 

Ung hien than, anh sang vang tia 

Tuong tot uy nghi, chuyen khong cung 

Luon duoi tram uc tay Quang Vncng 

Nhiep ke co Duyen ve nuac minh (ban quoc) 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An lac. 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Bo Tat The Chi kho nghi ban 

Uy Quang chieu khap, khong bo me 

Chung sinh co duyen cham anh sang 

Tang truong Tri Tue, vuot ba coi 

Phap Gioi lay nghieng nhu co Bong 

Hoa Phat van tap day hu khong 

Khuyen ke co duyen, thuong nghi nho 

Dut han bao thai, chung sau Thong 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An lac. 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 
Ngoi thang, Kiet Gia vao Tarn Muoi 



323 



Tuang Tarn nuong niem den phuang Tay 

Thay coi Cue Lac cua Di Da 

Tren dat, hu khong, bau trang nghiem 

Than luong Di Da that vo bien 

Lai khuyen chung sinh quan than nho 

Truang sdu tarn thuac tuy Cc hien 

Vien quang (hao quang tron tria), Hoa Phat ngay truoc mat 
Nguyen cung cac chung sinh 
Sinh ve nuac An lac. 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuang A Di Da Phat 

Nhom tren, Hanh tren, nguai Thuang Can 

Cau sinh Tinh Tho, chat Tham San 

Hanh thanh, sai biet chia ba Pham 

Nam Mon noi tiep trg ba Nhan (Hetu) 

Mot ngay, bay ngay chuyen tinh tien 

Het mang nuong Dai, thoat sau Tran 

Mung thay ! Kho gap nay duoc gap 

Chung dat V6 Vi, Than Phap Tinh 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nude An lac. 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuang A Di Da Phat 

Nhom giua, Hanh giua, nguoi Trung Can 

Mot ngay Trai Gioi, o sen vang 

Hieu duong cha me, day hoi huong 

Noi nhan khoai lac o bon phuang 

Phat cung chung Thanh Van den nhan 

Den thang ben toa hoa Di Da 

Hoa tram bau che, trai bay ngay 

Sen ba Pham no, chung than nho 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuac An lac. 

_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuang A Di Da Phat 
Nhom duoi, Hanh duoi, nguoi Ha Can 
Muoi ac, nam nghich voi Tham San 

Bon nang (4 toi nang) trom Tang (trom tai vat cua chu Tang) che Chinh Phap 

Chua rung xau ho, hoi toi xua 

Chat gap Thien Tri Thuc vang sinh 

Khuyen gap chuyen xung ten Phat ay 

Hoa Phat, Bo Tat tim tieng den 

Mot niem doc Tarn vao sen bau 

Ba hoa nhieu kiep chong lap, no 

Luc do moi phat nhan Bo De 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuac An lac. 



324 



_ Nam mo chi Tarn quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Nude Phat Di Da, hay cam ung 

Cue Lac phuong Tay kho nghi ban 

Nghe Bat Nha khong con thay khat 

Nghi an V6 Sinh, lien het doi 

Tat ca trang nghiem deu noi Phap 

V6 Tam lanh nap, tu nhien biet 

Ao hoa bay Giac, tuy y vao 

Tam nhom ngung Than, hoi mot canh 

V6 lugng Bo Tat cung hoc chung 

Tan bien Tinh, Nhu Lai la Thay 

Nude Tam Di Da goi than, dinh 

Quan Tam, The Chi cho ao mac 

Bay len hu khong, dao Phap Gioi 

Phiic choc Tho Ky, hieu V6 Vi 

Nhu day, tieu dao chon vo cue 

Nay Ta chang di, doi luc nao ?!... 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An lac. 

_ Nam mo chi Tam quy menh le Tay Phuong A Di Da Phat 

Thuong xot che giup con 

Khien mam Phap tang truong 

Doi nay voi doi sau 

Nguyen Phat thuong nhiep tho 

Nguyen cung cac chung sinh 

Sinh ve nuoc An lac 

_ Nam mo chi Tam quy menh le Tay Phuong Cue Lac The Gioi Quan Am, The 
Chi, Chu Bo Tat Thanh Tinh Dai Hai Chung 
Nguyen cung cac chung sinh 
Sinh ve nuoc An lac 

_ Khap vi Su Tang, cha me voi Thien Tri Thuc, chung sinh trong Phap Gioi, doan 
tru ba chuong, dong duoc sinh ve nuoc cua Due Phat A Di Da. Quy menh sam hoi 

Nhom Sam Hoi, Phat Nguyen cua hai Pham tren dong voi luc trudc. Tu dieu 
thiet yeu trong thiet yeu, lay lam chang dau. Tu phan luge trong luge, lay lam chang 
giua. Tu dieu rong trong rong, lay lam chang duoi. Dieu rong ay thuan theo ngudi co 
Tam Nguyen sinh ma khuyen. Hoac doi trudc bon Chung, hoac doi trudc mudi phuong 
Phat; hoac doi trudc Xa Lgi, Ton Tugng, Dai Chung; hoac doi trudc mot ngudi. . ..Neu 
rieng nhom cua minh, lai hudng den Tam Bao tan hu khong trong mudi phuong voi 
tan Chung Sinh Gioi. . .hudng day du to bay Sam Hoi. 

Sam Hoi co ba Pham: Thuong, Trung, Ha. 

Thuong Pham Sam Hoi: Mau tuon chay trong long than, mau trong mat tuon ra., 
goi la Thugng Pham Sam Hoi. 

Trung Pham Sam Hoi: Mo hoi nong trong khap than tu 16 chan long tuon ra, 
mau trong mat tuon chay, goi la Trung Pham Sam Hoi. 

Ha Pham Sam Hoi: Sue nong thong suot khap than, trong mat tuon chay giong 
le, goi la Ha Pham Sam Hoi. 



325 



Ba Pham ciia nhom nay tuy co sai biet, tiic la chin loai giai thoat chia cho nguoi 
co can lanh, dan den khien cho ngay nay sinh kinh Phap, trong nguoi, chang tiec than 
menh cho den chut it toi... neu Sam tiic hay thay suot Phap, thau suot Tuy. Nguoi co 
the nhu Sam nay, chang luan lau xa, gan sat... het thay toi nang mau chong deu diet 
het. Neu chang nhu dieu nay, gia su ngay dem 12 Thoi hap tap sai lech thi phan dong 
la vo ich. Neu nguoi chang lam, nen biet tuy chang the tuon le, tuon mau...chi thuan 

r r \ \ 

theo Chan Tarn thau den lien dong voi ben tren 

Kinh bach muoi phuong chu Phat, muoi hai Bo Kinh, cac Dai Bo Tat, tat ca Hien 
Thanh voi tat ca tarn Bo Troi Rong, chiing sinh trong Phap Gidi, Dai Chung hien 
tien. . . .chiing biet cho con to bay sam hoi. 

"Tu vo thiiy tro di, cho den than ngay nay, giet hai tat ca Tarn Bao, Thay, Tang, 
cha me, sau Than, Quyen Thuoc, Thien Tri Thuc, chiing sinh trong Phap Gidi... chang 
the biet so luong 

Trom cap vat dung cua tat ca Tarn Bao, Thay, Tang, cha me, sau Than, Quyen 
Thuoc, Thien Tri Thuc, chiing sinh trong Phap Gioi. . .chang the biet so luong 

Doi voi tat ca Tarn Bao, Thay, Tang, cha me, sau Than, Quyen Thuoc, Thien Tri 
Thuc, chiing sinh trong Phap Gioi. . .con khoi Tarn Ta, chang the biet so luong 

Noi doi lira gat tat ca Tarn Bao, Thay, Tang, cha me, sau Than, Quyen Thuoc, 
Thien Tri Thuc, chiing sinh trong Phap Gioi. . .chang the biet so luong 

Noi loi theu det, ninh hot tat ca Tarn Bao, Thay, Tang, cha me, sau Than, Quyen 
Thuoc, Thien Tri Thuc, chiing sinh trong Phap Gioi. . .chang the biet so luong 

Noi loi xau ac, nhuc ma, che bai, huy hoai tat ca Tarn Bao, Thay, Tang, cha me, 
sau Than, Quyen Thuoc, Thien Tri Thuc, chiing sinh trong Phap Gioi... chang the biet 
so luong 

Noi hai luoi dam thot, dau loan, pha hoai tat ca Tarn Bao, Thay, Tang, cha me, 
sau Than, Quyen Thuoc, Thien Tri Thuc, chiing sinh trong Phap Gioi... chang the biet 
so luong 

Hoac pha nam Gioi, tarn Gioi, muoi Gioi, Gioi Thap Thien, 250 Gioi, 500 Gioi, 
Bo Tat Tarn Tu Gioi, muoi Vo Tan Gioi cho den tat ca Gioi voi tat ca Uy Nghi 
Gioi. . .tu minh lam, day bao nguoi khac, thay lam tuy vui. . . .chang the biet so luong 

Moi toi ciia nhom nhu vay cung nhu vo so hat bui nho trong Dai Dia vo bien 6 
muoi phuong. Chiing con gay toi cung lai vo so 

Hu khong vo bien, chiing con gay toi cung lai vo bien 

Phuong tien vo bien, chiing con gay toi cung lai vo bien 

Phap Tinh vo bien, chiing con gay toi cung lai vo bien 

Phap Gioi vo bien, chiing con gay toi cung lai vo bien 

Chiing sinh vo bien. Chiing con cuop doat, giet hai cung lai vo bien 

Tarn Bao vo bien. Chiing con xam pham gay hu ton, cuop doat, giet hai cung lai 
vo bien 

Gioi Pham vo bien. Chiing con huy pham cung lai vo bien 

Toi ciia nhom nhu vay, ben tren den cac Bo Tat, ben dudi den noi ma Thanh Van 
Duyen Giac chang the biet, chi co Phat voi Phat moi biet toi ciia con nhieu it. 

Nay 6 trudc Tarn Bao, trudc chiing sinh trong Phap Gioi to bay sam hoi, chang 
dam che dau. Nguyen xin muoi phuong Tarn Bao, chiing sinh trong Phap Gioi nhan su 
sam hoi ciia con, nghi den su thanh tinh ciia con. 

Bat dau tu ngay horn nay, nguyen cung voi chiing sinh trong Phap Gioi, bo Ta 
quy Chinh, phat Tarn Bo De, Tarn Tu cung hudng, mat Phat cung nhin quyen thuoc 
Bo De lam Chan Thien Tri Thnc, dong sinh ve nuoc ciia Diic Phat A Di Da, cho den 
khi thanh Phat. Toi ciia nhom nhu vay, chat diit het su noi tiep, roi chang dam lam nua. 



326 



Sam hoi xong. Chi Tarn quy menh A Di Da Phat (Qudng Sam xong) 

_ Neu luc vao Quan voi luc ngu say, nen phat Nguyen nay. Hoac ngoi hoac dung, 
mot long chap tay, mat huong ve phuong chinh lay, muoi tieng xung A Di Da Phat, 
Quan Am, The Chi, cac Bo Tat Thanh Tinh Dai Hai Chung xong. 

"De Tu (ho ten la....) hien Id ke Phdm Phu sinh tu, toi chuang sdu ndng, ludn 
chuyen trong sdu duang, dau kho chdng the noi du. Ngdy nay gap Thien Tri Thuc, 
duac nghe Ban Nguyen, Danh Hieu cua Due Di Da, mot long xung niem, cdu nguyen 
vang sinh. Nguyen xin Phat Tu Bi chdng buong bo Ban Hoang The Nguyen, nhiep 
tho. 

De Tu chdng biet dnh sang, than tuang cua Due Phat Di Da. Nguyen xin Phat Tu 
Bi hien bay cho De Tu nhin thdy than tuang vai tuang cua Quan Am, The Chi, cac vi 
Bo Tat... tuang dnh sang trang nghiem thanh tinh cua The Giai ay" 

Noi ro loi nay xong, mot long chinh niem, tuc tuy theo y vao Quan voi ngu. 
Hoac co luc Chinh Phat Nguyen lien duoc nhin thay. Hoac co luc ngu say thoi duoc 
nhin thay, tru chang chi Tarn. Nguyen dieu kia den rat co hien nghiem 

_ Hoi rang: "Xung niem, le, quan Due Phat A Di Da thi doi nay co Cong Due loi 
ichnao?" 

Dap rang: "Neu xung A Di Da Phat mot tieng, tuc hay tru diet toi nang trong tarn 
muoi uc kiep sinh tu. Le niem xong, ben dudi cung nhu vay. 

Kinh Thap Vang Sinh ghi rang: "Neu co chung sinh niem A Di Da Phat, nguyen 
vang sinh thi Due Phat ay lien khien 25 vi Bo Tat ung ho Hanh Gia. Hoac di, hoac 
ngoi, hoac dung, hoac nam, hoac ngay, hoac dem, tat ca thoi, tat ca noi chon chang de 
cho Quy ac, Than ac duoc dip thuan tien gay hai vay" 

Lai nhu Quan Kinh noi: "Neu nguoi xung le niem A Di Da Phat, nguyen sinh 
ve nuoc ay thi Due Phat kia lien khien vo so vi Hoa Phat, vo so Hoa Quan Am, The 
Chi, Bo Tat ho niem Hanh Gia. Lai cung voi 25 vi Bo Tat luc truoc vay quanh Hanh 
Gia tram lop ngan lop... chang man di, dungm ngoi, nam, tat ca thoi, tat ca noi chon, 
hoac ngay, hoac dem. . .thuong chang lia Hanh Gia" 

Nay da co loi ich thu thang nay co the lam bang cu. Nguyen cac Hanh Gia deu 
nen chi Tarn cau vang sinh. 

_ Lai nhu Kinh Vo Luo"ng Tho noi: "Neu Ta thanh Phat, chung sinh 6 muoi 

r r r i 

phuong xung danh hieu cua Ta, ben dudi den muoi tieng, neu chang duoc vang sinh 
thi Ta chang nhan lay Chinh Giac' 

Nay Due Phat ay da thanh Phat trong doi hien tai. Nen biet Ban The Trong 
Nguyen chang hu doi, chung sinh xung niem deu duoc vang sinh 

_Lai nhu Kinh A Di Da noi: "Neu co chung sinh nghe noi ve Due Phat A Di Da, 
lien nen chap tri Danh Hieu, hoac mot ngay hoac hai ngay cho den bay ngay, mot long 
xung phat chang loan. Khi mang sap het thoi Due Phat A Di Da cung voi chiing Thanh 
hien ngay truoc mat ke ay. Nguoi nay luc chet thoi Tarn chang dien dao, lien duoc sinh 
ve nuoc ay. 

Due Phat bao Xa Loi Phat: "Ta thay loi nay, cho nen noi loi do. Neu co chiing 
sinh nghe duoc Thuyet nay, can phai phat nguyen, nguyen sinh ve nuoc ay" 

_ Tiep theo, ben dudi noi rang: "Phuong Dong co chu Phat nhieu nhu so cat cua 
song Hang. Phuong Nam, Tay, Bac voi phuong tren, phuong duoi...moi mot phuong 
co chu Phat nhieu nhu so cat cua song Hang deu 6 coi nuoc cua minh, hien ra tuong 
luoi ay che trum khap ba ngan Dai Thien The Gioi, noi loi thanh that: "Chung sinh 
cac nguoi deu nen tin Kinh duac tat ca chu Phat ho niem nay" 



327 



The nao goi la Ho Niem? Neu co chung sinh xirng niem A Di Da Phat, hoac bay 
ngay voi mot ngay, ben duoi den muoi tieng cho den mot tieng, mot niem...deu dirge 
vang sinh. Chung thanh viec nay cho nen goi la Ho Niem Kinh 

Tiep theo Van ben duoi ghi rang: "Neu nguoi xung Phat, vang sinh thuong 
duoc su ho niem ciia chu Phat nhieu nhu so cat song Hang o sau phuong, cho nen goi 
la Ho Niem Kinh. 

Nay da co The Nguyen tang thuong nay, co the lam bang cu. Cac hang Phat Tii vi 
sao chang khuyen khich Y di vay?... 

VANG SINH LE TAN KE 
_Het_ 

26/11/2011 




328 



Van Tan Toan Tuc Tang Kinh_Tap 0 1_ No. 1 1 

PHAT noi kinh nhan duyen viec l6n 

L0I ICH CUA DANH HIEU VO LlTONG THO PHAT 

Han dich: Dai Tao Nguy_ Thien True Tarn Tang Khang Tang Khai 

( S amghavarman) 

Viet dich: HUYEN THANH 

Toi nghe nhu vay. Mot thai Due Phat ngu trong nui Ky Xa Quat (Grdhra-kuta) 
tai thanh Virong Xa (Raja-grha) cung voi chung Dai Ty Kheo (Mahata-bhiksu- 
samgha) gom mot ngan hai tram nam muoi nguoi den du. Cac chung Thanh da dut het 
cac Lau (asrava), dat Than Thong Minh, ten cac vi ay la: Ton Gia A Nan (Ananda), 
Ton Gia Muc Kien Lien (Maudgalyayana), Ton Gia Xa Loi Phat (Sariputra), Ton Gia 
Dai Ngiru Vuong (Maha-Vrsbha-raja), Ton Gia Ma Ha Ca Diep (Maha-kasyapa), 
Ton Gia Ma Ha Gia Gia Ca Diep (Maha-Gaya-kasyapa), Ton Gia Dai Chau Na 
(Maha-cunda), Ton Gia Danh Van Ca Diep (Urubilva-kasyapa), Ton Gia Dai Tinh 
Tam Chi . . . .deu nhu nhom nay, da la bac Thno'ng Thu (Paramukha) 

Lai co cac vi Dai Chinh Si thuoc nhom Pho Hien Bo Tat (Samanta-bhadra), Van 
Thu Sir Loi Bo Tat (Mamjusn), Tin Tinh Tue Bo Tat, Thien Giai Thoat Bo Tat 
(Sumukti). . . day du vo luong Nguyen Hanh, an tru Phap cua Cong Due chang the nghi 
ban, Tri Tue Thanh Minh. Cac chung Bo Tat cua nhom nhu vay chang the xung tinh, 
tuc thoi den du hoi. 

Bay gio Due The Ton bao A Nan rang: "Vao thoi qua khu lau xa, each nay vo 
luong vo uong so kiep, co mot vi Dai Ty Khuu ten la Phap Tang (Dharmakara) gap 
true tiep vo so tram ngan Due Phat, tron du vo luong Dai Nguyen vuot qua Phap ma 
chu Phat da hanh. Vi Ty Khuu Phap Tang ay, nay da thanh Chinh Giac, hien ngu tai 
coi Thanh Tinh An Lac (Suddha-sukhavatI) 6 phuong Tay, hieu la Bat Kha Tn Nghi 
Quang Vo Lnffng Tho Nhn Lai. Do sue Ban Nguyen cua Due Phat ay, cho nen dung 
sue Uy Than chang the nghi ban, tran khap muoi phuong The Gidi, dung am thanh Ion 
tuyen bo Cong Due cua Danh Hieu. The nen tat ca Huu Tinh trong muoi phuong The 
Gidi, nghe tin Cong Due cua Danh Hieu ay thoi nhap vao dia vi Chinh Dinh, sinh ve 
nuoc cua Due Phat Thanh Tinh An Lac 

Chinh vi the cho nen, loai Huu Tinh, gia su khien 6 ngay trong coi Nguoi, vi 
nghiep bao doi truoc (tuc bao): hoac bi diec, mu, cam, ngong, ngu si, cuong ac.Do 
nhan duyen Danh Hieu dnh sang cua Due Phat ay deu duoc giai thoat. Hoac ngay 
trong su can kho cua ba duong (Dia Nguc, Quy doi, Sue Sinh) chiu kho khong co gian 
doan.Do nhan duyen Danh Hieu anh sang cua Due Phat ay deu duoc giai thoat. Nghe 
Danh Hieu anh sang ay, neu tin nhan, neu xung ten thi tuc thoi tru bo toi cua sinh tu 
trong vo luong vo so kiep 

The nen A Nan ! Xung Hieu cua Due Phat ay, hoac mot tieng, hoac muoi tieng 
cho den tram ngan tieng. O ngay trong moi moi Niem co vo so vi Hoa Vo Lnffng Tho 
Phat thuong ho giup nguoi ay. Lai co hai vi Bo Tat, mot vi ten la Quan The Am 
(Avalokitesvara), mot vi ten la Dai The Chi (Maha-sthama-prapta), hai vi Bo Tat day 
tu lam bac Thuong Thu cung voi cac chung Dai Bo Tat thuong di den ho giup cho 
nguoi ay. Sau khi het tuoi tho thi sinh ve nuoc Thanh Tinh An Lac (Suddha- 
sukhavatI) cua Due Vo Lirong Tho (Amitayus). 



329 



Chinh vi the cho nen A Nan ! Gia sii co lua manh tran day ba ngan Dai Thien The 
Gioi, at se vuot qua, den nghe tin Danh Hieu cua Due Phat ay thi nguoi nay co hieu la 
Hoa Trung Sinh Bach Lien Hoa (Hoa sen trang sinh ra trong lua). Day goi la lgi ich 
cua Danh Hieu chang the nghi ban, mot nhan duyen cua viec lan 

Do sue Ban Nguyen cua Due Phat ay, cho nen chu Phat muoi phuong deu cung 
nhau khen ngoi Cong Due Danh Hieu cua Due Phat ay. Lai xung tan loai Huu Tinh 
niem Phat. The nen cac ong deu nen tin nhan Danh Hieu cua Due Phat ay" 

Due The Ton bao A Nan rang: "Boi the, Due Nhu Lai hien ra 6 doi, noi Nhan 
Duyen viec Ion loi ich Danh Hieu anh sang, Cong Due chan that chang the nghi ban 
cua Due Phat ay. Chinh vi the cho nen Ta noi kho gap, kho thdy, kho duac, kho nghe. 
Neu co chung sinh co nghe Phap nay, deu nen tin thuan, nhu Phap tu hanh" 

Due The Ton bao A Nan rang: "Vi Ty Khuu Phap Tang ay vi cuu do tat ca Huu 
Tinh trong muoi phuong The Gidi, tuy khoi Nguyen Sieu The, tu vo luong Dai 
Hanh... la cai goc lau xa that thanh Phap Than Thuong Try V6 Luong Tho Phat 

r \ 7 9 ' ' 

von co. Do sue Uy Than chang the nghi ban, cho nen tran khap muoi phuong The Gidi 
de giao hoa, an lap vo so Huu Tinh tru o Dao chan that vo thuong. Hoac lam Sat Loi 
Quoc Vuong, Chuyen Luan Vuong. Hoac lam Truong Gia 6 nha Ton Tinh hao quy. 
Hoac lam Pham Thien Vuong cua sau coi Due. Hoac lam than Dia Nguc, Quy doi, Sue 
Sinh, Tu La. . .dung bon uy nghi, hoa lam tat ca. 

Nay A Nan ! Bac lau xa that thanh Phap Than Thircrng Try Vo Lirong Tho 
Phat ay, ha co the la nguoi khac sao ? Day la than Ta, Due The Ton cua ngay horn nay 
vay. Vi thuong nho cac ong, tat ca Huu Tinh trong bong toi cua dem dai Vo Minh, cho 
nen tu coi An Dirong Vo Vi ay, thi hien trong thoi ac, The Gioi ac nay...tich tap (ca 
gia: Kaya) nhom Vnong Xa (Raja-grha). . .noi Nhan Duyen Cong Due chang the nghi 
ban cua Due Phat ay. Day la dieu kho gap, kho thay, kho duoc, kho nghe. Chinh vi the 
cho nen, neu co Huu Tinh nghe Kinh nay, deu nen tin nhan, nhu Phap tu hanh" 

Due The Ton bao A Nan rang: "Gia su khien cho tat ca Huu Tinh bi phien nao, 
nghiep ac, chudng sau, bao nang... thi Than Luc Danh Hieu anh sang cua Due Phat 
ay khong co cho nao ngan che duoc. The nen Due Phat ay co hieu la Vo Dac, Vo Doi, 
Thanh Tinh Tri Tue, Hoan Hy ....Do Tri Tue khong co dac cho nen sue Uy Than 
cung khong co dac. Do Than Luc khong co dac cho nen Dai Tu Bi cung khong co dac. 
Chinh vi the cho nen tat ca Huu Tinh trong doi truoc ac, neu dung co dac, Tri nho... 
co nghi ngo noi Tri khong co dac, Tri chang the nghi ban, Tri chang the do Iwffng, 
Tri Thu Thang cua Dai Thita, Tri Toi Thwang cua Vo Dang Luan cua Due Phat 
ay. . . ma nghi ngo, chang tin. Do nghi ngo cho nen trong vo so nhieu kiep bi doa vao 
Tang Ba La Nguc, hoac vao Tan Da La Nguc chiu kho vo cung, khong co han ky ra 
khoi. 

Chinh vi the cho nen, neu co Huu Tinh chan chinh tin tuong Phat Tri (Buddha- 
jnana), tuc thoi nhap vao dia vi Chinh Dinh, chang thoai chuyen A Nau Da La Tam 
Mieu Tam Bo De (Anuttara-samyaksambuddhi:V6 Thuong Chinh Dang Chinh Giac). 
Day goi la Nhan Duyen viec Ion loi ich cua Danh Hieu thuoc Cong Due chang the nghi 
ban" 

Luc Due Phat noi Kinh nay thoi khap Dai Dia chan dong theo sau each, troi tuon 
mua hoa mau nhiem, tu nhien trong hu khong co am thanh Ion vi dieu khen ngoi Due 
Phat Bat KM Tu Nghi Quang Vo Luong Tho Thanh Tinh ay voi Due The Ton 6 

ngay nay, noi Nhan Duyen loi ich cua viec Ion. 



330 



Khi Due The Ton noi Kinh nay thai vo lugng Huu Tinh phat V6 Thirong Chinh 
Chan Dao Y. Chu Thien, nguoi dan duoc qua A Na Ham (Anagamin: Bat Hodn, Bat 
Lai, Bat Lai Tuong la Bac Thanh thuoc qua vi thu ba trong bon qua vi cua Thanh 
Van). Cac Dai Bo Tat dung bon Hoang The (4 loai Nguyen rong Ion), trang nghiem 
Cong Due, o doi tuong lai, ung thanh Chmh Giac. 

Due Phat noi Kinh xong thoi cac chiing Dai Bo Tat, cac chiing Dai Thanh Van De 
Tii thuoc nhom A Nan. . .nghe dieu Due Phat da noi, deu vui ve le Phat roi lui ra. 

PHAT NOI KINH NHAN DUYEN VIEC L6N 
LOI ICH CUA DANH HIEU VO LlTONG THQ PHAT 

_Het_ 

09/08/2011 




331 



Van Tan Toan Tuc Tang Kinh_ Tap 01_No.l4 

PHAT noi kinh thap vAng sinh a di da phat quoc 

Han dich: Mat ten nguoi dich. Nay trich ban ghi chep thuoc doi Chu 
Viet dich: HUYEN THANH 

Nhu vay toi nghe. Mot thai Due Phat tru trong niii Ky Xa Quat (Grdhra-kuta) tai 
thanh Vuong Xa (Raja-grha) cung voi chung Dai Ty Khiru (Mahata-bhiksu-samgha) 
gom mot van hai ngan nguoi den du, deu la bac Dai A La Han (Maha-sravaka:Dai 
Thanh Van) ma moi nguoi da biet. Ten cac vi ay la Ma Ha Ca Diep (Maha-kasyapa), 
Ma Ha A Na Luat Da (Maha-Aniruddha) deu la bac Thuong Thu (Paramukha) cua 
nhom nhu vay. 

Lai cung voi vo luong Bo Tat Ma Ha Tat den du, tat ca deu tru tai dia vi Bat 
Thoai Chuyen (Avaivartika), vo luong Cong Due, moi cho trang nghiem. Ten cac vi 
ay la Dieu Cat Tircmg Bo Tat (Mamjusn), Vo Nang Thing Bo Tat (Ajita), Thnong 
Tinh Tien Bo Tat (Nityodyukta), Bat Hira Tnc Bo Tat (Gandha-hasta: Huong 
Tuong)....Cac vi Dai Bo Tat cua nhom nhu vay deu la bac Thuong Thu 

Lai co Thich De Hoan Nhan (Sakra), Kham Nhan Gioi Chu (Sahampati), Dai 
Pham Thien Virong (Maha-brahma-deva-raja), bon vi Dai Thien Vnong (Catur- 
maha-rajakajikah). Nhu vay la bac Thuong Thu cua tram ngan cau de (Koti) na diru 
da (Nayuta) so cac chung Thien Tu- (Devaputra) voi hang A To Lac (Asura). . .vi nghe 
Phap cho nen thay deu den tap hoi, deu le ban chan cua Due Phat roi lui ra ngoi mot 
ben. 

Bay gio A Nan (Ananda) bach Phat rang: "Due The Ton tu khi thanh Dao den 
nay, 6 trong Phap giai Thoat cua tat ca chung sinh, rong dien bay Kinh Dien Dai 
Thira (Maha-yana), tuyen noi su vi dieu toi thang thanh tinh trang nghiem cua The 
Gioi Cyc Lac (SukhavatI) o phuong Tay. Ban The, Nguyen nang, Cong Due chang the 
nghi ban cua Due Phat A Di Da (Amitabha). Phap cua tat ca chung sinh vang sinh ve 
The Gioi Cue Lac. . .Chung con da nghe ky, tin nhan, tu hanh. Nhung chua duoc nghe 
Phap Quan Than, viec ay nhu the nao ? Nguyen xin dien noi" 

Due Phat bao A Nan: "Pham Phap Quan Than. Chang quan Dong Tay. Chang 
quan Nam Bac. Chang quan bon phuong bang, phuong tren, phuong dudi. Chang quan 
Duyen ben ngoai. Chang quan Duyen ben trong. Chang quan hinh sac cua Than. Chang 
quan mau sac, am thanh. Chang quan hinh sac, hinh tuong. Chi quan Vo Duyen 
(khong co Duyen). Day la Phap Chinh Chan Quan Than. Tru Quan Than do ra, 
muoi phuong xet ky, cau noi noi chon chon deu khong co Phap khac ma duoc giai 
thoat" 

Due Phat lai bao A Nan: "Chi tu Quan Than thi Thien Luc tu nhien, Chinh Niem 
tu nhien, Giai Thoat tu nhien. Tai sao the ? Vi nhu co nguoi tinh tien, Tarn ngay thang 
duoc Chinh Giai Thoat. Nguoi nhu vay chang cau giai thoat ma giai thoat tu den" 

A Nan lai bach Phat rang: "The Ton ! Chung sinh trong The Gian, neu co Chinh 
Niem Giai Thoat nhu vay thoi le ra khong co tat ca Dia Nguc, Quy doi, Sue Sinh. . . ba 
duong ac ?!..." 

Due Phat bao A Nan: "Chung sinh trong The Gian chang duoc giai thoat. Tai sao 
the ? Vi tat ca chung sinh deu do co nhieu dieu hu hao, it dieu that, khong co mot 
Chinh Niem. Do Nhan Duyen do ma Dia Nguc thi nhieu, giai thoat thi it. Vi nhu co 



332 



f \ 7 ' _ 

nguoi doi vai cha me cua minh cung vai Thay, Tang. . .ben ngoai hien dieu Hieu Thuan 
nhung ben trong 6m giu su Bat Hieu, ben ngoai thi tinh tien nhung ben trong 6m giu 
su chang that. Nguai ac nhu vay, tuy nghiep bao chua den nhung chang lau se roi vao 
ba duong (Dia Nguc, Quy doi, Sue Sinh), khong co Chinh Niem, chang duoc giai 
thoat" 

A Nan lai bach Phat rang: "Neu nguoi nhu vay thi nen tu can lanh (Kusala-mula) 
nao de duoc Chinh Giai Thoat ?" 

Due Phat bao A Nan: "Nay 6ng hay kheo lang nghe ! Nay Ta vi 6ng noi co muoi 
Phap Vanh Sinh thuoc The Giai Cue Lac 6 phuong Tay, co the duoc giai thoat. The 
nao la muoi ? 

1_ Quan Than Chinh Niem, thuong 6m long vui ve, dem thuc an uong, quan ao 
dang thi Phat vai Tang, se sinh ve nuoc cua Due Phat A Di Da. 

2_ Chinh Niem, dung thuoc tot ngon ngot dang thi cho mot vi Tang bi benh voi 
tat ca, se sinh ve nuoc cua Due Phat A Di Da. 

3_ Chinh Niem, chang hai mot sinh mang, Tu Bi voi tat ca, se sinh ve nuoc cua 
Due Phat A Di Da! 

4_ Chinh Niem, theo Thay, da tho nhan Gioi, Tinh, Tue thuong tu Pham Hanh 
(Brahma-carya), thuong 6m long vui ve, se sinh ve nuoc cua Due Phat A Di Da. 

5_ Chinh Niem, hieu thuan voi cha me, kinh phung Su Truong, chang khoi Tarn 
kieu man, se sinh ve nuoc cua Due Phat A Di Da. 

6_ Chinh Niem, di den cho Tang Phuong (phong xa ma Tang Ni cu ngu), cung 

7 \ 

kinh chua thap, nghe Phap hieu mot nghia, se sinh ve nuoc cua Due Phat A Di Da. 

7 

7_ Chinh Niem, trong mot ngay mot dem tho tri tarn Trai Gioi chang pha mot 
Gioi, se sinh ve nuoc cua Due Phat A Di Da. 

8_ Chinh Niem, neu hay 6 trong ngay Trai cua thang ma xa lia phong xa, thuong 
den cho cua Thay tot (thien su), se sinh ve nuoc cua Due Phat A Di Da. 

9_ Chinh Niem, thuong hay giu gin Tinh Gioi, sieng tu Thien Dinh, ho Phap, 
chang noi loi ac. Neu hay hanh nhu vay, se sinh ve nuoc cua Due Phat A Di Da. 

r r 7 ' 

10_ Chinh Niem, neu doi voi Dao vo thuong chang khoi Tarn phi bang, tinh tien 
giu gin Tinh Gioi, lai day bao nguoi khong co Tri, luu bo Kinh Phap nay giao hoa vo 
luong chiing sinh. Cac hang nguoi nhu vay deu duoc sinh ve nuoc cua Due Phat A Di 
Da. 

Bay gio, The Gioi 6 muoi phuong chan dong theo sau each, tuon mua chau bau, 
toa mui thorn. Tat ca cac B6 Tat trong nuoc Phat 6 phuong khac di den tu tap tai Hoi 
nay, mot long nghe Phap. 

Trong Dai Hoi co mot vi B6 Tat ten la Son Hai Tue bach Phat rang: "The Ton ! 
Nuoc cua Due Phat A Di Da ay co viec thu thang dieu lac nao ma tat ca chiing sinh 
deu nguyen sinh ve nuoc ay ?" 

> \ ' 

Due Phat bao Son Hai Tue B6 Tat: "Nay 6ng can phai dung day, chap tay, ngay 
thang than, huong ve phuong Tay, chinh niem, quan nuoc cua Due Phat A Di Da, 
nguyen nhin thay Due Phat A Di Da" 

Khi ay, tat ca Dai Chung cung deu dung day, chap tay, cung nhau quan Due Phat 
ADiDa. 

Luc do, Due Phat A Di Da hien Dai Than Thong, phong anh sang Ion chieu than 
cua Son Hai Tue B6 Tat. 

Bay gio nhom cua B6 Tat Son Hai Tue lien nhin thay coi nuoc cua Due Phat A Di 
Da voi het thay viec trang nghiem, tot dep, mau nhiem...deu la bay bau, nui bay bau, 



333 



thap bay bau, phuang bay bau, lau gac bay bau. . .Nuac, chim, cay, rung thuang tuon ra 
Phap Am (Dharma-ghosa). Cay Dao Truong cua nuac ay cao 40 van Do Tuan, duai 
goc cay co toa Sir Tu (Simhasana) cao 500 Do Tuan, ngay ngay Due Phat A Di Da 
thuang chuyen banh xe Phap (Dharma-cakra). Nguoi dan cua nuac ay chang tu tap 
viec ben ngoai, chinh tu tap viec ben trong, mieng noi lai cua Phuong Dang 
(Vaipulya), tai nghe tieng cua Phuang Dang, Tarn hieu nghia cua Phuang Dang. 

Khi ay Son Hai Tue Bo Tat bach Phat rang: "The Ton ! Nay chung con nhin thay 
su Thang Dieu loi ich chang the nghi ban cua nuac ay. Nay con nguyen cho tat ca 
chung sinh thay deu vang sinh, sau do chung con cung nguyen sinh ve nuoc ay, nhu 
Due Phat da ghi nhan la: "Chinh Qudn, Chinh Niem duac Chinh Gidi Thodt thay deu 
sinh ve nuac ay " 

Due Phat bao Son Hai Tue Bo Tat: "Nay ong muon do tat ca chung sinh thai can 
phai tho tri Kinh do" 

Due Phat bao Dai Chung: "Sau khi Ta diet do, hay tho tri Kinh nay, trong tarn van 
kiep, rong tuyen luu bo cho den mot ngan Due Phat doi Hien Kiep (Bhadra-kalpa), 
khien khap cac chung sinh duoc nghe biet, tin tuong, ua thich tu hanh. Nguoi noi, 
nguoi nghe deu duoc sinh ve nuoc cua Due Phat A Di Da. Neu co nguoi thuoc nhom 
nhu vay thai Ta tu ngay horn nay thuang sai khien 25 vi Bo Tat ho tri nguoi do, 
thuang khien cho nguoi do khong co benh, khong co buc boi. Hoac Ngiroi (Manusya), 
hoac Phi Nhan (Amanusya) chang duoc dip thuan tien gay hai. Di, dung, ngoi, nam 
khong co ke ngay hay dem thuang duac an on. 

Neu co chung sinh tin sau Kinh do, niem A Di Da Phat, nguyen duoc vang sinh 
thai Due Phat A Di Da cua The Gioi Cue Lac ay sai khien Quan The Am Bo Tat 
(Avalokitesvara), Dai The Chi Bo Tat (Maha-sthama-prapta), Dirge Vncng Bo Tat 
(Bhaisaijya-raja), Dircrc Thnffng Bo Tat (Bhaisaijya-samudgata), Pho Hien Bo Tat 
(Samanta-bhadra), Phap Ty Tai Bo Tat (Dharmesvara), Sn Tir Hong Bo Tat (Simha- 
nada), Da La Ni Bo Tat (Dharam), Hit Khong Tang Bo Tat (Akasa-garbha), Dire 
Tang Bo Tat (Guna-garbha), Bao Tang Bo Tat (Ratna-garbha), Kim Tang Bo Tat 
(Suvarna-garbha), Kim Cnong Bo Tat (Vajra), Son Hai Tue Bo Tat (Giri-sagara- 
mati), Quang Minh Virong Bo Tat (Rasmi-prabha-raja), Hoa Nghiem Vnong Bo Tat 
(Avatamsaka-raja), Chung Bao Vuong Bo Tat (Guna-ratna-raja), Nguyet Quang 
Vuong Bo Tat (Candra-prabha-raja), Nhat Chieu Vuong Bo Tat (Diva-kara-raja), 
Tam Muoi Vuong Bo Tat (Samadhi-raja), Tu Tai Vuong Bo Tat (Isvara-raja), Dai 
Tu Tai Vuong Bo Tat (Mahesvara-raja), Bach Tuong Vuong Bo Tat (Sukla-hasta- 
raja), Dai Uy Due Vuong Bo Tat (Maha-teja-raja), V6 Bien Than Bo Tat (Ananta- 
kaya). Hai muoi lam vi Bo Tat nhu vay ung ho Hanh Gia, hoac di, hoac dung, hoac 
ngoi, hoac nam, hoac ban ngay, hoac ban dem, tat ca Thai, tat ca noi chon... chang de 
cho Quy ac, Than ac duoc dip thuan tien gay hai". 

Due Phat lai bao Son Hai Tue: "Kinh nay co ten la Do A Di Da Phat Sac Than 
Chinh Niem Giai Thoat Tam Muoi Kinh, cung co ten la Do Chu Huu Luu Sinh Tu 
Bat Nan Huu Duyen Chung Sinh Kinh. . .Nhu vay ma tho tri. 

Chung sinh chua co Niem Phat Tam Muoi Duyen thi Kinh nay hay cho tao mo 
Mon Dai Tam Muoi (Maha-samadhi-mukha). Kinh nay hay cho chung sinh dong bit 
cua Dia Nguc. Kinh nay hay cho chung sinh tru khu nguoi gay hai, Quy ac.diet het 
bon huong thay deu an on" 

Due Phat bao Son Hai Tue: "Nhu Ta da noi nghia ay nhu vay" 

Son Hai Tue Bo Tat bach Phat rang: "The Ton ! Nay con dinh tho Ton Kinh 
chang dam co su nghi ngo. Co dieu o doi nay voi doi vi lai, chung sinh trong ede Him 



334 



(cac coi) phan lan sinh phi bang, chang tin Kinh nay. Nguoi nhu vay thai sau nay nhu 
the nao?*" 

Due Phat bao San Hai Tue Bo Tat: "Sau nay, a coi Diem Phu De (Jambu-dvTpa) 
hoac co Ty Khuu, Ty Khuu Ni, hoac nam hoac nu thay co nguoi doc tung Kinh 
nay... hoac dem Tarn gian du, 6m ap phi bang. Do che bai Chinh Phap do cho nen 
nguoi nay trong doi hien tai bi cac benh ac nang ne, than can chang du. Hoac bi benh 
diec, benh mu, benh cam, benh ngong, benh bo sinh due that thuong, Quy, My, Ta, gio 
manh bao, lanh, nong, benh tri, benh toan than sung phu, mat Tarn. . ..Cac benh ac nang 
ne cua nhom nhu vay, doi doi a tai than, chiu kho dau nhu vay, ngoi nam chang yen, di 
tieu di cau cung chang thong, cau song chang duoc, cau chet chang xong. Hoac cho 
den luc chet bi doa vao Dia Nguc trong tarn van kiep nhan chiu dai kho nao, tram ngan 
van doi chua tung nghe ten goi cua nuoc voi thuc an. Lau sau duoc sinh ra trong coi 
nguoi, lam:trau, ngua, heo, de. . .bi nguoi giet hai, chiu dai kho nao. Sau nay duoc than 
nguoi, thuong sinh vao nha hen kem tram ngan van kiep chang duoc tu tai, vinh vien 
chang nghe danh tu cua Tarn Bao. Vi che bai Kinh nay cho nen chiu kho nhu vay. 
Chinh vi the cho nen trong dam nguoi khong co Tri thi dung noi Chinh Quan Chinh 
Niem cua Kinh nay. Nguoi nhu vay, sau nay cung voi ho, noi su chang kinh Kinh nay 
se bi doa vao Dia Nguc, ke kia kinh trong se duoc Chinh Giai Thoat, sinh ve nuoc cua 
Due Phat A Di Da. 

Neu co Ty Khnu (Bhiksu), Ty Khnu Ni (Bhiksuni), U*u Ba Tac (Upasaka), U*u 
Ba Di (Upasika), ke trai lanh (Kula-putra), nguoi nu thien...chan chinh tin tuong 
Kinh nay, yeu thich Kinh nay, khuyen Dao chung sinh thi nguoi noi, nguoi nghe thay 
deu sinh ve nuoc cua Due Phat A Di Da. Chinh vi the cho nen nguoi co niem tin, sau 
khi Ta diet do ma tho tri Kinh Phap nay; trong thoi Chinh Phap (Sad-dharma), Tiring 
Phap (Saddharma-pratirupaka), Mat Phap (Saddharma-vipralopa), doi ac trnffc 
(Dusta-kasaya)...rong tuyen luu bo thi nguoi do tue la De Tu chan chinh cua Ta, hien 
than, lien duoc A Nau Da La Tam Mieu Tam Bo De (Anuttara-samyaksambuddhi: 
V6 Thuong Chinh Dang Chinh Giac)". 

Due Phat noi Kinh xong, thoi Ton Gia A Nan, cac Dai Thanh Van voi cac Ty 
Khuu, Bo Tat Ma Ha Tat, tat ca The Gian, Troi, Nguoi, A Tu La. . .nghe dieu Due Phat 
da noi, deu rat vui ve, tin nhan, phung hanh. 

PHAT NOI KINH THAP VANG SINH A DI DA PHAT QUOC 

_Rk_ 

07/08/2011 



335 



Van Ty Tuc Tang Kinh _ Tap 02_ No.57 (Tr. 155) 

Ml/CJl HAI LE 

Han dich : THIEN NA QUAT DA Tarn Tang dich rieng van Le Phat A Di Da 
cua LONG THO Bo Tat 

Viet dich : HUYEN THANH 

Chi Tam quy menh le Tay Phircng A DI DA Phat 

1_ Cui lay nai Nguai Trai cung kinh 

A Di Da Tien Luang Tuc Ton 

Ngu tai coi An Lac vi dieu 

V6 luong chiing Phat Tii vay quanh 

Nguyen cung cac chiing sinh sinh ve coi An Lac 

2_ Mau vanh thanh tinh nhu Son Vuong 

Hanh Xa Ma Tha nhu voi buoc 

Hai mat trong sach nhu sen xanh 

Nen con dinh le Di Da Phat 

Nguyen cung cac chiing sinh sinh ve coi An Lac 

3_ Mat hien tron sach nhu trang day 

Uy quang giong nhu ngan Nhat Nguyet 

Tieng nhu trong Troi Cau Xi La 

Nen con dinh le Di Da Phat 

Nguyen cung cac chiing sinh sinh ve coi An Lac 

4_Tru trong mao doi ciia Quan Am 

Moi tuong mau nhiem , bau trang nghiem 

Giang phuc Ngoai Dao, Ma, Kieu Man 

Nen con dinh le Di Da Phat 

Nguen cung cac chiing sinh sinh ve coi An Lac 

5_ Khon sanh , khong do, rong thanh tinh 

Moi Diic tinh sach nhu hu khong 

Loi ich da lam duoc tu tai 

Nen con dinh le Di Da Phat 

Nguyen cung cac chiing sinh sinh ve coi An Lac 

6_ Muoi phuong chiing Bo Tat nghe ten 

V6 luong chu Ma thuong khen ngoi 

Vi cac chiing sinh, tru Nguyen Luc 

Nen con dinh le Di Da Phat 

Nguyen cung cac chiing sinh sinh ve coi An Lac 

7_ Ao bau day vang sinh ra hoa 

Can lanh tao thanh toa Dieu Cao 

Ngu tren toa ay nhu Son Vuong 

Nen con dinh le Di Da Phat 

Nguyen cung cac chiing sinh sinh ve coi An Lac 

8_ Muoi phuong Phat Tii da mong cau 

Hien hien than thong den An Lac 

Chiem nguong Ton nhan thuong cung kinh 

Nen con dinh le Di Da Phat 



336 



Nguyen cung cac chiing sinh sinh ve coi An Lac 

9_ Chu Huu deu vo thuong, vo nga 

Cung nhu trang nuoc, anh (lien, suang 

Vi chiing noi Phap khong van tu 

Nen con dinh le Di Da Phat 

Nguyen cung cac chiing sinh sinh ve coi An Lac 

10_ Ton ay: Vo luong canh phuong tien 

Khong co cac neo (6 neo luan hoi), tri thiic ac 

Vang sinh chang thoai, den Bo De 

Nen con dinh le Di Da Phat 

Nguyen cung cac chiing sinh sinh ve coi An Lac 

1 1_ Ton ay: Coi Phat khong ten ac 

Cung khong nguoi nu, so neo ac 

Moi nguoi chi tarn kinh Ton ay 

Nen con dinh le Di Da Phat 

Nguyen cung cac chiing sinh sinh ve coi An Lac 

12_ Con noi Cong Diic ciia Ton ay 

Moi kho vo bien nhu nude bien 

Can lanh thanh tinh thau gom duoc 

Hoi hudng chiing sinh ve coi ay 

Nguyen cung cac chiing sinh sinh ve coi An Lac 

_Het_ 

20/04/2006 




337 



Van Tan Toan Tuc Tang Kinh_ Tap 62_ No. 1 190 

NIEM PHAT TAM MUOl 
(Trich trong Dan Ky Tung Thir, tap 2, quyen 23) 

Han van: Co T6_ Nguoi nuoc Kim (Kim Nhan)_ THUY THANH THAN bien 

so an 

Viet dich: HUYEN THANH 

Due Thich Ton (Thich Ca Mau Ni) tru tri o Th£ Gioi Sa Ba (Saha-lokadhatu). 
Due The Ton L6 Xa Na (Locana) tru tri 6 The Gioi Hoa Tang (Kusuma-garbha). 

Due Thich Ton moi thanh Phat, Due L6 Xa Na von da thanh Phat, The Gioi 6 
phuong khac co Due Phat A Di Da (Amita) tru 6 coi nuoc Cue Lac (SukhavatI). Mot 
hoa la mot Due The Ton, chang phai la cho ma su tinh toan co the theo kip. Boi the 
Kinh A Di Da la Kinh khong co nguoi hoi ma tu noi (V6 van tu thuyet kinh), dau de 
ghi la Phat noi A Di Da, ben dudi ghi them chang duoc mot chu Phat 

Due Phat Nhien Dang (DIpamkara) la mot vi tran Phat. Due Phat Thich Ca 
(Sakya-muni) la vo luong vi tran Phat. Due Phat Thich Ca goi la diet khoi benh tat, 
Due A Di Da (Amita) goi la von khong co benh 

Due Phat noi Kinh A Di Da. Rieng mot viec thuc hanh cung voi cac Kinh chang 
giong nhau, lai la vi tat ca chung sinh, rot rao chang hay pha cai Toi (nga). 

Bat rieng biet (dac dia) la de cu toan Phap Gioi (Dharma-dhatu) 

Noi "nguoi von tru ngay trong coi nuac Cue Lac, moi moi deu la hoa sen hod 
sinh " lai rat chang tot. Vi nhu nguoi phu nu xau xi, thong thuong bi dau trong phong 
sau toi, hay cung cam. . .thi cung tu hieu phong tuc vay. 

Bon chu vui, gian, thuong, thich (hy, no, ai, lac) thi dung Lac (su ua thich) lam 
cung cue. Boi the biet rang Hoc Gia ua thich Thanh Nhan. Su ua thich (Lac) tuc la 
Troi, Dat vay 

Hoa Sen. Lay nghia cua tra nhau lien tiep goi la Sen (Ba doi lien tiep, Hoa co 
guong sen, guong sen co cong sen duoi mat dat) Nhan chang phai la That Tirdng cho 
nen noi la Hoa. Moi mot chiing sinh deu ngoi tren mot hoa, hoa no thay Phat, tuc nhin 
thay Due Phat Thich Ca vay 

Chin Pham Hoa Sinh cua coi nude Cue Lac 

Thuong Pham Thuong Sinh lai la Di Lac Nhat Sinh Bo Xu 6 day thanh Phat 
Ha Pham Ha Sinh lai la toi nhan trong Dai Dia Nguc A Ty 6 day thanh Phat Do 
Nguoi nay pham vao toi Ion cue ac, nen roi xuong nguc A Ty. Co bat Thien Tri Thuc 
dung moi loai Nhan Duyen, xuong A Di Da Phat (Amita-buddha). Nhu cai nha am toi 
ngan nam duoc mot ngon den chieu soi, nen toi nhan day nghe Danh Tu nay thi Dia 
Nguc lien 6 ngay trong hoa sen, ma Hoa Sen nay tuc 6 ngay trong coi nuoc Cue Lac, 
con coi nuoc Cue Lac la o trong The Gioi cua Due Phat A Di Da. The Gioi cua Due 
Phat A Di Da nay lai lien 6 ngay trong ruong Tam Thuc cua mot toi nhan ben trong 
vo luong Dia Nguc Ion. Tong toi Ion cue ac ma nguoi day da pham chang chong cu 
noi Danh Tu A Di Da. Boi the Dia Nguc tuy theo Thoi bi nghien nat thanh bui phan. 
Day la Ha Pham Ha Sinh vay 

Bo Tat chang nguyen tru 6 The Gioi ac truoc, tuc chang duoc, chang cdu sinh ve 
Cue Lac nhung ma duoc sinh ve Cue Lac lai la viec cua Qua. Nguoi muon duoc Qua, 
truoc tien tu tao Nhan. The nao la Tao Nhan ? La Niem Phat Tam Muoi vay 

• • • • • • j 



338 



7 9 ' 7 7 

Phap Niem Phat chang the dung Vong Tam niem den Phat tu xa, cung chang the 
dung Vong Tam niem noi Vong Tam. Tai sao the ? Vi Vong Tam la Nhan sinh tu, 
chang the cam thong den Ban Te (Bo me cua cuu canh can ban) cho nen dung Nhan 
sinh tu chang the cam thong. Vi the Phat von chang xa ma thanh xa xoi vay 

Lai nua, Vong Tam niem noi Vong Tam. Ke pham phu chinh la Vong Tam lien 
tuc tro giup nhau, den roi vao Dia Nguc. Nay lai day dung nhu vay niem Phat thi viec 
ay tuc dung Vong Tam luc truoc lam Niem, Vong Tam luc sau lam Phat. Hoac dung 
Vong Tam luc truoc lam Phat, Vong Tam luc sau lam Niem. Nhu vay tuc cung voi 
The Gian man hoi co khac gi dau L.The nen cho cua Phap nay, chang nen dung 

Pham Phap Niem Phat, chang nen truoc tien nhin thay Phat, tiep theo tac Niem. 
Phai nen truoc tien Niem Thanh, tiep theo nhin thay Phat. Tai sao the ? Neu truoc tien 
nhin thay Phat thi Phat la viec gi ?!... Nhu vay goi la nguoi Dai Vong Ngu. 

Lai tuc khien cho Cam TJng, Dao Giao. Phat hoac thi hien, roi Phat den tim thoi 
Niem Phat chay vay rat lau vay 

Lai huong chi la Nang Niem chinh la Vong Tam thi Vong Tam lam sao co the 
mao pham voi Phat. Ay la truac tien niem thanh, tiep theo nhin thay Phat. Niem la 
That, Phat la gid. Bo Tat dung Ban Te (Bo me cua cuu canh can ban) lam Niem, ma 
dung Vong Tam lam Phat. 

Hoi: "Vi sao chang dung Vong Tam lam Niem, Ban Te lam Phat ?" 

Dap: "Ban Te chang the nhin thay. Chang the nhin thay tuc chang hay khien cho 
Hanh Nhan phat Tam vui ve. 

Lai Ban Te chang ton tai mot hat bui nho. Neu Hanh Nhan doi voi Niem Xu", 
dung sue tuc rat chang nen. 

Lai dung cai chen Pha Le chua dung sua Su Tu thi vat khi khac chang nhan duoc. 
Neu Hanh Nhan muon dung Vong Tam niem Ban Te thi vi nhu vat khi doc chua dung 
sua Su Tu, cuoi cung chang nhan duoc. 

r r 9 

Lai Niem Phat Tam Muoi doi tru sinh tu. Neu dung Vong Tam duoi theo thi 
cuoi cung vao bien sinh tu, khong co nghi ngo vay. 

_Het_ 

10/08/2011 



339 



A DI DA PHAT CHAN NGON 



Bien soan: HUYEN THANH 

1_ A Di Da Phat Nhat Tu Tarn CM (1): 

Om Amidhva hrih 

_ A Di Da Phat Nhat Tu Tarn CM (2): 

Om Amita-Deva hrih 

_ A Di Da Phat Nhat Tu Tarn CM (3): 

Om Amitabha hrih 

_A Di Da Phat Nhat Tu Tarn CM (4): 
Om Amitayur- sam 
2_ A Di Da Phat Tarn Chu (1): 
Om ah hrih hum 

• • • • 

3_ A Di Da Phat Tarn CM (2): 
Om ah arolik a hum 

• • • 

4_ A Di Da Phat Vang Sinh Tarn Chu: 
Om Padma-dhari hum 

5_ A Di Da Phat Dai Tarn Ma Gia That Tuong Chan Ngon: 

Om Amrta teje hara hum 

6_ V6 Luong Tho Nhu Lai Tarn Chan Ngon: 

Om Lokesvara-raja hrih 

7_ A Di Da Phat Dai Tarn An Chan Ngon: 

Om Tathagataya hum 

8_A Di Da Phat Toa Thi§n An Chan Ngon: 

Om Amrte hrih 

• • • 



340 



9_ A Di Da Phat Diet Toi An Chan Ngon: 
Om hrih a am hrlh hrih hum 

• • • • • • 

10_ A Di Da Phat Tarn An Chan Ngon: 

\2T A A 

Om hrih hum hrih hum 

• • • • • 

1 1_ A Di Da Phat Dinh An Chan Ngon: 
Om sambhave sambhave 

• • • 

12_ A Di Da Phat Luan An Chan Ngon: 
Om dharma hrih 

13_ A Di Da Phat Lieu Benh Phap An Chan Ngon: 
Om dundubhi-svara 

• • • 

14_ A Di Da Phat Thuy£t Phap An Chan Ngon: 

<3T ^ <t *( >& '<[ *( 

Om hrih dharma hrih dharma 

• • • 

15_ A Di Da Phat Dieu Quan Sat Tri An Chan Ngon: 
Om samaya padme hrih 

16_ A Di Da Phat Tu Thap Bat Nguyen An Chan Ngon: 

$ at A <K 

Om a hum kham 

• • • 

17_ A Di Da Phat Cuu Pham Vang Sinh An Chan Ngon: 
_ Chan Ngon chung la: 

Om amrta svaha 

• • 

_ Thuong Pham Thuong Sinh An Chan Ngon: 
Om amrtodbhave dharma hrih svaha 

• • • 

_ Thuong Pham Trung Sinh An Chan Ngon: 

<j ns* «*t^w 

Om amrta-sambhave dharma hrih svaha 

• • • • 



341 



_ ? - 

_ Thuang Pham Ha Sinh An Chan Ngon: 

Om amrta-garbhe dharma hrih svaha 

_ Trung Pham Thuang Sinh An Chan Ngon: 

Om amrta-siddhe dharma hrih svaha 

• • • 

_ Trung Pham Trung Sinh An Chan Ngon: 

Om amrta-teje dharma hrih svaha 

_ Trung Pham Ha Sinh An Chan Ngon: 

$ as* <m& w 

Om amrta-vikrante dharma hrih svaha 

• • • 

_ Ha Pham Thuong Sinh An Chan Ngon: 

Om amrta-vikranta gamine dharma hrih Svaha 

_ Ha Pham Trung Sinh An Chan Ngon: 

Om amrta gagana kirtti kare dharma hrih svaha 

_Ha Pham Ha Sinh An Chan Ngon: 

Om amrta-dundubhisvare dharma hrih svaha 

• • • • • 

18_ A Di Da Phat Lam Chung An Chan Ngon: 
Om amita-karaya maha-hum hrih svaha 

19_ A Di Da Phat Tu Phuong Tinh Do Vang Sinh An Chan Ngon: 

<y*(3[ ii^^t & ana n HQ 

Om mane vaksa-ksara hum a a am ah ah svaha 

• • • • • • ■ 

20_ Dai Nhat Di Da Bat Nhi Bi An Chan Ngon: 

W k(H*t $ ft 

Namo amitabuddha Om am a svaha 

21_ A Di Da PhapThan An Chan Ngon: 
Om a vira hum kham hrih svaha 

• • • • 

22_ A Di Da Phat Thap Cam L6 Da La Ni: 



342 



fiHttm^l^H *U**(fc*t ***** 

Namo ratnatrayaya 

Namah arya amitabhaya tathagataya arhate samyaksambuddhaya 
Tadyatha: amrte, amrtodbhave, amrta sambhave, amrtagarbhe, amrta 
siddhe, amrta teje, amrta vikrante, amrta vikranta gamine, amrta gagana 
klrtti kare, amrta dundubhisvare, sarva artha sadhane, sarva karma klesa 
ksayam kare svaha 

23_ Bat Nhat Thiet Nghiep Chuong Can Ban Dac Sinh Tinh Do Da La Ni: 

_ Luac ban cua Thirc Xoa Nan Da (Cam L6 Da La Ni): 

nn*m*(x*iZH ^^x w 

Namo amitabhaya tathagataya arhate samyaksambuddhaya 
Tadyatha: Om amrte, amrtodbhave, amrta sambhave, amrta garbhe, 
amrta siddhe, amrta teje, amrta vikrante, amrta vikranta gamine, amrta 
gagana klrti kare, amrta dundubhisvare, sarvartha sadhane, sarva klesa 
ksayam kare, svaha 

_ Luac ban cua Phap Hien: 

ts* n^nm?t as**** as* ns* ec^fr 
nm nn^m ^x ^^x w 

Namo ratnatrayaya 

Namah arya amitabhaya tathagataya arhate samyaksambuddhaya 
Tadyatha: amrte, amrta bhave, amrtodbhave, amrta sambhave, amrta 
vikranta gamine, gagana klrtti kare, sarva karma klesayam kare svaha 

_ Luge ban cua Cuu Ma La Thap: 
Namo amitabhaya tathagataya 

Tadyatha: amrtodbhave, amrta siddhambhave, amrta vikrante, amrta 
vikranta gamine, gagana klrtti kare svaha 

_ Luac ban cua Cau Na Bat Da La: 

nmm ^x w 

Namo amitabhaya tathagataya 

Tadyatha: amrtodbhave, amrta siddhambhave, amrta vikrante, amrta 
vikranta gamine, gagana kirtti kare svaha 



343 



_ Luge ban cua Bo De Liru Chi: 
Namo amitabhaya tathagataya 

Tadyatha: amrtodbhave, amrta sambhave, amrta vikrante svaha 

_ Luge ban cua A Dia Cu Da: 
Namo ratna-trayaya 

Namah arya amitabhaya tathagataya arhate samyaksambuddhaya 
Tadyatha: amrte, amrta bhave, amrtodbhave, amrta vikranta gamine, 
gagana klrtti kare, amrta dundubhisvare, sarva karma klesa kariye svaha 

_ Luge ban cua Tay Tang: 
Namo ratnatrayaya 

Namah arya amitabhaya tathagataya arhate samyaksambuddhaya 
Tadyatha: Om amrte, amrtodbhave, amrta sambhave, amrta vikrante, 
amrta gamini, gagana klrtti kare, sarva klesa ksayam kare svaha 

_ Luge ban cua: Dai Tang Kinh 12, No. 369 : 
Namo buddhaya 
Namo dharmaya 
Namo samghaya 

Namah arya amitabhaya tathagataya arhate samyaksambuddhaya 
Tadyatha: amrte, amrtodbhave, amrta sambhave, amrta vikrante gamine, 
gagana klrtti kare, sarva papata ksayam kare svaha 

Tai Viet Nam thuong dung luge ban cua Cau Na Bat Da La (Guna-bhadra). 
Nhung thai gian gan day thi dung Luac Ban la: 

Namo amitabhaya tathagataya 

Tadyatha: amrtodbhave, amrta sambhave, amrta vikrante, amrta vikranta 
gamine, gagana klrtti kare svaha 

24_ A Di Da Phat C6 Am Thanh Vuong Da La Ni: 

®4t n*?* m<\ %Rtx^<x3:m<x *za* 

K 

5f 4H*aL £5* <K*l 

<t*i a^t (t-it m^&z^z^ z*\ zm zm ^ 
z*vm%* 



344 



Tadyatha: bale abale sama bale nirdesa niyatane nirmukte nimukhe 
jvala prasadhane sukhavati nirdesa 

Amitayurbale amitayut garbha nirhare amitayur prasadhane nirbuddhe 

Akasa nirbuddhe akasa nirdesa akasa nirjate akasa kusale akasa 
darsane akasa tisthane 

Rupa nirdesa rupa sanite catvari dharma prasadhane catvari arya- 
satya prasadhane catvari-mara-bhana prasadhane 

Bala vlrya prasadhane dharma santane kusale kusala nirdesa kusala 
pratisthane buddha kusale vibuddha prabhasa 

Dharma karane nirjate nirbuddhe vimale viraje raja rase rasagre 
rasagra bale rasagra adhisthane 

Kusale pratikusale vikusale dante sudanta citte suprasanta citte 
supratisthite 

Sure sumukhe dharme saddharme reva jvale anusaya bale buddhakasa 
nirgune, buddhakasargune svaha 

25_ Thanh V6 Luang Tho Tri Quyet Dinh Quang Minh Vuang Da La Ni: 

Namo Bhagavate Aparimita-ayurjnana-suvine-scita-teja-rajaya 
tathagataya arhate samyaksambuddhaya 

Tadyatha: Om punye punye maha-punye aparamita-punya-jnana- 
sambhara-upacite 

Om_ Sarva samskara parisuddha dharmate, gagana samudgate svabhava 
visuddhe, maha-naya parivare _ svaha 

Namo Bhagavate Aparimita-ayurjnana-suvine-scita-teja-rajaya 
tathagataya arhate samyaksambuddhaya 

Tadyatha: Om_ Sarva samskara parisuddha dharmate, gagana samudgate 
svabhava visuddhe, maha-naya parivare _ svaha 

03/12/2008 



345 



TAY PHl/GNG PHAT NGUYEN VAN 



Han van: LIEN TRI Dai Sir 
Viet dich: HUYEN THANH 

_ Cui lay Tay Phirong An Lac Quoc Tiep Dan Chung Sinh Dai Dao Sir 

Nay con phat nguyen, nguyen vang sinh 
Nguyen xin Tu Bi thuong nhiep tho 

_ De Tu (ho ten la. . ..) khap vi bon an, ba coi, chung sinh trong Phap Gioi. 

Vi cau noi Dao V6 Thirong Bo De, Nhat Thira cua chu Phat, cho nen chuyen 
Tarn tri niem Hong Danh van Due cua Due Phat A Di Da, cau sinh ve Tinh Tho. 

Lai do Nghiep nang, Phudc mong, Chuong sau, Hue kem, Tarn nhiem dinh de 
bung chay, Due trong sach kho thanh. 

Nay 6 truoc mat Phat, nam voc an can, doc het sue mot long cui dau chan thanh 
Sam Hoi. 

_ Con voi chung sinh tu Kiep lau xa den nay, me mo Ban Tarn trong sach, buong 
tha Tham San Si, nhiem dinh ba nghiep 6 ue, vo luong vo bien toi do ban da lam, vo 
luong vo bien Oan Nghiep da ket tao. . .Nguyen deu tieu diet. 

Tu ngay horn nay, lap The Nguyen sau: 

Xa lia Phap ac, the chdng dam lam nua. 

Sieng tu Thanh Dao, the chdng lui rat. 

The thanh Chinh Gidc, the do chung sinh 

Xin Due Phat A Di Da dung sue nguyen Tu Bi, chung biet cho con, thuong xot 
cho con, gia bi cho con 

_ Nguyen con trong Thien Quan, bo me cua mong my. . .duoc nhin thay Due Phat 
A Di Da, than mau vang rong, duoc di qua coi bau trang nghiem cua Due Phat A Di 
Da, duoc nuong nho Cam Lo Quan Dinh cua Due Phat A Di Da, anh sang chieu than, 
dua ban tay xoa dau cua con, dung ao che trum than con, khien cho con tu tru duoc 
Chuong cua doi truoc, tang truong can lanh, phien nao deu trong rong, pha ngay Vo 
Minh, dot nhien khai ngo Vien Giac Dieu Tam, canh Tich Quang chan that thuong 
duoc hien ra truoc mat, den khi mang sap het, doan biet duoc Thoi den. Than khong co 
tat ca benh kho, ach nan. Tam khong co tat ca tham luyen, me hoac. Cac can vui thich, 
Chinh Niem ro rang, an lanh buong bo Nghiep Bao nhu nhap vao Thien Dinh. 

Due Phat A Di Da cung voi Quan Am, The Chi, cac Chung Hien Thanh phong 
anh sang tiep dan, dua tay nang dat. 

Lau gac, phuong, phan, huong la, nhac Troi, Thanh Canh 6 phuong Tay... hien 
bay truoc mat, khien cho cac chung sinh nhin thay, nghe thay deu vui ve cam than, 
phat Tam Bo De. 

Vao luc do con nuong theo dai Kim Cuong di theo sau Due Phat, nhu khoang 
bung ngon tay, sinh ve nude Cue Lac, ben trong ao bay bau, trong hoa sen thu thang. 
Hoa no thay Phat, thay cac Bo Tat, nghe Phap Am mau nhiem, duocVo Sinh Nhan. O 
khoang phut choc, phung su chu Phat, gan gui duoc Phat Tho Ky. 

Duoc Tho Ky xong, thay deu thanh tuu: ba Than, bon Tri, nam loai mat, sau 
Thong, vo luong tram ngan Da La Ni Mon, tat ca Cong Due. 

Sau do chang vi coi An Dnong (coi Cue Lac), vao chon Sa Ba (The Gioi Ta Ba), 
chia than vo so khap cac nuoc 6 muoi phuong. Dung Than Luc tu tai chang the ngh! 



346 



ban, moi loai phuang tien, do thoat chiing sinh deu khien lia nhiem dinh, tro lai duoc 
Tarn trong sach, dong sinh ve phuang Tay, vao Dia Bat Thoai 

_ Nguyen lan nhu vay: 

"The Gi&i khong ciing tan 

Chung sinh khong ciing tan 

Nghiep chu&ng vaiphien nao 

Tat cd khong ciing tan 

Nguyen cua con ciing khong ciing tan " 

Nguyen nay: le Phat, phat Nguyen, Cong Due tu tri... hoi thi cho huu tinh, bao 
dap chung cho bon An, cung giiip cho ba coi, chiing sinh trong Phap Gioi, dong vien 
thanh Chung Tri 

_Het_ 

04/12/2011 




347 



TRUYEN BlTC PHAT A DI DA 

(Ban ve tan man) 



Han van: Khong ro ten nguoi soan 
Viet dich: HUYEN THANH 




1_ Hon hai ngan nam truoc, Due Phat Thich Ca Mau Ni (Sakya-muni) huang den 
chiing Dai De Tii giang thuat xong Kinh V6 Lirong Tho (Aparimitayur-siitra). Diic 
Phat Da (Buddha) tuyen xung: Ngay khi ky Mat Phdp den, tat ca Kinh Dien bi doan 
diet, sau do Kinh nay con try. a dai mot tram nam de hoa do chung sinh co duyen. 
Tai Kinh vo Lirong Tho ghi nhan rat ro sir tich vi dai cua Due Phat A Di Da 
(Amitayus: V6 Luong Tho) nhu: vi sao tu thanh Phat, sang tao The Gioi Cyc Lac 
(Sukha-vatl) nhu the nao. 



348 




2_ 6 vo hrgng kiep truoc, vao thai dai Due Phat The Ty Tai Virong (Lokesvara-raja) 
tru a dai, tai niroc Dieu Hy (Abhirati) co mot vi quoc wrong ten la The Nhieu Vircng 

(?Lokesvara-raja) thuang den lang nghe Kinh, nghe Phap. Sau khi nghe Phap, chang 
nhung vui ve ma con Ly Giai duoc. 




7 r \ > ^ r 

3_ Chang bao lau, The Nhieu Vircng lien phat khoi Tam Bo De (Bodhi-citta), xuat 
gia lam Tang, quy y voi Due Phat The Ty Tai Virong, Phap Hieu la Phap Tang Ty 
Khiru (Dharmakara-bhiksu) 

349 




4_ Ty Khiru Phap Tang 6m ap chi lan, mat nhin thay chung sinh co nghiep chirong 
sau nang, Phiroc Tue mong kem, con them sinh menh ngan ngiii, chang chiu noi 

Thanh Phat, hop nhau thodt lia Ludn Hoi chang phai la viec de dang 

" Ta phai co tdi nang nhu the ndo de tra giup cho chung sinh thodt lia dupe bien kho 
? Tdi nang duang ndo mai co the khien cho Dai Chung sam ngdy duac thdnh Phdt day 
?" 

Ty Khiru Phap Tang ngh! tim moi mot van de tot dep lau dai. 

"Co mot coi Trai ndo, khi chit nha vdo twang ma den duac chang? Lieu co Phap gidi 
quyet chang?!... " 




5_ Tu ban than Ta, at nen truac tien phai thdnh mot Ton la vi Phdt duac muai phuang 
khen ngai, hap dan con mat cua chung sinh kem theo dung lap mot The Giai trang 
nghiem xinh dep mdu nhiem, giup cho chung sinh deu khai Yua thich sinh ve. 
Lai gia them mot Phap Mon tu hdnh tuyet dieu, thudn tien cho chung sinh khdp muai 
phuang, van nguai tu van nguai duac den. 



350 



t + 




6_ "Phdi can tdi ndng nhu the ndo de thdnh mot Ton Id vi Phdt duac muoi phuang 
khen ngai day ?Ddu la mot loqi Phat Tho that trang nghiem ? Ddu Id mot loqi Phdp 
Mon that vi dieu nhi ? Chang phdi di den thinh gido Due Phdt The Tu Tqi Vuang a.... 
" Nay Phap Tang ! Tarn Nguyen ciia ong rat vi dai ! Chi yeu cau Y Chi kien dinh, chi 
Tarn cau Dao, thanh Phat deu chang kho" 




7_ "Tarn Nguyen cua ong cung co the nhu Nguyen" 

"Thinh Phat Tu Bi ru thuang chi bay coi nuac tot dep cua chu Phat o muoi phuong, 
cung voi Phap trang nghiem Tinh Tho. Con deu nhu Phap tu hanh" 
Khi ay Due Phat The Ty Tai Virffng lien tuyen noi ro canh gioi thuoc coi nuoc cua 
hai tram muoi uc chu Phat cung voi Phap Mon tu hanh chang giong nhau 



351 




8_ "Ta se dung Than Luc dem coi nuoc cua chu Phat da noi, trien hien ngay truoc tai 
mat cua ong" 

"A ! Con co the nuong tua de nhin thay ro cac loai Phat Tho chang dong a ! That rat 
trang nghiem thu thang ! 




9_ 'Ta chi can dem coi Phat da thay qua roi van dung lay bo, nhdn lay cho thu thang 
dqc sac trong coi nuac cua chu Phat 

Dem phuang phap tu hdnh da duac nghe den, bo dieu kho khan roi tuyen chon dieu de 
dang ! 

Gom tap cac Dai Uy trong The Giai cua chu Phat, dung lap Tinh Tho a phuang Toy I 



352 



10_ Trong nhieu Phdp Mon, dung Phdp Mon Nietn Phat Id phuang tien tick cue nhdt. 
Ta dem dieu nay 1dm Phdp pho do chung sink ! 

Ty Khun Phap Tang trai qua du nam Kiep, tu hanh lau dai, den chon hoang vang cay 
co ram rap, cuoi cung hoan thanh dieu suy nghi. Trong con mat Tarn gom tap dieu tot 
dep cua coi Phat khap muoi phuong vao Tinh Tho tuyet dieu ciia mot than 




11_ Luc do Ty Khuu Phap Tang lai di tro ve gap Due Phat. . . . 

"Bach Due Phat Da ! Con da thanh cong, hoan thanh Tinh Tho trang nghiem da suy 
nghi, cung thanh tuu xong Hanh thanh tinh" 

"Tot lam ! Nay Phap Tang ! Ong da tu den Tarn chang khoi phan biet, da chung xong 
Canh Gidi khong co cho chap. Ong dung Tarn trong sach lam Nhan, tuong lai coi Phat 
da chung duoc cung rat thanh tinh trang nghiem. Hien tai ong co the tuyen bo Nguyen 
Ion ciia ong" 



353 




12 

1_ Nguyen coi nuoc khong co duong ac 
2_ Nguyen chang bi roi vao neo ac 
3_ Nguyen than deu co mau vang rong 
4_ Nguyen co 32 Tuong 
5_ Nguyen Than khong co su sai biet 
6_ Nguyen co Tiic Menh Thong 
7_ Nguyen co Thien Nhan Thong 
8_ Nguyen co Thien Nhi Thong 




13 

9_ Nguyen co Tha Tarn Thong 

10_ Nguyen co Than Tiic Thong 

1 1_ Nguyen ciing khap chu Phat 

12_ Nguyen quyet dinh thanh Chinh Giac 

13_ Nguyen anh sang vo luong 

14_ Nguyen tiep cham anh sang deu duoc an vui 

1 5_ Nguyen Tho Menh vo luong 

1 6_ Nguyen hang Thanh Van nhieu vo so 



354 



20 19 18 



+ 




3 1 >b 



17 



24 23 22 21 



S JK 
S * 
ft « 



m 

a 




14 

17_ Nguyen chu Phat xung tan 

1 8_ Nguyen muoi niem at dugc vang sinh 

1 9_ Nguyen nghe ten phat Tarn 

20_ Nguyen khi chet dugc tiep dan 

21_ Nguyen hoi loi dugc sinh 

22_ Nguyen coi nuoc khong co nguai nu 

23_ Nguyen chan than nu dugc chuyen thanh than nam 

24_ Nguyen hoa sen hoa than 





28 


V 7 


26 


25 




B 




S m 
« 

ji 


A 




i 


Vt 

S 


tL 

Sit 

Jl 




32 


31 


30 


29 




M 


St 
it 
» 


S 

Jin 






11 


Jl 


Jl 


Jl 


Ji 






















TO 









15 

25_ Nguyen Troi Nguai le kinh 

26_ Nguyen nghe ten dugc Phuac 

27_ Nguyen tu hanh thu thang 

28_ Nguyen coi nuoc khong co dieu chang lanh 

29_ Nguyen tru nhom Chinh Dinh 

30_ Nguyen vui nhu Lau Tan 

3 1_ Nguyen chang tham tiec than 

32_ Nguyen nhu than Na La Dien 



355 



36 35 34 33 




16 

33_ Nguyen anh sang, Hue bien 
34_ Nguyen kheo dam luan PhapYeu 
35_ Nguyen Nhat Sinh Bo Xir 
36_ Nguyen giao hoa tuy theo Nguyen 
37_ Nguyen quan ao, thuc an tu den 
38_ Nguyen Ung vai niem nhan vat cung 
39_ Nguyen trang nghiem vo tan 
40_ Nguyen cay co vo lugng mau sac 



44 43 42 4,1 



+ 



m 
m 
m 
m 



x ... 



48 47 46 45 



W> 1 




17_ 

41_ Nguyen cay hien coi Phat 
42_ Nguyen chieu thau suot muai phuang 
43_ Nguyen huang bau xong uap khap 
44_ Nguyen Pho Dang Tam Muoi 
45_ Nguyen trong Dinh cung Phat 
46_ Nguyen dugc Da La Ni 
47_ Nguyen nghe ten dugc Nhan 
48_ Nguyen Hien Chung chang lui 



356 



18 Nguyen ma Ty Khuu Phap Tang da phat ra, moi moi Nguyen trang nghiem Tinh 
Tho, moi moi Nguyen te do chung sinh. Ngay phia sau mot Nguyen phat ra deu noi: 

"Neu chdng nhu the, the chdng thdnh Phat" 

Sau nay doi doi kiep kiep Ty Khuu Phap Tang thuc hien Nguyen ay, thuong dung bon 
viec ciing duong tat ca chu Phat cung chung sinh, kem rong tu sau Do, loi minh loi 
nguoi, Phuoc Tue tang song song. 




19_ O trong vo luong kiep tich luy vo luong vo bien Cong Due chang the ngh! ban, 
cuoi cung vien man thanh Phat 
Phat Hieu la A Di Da 



357 



20_ Coi Phat trang nghiem xinh dep mau nhiem ay, ten la The Giai Circ Lac co vi tri a 
phirang Tay each The Giai Sa Ba hem muoi van uc coi Phat 



U .1 . A 
A 

m m s 
jg # * 

. . 43 
-* 

a . 




. i? 
1*1 

a 






— ; — 




W M 

. r 
i * 
si s 
» a 
s . 

IS 




A -til 
« S 
M » 
» la 
¥ * 

• A 
A 






21_ Ben trong The Giai Cue Lac khong co ba duong ac, nguai nguai nghi den ao thi 
dirge ao, nghi den an thi duoc an, tat ca tu nhien day dii 

Cung khong co phu nu, nguai nguai sau Can trong sach binh dang ma lai rong Ion vo 
bien, khi hau on hoa trong mat de chiu 

Dia phuong khong co loi lorn cao thap, het thay cung dien deu do bay bau tao thanh, 
deu hop phong anh sang 



358 




22_ Tren dat, hu khong xep bay dung mot hang. Hang do bay bau deu hop thanh cay 
bau, tren cay lien tap hop xong, giong tram ngan bau ky la da ket thanh ludi vong 
Gio nhe thoi den, nhu tram ngan loai nhac khi dong thoi dien tau, trang le phi pham 
Lai co vo so ao hoa sen to Ion nhir bien, deu dung cat vang trai bay tren dat, do bay bau 
tao thanh. Nuoc ao deu do nude tarn Cong Due deu hop thanh 

Hoa sen to Ion khong the so sanh, deu hop phong anh sang, tinh khiet thom tho vi dieu 




23_ Mot vai hoa sen ay chinh la thai hoa vang sinh ciia chung ta trong tuong lai. Ai d 
doi nay niem Phat, hoc Phat thi trong ao bay bau lien moc ra mot doa hoa sen. Tuong 
lai, khi vang sinh thoi hoa sinh tai day. 

Nhu ngudi tinh tien niem Phat thi hoa sen lien hop Ion duoc trang nghiem. Anh sang to 
Ion da phong ra cang manh 

Nhu doi lai, tin tuong su day bao khac, hoac dinh chi chang niem thi hoa sen lien am 
dam, khong co anh sang, dan dan kho heo 



359 




Z4 



24_ Trong hu khong co vo so loai chim mau sac dieu tap, thai khac tuyen duong Phat 
Phap. Loai chim nay toan la Due Phat A Di Da vi khien cho Phap Am chang dut doan 
ma bien hoa ra. 

Trong hu khong thuong tau nhac Troi, thoi khac thoi roi vo so hoa coi Troi, rue ro 
khong the so sanh. 

Van vat deu hop phong anh sang, khong can mat troi mat trang, tu nhien sang to 
Khong chi huong khi lan toa ran day ma con thorn phuc khong the so sanh 




IS 



25_ Due Phat A Di Da phong anh sang vo luong chieu khap muoi phuong, cung voi 
Quan The Am Bo Tat, Dai The Chi Bo Tat vi chiing sinh tuyen noi Dieu Phap. 
Chung sinh o coi Cue Lac co tho menh giong nhu Due Phat, vo bien vo tan, vinh vien 
chang thoai chuyen tro lai ba coi sau duong. Boi the deu co the ngay trong doi nay tu 
thanh Phat Qua 



360 




2(5 



26_ Due Phat A Di Da thanh Phat da dirge muoi kiep, tren coi Phat da co vo so De Tu 
thuoc hang Bo Tat, La Han. . . vi chung sinh noi Phap. The Gidi Cue Lac tuy xa, chi yeu 
cau doi nay niem Phat chang doan, tin nguyen vang sinh, khi lam chung thoi Tarn 
chang tham luyen, Y chang dien dao, cung voi Tarn Phat tuong ung. Due Phat A Di Da 
cung voi cac Thanh Chung tu hop o truoc mat, di den tiep dan, khoang mot cai chop 
mat sinh ve Tay Phuong Tinh Tho. 




27_ Ty Khuu Phap Tang nuong vao sue Nguyen ay thanh tuu xong The Gioi Cue Lac, 
vi chung sinh trong vu tru, cung cap xong mot cai truong so tu hanh vinh hang trang 
nghiem, nham giiip cho tat ca chung sinh deu thuan theo phat nguyen vang sinh 



361 




28 Nguyen tat ca chiing sinh deu thuan theo thai khac, niem Phat, nha Phat, sinh ve 
The Giai Cue Lac a phuang Tay, thanh tuu sinh menh vinh hang, vinh vien chang 
thoai chuyen. 
A Di Da Phat ! 

_Het_ 

04/12/2011 



362 



NGHI VANG SINH A DI DA 

(Duong ve coi Cue Lac) 

Dalai Lama thu 5 (1617-1682) 
Viet dich: Tong Phuoc Khai 

NAMO GURU MANJUSRlYE 
Toi se trinh bay nghi thuc tiep dan 
Den Tinh Tho Cue Lac - 

Mot truyen thong su dung giac ngu kheo leo khi thien dinh - 

9 9 > 

Duoc mo ta trong pham Pho Hien Hanh Nguyen, 
Duoc trich ra tu phan co ban cua dai pham 
Trong lan Chuyen Phap Luan Cuoi Cung 1 . 

Lien quan den dieu nay, trong Pho Hien Hanh Nguyen cung co noi: "Khi ta 
sap mang chung..." 

Sau day la phan giai thich y nghia cua nhung dong chij tren, duoc truyen 
trao boi Van Thu Su Loi vT dai cho Due Acharya Jitari. Do la mot giao phap sau 
sac, mot cam nang tu dai son cua nhung dong truyen thua, truyen xuong theo 
dong truyen chan that va bat hoai. 

Co 4 phan: 

(1) Chuinbi 

(2) Thuc hanh 

(3) Ket thuc 

(4) Loi ich 
1. Chuan bi: 

Nhu dai dich gia Sakya la Jamyang Gyaltsan co noi: 

Thuc hien viec quy y Tarn Bao 

Va thien dinh tren Bo De Tarn 

Thien quan Amitabha truoc mat ta 

Va dang len su danh le Ngai. 

Dieu nay co nghia la: 

De tinh hoa loi lam thong qua Due Phat Amitabha (V6 Luong Quang). 
Hanh gia muon sinh vao tinh tho Cue Lac phai lau don sach se thien phong cua 
minh va trang tri mot buc hinh the gioi Cue Lac lam hau canh. Hoac neu khong 
co thi bo tri mot buc hinh hoac ton tuong Due Amitabha quay mat ve huong 
Dong. 

Bay tri tat ca nhung mon da chuan bi san de cung duong. Sau do nam 
nghieng dat phia phai than nguoi len mot chiec giuong thoai mai, doi mat voi 

9 r > 

nhiing thu da bay tri. Khi chuan bi di vao giac ngu, nam nghieng ben phai, xoay 
dau ve huong Tay. 

Quan tuong Tarn Bao chuyen hoa thanh Due Amitabha la hinh tuong chinh, 
cung voi do chung cua Ngai. Tat ca chu vi an toa va tran ngap khap hu khong. 
Ke do, tri tung tu cu quy y ba lan, bay lan, hoac cang nhieu tuy y: 



1 Lan chuyen phap luan thu ba, Due Phat Thich Ca thuyet giang tai Vesali 

363 



Con xin quy y Dao Su 
Con xin quy y Phat 
Con xin quy y Phap 
Con xin quy y Tang 

Phat Tarn Bo De, quan tudng rang: "Ta se thien dinh phap Amitabha de 
thanh tuu Phat qua nham mang lai loi lac cho tat ca chung sinh." Quan tudng 
rang ngoi nha cua minh va nhung vat xung quanh chinh la Tinh Thd Cue Lac. 
Quan tudng chinh minh la Ban Ton cua nghi thien. 

Trong toa ngoi quy bau trade mat hanh gia, mot hoa sen vdi nhung toa cu la 
vanh mat trang, mat troi, Due Amitabha ngoi do. Ngai mang sac than do, mot 
mat va hai tay o tu the thien dinh, giu mot chiec binh bat chua day nude cam 16. 
Chan cua Ngai d tu the kim cuong toa. Y phuc cua Ngai bang lua va Ngai duoc 
nghiem sue bang nhieu mon cua Bao Than. 




Ngai mang 32 tudng tot va 80 ve dep. Trong hinh dang cua mot hoa than, 
thoat tuc, duoc bieu tuong bang cau vdng d bau trdi d phia tren. Va Ngai hai 
long ve ban. 

Quan tudng nhung Dao Su gdc va Dao Su truyen thua, nhiing thanh su cua 
Phap nay, vay xung quanh Ngai. Phia sau la nhung Chu Phat, Chu Bd Tat dang 
ngoi nhu nhung ldp may. 

Trong khi quan tudng nhu vay, cung dudng bang tarn y nghi cau nguyen 
that chi 3 lan. Hoac Muai Phap Thuc hanh Sa cap, duoc soan bdi Sakya Pandit. 
Hoac chi don thuan danh le bang loi thong qua viec tri rung nhung ddng dudi 
day, duoc soan bdi Pagpa Rinpoche: 



364 



NAMO BHAGAVATE AMITEBHYAH 

(Quan tuong rang ban dang cung duong hoa trong khi tri rung 3 lan: ) 
Con xin quy y Diic Phat Amitabha, Ngai la bac dong hanh hoan hao, The 
Ton hoan toan thanh tinh, bac Nhu Lai va Ung Cung. Con xin sam hoi moi loi 
lam va hoan hi voi tat nhung phuoc bau. Con cau xin tat ca Chu Phat xoay 
chuyen banh xe Phap va cau mong cac Ngai dung bao gio di den Niet Ban. Voi 
can ban due hanh nay, nguyen xin cho con dac phap cua Due Amitabha. 

2. Thirc hanh: 

Phat khoi tu tin rang loi lam cua minh da duoc tinh hoa. 
Loai bo tat ca su ham muon. 
Va thanh tuu nhat tarn quan tuong Due Amitabha. 
Voi tarn y khong so hai cai chet. 

O day muon noi rang, phat sinh suy nghl rang chac chan rang mac du loi 
lam cua ban chat cao nhu nui Tu Di, no duoc tieu tru boi bon nang luc: 

1) Nang luc dua vao nhung bac Dao Su, Chu Phat, Chu Bo Tat vay quanh 
Due Phat Amitabha. 

2) Nang luc cua su bien chuyen duoi hinh thuc thanh tarn sam hoi ve nhung 
loi lam da tao tu truoc toi nay duoc tru sach. 

3) Nang luc cua su quyet dinh khong tai pham loi lam trong tuong lai cho 
du danh doi ca mang song. 

4) Nang luc cua su ap dung moi bien phap hoa giai de thu nhan cong due 
can thiet bang each cung duong loi khan nguyen 7 chi v. v. 

Got bo moi su ham muon va chap mac, boi vi khi cai chet den thi ban se xa 
lia than xac nay, xa lia cua cai, quyen thuoc, ban be, nguoi phuc vu v. v. Suy nghl 
chac chan rang, khi chet ban se duoc ve the gioi Cue Lac ma khong co su so hai 
doi voi vong luan hoi va nhung canh gioi thap. Thanh tarn khan nguyen 3 lan: 

r 

Nho vao Due Phat Amitabha, Bac Thanh Tuu hoan hao, The Ton, Nhu Lai, 
Ung Cung, con xin tinh hoa moi loi lam va chuong ngai. Nguyen xin Ngai tho 
ky cho con duoc giac ngo day du khi con sinh vao Tinh Tho Cue Lac. 

Khi xuat ra, than thuc cua ban se co dang anh sang trang di ra tu 16 mui phia 
ben trai. No di vao 16 mui phia ben phai cua Due Amitabha, di chuyen theo 
nhung kinh mach trong than Ngai va tan bien vao chu HRlH tai tim cua Ngai. 

Quan tuong rang tarn cua nhung Due Chien Thang va tarn cua ban tro thanh 
mot the. 

Khi da chuyen tarn cua ban vao ben trong chung tu, tu tim cua Due The Ton 
anh sang mau trang tu nhien cua tarn y cua Ngai, xuat phat tu chung tu HRIH tai 
tim cua Ngai. No duoc tach roi ra nhu ngon lua duoc lay khoi ngon den bo. Anh 
sang di ra tu 16 mui trai cua Ngai va di vao 16 mui phai cua ban, mang lai cho 
ban su hanh phuc. 

Khi no hoa nhap trong tim cua ban. Quan tuong rang tarn cua ban va tarn 
cua Due Chien Thang tro thanh mot the. 

Tiep tuc viec quan tuong nay cang lau cang tot, khong co yeu cau nhat dinh 
ve so luong, khong duoc lam sai lech chi dan tren va khong duoc dung lai, nhu 
mot ngon lua bo duoc dang chay. 



365 



3) Ket thuc: 

> > > 9 

Phuoc dien dan dan hoa tan vao trung tarn va than the cua ban. 
Quan tuong ban la Diic Amitabha, hien than cua tri tue. 
Hoi huong due hanh cua ban den tat ca chung sinh. 
Va thuc hien nghi thien cua Ngai lan nua. 

Nhu vay, vao luc ket thuc phien thien, cac Chu Phat, Chu Bo Tat hoa nhap 
vao cac Dao Su goc va dong truyen cua cac Ngai. Cac Dao Su hoa nhap vao Due 
Phat Amitabha. Due Amitabha hoa nhap vao anh sang, nhap theo hoi tho va nhu 
vay hoa nhap vao chinh ban. 

Trong khi do ban cung hoa nhap vao anh sang, tarn cua ban cung hoa nhap 
voi Chu Phat va chu vi trong thien canh, quan tuong su xuat hien Due Amitabha 
nhu trong phien thien truoc. 

Tri rung than chu, cang nhieu cang tot: 

OM AMITABHA HRIH SVAHA 

Neu ban co thoi gian thi tung Pho Hien Hanh Nguyen, neu khong thi tri bai 
tung sau: 

Nguyen cho con sinh vao Tinh Tho Cue Lac, 
Man Da La cao quy cua Due Chien Thang, 
Tu trong hoa sen dep de, thanh khiet, 

Va nguyen cho con duoc tho ky tu chinh Phap Vuong Amitabha. 

Phan ket, an chung viec nay bang each hoi huong phuoc due voi loi nguyen 

sau: 

Con xin hoi huong phuoc due 
De cho con va tat ca chung sinh, 
Vang sinh ve the gioi Cue Lac 

Va duoc cho che hoan toan boi Due Bao Ho Amitabha. 
OM VAJRA MUH 

Phuoc dien hoa nhap vao trong ban va ban quan tuong rang Due Amitabha 
da di den coi Cue Lac. 

Dau, co va tim cua ban duoc bao ve bang anh sang cua cac chu chung tu 
OM AH HUM. Di vao giac ngu voi cam tuong dang duoc sinh vao the gioi Cue 
Lac voi niem tin manh liet vao dieu nay. Khong cho tarn tri xao lang vao viec 
khac. 

Trong sinh hoat hang ngay, tuong tuong rang noi cu ngu cua ban la Tinh 
Tho Cue Lac va luon quan tuong rang minh va Due Amitabha la mot. Khi ban di 
ra ngoai, tuong tuong ban di ve phia Due Amitabha dang ngoi truoc mat ban. 

4. Loi fch: 

Su loi ich do la ban khong bi lam hai boi cac the luc ma quy, 

Ban se khong chiu kho khi lam chung, 

O trong Bardo ban se duoc bao ve boi Due Munis 

Va trong tuong lai ban se dat duoc su giai thoat. 

> > r 

Dieu nay co nghia rang ngay trong doi song nay, boi do hanh tri phap yoga 
nay, ban se khong bi dau benh, ma chuong hoac tro ngai, tuoi tho cua ban se keo 



366 



dai, va bang long tu bi cua Diic Amitabha, ban se tha thu noi kho boi cai chet 
dau don. 

Boi vi ban se duoc thoat khdi so hai trong Bardo, trang thai lia bo than xac 
nay giong nhu con ran bo lop da. Khi ban tai sinh tu hoa sen trong the gioi Cue 
Lac, o phuong Tay, ban se duoc nghe giao phap cua Due Amitabha. Do vay, 
dieu nay duoc noi trong kinh Ratnakuta. Va do viec thuc hanh chi dan nay chac 
chan ban se thanh tuu su giai thoat. 

Chi dan nay cua nhung hien gia An Do va nhung dich gia Tay Tang khong 
co sai sot. 

Duoc truyen xuong boi Due Bao ho Sakya Pandit Jamyang, 
Do boi Phap nay thuc hanh de dang, 

Nguyen cong due cua phap nay se dan dat tat ca chung sinh ve Tinh Tho 
Cue Lac. 

Ghi chu: 

Nghi thuc "Duong ve coi Cue Lac, phuang phap thuc hanh Thien Ngu tu 'Pho 

T \ > 

Hien Hanh Nguyen"' dugc thinh cau bai Lozang Paljor tai Lhasa. Nham lgi lac cho 
nhung nguai mai tu tap nhiet thanh, no dugc truyen trao cho rung nguai bai Due Nhat 
Thiet Pho tai Zhalu, dai hoc gia Rinchen Sonam, va dai hoc gia vien trtrong Lochog 
Dorje. Thong qua tu tarn cua cac vi, dua tren tho goc cua Due Sakya Pandit, toi da torn 
luge y nghia cua chu giai cua ngai Sakya Pandit, cung nhu nhung phan tri rung cua 
Due Phap Vuong. 

Vi Su cua Zahor, Jamyang Gaway Shen-nyen (Due Dalai Lama thu 5) soan ra 
nghi nay vao ngay thu 6, thang thu 5, nam Thiet Dieu (1981, lich Tay Tang). Dugc doc 
cho mot vi truong dien tau vu dieu nghi le, Ty Kheo Ngawang Gonchog. 



367 



NGHI TRUING THO A DI DA 

(Kim Cuong Truyen Thua bat hoai) 




OM SVASTI 

Due Amitayus (V6 Luang Tho), kho bau tri me bat diet, 
Than man da la cua Ngai lap lanh nhung anh sang. 
Nhu toa nui hong ngoc phan chieu tram ngan mat troi, 
Se ban cho con moi mot su thanh tuu vao luc nay. 
Cau xin long tu bi ky dieu cua Ngai 

Con se thuc hien nghi thien Kim Cuong Truyen Thua Bat Hoai nay. 
De khi nghe den danh hieu cua Ngai 
Chien tuyen cua Tu Than se bi day lui. 

(De hoan thanh nghi thnc cau bat tir theo phap Amitayus nay, can dat 
mot hinh tuong Due Amitayus tren ban tho*, va sap xep cac vat pham ciing 
duong den ban ton mot each trang nghiem. ) 

Con xin quy y Phat, quy y Phap va quy y Tang Bao cho den khi con dat 
duoc su giac ngo. 

Bang nhung cong hanh cua nhiing thien phap da lam 

Nguyen cho con thanh tuu Phat qua de cuu giup tat ca chung sinh. 

Con nguyen xa lia su tho o, su chap mac va su thu dich doi voi tat ca chung 

sinh. 

Nguyen cho chung sinh duoc niem phuc lac cao quy. 



368 



Con se giai phong chung sinh ra khoi be kho, 
Nguyen cho ho khong bao gio xa roi niem an lac cua giai thoat. 
(Sau khi thuc hien biro'c khoi sir gom quy y, phat bo de tam va tu vo 
luong, tri tung than chu sau: ) 

OM svabhAva suddha sarva dharma svabhAva 

SUDDHOHAM . Tat ca bien thanh tr6ng rong. 

Trong trang thai trong rong, truoc mat hanh gia, tu chu PAM xuat hien mot 
hoa sen va tu chu AH la mot man da la mat trang. Chu HRlH mau do xuat hien 
d tren. Nhung tia sang phat ra tu chu nay mang lai loi lac cho chung sinh. Sau do 
chu nay lai bien mat va bien thanh Due Bao Ho The Ton Ayurjnana, co mau do, 
mot mat va hai tay bieu tuong thien dinh, tren la binh chua day nuoc cam 16. 
Chan cua ngai 6 tu the kim cuong toa. Ngai dugc nghiem sue tu nhung chu the 
cho den tieu tiet. Ngai mang nhung trang sue quy va khoac y phuc bang lua. Toa 
anh sang trong suot va thanh tinh. 

Chu OM tren dinh vuong mien, chu AH 6 co hgng va chu HUM 6 tim. 

Anh sang phat ra, moi ggi Due Bao H6 Ayurjnana, vay quanh boi tat ca chu 
Phat va chu B6 Tat, tu nhung tru xu cua cac vi. 

J AH HUM VAM HOH. 

Cac chu vi tro nen khong tach roi. Anh sang mot lan nua phat ra tu chu 
chung tu tai tim, thinh moi cac Ton quan danh. Hanh gia cau xin "Xin ban quan 
danh cho con." Cac chu vi ban quan danh tu nhung binh chua day nuoc. Nuoc 
con sot lai tren dinh vuong mien cua hanh gia bien thanh ung hoa than cua Due 
Amitayus. 

(Viec ciing duo*ng duo*c tinh hoa tro* thanh trong rong: ) 

OM SVABHAVA ' SUDDHA SARVA DHARMA SVABHAVA 
SUDDHOHAM 

(Cau chuc cho cac Ngai, nhu trong tantra toi thuong yoga: ) 

om pArimitA Ayurjnana saparivAra argham 
pratlcchaye hum svaha 

om pArimitA Ayurjnana saparivAra pAdyam 
pratlcchaye hum svaha 

om pArimitA Ayurjnana saparivAra puspe 
pratlcchaye hum svaha 

om pArimitA Ayurjnana saparivAra dhupe 
pratlcchaye hum svaha 

om pArimitA Ayurjnana saparivAra Aloka 
pratlcchaye hum svaha 

om pArimitA Ayurjnana saparivAra gandhe 
pratlcchaye hum svaha 

om pArimitA Ayurjnana saparivAra naividye 
pratlcchaye hum svaha 

om pArimitA Ayurjnana saparivAra sabda 
pratlcchaye hum svaha 

(Tan duo*ng: ) 

Due Amitayus, 



369 



Dang Bao Ho, The Ton 
Ngai xua tan nhung vet do loi lam, 
Con xin danh le than Nhat Thiet Tri 
Than nhan biet tat ca va tran day khong gian. 
(Thinh cau Ngai nhiet thanh trong khi cau nguyen) : 
Toa ra cac than nhieu nhu nhung vi tran, 

Con xin danh le Diic Amitayus, Dang Bao Ho, cung voi nhung Due Phat va 
con cua cac Ngai, 

Con xin cung duong bang quan tuong va bang hien vat, 

Tran day khap khong gian. 

Con xin sam hoi moi loi lam va thoai that 

Da tich luy tu vo thuy. 

Va con can khan tat ca nhung Dang Chien Thang, xin dung nhap vao Niet 
Ban. Hay o lai van chuyen banh xe Phap. 

Con xin dang cong due vo song nay cho su giac ngo toi thuong. 

Hoi Dang Ton Quy, Due Bao Ho Amitayus, 

Danh hieu cua Ngai thoi, co the doan diet cai chet phi thoi, 

Voi su cuu do khong met moi cua Ngai 

Lang nghe tat ca nhung chung sinh va dac biet la doi voi con 

(hanh gia) 

Ke con lam lan va khong nhan thuc duoc Phap Gioi vT dai 
Mot trang thai khong den cung khong di 

Boi tinh ban nhien cua tat ca phap ban dau deu khong co hinh tuong 

Tarn cua con chat chua nhung bat thien phap va hu hoai, 

Dieu do dan den nhung su kho dau trien mien. 

Gia ho cho con bang each binh dinh nhijng thu 

Dan toi cai chet phi thoi 

Doi voi nguoi va phi nhan, 

va do su thoai hoa cua tuoi tho va due hanh boi nghiep luc cua loi lam trong 
qua khu. 

Xin hay ban cho con thanh tuu (siddhi) bat tu 
Khi con da hoi tu tat ca su tot dep trong vong luan hoi 
Va khi dong tarn thuc cung sinh luc kho can dang bat dau tro hoa voi due 
hanh va cuoc song. 

(De tang trirong mang song, quan nhir sau) : 

Ben trong tinh binh tren tay cua ban ton o truoc mat hanh gia mot vanh 
trang, o tren vanh trang la chu HRIH , chij nay duoc bao quanh boi vong tarn 

chu. Anh sang phat ra tu cac chu chung tu, keo lai tuoi tho cua hanh gia da bi 
danh cap boi Than Chet Diem Ma (Yama), va boi nhiing the luc khac, va giu lai 
nhiing gi bi cuop di tu hanh gia. Nang luong song nay hoa vao vong than chu. 
Anh sang lan nua phat ra muoi phuong. 

Anh sang giu lai nhung nang luc duy tri su song tu thanh phan cua moi 
truong nhu khong khi, gio, lua, nuoc, dat v. v. ; tu Pham Thien, De Thich va Tu 
Thien Vuong; va tu hoc thuat, tu nhung dao su dang quy va ton kinh, tu nhung 
bac thay tinh than v. v. Tom lai, tinh pham cua tho mang, cong due, nang luong 



370 



va nhan thuc cua tat ca huu tinh dugc lay lai duoi dang anh sang nhieu mau sac 
va nhung dau hieu cat tuong. Tat ca nhung pham chat cua than, khau va y cua 
cac Dang Chien Thang va Con cua cac vi ay cung dugc ket hop thanh ton tugng, 
chu chung tu va nhung bieu tugng dugc mang tren moi ton. Tat ca nhung thu 
nay hoa tan vao vong than chu. 

Mot dong nuoc cam 16 chay xuong tu day, tran binh va tuoi len nhiing cho 
trong tren vuong mien hanh gia, roi tran khap than the. Hanh gia nhan dugc 
nhung tat dia pho bien va cao nhat va dac biet la su quang vinh cua truong sinh 
bat tu va cong due. 




(Neu thuc hien nghi nay cho mot nguoi khac thi quan tuong anh sang phat 
ra tu vong than chu trong binh nhu da mo ta ben tren, keo lai sinh luc da bi danh 
cap boi Than Chet, cung nhu lay lai cac thanh phan cua moi truong, cac pham 
chat cua vong luan hoi va niet ban. Nhung thu nay hoi tu vao vong than chu. 
Mot dong nuoc cam 16 chay tru vong than chu nay tren vanh trang, tu trong 
binh; nuoc cam 16 tran tu binh. Chiec binh dugc dat tren tren vuong mieng cua 
nguoi do va tuoi tran day than the nguoi nay). 

(De tang tuoi tho va cong dnc, tri tung than chu: ) 

OM AMARANI JIVANTAYE SVAHA 

(Sau do tri tung than chii tram am: ) 

OM PADMASATVA SAMAYAM ANUPALAYA, PADMASATVA 
TVENA UPATISTA, DRDHO ME BHAVA, SUTOSYO ME BHAVA, 
SUPOSYO ME BHAVA, ANURAKTO ME BHAVA, SARVA SIDDHIM 
ME PRAYACCHA SARVA KARMASU, CA ME CITTAM SRlYAM 
KURU, HUM HA HA HA HA HOH, BHAGAVAM SARVA 
TATHAGATA PADMA, MA ME MUMCA, PADMI BHAVA, MAHA 
SAMAYA SATVA, AH HUM PHAT 

(Cling duong va tan duong nhu truoc do: ) 



371 



OM pArimitA AyurjnAna saparivAra argham 
pratlcchaye hum svaha 

om pArimitA AyurjnAna saparivAra pAdyam 
pratlcchaye hum svaha 

om pArimitA AyurjnAna saparivAra puspe 
pratlcchaye hum svaha 

om pArimitA AyurjnAna saparivAra dhupe 
pratlcchaye hum svaha 

om pArimitA AyurjnAna saparivAra Aloka 
pratlcchaye hum svaha 

om pArimitA AyurjnAna saparivAra gandhe 
pratlcchaye hum svaha 

om pArimitA AyurjnAna saparivAra naividye 
pratlcchaye hum svaha 

om pArimitA AyurjnAna saparivAra sabda 
pratlcchaye hum svaha 

Due Amitayus, Due Bao Ho, Due The Ton 
Ngai nang tru vet nho loi lam 
Con xin danh le than Nhat Thiet Tri cua Ngai 
Than nhan biet tat ca va day lap khong gian. 
(Cau xin su nhan nai cua Ngai: ) 
Nhung dieu ma con da lam sai trai 

La do khong tim duoc phuong tien phu hop, su hieu biet thich hop, hoac do 
thieu kha nang 

Cau xin Ngai nhan nai voi nhung gi con da lam. 

(Neu co mot buc anh cho cac tue gia nhap vao, an lap cac chu vi vao trong 
buc hinh nay. Neu khong co, thi cac vi se di khoi khi hanh gia doc: ) 
OM VAJRA MUH 
(Quan tuong: ) 

Cac chu vi ket giao tan vao trong anh sang va hoa vao trong hanh gia. 
(B6 sung phan ket nghi bang su cau nguyen cat tudug: ) 

Voi cong due nay, khi con thanh tuu Phap Amitayus. 

Con se mau chong dan dat tung chung sinh dat duoc ket qua nhu vay. 

Ghi chu: 

Nghi tnrcmg tho dira tren phap Amitayus nay duoc thinh cau boi Ngai Ho Sho 
Kang Ze Chen Wang (Trung Quoc). Dong y voi loi thinh cau nay, Ngai Ty Kheo 
Lozang Kalzang Gyatso soan ra nghi torn luge nay tai tu vien JipaTong, Gartaryong. 
Nghi nay dugc doc cho nguoi viet tai ba la Tsangkye Lodang. 

Dugc dich sang tieng Anh boi Michael Richards, cung voi Yeshe Lodro 
Rinpoche. 



372 



sukhavativyuhah (samksiptamatrka) 

r 

Cyc Lac Gioi Trang Nghiem (kinh ngan) 



sukhavativyuhah | 
(sarhksiptamatrka |) 

|| namah sarvajnaya || 
Kinh 1§ Bac Nhat Thilt Tri 

evarh maya srutam | ekasmin samaye bhagavan sravastyam viharati sma 
jetavane'nathapindadasyarame mahata bhiksusarhghena 
sardhamardhatrayodasabhirbhiksusatairabhijnatabhijnataih 
sthavirairmahasravakaih sarvairarhadbhih | tadyatha-sthavirena ca sariputrena, 
mahamaudgalyayanena ca mahakasyapena ca mahakapphinena ca 
mahakatyayanena ca mahakausthilena ca revatena ca suddhipanthakena ca 
nandena ca anandena ca rahulena ca gavarhpatina ca bharadvajena ca kalodayina 
ca vakkulena ca aniruddhena ca | etaiscanyaisca sambahulairmahasravakaih | 
sambahulaisca bodhisattvairmahasattvaih | tadyatha manjusriya ca 
kumarabhutena, ajitena ca bodhisattvena, gandhahastina ca bodhisattvena, 
nityodyuktena ca bodhisattvena, aniksiptadhurena ca bodhisattvena | 
etaiscanyaisca sambahulairbodhisattvairmahasattvaih | sakrena ca 
devanamindrena, brahmana ca sahampatina | etaisvanyaisca 
sambahulairdevaputranayutasatasahasraih || 1 | 

#1. Toi nghe nhu vay: Mot thud no Due Phat ngu o Sravasti, trong khu 
vuon Jeta, dat cua ong Anathapindaka, cung voi dai chung Ty Kheo gom 1250 
nguoi. Tat ca ho deu thuan thuc voi 5 loai tri, truong lao, dai de tu, va A La Han, 
nhu Truong Lao Xa Loi Phat (Sariputra), Mahamaudgalyayana, Mahakasyapa, 
Mahakapphina, Mahakatyayana, Mahakaushthila, Revata, Suddhipanthaka, 
Nanda, Ananda, Rahula, Gavampati, Bharadvaga, Kalodayin Vakkula va 
Aniruddha. Ngai ngu tai day cung voi nhung vi nay va cac dai de tu khac cung 
voi nhieu hang thanh tri Bo Tat nhu hoang tu Mangusri, Bo Tat Agita, Bo Tat 
Gandhahastin, Bo Tat Nityodyukta, Bo Tat Anikshiptadhura. Ngai ngu cung voi 
ho va nhieu hang thanh tri Bo Tat khac, cung voi Kakra, Indra hoac cac Thien 
Vuong, cung voi Ba La Mon Sahampati. Due The Ton ngu 6 Sravasti cung voi 
nhung vi nay va voi tram ngan na do tha (nayuta) thien tu. 

tatra khalu bhagavanayusmantam sariputramamantrayati sma-asti sariputra 
pascime digbhage ito buddhaksetrarh kotisatasahasrarh 
buddhaksetranamatikramya sukhavatr nama lokadhatuh | tatra amitayurhama 
tathagato'rhan samyaksambuddha etarhi tisthati dhriyate yapayati, dharmam ca 
desayati tatkim manyase sariputra kena karanena sa lokadhatuh 
sukhavatrtyucyate ? tatra khalu punah sariputra sukhavatyarh lokadhatau nasti 
sattvanarh kayaduhkham na cittaduhkham | apramananyeva sukhakaranani | tena 
karanena sa lokadhatuh sukhavatrtyucyate || 2 || 



373 



#2. Tiep den, Diic The Ton quay sang bao Ngai Xa Lai Phat, "Nay Xa Lai 
Phat, tu nai day sau khi ong di qua mot tram ngan cau tha (koti) Phat quoc, o 
phuong tay co mot nude Phat ten goi la Cue Lac (Sukhavati). Va co mot Due 
Nhu Lai ten goi la Amitayus, ngai la mot A La Han, giac ngo hoan toan, dang 
ngu, luu tru tai do, chu quan va giang day giao phap. "Ong nghT sao, Xa Loi 
Phat, tai sao the gioi nay duoc goi la Cue Lac (Sukhavati)? Nay Xa Loi Phat, 
chung sinh trong the gioi do khong co cac loai benh ve than the cung nhu tinh 
than. O do nguon phuc lac la vo tan. Boi vi vay the gioi co ten la Cue Lac 
(Sukhavati). 

punaraparam sariputra sukhavati lokadhatuh saptabhirvedikabhih 
saptabhistalapahktibhih kihkinljalaisca samalamkrta samantato'nupatiksipta citra 
darsamya caturnam ratnanam | tadyatha suvarnasya rupyasya vaiduryasya 
sphatikasya | evamrupaih sariputra buddhaksetragunavyuhaih samalarhkrtam 
tadbuddhaksetram || 3 || 

#3. "Va nua nay Xa Loi Phat, the gioi Cue Lac do duoc trang hoang voi 
bay tang bao Ion, bay hang cay va co treo nhiing day chuong. Moi phia deu co 
tuong bao, dep de va long lay voi tu bao nhu vang, bac, luu ly va pha le. Nhiing 
mon tuyet hao danh cho mot Phat quoc nhu vay duoc trang hoang cho nuoc Phat 
noi day. 

punaraparam sariputra sukhavatyarh lokadhatau saptaratnamayyah 
puskarinyah-tadyatha suvarnasya rupyasya vaiduryasya sphatikasya 
lohitamuktasya asmagarbhasya musaragalvasya saptamasya ratnasya | 
astahgopetavariparipurnah samatlrthakah kakapeya suvarnavalukasamstrtah | 
tasu ca puskarinlsu samantaccaturdisarh catvari sopanani citrani darsamyani 
caturnam ratnanam-tadyatha suvarnasya rupyasya vaiduryasya sphatikasya | 
tasarh ca puskarinmam samantadratnavrksa jatascitra darsamyah saptanarh 
ratnanam-tadyatha suvarnasya rupyasya vaiduryasya sphatikasya 
lohitamuktasyasmagarbhasya musaragalvasya saptamasya ratnasya | tasu ca 
puskarinlsu santi padmani jatani nflani mlavarnani nflanirbhasani nllanidarsanani 
| pltani prtavarnani prtanirbhasani prtanidarsanani | lohitani lohitavarnani 
lohitanirbhasani lohitanidarsanani | avadatani avadatavarnani avadatanirbhasani 
avadatanidarsanani | citrani citravarnani citranirbhasani citranidarsanani 
sakatacakrapramanaparinahani | evamrupaih sariputra buddhaksetragunavyuhaih 
samalarhkrtam tadbuddhaksetram || 4 || 

#4. Lai nua nay Xa loi Phat, trong the gioi Cue Lac do co nhung ho sen 
duoc trang hoang boi bay bau gom vang, bac, luu ly, pha le, ma nao, kim cuong, 
va xa cu. Chung duoc phu day boi nuoc co chua tarn dac tinh quy, nuoc 6 day 
len cao den nhijng cho rua chan va tarn goi, cho nen ngay ca nhung con qua 
cung co the uong nuoc d day; chung duoc rac trai boi nhiing loai cat bang vang. 
Va xung quanh nhung ho sen la nhung bac them duoc lam bang tu bau dep de va 
rue ro gom vang, bac, luu ly, pha le. O moi canh cua ho sen duoc trong boi 
nhung cay bau, dep de va rue ro voi bay bau gom vang, bac, luu ly, pha le, ma 
nao, kim cuong va xa cu. Ben trong ho nhung hoa sen dang tro, xanh, xanh tinh 



374 



sac, xanh trang le, xanh ua nhin; vang, vang tinh sac, vang trang le, vang ua 
nhin; do, do tinh sac, do trang le, do ua nhin; trang, trang tinh sac, trang trang le, 
trang ua nhin; dep, dep tinh sac, dep trang le, dep ua nhin, va chu vi cua moi hoa 
sen to bang chiec banh cua co xe ngua. 

punarapararh sariputra tatra buddhaksetre nityapravaditani divyani turyani | 
suvarnavarna ca mahaprthivl ramanlya | tatra ca buddhaksetre triskrtvo ratrau 
triskrtvo divasasya puspavarsarh pravarsati divyanarh mandaravapuspanam | 
tatra ye sattva upapannaste ekena purobhaktena kotisatasahasrarh buddhanam 
vandanti anya llokadhatun gatva | ekaikarh ca tathagatarh kotisatasahasrabhih 
puspavrstibhirabhyavakTrya punarapi tameva lokadhatumagacchanti 
divaviharaya | evarhrupaih sariputra buddhaksetragunavyuhaih samalamkrtarh 
tadbuddhaksetram || 5 || 

#5. "Lai nua Xa Loi Phat, trong nuoc Phat do luc nao cung troi nhac troi, 
mat dat thi kha ai voi mau vang kim. Va trong nuoc Phat do, moi ngay va dem 
deu co ba thoi mua hoa troi Mandarava rac xuong. Va chung sinh dan sinh noi 
day truoc moi buoi an sang lam le 100.000 koti Due Phat bang each di sang the 
gioi cua cac Ngai; va duoc ruoi 100.000 koti bong hoa doi voi moi Nhu Lai; Ho 
tro ve the gioi cua ho dung gio nghi trua. Nhung mon tuyet hao danh cho mot 
Phat quoc nhu vay duoc trang hoang cho nuoc Phat noi day. 

punarapararh sariputra tatra buddhaksetre santi hamsah krauhca mayurasca | 
te triskrtvo ratro triskrtvo divasasya sarhnipatya samgrtirh kurvanti sma, 
svakasvakani ca rutani pravyaharanti | tesarh 

pravyaharatamindriyabalabodhyahgasabdo niscarati | tatra tesarh manusyanam 
tarn sabdarh srutva buddhamanasikara utpadyate, dharmamanasikara utpadyate, 
sarhghamanasikara utpadyate | tatkirh manyase sariputra tiryagyonigataste 
sattvah ? na punarevarh drastvyam | tatkasmaddhetoh ? namapi sariputra tatra 
buddhaksetre nirayanarh nasti, tiryagyonmarh yamalokasya nasti | te punah 
paksisamghastenamitayusa tathagatena nirmita dharmasabdam niscarayanti | 
evarhrupaih sariputra buddhaksetragunavyuhaih samalarhkrtarh 
tadbuddhaksetram || 6 || 

#6. Lai nua, nay Xa Loi Phat, trong nuoc Phat do co chim Thien Nga, Anh 
Vu va Khong Tuoc. Moi ngay va moi dem ba thoi, chung hoi hop va trinh dien 
hoa nhac moi loai phat thanh dieu rieng cua minh. Chung phat ra am thanh ve 
Ngu Can, Ngu Luc va That Bo De Phan. Neu co chung sinh o day nghe am 
thanh nay, deu khoi tarn niem Phat, niem Phap, niem Tang. "Bay gio, ong nghi 
sao Xa Loi Phat, phai chang cac chung sinh bi dau thai tro thanh cac loai vat 
(loai chim)? Ong cho suy nghi nhu vay. Het thay ten cua cac dia nguc khong ton 
tai trong nuoc Phat nay, cung nhu vay than sue sinh va canh gioi cua Yama (4 
apayas) cung khong co. Nhung loai chim nay duoc sinh ra la do y muon cua Nhu 
Lai V6 Luong Tho (Tathagata Amitayus) va chung hot am thanh cua Phap. 
Nhung mon tuyet hao danh cho mot Phat quoc nhu vay duoc trang hoang cho 
nuoc Phat noi day. 



375 



punaraparam sariputra tatra buddhaksetre tasam ca talapanktmam tesam ca 
kinkinrjalanam vateritanam valgurmanojnah sabdo niscarati-tadyathapi nama 
sariputra kotisatasahasrangikasya divyasya turyasya caryaih sarhpravaditasya 
valgurmanojnah sabdo niscarati, evameva sariputra tasam ca talapanktmam 
tesam ca kinkinrjalanam vateritanam valgurmanojnah sabdo niscarati | tatra 
tesam manusyanam tarn sabdarh srutva buddhanusmrtih kaye sarhtisthati, 
dharmanusmrtih kaye sarhtisthati, sarhghanusmrtih kaye sarhtisthati | evariipaih 
sariputra buddhaksetragunavyuhaih samalamkrtarh tadbuddhaksetram || 7 || 

#7. "Lai nua nay Xa Loi Phat, khi nhung hang cay va cac day chuong trong 
nuoc Phat do duoc gio thoi lay dong, am thanh du duong va vi dieu phat ra tu 
do. Xa Loi Phat, nhac cu cua coi troi chua dung hang ngan koti am thanh, khi 
duoc troi len boi Arya, mot am thanh du duong va vi dieu phat ra, am thanh du 
duong va vi dieu phat ra tu nhung hang cay va nhiing day chuong khi co gio lay 
dong. Chung sinh nghe duoc am thanh do, phat tarn niem Phat, niem Phap, niem 
Tang. Nhung mon tuyet hao danh cho mot Phat quoc nhu vay duoc trang hoang 
cho nuoc Phat noi day. 

tatkirh manyase sariputra kena karanena sa tathagato'mitayurnamocyate ? 
tasya khalu punah sariputra tathagatasya tesam ca 
manusyanamaparimitamayuhpramanam | tena karanena sa 
tathagato'mitayurnamocyate | tasya ca sariputra tathagatasya dasa kalpa 
anuttararh samyaksarhbodhimabhisarhbuddhasya || 8 || 

#8. "Bay gio ong nghl sao, Xa Loi Phat, tai sao Due Phat nay co ten goi la 
Amitayus? Xa Loi Phat, tho mang (ayus) cua Due Nhu Lai va chung sinh noi 
day la vo luong (amita). Xa Loi Phat, tu luc Due Nhu Lai do thanh Chanh Giac 
den nay da trai qua muoi kiep (kapa) 

tatkirh manyase sariputra kena karanena sa tathagato'mitabho namocyate ? 
tasya khalu punah sariputra tathagatasyabha apratihata sarvabuddhaksetresu | 
tena karanena sa tathagato'mitabho namocyate | tasya ca sariputra 
tathagatasyaprameyah sravakasarhgho yesarh na sukararh pramanamakhyaturh 
suddhanamarhatam | evarhrupaih sariputra buddhaksetragunavyuhaih 
samalamkrtarh tadbuddhaksetram || 9 || 

#9. "Ong nghT sao, Xa Loi Phat, tai sao Due Nhu Lai nay duoc goi la 
Amitabha? Xa Loi Phat, su choi sang (abha) cua Due Nhu Lai do xuyen suot 
khap tat ca cac Phat quoc. Boi vi vay Due Nhu Lai nay co ten goi la Amitabha. 

punaraparam sariputra ye amitayusastathagatasya buddhaksetre sattva 
upapannah suddha bodhisattva avinivartanTya ekajatipratibaddhastesarh sariputra 
bodhisattvanarh na sukararh pramanamaldiyammanyatraprameyasarhkhyeya iti 
gacchanti | tatra khalu punah sariputra buddhaksetre sattvaih pranidhanam 
kartavyam | tatkasmaddhetoh ? yatra hi nama tatharupaih satpurusaih saha 
samavadhanam bhavati | navaramatrakena sariputra kusalamulena 



376 



amitayusastathagatasya buddhaksetre sattva upapadyante | yah kascicchariputra 
kulaputro va kuladuhita va tasya bhagavato'mitayusastathagatasya namadheyarh 
srosyati, srutva ca manasikarisyati, ekaratram va dviratrarh va triratrarh va 
caturatram va pancaratrarh va sadratrarh va saptaratrarh vaviksiptacitto 
manasikarisyati, yada sa kulaputro va kuladuhita va kalarh karisyati, tasya kalarh 
kurvatah so'mitayustathagatah sravakasarhghaparivrto 

bodhisattvagunapuraskrtah puratah sthasyati | so'viparyastacittah kalarh karisyati 
ca | sa kalarh krtva tasyaivamitayusastathagatasya buddhaksetre sukhavatyarh 
lokadhatavupapatsyate | tasmattarhi sariputra idamarthavasarh sarhpasyamana 
eva vadami-satkrtya kulaputrena va kuladuhitra va tatra buddhaksetre 
cittapranidhanarh kartavyam || 10 || 

#10. Va nay Xa Lai Phat, vo lugng vo so chung de tu cua Due Nhu Lai do, 
gom hang thanh tinh va hang chu tang, so lugng kho co the dem dugc. Nhung 
mon tuyet hao danh cho mot Phat quoc nhu vay duoc trang hoang cho nuoc Phat 
noi day. Lai nua, nay Xa Loi Phat, doi voi nhung chung sinh duoc sinh ra trong 
nuoc Phat cua Due Nhu Lai Amitays la nhung Bo Tat thanh tinh, la lan tai sinh 
duy nhat va se khong bao gio luan hoi lan nua. Xa Loi Phat, so lugng nhiing Bo 
Tat nhu vay kho co the dem dugc, chi tru khi so lugng nay dugc qui uoc thanh 
nhiing con so bieu thi. Lai nua, nay Xa Lgi Phat, tat ca chung sinh phai nhiet 
thanh nhiep niem ve nuoc Phat do. Tai sao? Boi vi ho den cung do voi nhung 
nguoi thien hao. Chung sinh khong dugc sinh ra o nuoc Phat cua Due Nhu Lai 
Amitayus khong do ket qua va bao ung cua thien hanh da lam trong kiep hien tai 

Bat ky nam tu nu nhan nao nghe danh hieu cua Due Amitayus, Nhu Lai, 
sau khi nghe roi, ghi nho trong tarn, voi ghi nho trong tarn khong bi tap niem, 
cho den mot, hai, ba, bon, nam, sau hoac bay dem, cho den khi nam tu mx nhan 
do mang chung, luc do Due Amitayus, Nhu Lai, hien ra vay quang boi chung de 
tu cung rat dong Bo Tat, se hien ra truoc nguoi ay trong gio phut lam chung, va 
nguoi ay se lia bo mang song voi tarn an lanh. Sau khi chet, nguoi ay se sinh vao 
coi Sukhavati trong nuoc Phat cua Due Amitayus, Nhu Lai. Cho nen, nay Xa 
Lgi Phat, hieu biet dugc nhan qua nay, ta voi mot long ton kinh noi ra dieu nay, 
nhung nam tu mx nhan can phai toan tarn y het long nguyen cau vao nuoc Phat 
nay. 

tadyathapi nama sariputra ahametarhi tarn parikrrtayami, evameva sariputra 
purvasyarh disi aksobhyo nama tathagato merudhvajo nama tathagato 
mahamerurnama tathagato meruprabhaso nama tathagato manjudhvajo nama 
tathagatah | evarhpramukhah sariputra purvasyarh disi gahganadTvalukopama 
buddha bhagavantah svakasvakani buddhaksetrani jihvendriyena sarhchadayitva 
nirvethanarh kurvanti | pratlyatha yuyamidamacintyagunaparikrrtanarh 
sarvabuddhaparigraharh nama dharmaparyayam || 11 || 

#11. "Va nay Xa Lgi Phat, ta hien o noi day ca nggi the gioi do. Cung vay, 
nay Xa Lgi Phat, o phuong dong co nhiing Due Phat khac, co Akshobhya Nhu 
Lai lam chu quan, Merudhvaga Nhu Lai, Mahameru Nhu Lai, Meruprabhasa 
Nhu Lai va Mangudhvaga Nhu Lai, voi so lugng bang so cat song Hang, hieu 
thau suot cac coi Phat cua rieng minh trong loi tuyen thuyet va mo ta chung. 



377 



Chap nhan trung tuyen Phap nay, goi la "Su ho niem cua tat ca Chir Phat," qua 
do tan duong cong due bat kha tu nghi cua cac Ngai. 

evam daksinasyam disi candrasuryapradTpo nama tathagato yasahprabho 
nama tathagato maharcihskandho nama tathagato merupradlpo nama 
tathagato'nantavlryo nama tathagatah | evampramukhah sariputra daksinasyam 
disi gahganadlvalukopama buddha bhagavantah svakasvakani buddhaksetrani 
jihvendriyena samchadayitva nirvethanam kurvanti | pratryatha 
yuyamidamacintyagunaparikTrtanarh sarvabuddhaparigraham nama 
dharmaparyayam || 12 || 

#12. Cung vay, o phuong Nam co nhiing nhung Due Phat khac, do 
Kandrasuryapradipa Nhu Lai chu quan, Yasahprabha Nhu Lai, Maharkiskandha 
Nhu Lai, Merupradipa Nhu Lai, Anantavirya Nhu Lai, so luong bang so cat 
song Hang, hieu thau suot cac coi Phat cua rieng minh trong loi tuyen thuyet va 
mo ta chung. Chap nhan trung tuyen Phap nay, goi la "Su ho niem cua tat ca 
Chu Phat," qua do tan duong cong due bat kha tu nghi cua cac Ngai. 

evam pascimayam disi amitayurnama tathagato'mitaskandho nama 
tathagato'mitadhvajo nama tathagato mahaprabho nama tathagato 
maharatnaketurnama tathagatah suddharasmiprabho nama tathagatah | 
evampramukhah sariputra pascimayam disi gahganadlvalukopama buddha 
bhagavantah svakasvakani buddhaksetrani jihvendriyena samchadayitva 
nirvethanam kurvanti | pratryatha yuyamidamacintyagunaparikTrtanarh 
sarvabuddhaparigraham nama dharmaparyayam || 13 || 

#13. Cung vay, o phuong Tay co nhiing nhiing Due Phat khac, do Amitayus 
Nhu Lai chu quan, Amitaskandha Nhu Lai, Amitadhvaga Nhu Lai, Mahaprabha 
Nhu Lai, Mahcaratnaketu Nhu Lai, Suddharasmiprabha Nhu Lai, so luong bang 
so cat song Hang, hieu thau suot cac c5i Phat cua rieng minh trong loi tuyen 
thuyet va mo ta chung. Chap nhan trung tuyen Phap nay, goi la "Su ho niem cua 
tat ca Chu Phat," qua do tan duong cong due bat kha tu nghi cua cac Ngai. 

evamuttarayarh disi maharcihskandho nama tathagato vaisvanaranirghoso 
nama tathagato dundubhisvaranirghoso nama tathagato duspradharso nama 
tathagatah adityasambhavo nama tathagato jaleniprabho nama tathagatah 
prabhakaro nama tathagatah | evampramukhah sariputra uttarayarh disi 
gahganadlvalukopama buddha bhagavantah svakasvakani buddhaksetrani 
jihvendriyena samchadayitva nirvethanam kurvanti | pratryatha 
yuyamidamacintyagunaparikrrtanarh sarvabuddhaparigraham nama 
dharmaparyayam || 14 || 

#14. Cung vay, 6 phuong Bac co nhiing nhung Due Phat khac, do 
Maharkiskandha Nhu Lai chu quan, Vaisvanaranirghosha Nhu Lai, 
Dundubhisvaranirghosha Nhu Lai, Dushpradharsha Nhu Lai, Adityasambhava 
Nhu Lai, Jaleniprabha (Gvalanaprabha?) Nhu Lai, so luong bang so cat song 
Hang, hieu thau suot cac coi Phat cua rieng minh trong loi tuyen thuyet va mo ta 



378 



chung. Chap nhan trung tuyen Phap nay, goi la "Sir ho niem cua tat ca Chu 
Phat," qua do tan duong cong due bat kha tu nghi cua cac Ngai. 

evamadhastayarh disi simho nama tathagato yaso nama tathagato 
yasahprabhaso nama tathagato dharmo nama tathagato dharmadharo nama 
tathagato dharmadhvajo nama tathagatah | evampramukhah sariputra adhastayam 
disi gahganadTvalukopama buddha bhagavantah svakasvakani buddhaksetrani 
jihvendriyena samchadayitva nirvethanam kurvanti | pratlyatha 
yuiyamidamacintyagunaparikTrtanarh sarvabuddhaparigraham nama 
dharmaparyayam || 15 || 

#15. Cung vay, o Nadir co nhiing nhung Due Phat khac, do Simha Nhu Lai 
chu quan, Yasas Nhu Lai, Yasahprabhava Nhu Lai, Dharma Nhu Lai, 
Dharmadhara Nhu Lai, Dharmadhvaga Nhu Lai, so luong bang so cat song 
Hang, hieu thau suot cac coi Phat cua rieng minh trong loi tuyen thuyet va mo ta 
chung. Chap nhan trung tuyen Phap nay, goi la "Su ho niem cua tat ca Chu 
Phat," qua do tan duong cong due bat kha tu nghi cua cac Ngai. 

evamuparisthayarh disi brahmaghoso nama tathagato naksatrarajo nama 
tathagata indraketudhvajarajo nama tathagato gandhottamo nama tathagato 
gandhaprabhaso nama tathagato maharciskandho nama tathagato 
ratnakusumasampuspitagatro nama tathagatah salendrarajo nama tathagato 
ratnotpalasnrnama tathagatah sarvarthadarsT nama tathagatah sumerukalpo nama 
tathagatah | evampramukhah sariputra uparisthayarh disi gahganadTvalukopama 
buddha bhagavantah svakasvakani buddhaksetrani jihvendriyena samchadayitva 
nirvethanam kurvanti | pratlyatha yuyamidamacintyagunapariklrtanarh 
sarvabuddhaparigraham nama dharmaparyayam || 16 || 

#16. Cung vay, 6 Zenith co nhung nhung Due Phat khac, do Brahmaghosha 
Nhu Lai chu quan, Nakshatraraga Nhu Lai, Indraketudhvagaraga Nhu Lai, 
Gandhottama Nhu Lai, Gandhaprabhasa Nhu Lai, Maharkiskandha Nhu Lai, 
Ratnakusumasampushpitagatra Nhu Lai, Salendraraga Nhu Lai, Ratnotpalasri 
Nhu Lai, Sarvarthadarsa Nhu Lai, Sumerukalpa Nhu Lai, so luong bang so cat 
song Hang, hieu thau suot cac coi Phat cua rieng minh trong loi tuyen thuyet va 
mo ta chung. Chap nhan trung tuyen Phap nay, goi la "Su ho niem cua tat ca 
Chu Phat," qua do tan duong cong due bat kha tu nghi cua cac Ngai. 

tatkirh manyase sariputra kena karanenayarh dharmaparyayah 
sarvabuddhaparigraho namocyate ? ye kecicchariputra kulaputra va kuladuhitaro 
va asya dharmaparyayasya namadheyam srosyanti, tesarh va buddhanam 
bhagavatarh namadheyam dharayisyanti, sarve te buddhaparigrhlta bhavisyanti, 
avinivartamyasca bhavisyanti anuttarayarh samyaksambodhau | tasmattarhi 
sariputra sraddadhadhvarh pratlyatha ma kahksayatha mama ca tesarh ca 
buddhanam bhagavatam | ye kecicchariputra kulaputra va kuladuhitaro va tasya 
bhagavato'mitayusastathagatasya buddhaksetre cittapranidhanam karisyanti, 
krtarh va kurvanti va, sarve te'vinivartamya bhavisyantyanuttarayarh 
samyaksambodhau | tatra ca buddhaksetra upapatsyanti, upapanna va 



379 



upapadyanti va | tasmattarhi sariputra sraddhaih kulaputraih kuladuhitrbhisca 
tatra buddhaksetre cittapranidhirutpadayitavyah 1 1 17 1 1 

#17. Xa Lgi Phat, ong nghT sao? Ly do tai sao bai thuyet Phap nay duoc goi 
la Chu Phat Ho Niem? He nam tu nu nhan nao nghe duoc ten cua kinh tung nay 
va ghi nho ten cua cac Diic Phat, se duoc su ho niem cua Due Phat va se khong 
bao gio thoi chuyen mot khi 6 noi V6 Thuong Chanh Dang Giac. Cho nen, nay 
Xa Loi Phat, hay tin, tho nhan va cho nghi ngo noi ta va cac Due Phat. 

Bat ky nam tu nu nhan nao cau nguyen noi coi Phat cua Due Amitayus, 
Nhu Lai, dang lam dieu do hoac da lam dieu do, tat ca ho se khong bao gio thoi 
chuyen, mot khi duoc noi V6 Thuong Chanh Dang Giac. Ho se sinh vao nuoc 
Phat do, hoac da duoc sinh hoac dang duoc sinh. Cho nen, nay Xa Loi Phat, 
nhung nam tu va nu nhan co tin tarn can phai cau nguyen ve noi c5i Phat do. 

tadyathapi nama sariputra ahametarhi tesarh buddhanam 
bhagavatamevamacintyagunan pariklrtayami, evameva sariputra mamapi te 
buddha bhagavanta evamacintyagunan pariklrtayanti | suduskararh bhagavatam 
sakyamunina sakyadhirajena krtam | sahayarh lokadhatavanuttararh 
samyaksambodhimabhisambudhya sarvalokavipratyayamyo dharmo desitah 
kalpakasaye sattvakasaye drstikasaya ayuskasaye klesakasaye 1 1 18 1 1 

#18. "Va khi ta hien o day tan duong cong due khong the nghT ban cua cac 
Chu Phat. Nay Xa Loi Phat, nhung Chu Phat do cung tan duong cong dung 
khong the nghT ban cua ta. "Sakyamuni, nguoi dung dau cua dong toe Sakya, da 
lam mot viec rat kho khan. Ngai da dat duoc ngoi V6 Thuong Chanh Dang Giac 
trong the gioi Ta ba (Saha) nay. Ngai day nhung giao phap ma toan the gioi kho 
tin nhan, trong khi su suy doi cua kiep hien tai, trong khi su suy doi cua nhan 
pham, trong khi su suy doi cua niem tin, trong khi su suy doi cua cuoc song, 
trong khi su suy doi cua tinh nguoi." 

tanmamapi sariputra paramaduskararh yanmaya sahayarh 
lokadhatavanuttararh samyaksambodhimabhisambudhya 
sarvalokavipratyayamyo dharmo desitah sattvakasaye drstikasaye klesakasaya 
ayuskasaye kalpakasaye || 19 || 

#19. Nay Xa Loi Phat, ngay ca doi voi ta, dat duoc ngoi V6 Thuong Chanh 
Dang Giac la mot viec cue ky kho. Ta day giao phap ma toan the gioi kho co the 
chap nhan, duong khi su suy doi cua nhan pham, cua niem tin, cua tinh nguoi, 
cua cuoc song va cua kiep hien tai nay." 

idamavocadbhagavanattamanah | ayusman sariputraste ca bhiksavaste ca 
bodhisattvah sadeva manu sasuragandharvasca loko bhagavato 
bhasitamabhyanandan || 20 || 

#20. Due The Ton noi kinh nay xong voi su hoan hi. Dai Due Xa Loi Phat, 
cac Ty Kheo, Bo Tat, va toan the the gioi Troi, Nguoi, A Tu La, Gadharva tho 
nhan loi day cua Due The Ton. 



380 



sukhavatrvyuho nama mahayanasutram 1 1 
Day la kinh Dai Thua co ten Sukhavativyuha 
(sarhksiptamatrka | ) 
Ban ngan 

(Tong Phuac Khai Dich tu ban dich tieng Anh "The Smaller Sukhavativyuha" 
cua F. Max Muller) 




381 



sukhavativyuhah (vistaramatrka) 



sukhavativyuhah | 
[vistaramatrka] 

om namo ratnatrayaya | om namah snsarvabuddhabodhisattvebhyah | namo 
dasadiganantaparyantalokadhatupratisthitebhyah 

sarvabuddhabodhisattvaryasravakapratyekabuddhebhyo'trtanagatapratyutpannebhyah 
namo'mitabhaya | namo'cintyagunantaratmane || 

evarh may a srutam ekasmin samaye bhagavan rajagrhe viharati sma 
grdhrakiitaparvate mahata bhiksusariighena sardham dvatrimsata bhiksusahasraih, 
sarvairarhadbhih ksmasravairnihklesairusitavadbhih samyagajnasuvimuktacittaih 
pariksacittaih 

pariksmabhavasamyojanairanupraptasvakarthairvijitavadbhimttamadamathapraptaih 
suvimuktacittaih suvimuktaprajfiairmahanagaih 
sadabhij nairvasibhiitairastavimoksadhyayibhirbalapraptairabhij fiatabhij fiaih 
sthavirairmahasravakaih | tadyatha-ajnatakaundinyena ca, asvajita ca, baspena ca, 
mahanamna ca, bhadrajita ca, yasodevena ca, vimalena ca, subahuna ca, 
purnamaitrayamputrena ca, urubilvakasyapena ca, nadrkasyapena ca, gayakasyapena 
ca, kumarakasyapena ca, mahakasyapena ca, sariputrena ca, mahamaudgalyayanena ca, 
mahakausthilyena ca, mahakaphilena ca, mahacundena ca, aniruddhena ca, nandikena 
ca, kampilena ca, subhutina ca, revatena ca, khadiravanikena ca, vakulena ca, 
svagatena ca, amogharajena ca, parayanikena ca, patkena ca, cullapatkena ca, nandena 
ca, rahulena ca, ayusmatanandena ca, etaiscanyaisca abhij natabhij fiaih 
sthavirairmahasravakairekarh pudgalarh sthapayitva saiksapratidyuttarikaramyarh 
yadidamayusmantamanandam maitreyapurvarhgamaisca 
sarhbahulairbodhisattvairmahasattvaih || 1 || 

atha khalvayusmananda utthayasamadekarhsamuttarasafigarh krtva daksinarh 
janumandalaih prthivyarh pratisthapya yena bhagavarhstenafijalirh pranamya 
bhagavantametadavocat-viprasannani tava bhagavata indriyani, 

parisuddhaschavivarnah, paryavadato mukhavarnah pitanirbhasah | tadyathapi nama 
saradarh vanadarh panduparisuddharh paryavadatarh prtanirbhasam, evameva 
bhagavato viprasannanlndriyani, parisuddho mukhavarnah, paryavadataschavivarnah 
pitanirbhasah | tadyathapi nama bhagavan jambunadasuvarnanisko daksena karmarena 
karmarantevasina va ulkamukhena sarhpravesya suparinisthitah pandukambala 
upariniksipto'trva parisuddho bhavati paryavadatah prtanirbhasah, evameva bhagavato 
ciprasannanlndriyani, parisuddho mukhavarnah, paryavadataschavivarnah 
prtanirbhasah | na khalu punaraharh bhagavan abhij anami itah purvataramevarh 
viprasannani tathagatasyendriyani evarh poarisuddharh mukhavarnarh paryavadatarh 
chavivarnarh pltanirbhasam | tasya me bhagavan evarh bhavati-buddhaviharena 
batadya tathagato viharati, jinaviharena sarvajfiatavihaena | mahanagaviharena batadya 
tathagato viharati | atrtanagatapratyutpannan va tathagatanarhatah samyaksarhbuddhan 
samanusmaratrti evamukte bhagavanayusmantamanandametadavocat-sadhu 

sadhvananda | kirh punaste devata etamarthamarocayanti, utaho buddha bhagavntah ? 
atha tena pratyutpannamrmarhsajfianenaivarh prajanasrti ? evamukte ayusmananando 
bhagavantametadavocat-na me bhagavan devata etamarthamarocayanti, napi buddha 



382 



bhagavantah | atha tarhi me bhagavamstenaiva pratyatmamimamsajnanenaivam 
bhavati-buddhaviharenadya tathagato viharati jinaviharena sarvajnataviharena 
batadya tathagato viharati atltanagatapratyutpannan va buddhan bhagavatah 
samanusmaratrti | evamukte bhagavanayusmantamanandametadavocat-sadhu 
sadhvananda | udarah khalu te unminjah, bhadrika mlmamsa, kalyanam pratibhanam | 
bahujanahitaya tvamananda pratipanno bahujanasukhaya lokanukampayai mahato 
janakayayarthaya hitaya sukhaya devanam ca manusyanam ca, yastvarh 
tathagatamartham pariprastavyam manyase evameva bhagavatsu 

anandastathagatesvarhatsu samyaksambuddhesu aprameyesu asamkhyeyesu 
jnanadarsanamupasamharet, na tathagatasya jnanamupahanyeta | tatkasya hetoh ? 
apratihatahetujnanadarsano hyananda tathagatah | jnanamakahksannananda tathagatah 
ekapindapatena kalpam va tisthet kalpasatam va kalpasatasahasram va 
yavatkalpakotmiyutasatasahasram va, tato vottari tisthet, na ca 
tathagatasyendriyanyupanasyeyuh, na mukhavarnasyanyathatvarh bhavet, napi 
cchavivarna upahanyeta tatkasya hetoh ? tatha hi ananda tathagatah 
samadhimukhaparamitapraptah samyaksarhbuddhanamananda loke sudurlabhah 
pradurbhavah | tadyatha audumbarapuspanarh loke pradurbhavah sudurlabho bhavati, 
evameva ananda tathagatanamarthakamanarh hitaislnamanukampakanam 
mahakarunapratipannanarh sudurlabhah pradurbhavah api tu khalvananda 
tathagatasyaiva so'nubhavo yastvarh sarvalokacaryanarh sattvanarh loke pradurbhavaya 
bodhisattvanarh mahasattvanamarthaya tathagatametamartharh pariprastavyam 
manyase | tena hyananda srnu, sadhu ca susthu ca manasikuru | bhasisye'harh te | evarh 
bhagavan ityayusmananando bhagavatah pratyasrauslt || 2 || 

bhagavananandametadavocat-bhutapiirvamananda atrte'dhvani ito' sarhkhyeye 
kalpe'sarhkhyeyatare vipule'prameye'cintye yadasrt | tena kalena tena samayena 
drparhkaro nama tathagato'rhan samyaksarhbuddho loka udapadi | drparhkarasyananda 
parena paratararh pratapavannama tathagato'bhut | tasya parena paratararh prabhakaro 
nama tathagato'bhut | tasya parena paratararh candanagandho nama tathagato'bhut | 
tasya parena paratararh sumerukalpo nama tathagato'bhut | evarh candano nama, 
vimalanano nama, anupalipto nama, vimalaprabho nama, nagabhibhumama, siiryodano 
nama, girirajaghoso nama, merukiito nama, suvarnaprabho nama, jyotisprabho nama, 
vaidiiryanirbhaso nama, brahmaghoso nama, candrabhibhiirnama, tiiryaghoso nama, 
muktakusumapratimanditaprabho nama, snkiito nama, 

sagaravarabuddhivikrrditabhijno nama, varaprabho nama, mahagandharajanirbhaso 
nama, vyapagatakhilamalapratighoso nama, surakiito nama, ranarhjaho nama, 
mahagunadharabuddhipraptabhijno nama, candrasuryajihrnrkarano nama, 
uttaptavaiguryanirbhaso nama, cittadharabuddhisarhkusumitabhyudgato nama, 
puspavatrvanarajasarhkusumitabhijno nama, puspakaro nama, udakacandro nama, 
avidyandhakaravidhvarhsanakaro nama, lokendro nama, muktacchtrapravatasadrso 
nama, tisyo nama, dharmamativinanditarajo nama, simhasagarajuutavinanditarajo 
nama, sagaramerucandro nama, bramhasvaranadabhinandito nama, kusumasambhavo 
nama praptaseno nama, candrabhanurnama, candraprabho nama, vimalanetro nama, 
girirajaghososvaro nama, kusumaprabho nama, kusumavrstyabhiprakrrno nama, 
ratnacandro nama, padmabimbyupasobhito nama, candanagandho nama, ratnabhibhaso 
nama nimirnama, mahavyuho nama, vyapagatakhiladoso nama, bramhaghoso nama, 
saptaratnabhivrsto nama, mahagunadharo nama, mahatamalapatracandanakardamo 
nama, kusukabhijno nama, ajnanavidhvarhsano nama, kesarl nama, muktacchatro 
nama, suvarnagarbho nama, vaiduryagarbho nama, mahaketurnama, dharmaketurnama, 



383 



ratnaketurnama, ratnasrlrnama, kolendro nama, narendro nama, karuniko nama, 
lokasundaro nama, bramhaketurnama, dharmaketumama, simho namasimhamatirnama 
simhamaterananda parena parataram lokesvararajo nama tathagato'rhan 
samyaksambuddho loka udapadi vidyacaranasarhpannah sugato lokavidanuttarah 
purusadamyasarathih sasta devanarh ca manusyanam ca buddho bhagavan | tasya khalu 
punarananda lokesvararajasya tathagata, syarhatah samyaksarhbuddhasya pravacane 
dharmakaro nama bhiksubhudadhimatram smrtiman matiman gatiman prajnavan, 
adhimatram vTryavan udaradhimuktikah || 3 || 

atha khalvananda sa dharmakaro bhiksumtthayasanadekamsamuttarasangarh 
krtva daksinajanumandalarh prthivyarh pratisthapya yenasau 

bhagava llokesvararajastathagatastenanjalim pranamya bhagavantarh namaskrtya 
tasminneva samaye sarhmukhamabhirgathabhirabhyastavrt - 

amitaprabha anantatulyabuddhe 

na ca iha anya prabha vibhati kacit | 

suryamaniginsacandraabha 

na tapita bhosisu ebhi sarvaloke || 1 || 

rupamapi anantu attvasare 

tatha api buddhasvaro anantaghosah | 

srlamapi samadhiprajnavrryaih 

sadrsu na te'stiha loki kascidanyah || 2 || 

gabhiru vipulu siiksmapraptu dharmo- 

'cintitu buddhavaro yatha samudrah | 

tenonnamana na casti sastuh 

khiladosan jahya ato'dhikalam || 3 || 

atha buddhabala anantateja 

pratapati sarvadisa narendraraja | 

tatha ahu buddha bhavi dharmasvamr 

jaramaranatprajarh pramocayeyam || 4 || 

danasamathasflaksantivlrya 

dhyanasamadhitascaiva agrasrestharh | 

ebhi ahu vratarh samadadami 

buddha bhavisyami sarvasattvatrata || 5 || 

buddhasatasahasra kotyaneka 

yathariva valika gahgaya ananta | 

sarvata ahu pujayisya natharh 

sivavarabodhigavesako atulyarh || 6 || 

gahgaraj asamanalokadhatiim 

tatra bhuyo'ntari ye anantaksetrah | 

sarvatra prabha muncayisya tatra 

iti etadrsa vlryamarabhidhya || 7 || 

ksetra mama udaru agra srestho 

varamiha mali(?) sarhskrte'smirh | 

asadrsa nirvanadhatusaukhyarh 

tasca(cca ?) asattvataya visodhayisye || 8 || 

dasadisata samagatani sattvah 

tatra gata sukha me disanti ksipram | 

buddha mama pramanu atra siksr 



384 



avitathavlryabalarh janemi chandam || 9 || 

dasadisalokavidasangajnam 

sada mama citta prajanayanti te'pi | 

avicigatu aham sada vaseyam 

pranidhibalam na punarvivartayisye || 10 || 

atha khalvananda sa dharmakaro bhiksustam bhagavantam lokesvararajam 
tathagatam sammukhamabhirgathabhirabhistutya etadavocat-ahamasmi bhagavan 
uttaram samyaksambodhimabhisamboddhukamah punah punaranuttarayarh 
samyaksambodhau cittamutpadayami parinamayami | tasya me bhagavan sasta tatha 
dharmam desayatu, yathaham ksipramanuttaram 

samyaksambodhimabhisambudhyeyam | asamasamastathagato loke bhaveyam | tamsca 
bhagavanakaran parikrrtayatu yairaham buddhaksetrasya gunavyuhasampadam 
parigrhmyam evamukte ananda bhagava llokesvararajastathagatastam 

bhiksumetadavocat-tena hi tvam bhikso svayameva 

buddhaksetragunalarhkaravyuhasampadam parigrhnlsva so'vocat-naham 
bhagavamstatsaheyam, api tu bhagavaneva bhasasva anyesam tathagatanam 
buddhaksetragunavyuhalamkarasampadam, yam srutva vayam sarvakaram 
paripiirayisyama iti athananda sa lokesvararajastathagato'rhan 

samyaksambuddhastasya bhiksurasayam jnatva paripiirnam 

varsakotrmekasrtibuddhakotmiyutasatasahasranam 

buddhaksetragunalamkaravyuhasampadam sakaram soddesam sanirdesam 
samprakasitavanarthakamo hitaisr anukampako'nukampamupadaya 

buddhaksetranupacchedaya sattvesu mahakarunam samjanayitva 
paripurnascatvarimsatkalpastasyabhagavatastathagatasyayuhpramanam || 5 || 

atha khalvananda sa dharmakaro 

bhiksuryastesamekasTtibuddhakotiniyutasatasahasranarh 

buddhaksetragunalanikaravyuhasarhpadah, tah sarva eke buddhaksetre parigrhya 
bhagavato lokesvararajasya tathagatasya padau sirasa vanditva pradaksimkrtya tasya 
bhagavato'ntikatprakramat uttari ca panca kalpan 

buddhaksetragunalan^aravyuhasarhpadamudaratararh pramtatararh ca sarvaloke 
dasasu diksu apracaritapiirvarh parigrhrtavan, udaratararh ca pranidhanamakarslt || 6 || 

iti hy ananda ya tena bhagavata lokesvararajena tathagatena 
tesamekasrtibuddhaksetrakotiniyutasatasahasranarh sarhpattih kathita, tato 
bhiksurekasTtyudarapramtaprameyatararh buddhaksetrasarhpattirh parigrhya yena sa 
tathagatastenopasarhkramya bhagavatah padau sirasa vanditva etadavocat-parigrhrta 
me bhagavan buddhaksetragunalarhkaravyuhasampaditi evamukte ananda sa 
lokesvararajastathagatastarh bhiksumetadavocat-tena hi bhikso bhasasva, anumodate 
tathagatah | ayam kalo bhikso, pramodaya parsadam, harsarh janaya, sirhhanadarh 
nada, yam srutva bodhisattva mahasattva etarhyanagate'dhvani evarhriipani 
buddhaksetragunasarhpattipranidhisthanani parigrahlsyanti | athananda sa dharmakaro 
bhiksustasyam velayarh bhagavantametadavocat-tena hi srnotu me bhagavan ye mama 
pranidhanavisesah, yatha me'nuttararh samyaksarhbodhimabhisarhbuddhasya 
acintyagunalarhkaravyuhasamanvagatarh tad buddhaksetram bhavisyati || 7 || 



385 



1. sacenme bhagavamstasmin buddhaksetre nirayo va tiryagyonirva pretavisayo 
va asuro va kayo bhavet, ma tavadahamanuttaram 
samyaksambodhimabhisambudhyeyam 1 1 

2. sacenme bhagavamstasya tatra buddhaksetre ye sattvah pratyajata bhaveyuh, te 
punastatascyutva nirayam va tiryagyonim va pretavisayam va asurarh va kayam 
prapateyuh, ma tavadahamanuttaram samyaksambodhimabhisambudhyeyam || 

3. sacenme bhagavamstatra buddhaksetre ye sattvah pratyajataste ca sarve 
naikavarnah syuryadidarh suvarnavarnah, ma tavadahamanuttaram 
samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam 1 1 

4. sacenme bhagavamstasmin buddhaksetre devanarh ca manusyanarh ca 
nanatvarh prajnayeta anyatra nama sarhvrtivyavaharamatra devamanusya iti 
sarhkhyagananatah, ma tavadahamanuttaram samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam || 

5. sacenme bhagavamtasmin buddhaksetre ye sattvah pratyajatah, te ca sarve na 
rddhivasitaparamaparamitaprapta bhaveyuh, antasa ekacittaksanalavena 
buddhaksetrakotmiyutasatasahasratikramanatayapi, ma tavadahamanuttaram 
samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam 1 1 

6. sacenme bhagavamstasmin buddhaksetre ye sattvah pratyajata bhaveyuh, te ca 
sarve jatismara na syuh, antasah kalpakotmiyutasatasahasranusmaranatayapi, ma 
tavadahamanuttaram samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam || 

7. sacenme bhagavamstasmin buddhaksetre ye sattvah pratyajayeran, te sarve na 
divyasya caksuso labhino bhaveyuh, antaso 
lokadhatukotmiyutasatasahasradarsanatayapi, ma tavadahamanuttaram 
samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam 1 1 

8. sacenme bhagavamstasmin buddhaksetre ye sattvah pratyajayeran, te sarve na 
divyasya srotrasya labhino bhaveyuh, antaso buddhaksetrakotlniyutasatasahasradapi 
yugapatsaddharmasravanataya, ma tavadahamanuttaram 
samyaksambodhimabhisambudhyeyam 1 1 

9. sacenme bhagavamstasmin buddhaksetre ye sattvah pratyajayeran, te sarve na 
paracittajnanakovida bhaveyuh, antaso 
buddhaksetrakotmiyutasatasahasraparyapannanamapi sattvanarh 
cittacaritaparijnanataya, ma tavadahamanuttaram 
samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam 1 1 

10. sacenme bhagavamstasmin buddhaksetre ye sattvah pratyajayeran, tesarh 
kacitparigrahasarhjnotpadyeta, antasah svasarlre'pi, ma tavadahamanuttaram 
samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam 1 1 

11. sacenme bhagavamstasmin buddhaksetre ye sattvah pratyajayeran, te sarve na 
niyatah syuryadidarh samyaktve yavanmahaparinirvane, ma tavadahamanuttaram 
samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam 1 1 



386 



12. sacenme bhagavamstasmin buddhaksetre anuttaram 
samyaksambodhimabhisambuddhasya kascitsattvah sravakanam gananamadhigacchet, 
antasastrisahasramahasahasraparyapanna api sarvasattvah pratyekabuddhabhutah 
kalpakotmiyutasatasahasramabhiganayantah, ma tavadahamanuttaram 
samyaksambodhimabhisambudhyeyam 1 1 

13. sacenme bhagavamstasmin buddhaksetre anuttaram 
samyaksambodhimabhisambuddhasya pramanikl me prabha bhavet, antaso 
buddhaksetrakotlniyutasatasahasrapramanenapi, ma tavadahamanuttaram 
samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam 1 1 

14. sacenme bhagavannanuttararh samyaksarhbodhimabhisarhbuddhasya tasmin 
buddhaksetre sattvanam pramanlkrtamayuspramanam bhavet, anyatra 
pranidhanavasena, ma tavadahamanuttaram samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam || 

15. sacenme bhagavan bodhipraptasyayuspramanarh paryantlkrtarh bhavet, 
antasah kalpakotmiyutasatasahasraganayapi, ma tavadahamanuttaram 
samyaksambodhimabhisambudhyeyam 1 1 

16. sacenme bhagavan bodhipraptasya tasmin buddhaksetre sattvanamakusalasya 
namadheyamapi bhavet, ma tavadahamanuttaram 
samyaksambodhimabhisambudhyeyam 1 1 

17. sacenme bhagavan bodhipraptasya napramayesu buddhaksetresu 
aprameyasarhkhyeya buddha bhagavanto namadheyarh parikrrtayeyuh, na varnarh 
bhaseran, na prasarhsamabhyudrrayeran, na samudlrayeyuh, ma tavadahamanuttaram 
samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam 1 1 

18. sacenme bhagavan bodhipraptasya ye sattva anyesu lokadhatusvanuttarayarh 
samyaksarhbodhau cittamutpadya mama namadheyarh srutva prasannacitta 
mamanusmareyuh, tesarh cedaharh maranakalasamaye pratyupasthite 
bhiksusarhghaparivrtah puraskrto na puratastistheyarh yadidarh cittaviksepatayai, ma 
tavadahamanuttaram samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam || 

19. sacenme bhagavan bodhipraptasya aprameyasamkhyeyesu buddhaksetresu ye 
sattva mama namadheyarh srutva tatra buddhaksetre cittarh prerayeyuh, upapattaye 
kusalamulani ca parinamayeyuh, te tatra buddhaksetre nopapadyeran, antaso 
dasabhiscittotpadaparivartaih sthapayitva anantaryakarinah 
saddharmapratiksepavaranakrtarhsca sattvan, ma tavadahamanuttaram 
samyaksambodhimabhisambudhyeyam 1 1 

20. sacenme bhagavan bodhipraptasya tatra buddhaksetre ye sattvah pratyajata 
bhaveyuh, te sarve naikajatipratibaddhah syuranuttarayarh samyaksarhbodhau 
sthapayitva pranidhanavisesan, tesameva bodhisattvanarh mahasattvanarh 
mahasarhnahasarhnaddhanarh sarvalokarthasarhbuddhanarh sarvalokabhiyuktanarh 
sarvalokaparinirvanabhiyuktanarh sarvalokadhatusu bodhisattvacaryarh caritukamanarh 
sarvabuddhanarh sarhvartukamanarh gahganadrvalukasaman sattvan anuttarayarh 
samyaksarhbodhau pratisthapakanarh bhiiyasca uttaracaryabhimukhanarh 



387 



samantabhadracaryaniryatanam, ma 
samyaksambodhimabhisambudhyeyam 1 1 



tavadahamanuttaram 



21. sacenme bhagavan bodhipraptasya tatra buddhaksetre ye bodhisattvah 
pratyajata bhaveyuh, te sarve ekapurobhaktena anyani buddhaksetrani gatva bahuni 
buddhasatani bahuni buddhasahasrani bahuni buddhasatasahasrani 
bahvlrbuddhakotlryavadbahuni buddhakotmiyutasatasahasrani nopatistheran 
sarvasukhopadhanaih tadidarh buddhanubhavena, ma tavadahamanuttaram 
samyaksambodhimabhisambudhyeyam 1 1 

22. sacenme bhagavan bodhipraptasta tatra buddhaksetre bodhisattva 
yatharupairakarairakahkseyuh kusalamulanyavaropayiturh yadidarh suvarnena va 
rajatena va 
manimuktavaiduryasahkhasilapravalasphatikamusaragalvalohitamuktasmagarbhadibhir 
va anyatamanyatamaih sarvai ratnairva 
sarvagandhapuspamalyavilepanadhupacurnacrvaracchatradhvajapatakapradrpairva 
sarvanrtyagrtavadhairva, tesarh ca tathariipa aharah sahacittotpadanna pradurbhaveyuh, 
ma tavadahamanuttaram samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam || 

23. sacenme bhagavan bodhipraptasya tatra buddhaksetre ye sattvah pratyajata 
bhaveyuh, te sarva na sarvajnatasahagatarh dharmakatham kathayeyuh, ma 
tavadahamanuttaram samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam || 

24. sacenme bhagavan bodhipraptasya tatra buddhaksetre ye bodhisattva evarh 
cittamutpadayeyuh-yadihaiva vayarh lokadhatau sthitva aprameyasamkhyeyesu 
buddhaksetresu buddhan bhagavatah satkuryam gurukuryam manayema pujayema 
yadidarh crvarapindapatrasayanasanaglanapratyayabhaisajyapariskaraih 
puspadhupadrpagandhamalyavilepanacurnacrvaracchatradhvajapatakabhirnanavidhanrt 
yagrtavadyai ratnavarsairiti, tesarh ca buddha bhagavantah sahacittotpadanna 
pratigrhnlyuryadidamanukampamupadaya, ma tavadahamanuttaram 
samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam 1 1 

25. sacenme bhagavan bodhipraptasya tatra buddhaksetre ye bodhisattvah 
pratyajata bhaveyuh, te sarve na narayanavajrasarhhatatmabhavasthamapratilabdha 
bhaveyuh, ma tavadahamanuttaram samyaksambodhimabhisambudhyeyam || 

26. sacenme bhagavan bodhipraptasya tatra buddhaksetre yah 
kascitsattvo'larhkarasya varnaparyantamudgrhmyat-antaso divyenapi caksusa 
evarhvarnamevarhvibhuti idam buddhaksetramiti nanavarnatarh jamyat, ma 
tavadahamanuttaram samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam || 

27. sacenme bhagavan bodhipraptasya tatra buddhaksetre yah 
sarvaparlttakusalamulo bodhisattvah so'ntaso yojanasatotthitamudaravarnarh 
bodhivrksarh na sarhjamyat, ma tavadahamanuttaram 
samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam 1 1 

28. sacenme bhagavan bodhipraptasya tatra buddhaksetre kasyacitsattvasyoddeso 
va svadhyayo va kartavyah syat, na te sarve pratisarhvitprapta bhaveyuh, ma 
tavadahamanuttaram samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam || 



388 



29. sacenme bhagavan bodhipraptasya naivarh prabhasvaram tadbuddhaksetrarh 
bhavedyatra samantadaprameyasarhkhyeyacintyatulyaparimanani buddhaksetrani 
samdrsyeran tadyathapi nama parimrste adarsamandale mukhamandalam, ma 
tavadahamanuttaram samyaksambodhimabhisarhbudhyeyam || 

30. sacenme bhagavan bodhipraptasya tatra buddhaksetre dharanltalamupadaya 
yavadantanksaddevamanusyavisayatikrantasyabhijatasya dhupasya 
tathagatabodhisattvapujapratyarhasya sarvaratnamayani 
nanasurabhigandhaghatikasatasahasrani sada nidhupitanyava na syuh, ma 
tavadahamanuttaram samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam || 

31. sacenme bhagavan bodhipraptasya tatra buddhaksetre na 
sadabhipravrstanyeva sugandhinanaratnapuspavarsani sada pravaditasca manojnasvara 
vadyamegha na syuh, ma tavadahamanuttaram samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam 

32. sacenme bhagavan bodhipraptasya ye sattva aprameyasarhkhyeyacinyatulyesu 
lokadhatusvabhaya sphuta bhaveyuh, te sarve na devamanusyasamatikrantena sukhena 
samanvagata bhaveyuh, ma tavadahamanuttaram 
samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam 1 1 

33. sacenme bhagavan bodhipraptasya samantadaprameyacintyatulyaparimanesu 
buddhaksetresu bodhisattva mahasattva mama namadheyarh srutva 
tacchravanasahagatena kusalena jativyativrttah santo na dharanlpratilabdha 
bhaveyuryavadbodhimandaparyantamiti, ma tavadahamanuttaram 
samyaksambodhimabhisambudhyeyam 1 1 

34. sacenme bhagavan bodhipraptasya 
samantadaprameyasarhkhyeyacintyatulyaparimanesu buddhaksetresu yah striyo mama 
namadheyarh srutva pramadam sarhjanayeyuh, bodhicittarh notpadayeyuh, stribhavarh 
ca na vijugupseran, jativyativrttah samanah saceddvitryarh stribhavarh pratilabheran, 
ma tavadahamanuttaram samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam || 

35. sacenme bhagavan bodhipraptasya samantaddasasu diksu 
aprameyasarhkhyeyacintyatulyaparimanesu buddhaksetresu ye bodhisattva mama 
namadheyarh srutva pranipatya pancamandalanamaskarena vandisyante te 
bodhisattvacaryarh caranto na sadevakena lokena satkriyeran, ma tavadahamanuttaram 
samyaksambodhimabhisambudhyeyam 1 1 

36. sacenme bhagavan bodhipraptasya kasyacidbodhisattvasya 
clvaradhavanasosanaslvanaranjanakarma kartavyarh bhavet, na tveva 
navabhijatacrvararatnaih pravrtamevatmanam sarhjamyuh 
sahacittotpadattathagatanujnataih, ma tavadahamanuttaram 
samyaksambodhimabhisambudhyeyam 1 1 

37. sacenme bhagavan bodhipraptasya tatra buddhaksetre sahotpannah sattva 
naivarhvidharh sukharh pratilabherarhstadyathapi nama nisparidahasyarhato 



389 



bhiksostrtiyadhyanasamapannasya, 
samyaksambodhimabhisambudhyeyam 



ma 



tavadahamanuttaram 



38. sacenme bhagavan bodhipraptasya tatra buddhaksetre ye bodhisattvah 
pratyajatah, te yatharupam buddhaksetre gunalamkaravyuhamakahkseyuh, tathariipam 
nanaratnavrksebhyo na samjanayeyuh, ma tavadahamanuttaram 
samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam 1 1 

39. sacenme bhagavan bodhipraptasya mama namadheyam srutva 
anyabuddhaksetropapanna bodhisattva indriyabalavaikalyarh gaccheyuh, ma 
tavadahamanuttaram samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam || 

40. sacenme bhagavan bodhipraptasya tadanyabuddhaksetrasthane bodhisattva 
mama namadheyasahasravananna suvibhaktavatlm nama samadhirh pratilabheran, 
yatra samadhau sthitva bodhisattva ekaksanavyatiharena 
aprameyasarhkhyeyacintyatulyaparimanan buddhan bhagavatah pasyanti, sa caisarh 
samadhirantara vipranasyet, ma tavadahamanuttaram 
samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam 1 1 

41. sacenme bhagavan bodhipraptasya tadanyesu buddhaksetresu mama 
namadheyam srutva tacchravanasahagatena kusalamiilena sattva nabhijatakulopapattirh 
pratilabheran yavadbodhiparyantam, ma tavadahamanuttaram 
samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam 1 1 

42. sacenme bhagavan bodhipraptasya tadanyesu buddhaksetresu ye bodhisattva 
mama namadheyam srutva tacchravanakusalamulena yavadbodhiparyantam te sarve 
bodhisattvacaryapntipramodyakusalamulasamavadhanagata na bhaveyuh, ma 
tavadahamanuttaram samyaksambodhimabhisambudhyeyam || 

43. sacenme bhagavan bodhipraptasya sahanamadheyasravanattadanyesu 
lokadhatusu bodhisattva na samantanugatam nama samadhirh pratilabheran, yatra 
sthitva bodhisattva ekaksanavyatiharena aprameyasarhkhyeyacinyatulyaparimanan 
buddhan bhagavatah satkurvanti, sa caisarh samadhirantara 
vipranasyedyavadbodhimandaparyantam, ma tavadahamanuttaram 
samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam 1 1 

44. sacenme bhagavan bodhipraptasya tatra buddhaksetre ye sattvah pratyajata 
bhaveyuh te yatharupam dharmadesanamakahkseyuh srotum, tathariipam 
sahacittotpadanna srnuyuh, ma tavadahamanuttaram 
samyaksambodhimabhisambudhyeyam 1 1 

45. sacenme bhagavan bodhipraptasya tatra buddhaksetre tadanyesu 
buddhaksetresu ye ca bodhisattva mama namadheyam srnuyuh, te 
sahanamadheyasravanannavaivartika bhaveyuranuttarayah samyaksambodheh, ma 
tavadahamanuttaram samyaksarhbodhimabhisarhbudhyeyam || 

46. sacenme bhagavan bodhipraptasya buddhasasturbuddhaksetresu te 
bodhisattva mama namadheyam srnuyuh, te 
sahanamadheyasravanatprathamadvitryatrtryah ksantrh pratilabheran navaivartika 



390 



bhaveyurbuddhadharmasarhghebhyah, ma tavadahamanuttararh 

samyaksambodhimabhibudhyeyam 1 1 8 1 1 

atha khalvananda sa dharmakaro bhiksurimanevamrupan 
pranidhanavisesannirdisya tasyarh velayam buddhanubhaven ima gatha abhasata — 
saci mi [siya] visista naivarupa 
varapranidhana siya khu bodhiprapto | 
maha siya gavendrasattvasaro 
dasabaladhari atulyadaksimyah || 1 1|| 

saci mi siya na ksetra evaruparh 
bahu adha nanaprabhutadivyavittam | 
sukhita naraka yeya duhkhaprapto 
maha siyaratanana [loka]raja||12|| 

saci mi upagatasya bodhimandam 
dasadisi pravraji namadheyu ksipram | 
prthu bahava ananta buddhaksetra 
maha siya balapraptu lokanathah || 13|| 

saci khu ahu rameya kamabhogam 
smrtimatiya gatiya vihinu santah | 
atula siva sameyamana bodhim 
maha siya balapraptu sastra loke || 14|| 

vipulaprabha atulyananta natha 
disi vidisi sphuri sarvabuddhaksetra | 
raga prasami sarvadosamoham 
narakagatismi prasami dhumaketum ||15|| 

janiya surucirarh visalanetrarh 
vidhuniya sarvanarana andhakaram | 
apaniya su na aksananasesarh 
upanayi svargagatananantatejarh|| 16|| 

na tapati nabha candrasuryaabha 
manigana agniprabha na devatanam| 
abhibhavati narendra abha sarvarh 
purimacarirh parisuddha acaritva|| 17|| 

purusavaru nidhana duhkhitanarh 
disi vidisasu na asti evarupah | 
kusalasatasahasrasarvapiirna 
parsagaro nadi buddhasirhhanadam||18|| 
purimajina svayarhbhu satkaritva 
vratatapakoti caritva aprameyam| 
pravaravarasame'smi jnanaskandha 
pranidhibalapratipiirna sattvasaro ||19|| 



391 



yatha bhagava asahgajhanadarsT 
trividha prajanati samskrte narendrah| 
ahamapi siya turyadaksimyo 
vidupravaro naranayako naranam||20|| 

saci mi ayu narendra evarupa 
pranidhi samrdhyati bodhi prapunitva| 
calatu aya sahasralokadhatu 
kusumapravarsana bhatu devasamgharh| |2 1 1 1 

pracalita vasudha pravarsi puspah 

turyasata gagane'tha sarhpraneduh| 

divyaruciracandanasya curna 

avakiri caiva bhavisya loki buddhah || 22|| iti|| 9|| 

evamrupaya ananda pranidhanasampada sa dharmakaro bhiksurbodhisattvo 
mahasattvah samanvagato'bhut| evamrupaya cananda pranidhanasampada alpaka 
bodhisattvah samanvagatah alpakanarh caivarhrupanarh pranidhinarh loke 
pradurbhavo bhavati panttanam| na punah sarvaso nasti| sa khalu punarananda 
dharmakaro bhiksustasya bhagavato lokesvararajasya tathagatasya puratah 
sadevakasya lokasya samarakasya sabrahmakasya sasramanabrahmanikayah prajayah 
sadevamanusasurayah purata imanevarhriipan pranidhanavisesannirdisya 
yathabhutapratijnapratipattipratisthito'bhut| sa imamevarhruparh 

buddhaksetraparisuddhirh buddhaksetramahatmyam buddhaksetrodaratarh 

samudanayan bodhisattvacaryarh caran 

aprameyasamkhyeyacintyatulyamapyaparimananabhilapyani 

varsakotiniyutasatasahasrani na jatu kamavyapadavihirhsavitarkan vitarkitavan, na jatu 
kamavyapadavihimsasarhjnamutpaditavan, na jatu 

rupasabdagandharasasprastavyasarhjnamutpaditavan sa daharamanohara eva 
surato'bhutsukhasamvaso'dhivasanajatlyah subhagah suposo'lpecchah sarhtustah 
pravivikto'dusto'mudho'sahko'jihmo'satho'mayavr sukhilomah priyalapo 

nityabhiyuktah sukladharmaparyestau suniksiptadhurah sarvasattvanamarthaya 
mahapranidhanarh samudanitavan 
buddhadharmasarhghacaryopadhyayakalyanamitrasagauravo nityasarhnaddho 
bodhisattvacaryayamarjavo mardavo'kuhako'nilapako gunavan purvarhgamah 
sarvakusaladharmasamadapanatayai 

sunyatanimittapranihitanabhisamskaranutpadaviharairnirmanah 

svaraksitavakyascabhiit| bodhisattvacaryarh caran sa 

yadvakkarmotsrstamatmaparobhayavyapadaya sarhvartate, tathavidharh tyaktva 
yadvakkarma svaparobhayahitasukhasarhvartakarh tadevabhiprayuktavan| evarh ca 
samprajano'bhiit yadgramanagaranigamajanapadarastrarajadhanrsvavataranna jatu 
rupasabdagandharasasprastavyadharmesvanumto'bhudapratihatah sa 
bodhisattvacaryayarh caran svayarh ca danaparamitayamacarat pararhsca tatraiva 
samadapitavan, svayarh ca sflaksantivlryadhyanaprajnaparamitasvacarat, pararhsca 
tatraiva samadapitavan tathariipani ca kusalamiilani samudamtavan, yaih 
samanvagato yatrayatropapadyate, tatra tatra asyanekani 

nidhanakotiniyutasatasahasrani dharanyah pradurbhavanti| tena bodhisattvacaryarh 
carata tavadaprameyasarhkhyeyani sattvakotmiyutasatasahasranyanuttarayarh 
samyaksarhbodhau pratisthapitani, yesarh na sukararh vakkarmana 



392 



paryantamadhigantum| tavadaprameyasamkhyeya buddha bhagavantah satkrta gurukrta 
manitah pujitascivarapindapatrasayanasanaglanapratyayabhaisajyapariskaraih 
sarvasukhopadhanasparsaviharaih pratipaditah yavantah sattvah 

sresthigrhapatyamatyaksatriyabrahmanamahasalakulesu pratisthapitah, tesarh na 
sukaro vakkarmanirdesena paryanto'dhigantum evarh jambudvTpesvarasca 
pratisthapitascakravartitve lokapalatve sakratve suyamatve sutusitatve sunirmitatve 
suvasavartitve devarajatve mahabrahmatve ca pratisthapitah 
tavadaprameyasamkhyeya buddha bhagavantah satkrta gurukrta manitah 
pujitascrvarapindapatrasayanasanaglanapratyayabhaisajyapariskaraih 
sarvasukhopadhanasparsaviharaih pratipaditah| yavantah sattvah 

sresthigrhapatyamatyaksatriyabrahmanamahasalakulesu pratisthapitah, tesarh na 
sukaro vakkarmanirdesena paryanto'dhigantum evarh jambudvTpesvarasca 
pratisthapitascakravartitve lokapalatve sakratve suyamatve sutusitatve sunirmitatve 
vasavartitve devarajatve mahabrahmatve ca pratisthapitah| tavadaprameyasamkhyeya 
buddha bhagavantah satkrta gurukrta manitah pujita dharmacakrapravartanartharh 
cadhlstah, yesarh na sukaro vakkarmanirdesena paryanto'dhigantum | sa evarhruparh 
kusalam samudanayat, yadasya bodhisattvacaryarh 

carato'prameyasarhkhyeyacintyatulyamapyaparimananabhilapyani 
kalpakotlniyutasatasahasrani surabhirdivyatikrantacandanagandho mukhatpravati sma| 
sarvaromakiipebhya utpalagandho vati sma| sarvalokabhiriipascabhutprasadiko 
darsamyah paramasubhavamapuskalataya samanvagatah 

laksanavyanjanasamalarhkrtenatmabhavena| tasya sarvaratnalakarah 

sarvavastraclvarabhinirharah 

sarvapuspadhupagandhamalyavilepanacchatradhvajapatakabhinirharah 
sarvavadyasarhgrtyabhinirharasca sarvaromakiipebhyah panitalabhyarh ca niscaranti 
sma| sarvannapanakhadyabhojyalehyarasabhinirharah 
sarvopabhogaparibhogabhinirharasca panitalabhyarh prasyandantah pradurbhavanti 
sma| iti hi sarvapariskaravasitapraptah sa ananda dharmakaro bhiksurabhut purvarh 
bodhisattvacaryarh caran ||10|| 

evamukte ayusmananando bhagavantametadavocat-kirh punarbhagavan sa 
dharmakaro bhiksurbodhisattvo mahasattvo'nuttararh 

samyaksarhbodhimabhisarhbudhyatrtah parinirvrtah, utaho'nabhisarhbuddhah atha 
pratyutpanno'bhisarhbuddha etarhi tisthati dhriyate yapayati dharmarh ca desayati? 
bhagavanaha-na, khalu punarananda sa tathagato'tito na anagatah | api tveva sa 
tathagato'rhan samyaksarhbodhimabhisarhbuddha etarhirh tisthati dhriyate yapayati 
dharmarh ca desayati pascimayam disi ito kotmiyutasatasahasratame ca buddhaksetre 
sukhavatyarh lokadhatavamitabho nama tathagato'rhan 

samyaksambuddho'parimanairbodhisattvaih parivrtah puraskrto'nantaih 

sravakairanantaya buddhaksetrasarhpada samanvagatah || 1 1 1| 

amita casya prabha yasya na sukararh pramanaparyantamadhigantum-iyanti 
buddhaksetrasatani, iyanti buddhaksetrasahasrani, iyanti buddhaksetrasatasahasrani, 
iyanti buddhaksetrakotlni, iyanti buddhaksetrakotrsatani, iyanti 
buddhaksetrakotrsahasrani, iyanti buddhaksetrakotlsatasahasrani, iyanti 
buddhaksetrakotmiyutasatasahasrani spharitva tisthatlti| api tu khalu punarananda 
sarhksiptena purvasyarh disi gahganadrvalukopamani 

buddhaksetrakotmiyutasatasahasrani taya tasya bhagavato'mitabhasya prabhaya sada 
sphutani| evarh daksinapascimottarasvadha iirdhvarh digvidiksu ca ekaikasyam disi 



393 



samantadganganadlvalukopamani yavadbuddhaksetrakotlniyutasatasahasrani tasya 
bhagavato'mitabhasya prabhaya sada parisphutani sthapayitva buddhan bhagavatah 
purvapranidhanadhisthanena ye vyamaprabhaya 

ekadvitricatuhpancadasavimsatitrimsaccatvarirhsatpancasadyojanaprabhaya 
yoj anasataprabhaya yoj anasahasraprabhaya yoj anasatasahasraprabhay a 

yavadanekayojanakotlniyutasatasahasraprabhaya va lokarh spharitva tisthanti| 
nastyananda upamopanyaso yena sakyarh tasyamitabhasya tathagatasya prabhayah 
pramanamudgrahltum| tadanenananda paryayena sa tathagato'mitabha ityucyate, 
amitaprabho'mitaprabhaso'samaptaprabho'samgataprabhah prabhasikhotsrstaprabhah 
sadivyamaniprabho'pratihatarasmiragaprabho raj aniyaprabhah premaniyaprabhah 
pramodanlyaprabhah samgamanlyaprabha uposamyaprabho 

nibandhamyaprabho'tivrryaprabho'tulyaprabho'bhibhuyanarendramunnayendraprabhah 
(?) srantasarhcay endusuryaj ihmrkaranaprabho'bhibhuya 

lokapalasakrabrahmasuddhavasamahesvarasarvadevajihmrkaranaprabha ityucyate) sa 
ca aryaprabha vimala vipula kayasukhasarhjanam cittaudvilyakaram 
devasuranagayaksagandharvagamdamahoragakinnaramanusyamanusyanarh 
pntipramodyasukhakaram kusalasayanarh sattvanarh 

kalyakusalamimine vadvipramodyakaram(?) ye'nye s vapyanantaparyante su 

buddhaksetresu | anena cananda paryayena tathagatah paripurnarh kalparh bhasyet 
tasyamitabhasya tathagatasya nama karmopadaya prabhamarabhya, na ca saknoti 
gunaparyantamadhiganturh tasyah prabhayah, tathagatasya vaisaradyopacchedo bhavet| 
tatkasya hetoh? ubhayamapyetadananda aprameyamasamkhyeyamacintyaparyantam 
yadidarh tasya bhagavato'mitabhasya tathagatasya prabhagunavibhutih, tathagatasya 
canuttararh prajnapratibhanam || 12|| 

tasya khalu punarananda amitabhasya tathagatasyaprameyah sravakasarhgho 
yasya na sukararh pramanamudgrahitum-iyatyah sravakakotyah, iyanti 
sravakakotrsatani, iyanti sravakakotrsahasrani, iyanti sravakakotlsatasahasrani, iyanti 
karhkarani, iyanti bimbarani, iyanti nayutani, iyantyayutani, iyantyaksobhyani, iyanto 
vivahah, iyanti srotarhsi, iyanti ojarhsi, iyantyaprameyani, iyantyasarhkhyeyani, 
iyantyaganyani, iyantyatulyani, iyantyacintyanlti| tadyatha ananda 
bhiksurmaudgalyayana rddhivasitapraptah sa akahksan 

trisahasramahasahasralokadhatau yavanti tarariipani tani sarvanyekaratridine nagarena 
ganayet, evarhrupanarh ca rddhimatarh kotmiyutasatasahasrarh bhavet, te ca 
varsakotlniyutasatasahasramananyakarmana amitabhasya tathagatasya 

prathamasravakasarhnipatarh ganayeyuh | ebhirganayadbhih satatamo'pi bhago na 
ganito bhavet, sahasratamo'pi satasahasratamo'pi, yavatkalamapi upamamapi 
upanisamapi na ganito bhavet| tadyatha ananda 

mahasamudraccaturasrtiyojanasahasranyavedhena tiryagaprameyat kascideva purusah 
satadha bhinnaya balagrakotya ekamudakabindumabhyutksipet, tatkirh manyase 
ananda katamo'tra bahutarah- yo va satadha bhinnaya balagrakotyabhyutksipta eka 
udakabinduh, yo va mahasamudre'psakandho'vasista iti? ananda aha- 
yojanasahasramapi tavadbhagavan mahasamudrasya panttarh bhavet kimahga punah 
satadha bhinnaya balagrakotya utksipta eka udakabinduh | bhagavanaha-tadyatha sa 
ekabinduh, iyattamah sa prathamasarhnipato'bhut| 

tairmaudgalyayanasadrsairbhiksubhirganayadbhistena varsakotlniyutasatasahasrena 
ganitarh bhavet, yatha mahasamudre'pskandho'vasistah | evamaganitarh drastavyam | 
kah punarvado dvitryatrtiyadrnarh sravakasarhnipatanam| evamanantaparyantastasya 
bhagavatah sravakasarhgho yo'prameyasamkhyeya ityeva sarhkhyarh gacchati||13|| 



394 



aparimitarh ca ananda tasya bhagavato'mitabhasya tathagatasyayuhpramanam 
yasya na sukararh pramanamadhigantum, iyanti va kalpasatani, iyanti va 
kalpasahasrani, iyanti va kalpasatasahasraani, iyatyo va kalpakotyah, iyanti va 
kalpakotlsatani, iyanti va kalpakotisahasrani, iyanti va kalpakotlsatasahasrani, iyanti va 
kalpakotmiyutasatasahasraniti| atha tarhi ananda aparimitameva tasya bhagavat 
ayuhpramanamaparyantam| tena sa tathagato'mitayurityucyate| yatha cananda iha 
lokadhatau kalpagananaprajnaptisarhketah, tatha sarhpratarh dasa kalpastasya 
bhagavato'mitayusastathagatasyotpannasya anuttararh 
samyaksambodhimabhisarhbuddhasya || 14|| 

tasya khalu punarananda bhagavato'mitabhasya sukhavatl nama lokadhaturrddha 
ca sphlta ca ksema ca subhiksa ca ramanlya ca bahudevamanusyakrrna ca| tatra 
khalvananda lokadhatau na nirayah santi na tiryagyonirna pretavisayo nasurah kaya 
naksanopapattayah | na ca tani ratnani loke pracaranti yani sukhavatyarh lokadhatau 
vidyante||15|| 

sa khalvananda sukhavatl lokadhatuh surabhinanagandhasamrrita 
nanapuspaphalasamrddha ratnavrksasamalarhkrta 
tathagatabhinirmitamanojnasvarananadvijasarhghanisevita| te cananda ratnavrksa 
nanavarna anekavarna anekasatasahasravarnah| santi tatra ratnavrksah suvarnavarnah 
suvarnamayah| santi riipyavarna rupyamayah| santi vaiguryavarna vaiduryamayah| 
santi sphatikavarnah sphatikamayah| santi musaragalvavarna musaragalvamayah| santi 
lohitamuktavarna lohitamuktamayah| santyasmagarbhavarna asmagarbhamayah| santi 
kecid dvayo ratnayoh suvarnasya riipyasya ca| santi trayanarh ratnanarh suvarnasya 
riipyasya vaidiiryasya ca| santi caturnarh ratnanarh suvarnasya riipyasya vaiguryasya 
sphatikasya ca| santi pancanarh ratnanarh suvarnasya riipyasya vaidiiryasya sphatikasya 
musaragalvasya ca| santi sannarh ratnanarh suvarnasya riipyasya vaidiiryasya 
sphatikasya musaragalvasya lohitamuktayasca| santi saptanarh ratnanarh suvarnasya 
riipyasya vaidiiryasya sphatikasya musaragalvasya lohitamuktaya asmagarbhasya ca 
saptamasya| tatrananda suvarnamayanarh vrksanarh suvarnamayani 
mulaskandhavitapasakhapatrapuspani, phalani riipyamayani| riipyamayanarh vrksanarh 
riipyamayanyeva miilaskandhavitapasakhapatrapuspani, phalani vaidiiryamayani| 
vaidiiryamayanarh vrksanarh vaidiiryamayani miilaskandhavitapasakhapatrapuspani, 
phalani sphatikamayani| sphatikamayanarh vrksanarh sphatikamayanyeva 
miilaskandhavitapasakhapatrapuspani, phalani ca musaragalvamayani| 
musaragalvamayanarh vrksanarh musaragalvamayanyeva 

mulaskandhavitapasakhapatrapuspani, phalani ca lohitamuktamayani| 
lohitamuktamayanarh vrksanarh lohitamuktamayanyeva 

miilaskandhavitapasakhapatrapuspani, phalani casmagarbhamayani| 

asmagarbhamayanarh vrksanamasmagarbhamayanyeva 
mtilaskandhavitapasakhapatrapuspani, phalani ca suvarnamayani | kesarhcidananda 
vrksanarh suvarnamayani miilani, rtipyamayah skandhah, vaidiiryamaya vitapah, 
sphatikamayah sakhah, musaragalvamayani patrani, lohitamuktamayani puspani, 
asmagarbhamayani phalani| kesarhcidananda vrksanarh riipyamayani miilani, 
vaiguryamayah skandhah, sphatikamaya vitapah, musaragalvamayah sakhah, 
lohitamuktamayani patrani, asmagarbhamayani puspani, suvarnamayani phalani| 
kesarhcidananda vrksanarh vaidiiryamayani miilani, sphatikamayah skandhah, 
musaragalvamaya vitapah, lohitamuktamayah sakhah, asmagarbhamayani patrani, 



395 



suvarnamayani puspani, rupyamayani phalani| kesarhcidananda vrksanam 
sphatikamayani mulani, musaragalvamayah skandhah, lohitamuktamaya vitapah, 
asmagarbhamayah sakhah, suvarnamayani patrani, rupyamayani puspani, 
vaidiiryamayani phalani| kesarhcidananda vrksanam musaragalvamayani mulani, 
lohitamuktamayah skandhah, asmagarbhamaya vitapah, suvarnamayah sakhah, 
rupyamayani patrani, vaidiiryamayani puspani, sphatikamayani phalani| 
kesarhcidananda vrksanam lohitamuktamayani mulani, asmagarbhamayah skandhah, 
suvarnamaya vitapah, riipyamayah sakhah, vaidiiryamayani patrani, sphatikamayani 
puspani, musaragalvamayani phalanikesarhcidananda vrksanamasmagarbhamayani 
mulani, suvarnamayah skandhah, riipyamaya vitapah, vaiauryamayah sakhah, 
sphatikamayani patrani, musaragalvamayani puspani, lohitamuktamayani phalani| 
kesarhcidananda vrksanam saptaratnamayani mulani, saptaratnamayah skandhah, 
saptaratnamaya vitapah, saptaratnamayah sakhah, saptaratnamayani patrani, 
saptaratnamayani puspani, saptaratnamayani phalani| sarvesarh cananda tesarh 
vrksanam mulaskandhavitapasakhapatrapuspaphalani sukhasarhsparsani sugandhmi| 
vatena preritena ca tesarh valgumanojnaghoso niscaratyasecanako'pratikiilah 
sravanaya| evarhriipairananda saptaratnamayairvrksaih sarhtatarh tadbuddhaksetrarh 
samantacca kadalrskandhaih saptaratnamayai ratnatalapahktibhiscanupariksiptarh 
sarvatasca hemajalapraticchannarh samantasca sarvaratnamayaih padmaih 
sarhchannam| santi tatra padmanyardhayojanapramanani, santi yojanapramanani, santi 
dvitricatuhpancayojanapramanani, santi yavaddasayojanapramanani| sarvatasca 
ratnapadmatsattrirhsadrasmikotisatasahasrani niscaranti| sarvatasca 

rasmimukhatsattrirhsadbuddhakotrsatasahasrani niscaranti suvarnamayavarnaih 
kayairdvatrirhsanmahapurusalaksanadharaih, yani piirvasyarh 

disyaprameyasarhkhyeyasu lokadhatusu gatva sattvebhyo dharmarh desayanti| evarh 
daksinapascimottarasu diksu adha iirdhvamanuvidiksu gatavarane 
loke'prameyasarhkhyeya llokadhatiin gatirh gattva sattvebhyo dharmarh desayanti| 1 1 6| | 

tasmin khalu punarananda buddhaksetre sarvasah kalaparvata na santi sarvato 
ratnaparvatah sarvasah sumeravah parvatarajah sarvasascakravala mahacakravalah 
parvatarajah| samantacca tadbuddhaksetrarh samarh ramanryarh panitalajatarh 
nanavidharatnamanicitabhumibhagam| evamukte ayusmananando 

bhagavantametadavocat-ye ca punaste bhagavarhscaturmaharajakayika devah 
sumeruparsvanivasinastrayastrirhsa va sumerumiirdhni nivasinah, te kutra pratisthitah? 
bhagavanaha-tatkirh manyase ananda ye te iha sumeroh parvatarajasyopari yama 
devastusita va nirmanaratayo va paranirmitavasavartino va brahmakayika va 
brahmapurohita va mahabrahmano va yavadakanistha va, kutra te pratisthita iti| ananda 
aha-acintyo bhagavan karmanarh vipakah karmabhisarhskarah| bhagavanaha- 
labdhastvayananda ihacintyah karmanarh vipakah karmabhisarhskaro na buddhanarh 
bhagavatamacintyam buddhadhisthanarh krtapunyanarh ca 

sattvanamavaropitakusalamulanam| tavacintya punya vibhutih| ananda aha-na me'tra 
bhagavan kacitkahksa va vimatirva vicikitsa va| api tu khalvahamanagatanarh 
sattvanarh kahksavimativicikitsanirghataya tathagatametadartharh pariprcchami| 
bhagavanaha-sadhu sadhvananda, evarh te karanryam||17|| 

tasyarh khalvananda sukhavatyarh lokadhatau nanaprakara nadyah pracaranti| 
santi tatra mahanadyo yojanavistarah| santi 

yavadvirhsatitrirhsaccatvarhrisatpancasadyojanavistara yavaddvadasayojanavedhah| 
sarvasca ta nadyah sukhavahinyo nanasurabhigandhavarivahinyo 



396 



nanaratnalulitapuspasamghatavahinyo nanamadhurasvaranirghosah| tasarh cananda 
kotisatasahasrangasarhprayuktasya divyasamgltisamurcchitasya turyasya kusalaih 
sarhpravaditasya tavanmanojnaghoso niscarati yatharupastasarh mahanadmam 
nirghoso niscarati gambhlro'jneyoVijneyo'nelah karnasukho hrdayarhgamah premanlyo 
valgurmanojho'secanako'pratikulah sravanaya, anityarh santamanatmeti 
sukhasravanlyo yastesarh sattvanarh srotrendriyabhasamagacchati| tasarh khalu 
punarananda mahanadmamubhayatastlrani nanagandharatnavrksaih sarhtatani, yebhyo 
nanasakhapatrapuspamanjaryoValambante| tatra ye sattvastesu nadrtrresvakanksanti 
divyabhiramaramamyam ratikrldarh canubhavitum, tesarh tatra 
nadrsvavatrrnanamakar^satarh gulphamatrarh vari sarhtisthate| akanksatarh 
janumatrarh katimatrarh kaksamatram, akanksatarh karnamatrarh vari sarhtisthate, 
divyasca ratayah pradurbhavanti| tatra ye sattva akahksanti srtarh vari bhavatviti, tesarh 
srtarh vari bhavati| ya akahksanyusnarh bhavatviti, tesamusnarh bhavati| ya akahksanti 
sltosnarh bhavatviti, tesarh sTtosnameva tadvari bhavatyanusukham| tasca mahanadyo 
divyatamalapatragamkalanusaritagaroragasaracandanavaragandhavasitavariparipurnah 
pravahanti divyotpalapadmakumudapundankasaugandhikadipuspasarhchanna 
harhsasarasakrauhcacakravakakarandavasukasarikakokilakunalakalavihkamayuradim 
nojha-svarastathagatabhinirmitapaksisarhghanisevitapulina dhartarastropasobhitah 
supatntha vikardamah suvarnavalukasarhkirnah| tatra yada te sattva akahksanti krdrsa 
asmakamabhiprayah paripiiryantamiti, tada tesarh tadrsa evabhipraya paripiiryante| 
yascasavananda tasya varino nirghosah sa manojho niscarati, yena 
sarvavattadbuddhaksetramabhijhapyate| ye ca sattva nadMresu sthita akahksanti ma 
asmakamayarh sabdah srotrendriyavabhasamagacchatviti, tesarh na divyasyapi 
srotrendriyasyavabhasamagacchati| yasca yathariiparh sabdamakahksati srotum, sa 
tathariipameva manojharh sabdarh srnoti| tadyatha-buddhasabdarh dharmasabdarh 
sarhghasabdarh paramitasabdarh bhiimisabdarh balasabdarh 

vaisaradyasabdamavenikabuddhadharmasabdarh pratisarhvicchabdarh 
sunyatanimittapranihitanabhisarhskarajatanutpadabhavanirodhasabdarh 
santaprasantopasantarh 

mahamaitnmahakarunamahamuditamahopeksasabdamanutpattikadharmaksantya 
kabhumipratilambhasabdam| srutva udarapntipramodyarh pratilabhate 
vivekasahagatarh viragasahagatarh santasahagatarh nirodhasahagatarh 
dharmasahagatarh bodhiparinispattikusalamiilasahagatarh ca| sarvasascananda 
sukhavatyarh lokadhatavakusalasabdo nasti, sarvaso nTvaranasabdo nasti, 
sarvaso'payadurgativinipatasabdo nasti, sarvaso duhkhasabdo nasti| 
aduhkhasukhavedanasabdo'pi tavadananda tatra nasti, kutah punarduhkhasabdo 
bhavisyati? tadanena ananda paryayena sa lokadhatuh sukhavatltyucyate sarhksiptena, 
na punarvistarena kalpo'pyananda pariksayarh gacchetsukhavatya lokadhatoh 
sukhakaranesu parikfrtyamanesu, na tveva sakyarh tesarh sukhakarananarh 
paryantamadhigantum| 1 1 8 1 1 

tasyarh khalu punarananda sukhavatyarh lokadhatau ye sattvah pratyajatah 
pratyajanisyante, sarve te evarhrupena varnena balena sthamna arohaparinahena 
adhipatyena punyasarhcayena 
atisnabhirvastrabharanodyanavimanakutagaraparibhogairevarhriipasabdagandharasaspa 
rsaparibhogaih evarhriipaisca sarvairapi bhogaparibhogaih samanvagatah, tadyathapi 
nama devah paranirmitavasavartinah| na khalu punarananda sukhavatyarh lokadhatau 
sattva audarikayusaphanitakaraharamaharanti| api tu khalu 

punaryatharupamevaharamakahksanti, tatharupamahrtameva sarhjananti, 



397 



prinitakayasca bhavanti prinitamanah| na tesarh bhuyah kaye praksepah karanryah | te 



gandhajatairdivyaistadbuddhaksetrarh sarvameva nirdhupitarh bhavati| tatra yastarh 
gandhamaghratukamo bhavati, tasya sarvaso gandharvarajno vasana na samudacarati| 



tathariipaisca taih sarvarh tadbuddhaksetrarh parisphutarh bhavati| clvaranyakahksanti 
nanavarnanyanekasatasahasravarnani, tesarh tadrsaireva clvararatnaih sarvarh 
tadbuddhaksetrarh parisphutarh bhavati, pravrtameva catmanarh sarhjananti| te 
yatharupanyabharananyakahksanti, tadyatha-slrsabharanani va karnabharanani va 
grivabharanani va hastapadabharanani va yadidarh mukutani kundalani katakakeyurani 
vatsahara riicakahara karnika mudrikah svarnasiitrani mekhalah svarnasiitani jalani 
muktajalani sarvaratnajalani svarnaratnakinkinrjalani, 

tathariipairabharanairanekaratnasatasahasrapratyuptaih sphutarh tadbuddhaksetrarh 
pasyanti yadidamabharanavrksavasaktaih| taiscabharanairalarhkrtamatmanarh 
sarhjananti| te yadrsarh vimanamakahksanti yadvarnalihgasarhsthanarh 
yavadarohaparinaharh nanaratnamayaniryuhasatasahasrasamalarhkrtarh 
nanadivyapuspasarhstrrnarh citropadhanavinyastaparyahkam, tadrsameva vimanarh 
tesarh puratah pradurbhavati| tesu manonirvrttesu vimanesu 
saptasaptasparasahasraparivrtah puraskrta viharanti krrdanti ramante paricarayanti||19|| 

na ca tatra lokadhatau devanarh va manusyanarh va nanatvamasti anyatra 
sarhvrtivyavaharena devamanusyaviti sarhkhyarh gacchanti| tadyatha ananda 
rajnascakravartinah purato manusyahlno manusyapretako na bhasate na tapate na 
virocate, na ca bhavati visarado na prabhasvarah, evameva devanarh 
paranirmitavasavartinarh puratah sakro devanamindro na bhasate na tapate na virocate 
yadidamudyanavimanavastrabharanairadhipatyena rddhya va pratiharyena va 
aisvaryena va ananda, sa khalu dharmabhisamayena dharmaparibhogena va| tatra 
ananda yatha devah parinirmitavasavartinah, evarh sukhavatyarh lokadhatau manusya 
drastavyah ||20|| 

tasyarh khalu punarananda sukhavatyarh lokadhatau purvahnakalasamaye 
pratyupasthite samantaccaturdisamakulah samakula vayavo vanti| tesarh ratnavrksanarh 
citran darsamyan nanavarnananekavrntan nanasurabhidivyagandhaparivasitan 
ksobhayanti sarhksobhayanti rrayanti samlrayanti yato bahuni puspasatani tasyarh 
ratnamayyarh mahaprthivyarh prapatanti manojnagandhani darsamyani| taisca 
puspaistadbuddhaksetrarh samantatsaptapaurusarh sarhskrtaruparh bhavati| tadyathapi 
nama purusah kusalah prthivyarh puspasarhstararh sarhstrnuyat, ubhabhyarh 
panibhyarh samarh racayetsucitrarh darsamyam, evameva tadbuddhaksetrarh taih 
puspairnanagandhavarnaih samantatsaptapaurusarh sphutarh bhavati| tani ca 
puspajatani mrdiini kacilindikasukhasarhsparsani aupamyamatrena, yani niksipte pade 
caturahgulamavanamanti, utksipte pade caturahgulamevonnamanti| nirgate punah 
purvahnakalasamaye tani puspani niravasesamantardhiyante| athe tadbuddhaksetrarh 
viviktarh ramyarh subham bhavatyapariklistaih purvapuspaih| tatah punarapi 
samantaccaturdisarh vayavo vanti, ye purvavadabhinavani puspanyabhiprakiranti| 
yatha piirvahne, evarh madhyahnakalasamaye sarhdhyayarh ratryah prathame yame 
madhyame yame pascime yame| taisca vatairvayadbhirnanagandhaparivasitaiste 
sattvah sprstah santah evarh sukhasamarpita bhavanti tadyathapi nama 
nirodhasamapanno bhiksuh ||21|| 



prinitakayastatharupani 



gandhajatanyakahksanti-iddasaireva 




yatharupani 
tesarh 



398 



tasmiscananda buddhaksetre sarvaso'gnisuryacandragrahanaksatratararupanarh 
tamondhakarasya namadheyaprajnapraptirapi nasti| sarvaso ratrirhdivam prajnaptirapi 
nasti anyatra tathagatavyavaharat, sarvasascaramaparigrahasarhjna nasti||22|| 

tasyarh khalu punarananda sukhavatyarh lokadhatau kale divyagandhodakamegha 
abhipravarsayanti divyani sarvavarnikani kusumani, divyani saptaratnani, divyarh 
candanacurnam, divyaschatradhvajapataka abhipravarsayanti| divyani sarvavarnikani 
kusumani, divyani vitanani dhriyante, divyani cchatraratnani sarvabharananyakase 
dhriyante, divyani vadyani pravadyante, divyascapsaraso nrtyanti ||23|| 

tasmin khalu punarananda buddhaksetre ye sattva upapanna utpadyante 
utpasyante, sarve te niyatah samyaktve yavannirvanam| tatkasya hetoh? nasti tatra 
dvayo rasyorvyavasthanarh prajnaptirva yadidamaniyatasya va mithyatvaniyatasya va| 
tadanenapyananda paryayena sa lokadhatuh sukhavatrtyucyate sarhksiptena, na 
punarvistarena | kalpo'pyananda pariksTyeta sukhavatyarh lokadhatau sukhakaranesu 
parikrrtyamanesu, na ca tesarh sukhakarananarh sakyarh paryantamadhigantum ||24|| 

atha khalu bhagavarhstasyarh velayamima gatha abhasata- 
sarve'pi sattvah sukhita bhaveyu- 
rvisuddhajnanah paramarthakovidah| 
te kalpakotrmatha vapi cottarirh 
sukhavatlvarna prakasayeyuh||23|| 

ksaye kalpakotr vajre surasca 
sukhavatrye na ca varnasaruh | 
ksayarh na gacchetpratibha ca tesarh 
prakasayantana tu varna nanarh ||24|| 

ye lokadhatii paramanusadrsarh- 
schidyeya bhidyeya rajasca kuryat| 
ato bahii uttari lokadhatu 
piireta danarh ratanahi dadyat||25|| 

naita kalapi upamapi tasya 
punyasya bhontr prthulokadhatavah| 
ye lokadhatiiya sukhavatrye 
srutvaiva namarh bhavatrha punyam||26|| 

tato bahii punya bhaveta tesarh 
ye sraddhate jinavacanarh saprajnah| 
sraddha hi mularh jagatasya praptaye 
tasmaddhi srutva vicitirh vinodayet||27||iti|| 

evamaprameyagunavarna ananda sukhavatr lokadhatuh||25|| 

tasya khalu punarananda bhagavato'mitabhasya tathagatasya dasasu diksu 
ekaikasyarh disi gahganadrvalukasamesu buddhaksetresu gahganadrvalukasama 
buddha bhagavanto namadheyarh parikntayante, varnarh bhasante, yasah prakasayanti, 



399 



gunamudlrayanti| tatkasya hetoh? ye kecitsattvastasya bhagavato'mitabhasya 
namadheyam srnvanti, srutva cantasa ekacittotpadamapyadhyasayena 
prasadasahagatena cittamutpadayanti, te sarve'vaivartikatayam santyanuttarayah 
samyaksambodheh| |26| | 

ye cananda kecitsattvastam tathagatam punah satkaramanasikarisyanti, 
bahvaparimitarh kusalamulamavaropayisyanti bodhaye cittarh parinamya, tatra ca 
lokadhatavupapattaye pranidhasyanti, tesarh so'mitabhastathagato'rhan 
samyaksambuddho maranakalasamaye pratyupasthite'nekabhiksuganaparivrtah 
puraskrtah sthasyati| tataste tarn bhagavantam drstva prasannacittascyutah 
santastatraiva sukhavatyam lokadhatavupapatsyante| yasca ananda akankseta kulaputro 
va kuladuhita va kimityaham drsta eva dharme tamamitabharh tathagatarh pasyeyamiti, 
tenanuttarayarh samyaksarhbodhau cittamutpadya adhyasayatisayataya sarhtatya 
tasmin buddhaksetre cittarh sarhpresya upapattaye kusalamulani ca 
parinamayitavyani| \21\\ 

ye punastarh tathagatarh na bhuyo manasikarisyanti, na ca bahvaparimitarh 
kusalamulamabhlksnamavaropayisyanti, tesarh tadrsenaiva so'mitabhastathagato'rhan 
samyaksambuddho varnasarhsthanarohaparinahena bhiksusarhghaparivarena ca tadrsa 
eva buddhinirmito maranakalasamaye puratah sthasyati| te tenaiva 
tathagatadarsanaprasadalambanena samadhina apramusitaya smrtya cyutastatraiva 
buddhaksetre pratyajanisyanti| |28| | 

ye punarananda sattvastarh tathagatarh dasacittotpadatsamanusmarisyanti, sprharh 
ca tasmin buddhaksetra utpadayisyanti, gambMresu ca dharmesu bhasyamanesu tustirh 
pratilapsyante, na vipatsyante, na visadamapatsyante, na sarhsadanamapatsyante, 
antasa ekacittotpadenapi tarh tathagatarh manasikarisyanti, sprharh cotpadayisyanti 
tasmin buddhaksetre, te'pi svapnantaragata amitabharh tathagatarh draksyanti, 
sukhavatyam lokadhatavupapatsyante, avaivartikasca bhavisyantyanuttarayah 
samyaksarhbodheh| |29| | 

imam khalvananda arthavasarh sarhpasya tathagata dasasu diksu 
aprameyasamkhyeyasu lokadhatusu tasyamitabhasya tathagatasya namagheyarh 
parikrrtayanto varnarh ghosayantah samprasamsamabhyudlrayanti| tasmin khalu 
punarananda buddhaksetre dasabhyo digbhya ekaikasyarh disi gahganadrvalukasama 
bodhisattvastamamitabharh tathagatamupasamkramanti darsanaya vandanaya 
paryupasanaya pariprasnlkaranaya, tarh ca bodhisattvaganarh tarhsca 
buddhaksetragunalarhkaravyuhasarhpadvisesan drastum||30|| 

atha khalu bhagavarhstasyarh velayamimamevartharh bhuyasya matraya 
paridrpayannima gatha abhasata- 
yathaiva gahganadrvalukasama 
buddhana ksetra amitayunayakam||28|| 

bahupuspaputr grhrtva te 
nanavarnarh surabhr manoramarh| 
okiranti naranayakottamarh 
amitayurh narade vapuj itam| 1 29 1 1 



400 



tatha daksinapascimottarasu 
buddhana ksetra dasatasu yattakah| 
yato yato agami buddha vanditum 
sabodhisattva amitayunayakam| |30| | 

bahugandhaputi grhitva 
nanavarna surabhr manoramarh | 
okiranti naranayakottamam 
amitayurh naradevapujitam||3 1 1| 

pujitva va te bahubodhisattva 
vanditva padamamitaprabhasya| 
pradaksinlkrtya vadanti caivarh 
aho'dbhutarh sobhati buddhaksetram||32|| 

te puspaputrhi punokiranti 
udagracitta atulaya prrtiye| 
kamarh prabhasanti purasta nayake 
asmapi ksetrarh siya evarupam||33|| 

ye puspaputa iti ksipta tatra 
chatramtaya sarhsthihi yojanasatam| 
svalarhkrtarh sobhati citraravato 
chadante buddhasya samanta kayam||34|| 

te bodhisattva tatha satkaritva 
katharh karontl iti tusta tatra| 
sulabdha labhah khalu tehi sattvaih 
yehr srutarh nama narottamasya||35|| 

asmehi pr labha sulabdhapurva 
yada gatasya ima buddhaksetram| 
pasyatha svapnopama maitra krdrsarh 
yatkalpitam kalpasahasra sastuh||36|| 

pasyatha buddha vara punyarasih 
parivrto sobhati bodhisattvaih| 
amitabhasya abha amita ca teja 
amitarh ca ayuramitasca sarhghah||37|| 

smitarh karotl amitayunatharh 
sattrirhsakotmayutana arcisam| 
ye niscaritva mukhamandalatah 
sphiiranti ksetrani sahasrakotrh||38|| 

tah sarvasunh punaretya tatra 
miirdhe ca astarh garni nayakasya| 
deva manusya janayanti pntirh 
arcistada asyamidarh viditva||39|| 



401 



uttisthate buddhasuto mahayasa 
natha so hi avalokitesvarah| 
ko heturatra bhagavarh kah pratyayo 
yena smitarh kurvasi lokanatha||40|| 

tarn vyakarohr yatra so'rthakovido 
hitanukampl bahusattvamocakah| 
srutveti vacarh paramarh manoramam 
udagracitta bhavisyanti sattvah| |4 1 1 1 

ye bodhisattva bahulokadhatutah 
sukhavatrrii prasthita buddha pasyatarh| 
te srutva pntirh vipularh janetva 
ksipramimarh ksetra vilokayeyuh||42|| 

agatya ca ksetramidarh udararh 
rddhibalarh prapuni ksiprameva| 
divyarh ca caksustatha srotra divyarh 
jatismarah paramikovidasca| |43 1 1 

amitayu buddhastada vyakaroti 
mama hyayam pranidhi babhuva purvam| 
katham pi sattva sruniyani nama 
vrajeyu ksetram mama nityameva||44|| 

sa me ayam pranidhi prapiirna sobhana 
sattvasca ebhi bahulokadhatutah| 
agatya ksipram mama antikasmim 
avaivartika bhontiha ekajatiya||45|| 

tasmadya icchatiha bodhisattvah 
mamapi ksetram siya evarupam| 
aham pi sattvan bahu mocayeyam 
namena ghosena tha darsanena||46|| 

sa slghraslghrarh tvaramanariipah 
sukhavatrrii gacchatu lokadhatum| 
gattva ca piirvamamitaprabhasya 
pujetu buddhana sahasrakotih||47|| 

buddhana kotr bahu pujayitva 

rddhibalena bahu ksetra gattva| 

krtvana pujarh sugatana santike 

bhaktya gamisyanti sukhavatrtah| | 48 1| iti|| 31|| 

tasya khalu punarananda amitayusastathagatasyarhatah samyaksarhbuddhasya 
bodhivrksah| sa dasa yojanasatanyuccaistvena, astau 

yoj anasatanyabhipralambitasakhapatrapalasah pancayoj anasatamiilarohaparinahah 



402 



sadapatrah sadapuspah sadaphalo nanavarno'nekasatasahasravarno nanapatro 

nanapuspo nanaphalo 

nanavicitrabhusanasamalarhkrtascandrabhasamaniratnaparisphutah 

sakrabhilagnamaniratnavicitritascintamaniratnakrrnah sagaravaramaniratnasuvicitrito 

divyasamatikrantah svarnasutrabhipralambito 

mcakahararatnaharavatsaharakatakaharalohitamuktaharamlamuktaharasirhh 

lakalaparatnasutrasarva-ratnavastusatabhivicitritah 

s varnaj alamuktaj alasarvaratnaj alakinkimj alatato 

makarasvastikanandyavartacandrasamalarhkrtah 

ki^immanijalasauvarnasarvaratnalarhkaravibhusito 

yathasayasattvavijnaptisamalarhkrtasca| tasya khalu punarananda bodhivrksasya 
vatasamlritasya yah sabdo ghoso niscarati so'parimana llokadhatun vijnapayati| 
tatrananda yesarh sattvanarh sa bodhivrksah srotravabhasamagacchati, tesarh 
srotrarogo na pratikanksitavyo yavadbodhiparyantam| 

yesamaprameyasarhkhyeyacintyatulyamapyaparimananabhilapyanarh sattvanarh sa 
bodhivrksascaksusa abhasamagacchati, tesarh caksurogo na pratikanksitavyo 
yavadbodhiparyantam| ye khalu punarananda sattvastato bodhivrksadgandharh 
jighranti, tesarh yavadbodhiparyantarh na jatu ghranaroagah pratikahksitavyah| ye 
sattvastato bodhivrksatphalanyasvadayanti, tesarh yavadbodhiparyantarh na jatu 
jihvarogah pratikahksitavyah| ye sattvastasya bodhivrksasyabhaya sphuta bhavanti, 
tesarh yavadbodhiparyantarh na jatu kayarogah pratikahksitavyah| ye ca khalu 
punarananda sattvastarh bodhivrksarh dharmato nidhyayanti, tesarh tata upadaya 
yavadbodhiparyantarh na jatu cittaviksepah pratikahksitavyah| sarve ca te sattvah 
sahadarsanattasya bodhivrksasyavaivartikah sarhtisthante yadutanuttarayah 
samyaksarhbodheh| tisrasca ksantih pratilabhante yadidarh 

ghosanugamanulomikrmanutpattikadharmaksantirh ca tasyaivamitayusastathagatasya 
purvapranidhanadhisthanena purvajinakrtadhikarataya purvapranidhanaparicaryaya ca 
susamapyaya subhavitayanunavikalataya||32|| 

tatraiva khalu punarananda ye bodhisattvah pratyajatah pratyajayante 
pratyajanisyante va, sarve te ekajatipratibaddhastata evanuttararh 
samyaksarhbodhimabhisarhbhotsyante sthapayitva pranidhanavasarh ye te bodhisattva 
mahasirhhanadanadina udarasarhnahasarhnaddhah 
sarvasattvaparinirvanabhiyuktasca| 1 3 3 1 1 

tasmina khalu punarananda buddhaksetre ye sravakante vyamaprabhah, te 
bodhisattvaste yojanakotrsatasahasraprabhah, sthapayitva dvau bodhisattvau yayoh 
prabhaya sa lokadhatuh satatasamitarh nityavabhasasphuta| atha khalvayusmananando 
bhagavantametadavocat-kirhnamadheyau bhagavarhstau bodhisattvau mahasattvau? 
bhagavanaha-ekastayorananda avalokitesvaro bodhisattvo mahasattvah dvitiyo 
mahasthamaprapto nama| ita eva cananda buddhaksetraccyuta tau tatropapannau||34|| 

tatra cananda buddhaksetre ye bodhisattvah pratyajatah, sarve te 
dvatrirhsanmahapurusalaksanasamanvagatah paripurnagatra dhyanabhij hako vidah 
prajhaprabhedakusalastrksnendriyah susarhvrtendriya ajhatavlndriya adinabalendriyah 
pratilambhaksantika anantaparyantagunah| |3 5 1 1 

tasmin khalu punarananda buddhaksetre ye bodhisattva pratyajatah, sarve 
te'virahita buddhadarsanenavinipatadharmano yavadbodhiparyantam| sarve te tata 



403 



upadaya na jatu jatismara bhavisyanti sthapayitva tatharupesu kalpasarhksobhesu ye 
purvasthanapranihitah pancasu kasayesu vartamanesu yada buddhanam bhagavatam 
loke pradurbhavo bhavati tadyathapi nama mamaitarhi||36|| 

tasmin khalu punarananda buddhaksetre ye bodhisattvah pratyajatah, sarve te 
ekapurobhaktenanya llokadhatun gatva anekani 

buddhakotmiyutasatasahasranyupatisthanti yavadakanksanti buddhanubhavena| te 
yatha yatha cittamutpadayanti evamevarhrupaih 

puspadhupadrpagandhamalyavilepanacurnacrvaracchatradhvajapatakavaijayantrtuty 
rhgrtivadyaih pujarh kuryama iti, tesarh sahacittotpadattatharupani ca 
sarvapujavidhanani panau pradurbhavanti| te taih puspairyavadvadyaistesu buddhesu 
bhagavatsu pujarh kurvanto bahvaparimanasarhkhyeyarh kusalamupacinvanti| 
sacetpunarakanksanti evarhrupah puspaputah panau pradurbhavantviti, tesarh 
sahacittotpadannanavarna anekavarna nanagandha divyah puspaputah panau 
pradurbhavanti| te taistathariipaih puspaputaistan buddhan bhagavato'vakiranti 
abhyavakiranti abhiprakiranti| tesarh ca yah sarvaparltah puspaputa utsrstah sa 
dasayojanavistararh puspacchatrarh pradurbhavati uparyantankse| dvitrye canutsrste na 
prathamo dharanyarh prapatati| santi tatra puspaputa ya utsrstah santo 
virhsatiyojanavistarani puspacchatranyuparyantarlkse pradurbhavanti| santi 
trirhsaccatvarirhsatpancasadyoj anavistarani, santi yavadyoj anasatasahasravistarani 
puspacchatranyuparyantankse pradurbhavanti| 

tatra ye udararh prltipramodyam sarhjanayanti, udararh ca cittaudvilyarh 
pratilabhante, te bahvaparimitamasarhkhyeyarh kusalamiilamavaropya bahiini ca 
buddhakotlniyutasatasahasranyupasthaya ekapiirvahnena punarapi sukhavatyarh 
lokadhatau pratisthante tasyaivamitayusastathagatasya 

piirvapranidhanadhisthanaparigrahena piirvadattadharmasravanena 
purvajinavaropitakusalamulataya purvapranidhanasamrddhiparipuryatmabhiitaya 
suvibhaktabhavitaya| 1 3 7 1 1 

tasmin khalu punarananda buddhaksetre ye sattvah pratyajatah, sarve te 
sarvajnatasahagatameva dharmakatharh kathayanti| na ca tatra buddhaksetre sattvanarh 
kacitparigrahasarhjnasti| te sarve ca tadbuddhaksetramanucarhkramamana anuvicaranto 
na ratirh naratimutpadayanti| prakramantascanapeksah, na ca prakramanti sapeksah| 
sarvasattvesameva cittarh nasti | tatra khalu punarananda sukhavatyarh lokadhatau ye 
sattvah pratyajatah, nasti tesamanyatamakasarhjna, nasti svakasarhjna, 
nastyasamasarhjna, nasti vigrahah, nasti vivadah, nasti virodhah| samacitta maitracitta 
mrducittah snigdhacittah karmanyacittah prasannacittah sthiracitta vinlvaranacitta 
aksubhitacitta alulitacittah prajMparamitacaryacaranacittascittadharabuddhipravistah| 
sagarasamah prajnaya, merusama buddhya, anekagunasarhnicayah, 
bodhyahgasarhgitya vikrlditah, buddhasarhgityabhiyukta marhsacaksuh pravicinvanti, 
divyarh caksurabhinirharanti, prajnacaksurgatirhgata dharmacaksuhparagata 
buddhacaksurnispadayanto darsayanto dyotayanto vistarena 

prakasayanto'sahgajnanamabhinirharanti| traidhatukasamatayamabhiyukta dantacittah 
santacittah sarvadharmadhatupalabdhisamanvagatah samudayaniruktikusala 
dharmaniruktisamanvagata haraharakusala nayanayakusalah sthanakusala laukikrsu 
kathasvanapeksa viharanti| lokottarabhih kathabhih sararh pratyayanti| 
sarvadharmaparyestikusalah 

sarvadharmaprakrtivyupasamajnanaviharino'nupalambhagocara niskirhcana nirupadana 
niscinta nirupadhayo'nupadaya suvimukta anahgana aparyasthayino'bhijnasu 



404 



amulasthayino'sahgacarika anavallna gambhiresu dharmesvabhiyukta na samsldanti 
duranubodhabuddhajhanapravesodgata ekayanamarganuprapta 
nirvicikitsastlrnakatharhkatha aparapratyayajnana anadhimaninah| sumerusama 
jnanabhyudgatah| sagarasama buddhyaksobhyah| candrasuryaprabhatikrantah 
prajnabhaya pandarasusuklasuddhasubhacittataya ca| uttaptahemavarnasadrsa 
avabhasanirbhasataya ca| vasumdharasadrsah sarvasattvasubhasubhaksamanataya| 
apsadrsah sarvaklesamulanirdhavanapravahanataya ca| agniraj asadrsah 
sarvadharmamanyanaklesanirdahanataya| vayusadrsah sarvalokasanj anataya| 
akasasadrsah sarvadharmanairvedhikataya sarvaso niskimcanataya ca| padmasadrsah 
sarvalokanupaliptataya| kalanusarimahameghasadrsa dharmabhigarj anataya| 
mahavrstisadrsa dharmasalilabhipravarsanataya| rsabhasadrsa 

mahaganabhibhavanataya| mahanagasadrsah paramasudantacittataya| 

bhadrasvajaneyasadrsah suvimtataya| simhamrgarajasadrsa 

vikramavaisaradyasarhtrastataya| nyagrodhadrumaraj asadrsah sarvasattvaparitranataya| 
parvatarajasadrsah sarvaparapravadyakampanataya| gaganasadrsa 

aparimanamaitrfprabhavanataya| mahabrahmasamah 
sarvakusalamuladharmadhipatyapurvarhgamataya| paksisadrsa asarhnicayasthanataya| 
garudadvij araj asadrsah sarvaparapravadividhvarhsanataya| udumbarapuspasadrsa 
durlabhapratyarthitaya| nagavatsusamahita aviksiptajihmendriyataya| viniscayakusalah 
ksantisaurabhyabahulah| anrrsukah parasarhpattyaprarthanataya| visarada dharmakatha 
svatrpta dharmaparyestaya| vaiduryasadrsah sflena| ratnakarah srutena| manjusvara 
mahadharmadundubhinirghosena| mahadharmabherlrh paraghnanto 

mahadharmasankhamapurayanto mahadharmadhvaj amucchrapayanto dharmolkarh 
prajvalayantah prajnavilokino'sarhmudha nirdosah santakhilah suddha niramagandha 
alubdhah sarhvibhagarata muktatyagah prasrtapanayo danasarhvibhagarata 
dharmamisabhyarh dane'matsarino'sarhsrsta urtrastamanasa virakta dhM dhaureya 
dhrtimanto hnmantah suvyudhasattva nirgadhah praptabhijnah suratah sukhasarhvasa 
arthakara lokapradyota napadaganturh dMra ragarh tamah pranekasvasthah(?) 
sokapagata nirmala nimesaprahma vikrlditabhijna hetubalikah pranidhanabalika ajihma 
akutila ete laksakotmiyutasatasahasravaropitakusalamula utpatitamanasalya 
apagataragadvesamohah suddhah suddhadhimukta jinabalaprasasta lokapandita 
uttaptajnanasamudagata jinasutascittaudbilyasamanvagatah sura drdha amama akhila 
atula arajaskah sahita udara rsabha hnmanto dhrtimantah smrtimanto matimanto 
gatimantah prajnasastrapraharana punyavanto dyutimanto vyapagatakhila 
malaprahmah smrtiyuktah santajnanalambhah| rdrsa ananda tasmin buddhaksetre 
sattvah samksiptena ca| vistarena punah 

sacetkalpakotmiyutasatasahasrasthitikenapyayuspramanena tathagata nirdisyeran, 
naiva sakyarh tesarh satpurusanarh gunaparyantamadhigantum, na ca tathagatasya 
vaisaradyopacchedo bhavet| tatkasya hetoh? ubhayamapyeva ananda acintyamatulyarh 
yadidarh tesarh bodhisattvanarh gunastathagatasya canuttaraprajhapratibhanam||38|| 

api cananda uttistha, pascanmukhibhutva puspavakTrnahjalnh pragrhya pranipata| 
esa sa dig yatra sa bhagavanamitabhastathagato'rhan samyaksarhbuddhastisthati 
dhriyate yapayati, dharmarh ca desayati virajo visuddharh yasya 
tannamadheyamanavarane dasadisi loke vighustam ekaikasyarh disi 
gahganadrvalukasama buddha bhagavanto varnayanti stuvanti 
prasarhsantyasakrdasakrdasahgavacaprativakyah| evamukte ayusmananando 
bhagavantametadavo cat- icchamy aharh 

bhagavarhstamamitabhamamitaprabhamamitayusarh tathagatamarhantarh 



405 



samyaksambuddham drastum, tarhsca bodhisattvan mahasattvan 
bahubuddhakotmiyutasatasahasravaropitakusalamulan| samanantarabhasita 
ayusmatanandeneyam vak, atha tavadeva so'mitabhastathagato'rhan 
samyaksarhbuddhah svapanitalattatharuparh rasmirh pramuncadyadidam 
kotmiyutasatasahasratamarh buddhaksetrarh mahatavabhasena sphutamabhut| tena 
khalu punah samayena sarvatra kotlsatasahasrabuddhaksetranam ye kecitkalaparvata 
va ratnaparvata va memmahamemmucilindamahamucilindacakravalamahacakravala 
va citayo va stambha va vrksagahanodyanavimanani divyamanusyakani, tani sarvani 
tasya tathagatasya taya prabhayabhinirbhinnanyabhuvan samabhibhutani| tadyathapi 
nama puruso vyamamatrake'nvito dvitlyam purusarh pratyaveksedaditye'bhyudgate, 
evamevasmin buddhaksetre 
bhiksubhiksunyupasakopasikadevanagayaksaraksasagandharvasuragamdakinnaramaho 
ragamanusyamanusyasca tasyarh velayamadraksustamamitabharh tathagatamarhantarh 
samyaksambuddham sumerumiva parvatarajam sarvaksetrabhyudgatam sarva 
diso'bhibhiiya bhasamanam tapantam virocamanam vibhrajamanam, tarn ca mahantam 
bodhisattvaganam tarn ca bhiksusamgham yadidam buddhanubhavena tasyah 
prabhayah parisuddhatvat| tadyatheyam mahaprthivr ekodakajata bhavet, tatra na vrksa 
na parvata na dvrpa na trnagulmausadhivanaspatayo na nadlsvabhraprapatah 
prajnapayeran, anyatraikarnavibhiita mahaprthivyeka syat, evameva tasmin 
buddhaksetre nastyanyatkirhcillihgarh va nimittarh va anyatraiva vyamaprabhah 
sravakaste ca yojanakotrsatasahasraprabha bodhisattvah| sa ca 
bhagavanamitabhastathagato'rhan samyaksarhbuddhastarh ca sravakaganarh tarn ca 
bodhisattvaganamabhibhuya sarva disah prabhasayan sarhdrsyate| tena khalvapi 
samayena tasyarh sukhavatyarh lokadhatau bodhisattvah sravakadevamanusyasca sarve 
te imah sahalokadhaturh sakyamunim ca tathagatamarhantarh 
samyaksarhbuddhamarhata bhiksusarhghena parivrtarh pasyanti sma dharmarh 
desayantam||39|| 

tatra khalu bhagavanajitarh bodhisattvarh mahasattvamamantrayate sma-pasyasi 
tvamajita amusmina buddhaksetre gunalarhkaravyuhasarhpadam? uparistaccantankse 
aramaramanlyanyudyanaramanlyani nadrpuskarimramanryani 
nanaratnapadmotpalakumudapundankakfrnani? adhastacca dharamtalamupadaya 
yavadakanisthabhavanadgaganatalarh puspabhikrrnarh puspavalisamupasobhitarh 
nanaratnastambapahktiparisphutarh tathagatabhinirmitananadvijasarhghanisevitam? 
ajito bodhisattva aha-pasyami bhagavan| bhagavanaha- pasyasi punastvamajita 
etanamaran dvijasarhghan sarvabuddhaksetrarh buddhasvarenabhivijnapayantarh 
yenaite bodhisattva nityamavirahita buddhanusmrtya? ajita aha- pasyami bhagavan| 
bhagavanaha- pasyasi punastvamajita atra buddhaksetre'mun sattvan 
yojanasatasahasrikesu vimanesvabhirudhanantankse sasatkaran kramantah? ajita aha- 
pasyami bhagavan| bhagavanaha- tatkirh manyase ajita asti kirhcinnanatvarh devanarh 
paranirmitavasavartinarh sukhavatyarh lokadhatau manusyanarh va? ajita aha- 
ekamapyaharh bhagavan nanatvarh na samanupasyami yavanmaharddhika atra 
sukhavatyarh lokadhatau manusyah| bhagavanaha-pasyasi punastvamajita tatra 
sukhavatyarh lokadhatavetesarh manusyanamudaresu padmesu garbhavasam? aha- 
tadyathapi nama devastrayastrirhsa deva yama va pancasadyojanikesu va 
yojanasatikesu va pancayojanasatikesu va vimanesu pravistah krldanti ramanti 
paricarayanti, evamevaharh bhagavan atra sukhavatyarh lokadhatavetesarh 
manusyanamudaresu padmesu garbhavasam pasyami) |40|| 



406 



santi khalu punaratra bhagavan sattva ya aupapadukah padmesu paryankaih 
pradurbhavanti | tatko'tra bhagavan hetuh kah pratyayo yadanye garbhavasam 
prativasanti, anye punaraupapadukah padmesu paryankaih pradurbhavanti? 
bhagavanaha-ye te ajita bodhisattva anyesu buddhaksetresu sthitah sukhavatyarh 
lokadhatavupapattaye vicikitsamutpadayanti, tena cittena kusalamulanyavaropayanti, 
tesamatra garbhavaso bhavati| ye punarnirvicikitsamutpadya cchinnakahksah 
sukhavatyarh lokadhatavupapattaye kusalamulanyavaropayanti, buddhanarh 
bhagavatamasahgajnanamevakalpayanti abhisraddadhati adhimucyante, te 
aupapadukah padmesu paryankaih pradurbhavanti | ye te ajita bodhisattva mahasattva 
anyatra buddhaksetresu sthitascittamutpadayanti amitabhasya tathagatasyarhatah 
samyaksarhbuddhasya darsanaya, na vicikitsamutpadayanti, na kahksanti asahgam 
buddhajnanam, svakusalamularh cabhisraddadhati, tesamaupapadukanarh paryankaih 
pradurbhutanarh muhurtamatrena evarhrupah kayo bhavati tadyathanyesarh 
ciropapannanarh sattvanam| pasya ajita prajnavisesarh prajnavaimatryarh 
prajnaparihanirh prajnapanttatam-yattu hitaya pancavarsasatani parihma bhavanti 
buddhadarsanadbodhisattvadarsanaddharmasravanaddharmasarhkathanat| 
kusalamulacaryayah parihma bhavanti sarvakusalamulasarhpattibhih yadidarh 
vicikitsapatitaih sarhjnamanasikaraih| tadyathapi nama ajita rajnah ksatriyasya 
miirdhabhisiktasya bandhanagararh 
bhavetsarvasauvarnavaiduryapratyuptamavasaktapattamalyadamakalaparh 
nanarahgavibhavavitanarh dusyapattasarhchannarh 
nanapuspakusumabhikrrnamudaradhupanirdhupitarh 

prasadaharmyaniryuhagavaksavedikatoranavicitrarh saptaratnarh 
kihkinljalasamchannarh caturasrarh catuhsthunarh caturdvararh catuhsopanam| tatra 
tasya sa rajnah putrah kenacideva krtyena praksipya 
jambunadasuvarnamayairnigadairbaddho bhavati| tasya ca tatra paryahkah prajnaptah 
syadanekagonikastrrnastulikaparnakastrrnah 

kalihgapravaranapratyastaranasottarapadacchada ubhayantalohitopadhanascitro 
darsamyah| sa tatra tadabhisanno va abhisarhpanno va bhavet| bahu casyanekavidharh 
suci vinitarh panabhojanarh tatropanamyeta| tatkirh manyase ajita udarastasya 
rajaputrasya sa paribhogo bhavet? ajita aha-udaro bhagavan| bhagavanaha- tatkirh 
manyase ajita api tvasvadayettatra nisamayecca, tena va tustirh vidyat? aha-no hldam 
bhagavan| api tu khalu punaryadyapanltya rajna tatra bandhanagare praksipto bhavet, 
sa tato moksamevakahkset| abhijatan kumaranamatyan stryagaran sresthino grhapatm 
kottarajarhsca paryesayet, ya enarh tato bandhanagaratparimocayeyuh| kirhcapi 
bhagavarhstasya rajakumarasya tatra bandhanagare nabhiratih, natra parimucyate, 
yavanna raja prasadamupadarsayati| bhagavanaha-evameva ajita ye te bodhisattva 
vicikitsapatitah kusalamulanyavaropayanti, kahksati buddhajnanam, kirhcapi tena 
buddhanamasravanena tena ca cittaprasadamatrena atra sukhavatyarh 
lokadhatavupapadyante, na tu khalvaupapadukah padmesu paryankaih pradurbhavanti, 
api tu padmesu garbhavasam prativasanti| kirhcapi tesarh tatrodyanavimanasarhjnah 
sarhtisthante, nastyuccaraprasravam, nasti khetasirhhanakam, na pratikiilarh manasah 
pravartate, api tu khalu punah panca varsasatani virahita bhavanti buddhadarsanena 
dharmasravanena bodhisattvadarsanena dharmasamkathyaviniscayena 

sarvakusalamiilena dharmacaryabhisca| kirhcapi te tatra nabhiramante na tustirh 
vijananti, api tu khalu punah purvaparan ksapayitsate bhiiyastatah pascanniskramanti| 
na caisarh tato niskramatarh niskramah prajnayate iirdhvamadhastiryagva| pasya ajita 
etarhi nama pancabhirvarsasatairbahuni buddhakotmiyutasatasahasropasthanani 
syurbahvaparimanasarhkhyeyaprameyani ca kusalamulanyavaropayitavyani| tatsarvarh 



407 



vicikitsadosena vinasayanti| pasya ajita kiyanmahate'narthaya bodhisattvanam vicikitsa 
sarhvartata iti| tasmattarhi ajita bodhisattvairnirvicikitsairbodhaye cittamutpadya 
ksipram sarvasattvahitasukhadhanaya samarthyapratilambhartham sukhavatyarh 
lokadhatavupapattaye kusalamulani parinamayitavyani, yatra 

bhagavanamitabhastathagato'rhan samyaksambuddhah| |4 1 1 1 

evamukte ajito bodhisattvo bhagavantametadavocat-kim punarbhagavan 
bodhisattva ito buddhaksetratparinispanna anyesarh va buddhanam 
bhagavatamantikatsukhavatyam lokadhatavupapatsyante? bhagavanaha-ito hyajita 
buddhaksetrad dvasaptatikotmiyutani bodhisattvanam parinispannani yani 
sukhavatyarh lokadhatavupapatsyante parinispannanamavaivartikanarh 

bahubuddhakotmiyutasatasahasranyavaropitaih kusalamiilaih, kah punarvadastatah 
panttataraih kusalamiilaih dusprasahasya tathagatasyantikadastadasakotmiyutasatani 
bodhisattvanam sukhavatyarh lokadhatavupapatsyante | purvantare digbhage ratnakaro 
nama tathagato viharati| tasyantikannavatibodhisattvakotyah sukhavatyarh 
lokadhatavupapatsyante| jyotisprabhasya 
tathagatasyantikaddvavirhsatibodhisattvakotyah sukhavatyarh lokadhatavupapatsyante| 
amitaprabhasya tathagatasyantikatpancavirhsatibodhisattvakotyah sukhavatyarh 
lokadhatavupapatsyante| lokapradfpasya tathagatasyantikatsastibodhisattvakotyah 
sukhavatyarh lokadhatavupapatsyante| 
nagabhibhuvastathagatasyantikaccatuhsastirbodhisattvakotyah sukhavatyarh 
lokadhatavup apatsy ante | viraj ahprabhasy a 

tathagatasyantikatpancavirhsatibodhisattvakotyah sukhavatyarh 
lokadhatavupapatsyante| sirhhasya tathagatasyantikatsodasabodhisattvakotyah 
sukhavatyarh lokadhatavupapatsyante) sirhhasya 

tathagatasyantikadastadasabodhisattvasahasrani sukhavatyarh 
lokadhatavupapatasyante| snkiitasya tathagatasyantikadekasitibodhisattvakotmiyutani 
sukhavatyarh lokadhatavupapatsyante) narendrarajasya 

tathagatasyantikaddasabodhisattvakotmiyutani sukhavatyarh lokadhatavupapatsyante| 
balabhij nasya tathagatasy antikaddvadasabodhisattvasahasrani sukhavatyarh 
lokadhatavupapatsyante] puspadhvajasya tathagatasyantikatpancavirhsatirvfiyaprapta 
bodhisattvakotya ekaprasthanaprasthita ekenastahena 

navatikalpakotmiyutasatasahasrani pascanmukhikrtya sukhavatyarh 

lokadhatavupapatsyante| jvalanadhipatestathagatasyantikaddvadasabodhisattvakotyah 
sukhavatyarh lokadhatavupapatsyante) vaisaradyapraptasya 

tathagatasyantikadekonasaptatibodhisattvakotyah sukhavatyarh 
lokadhatavupapatsyante amitabhasya tathagatasya darsanaya vandanaya paryupasanaya 
pariprcchanaya pariprasmkaranaya| etena ajita paryayena paripurnakalpakotmiyutarh 
namadheyani pariklrtayeyam tesarh tathagatanarh yebhyaste bodhisattva 
upasamkramanti sukhavatyarh lokadhatau tamamitabharh tathagatarh drasturh vanditu 
paryupasitum, na sakyasca paryanto'dhigantum||42|| 

pasya ajita kiyatsulabdhalabhaste sattva ye'mitabhasya tathagatasyarhatah 
samyaksarhbuddhasya namadheyarh srosyanti| napi te sattva hmadhimuktika 
bhavisyanti ye'ntasaekacittaprasadamapi tasmirhstathagate'bhilapyante, asmirhsca 
dharmaparyaye| tasmattarhi ajita arocayami vah, prativedayami sadevakasya lokasya 
purato'sya dharmaparyayasya sravanaya| trisahasramahasahasramapi 
lokadhatumagnipumamavagahya atikramaikacittotpadamapi pratisaro na kartavyah| 
tatkasya hetoh? bodhisattvakotyo hyajita asravanadesamevarhrupanarh 



408 



dharmaparyayanarh vivartante'nuttarayah samyaksarhbodheh| tasmadasya 
dharmaparyayasyadhyasayena sravanodgrahanadharanartham paryavaptaye vistarena 
sarhprakasaya bhavanartham ca sumahadvlryamarabdhavyam| antasa 
ekaratrirhdinamapi, ekagodohamatramapi, antasah pustakavaropitarh krtva sulikhito 
dharayitavyah| sastrsamjna ca tatropadhyaye kartavya ya icchati ksipramaparimitan 
sattvanavaivartikatve'nuttarayah samyaksambodheh pratisthapayitum, tacca tasya 
bhagavato'mitabhasya tathagatasya buddhaksetrarh drastum, atmanasca visistarh 
buddhaksetragunalarhkaravyuhasarhpadarh parigrahrtumiti| api tu khalu ajita atyartharh 
sulabdhalabhaste sattva avaropitakusalamulah purvajinakrtadhikara buddhadhisthitasca 
bhavisyanti, yesamanagate'dhvani yavatsaddharmavipralope vartamane ime evamrupa 
udara dharmaparyayah sarvabuddhasarhvarnitah sarvabuddhaprasastah 
sarvabuddhanujnata mahatah sarvajnajnanasya ksipramaharakah 

srotravabhasamagamisyanti| ye srutva codarapntipramodyarh pratilapsyanta 
udgraMsyanti dharayisyanti vacayisyanti paryavapsyanti parebhyo vistarena 
samprakasayisyanti, bhavanabhiratasca bhavisyanti, antaso likhitva pujayisyanti, bahu 
ca te puny am prasavisyanti, yasya na sukara sarhkhya kartum| iti hi ajita yattathagatena 
kartavyam, krtarh maya| yusmabhiridamrh nirvicikitsayogah karanlyah| ma sarhsayata 
asahgamanavaranarh buddhajnanam| ma bhiitsarvakaravaropitaratnamaye 
bandhanagare pravesah| durlabho hi ajita buddhotpadah| durlabha dharmadesana| 
durlabha ksanasarhpat| akhyata ca ajita maya sarvakusalamulaparamitapraptih| 
yuyamidammabhiyujyata pratipadyadhvam| asya khalu punarajita dharmaparyayasya 
mahatrrii parmdanarh karomi| avipranasaya buddhadharmanamanantardhanaya 
parakramisyatha | ma tathagatajnarh ksobhayisyatha ||43|| 

atha khalu punarbhagavamstasyam velayamima gatha abhasata- 

na me akrtapunyanarh srava bhesyanti Idrsah| 

ye tu te sura siddharthah srosyanti ca imam giram||49|| 

drsto yaisca hi sarhbuddho lokanathah prabharhkarah| | 
sagauravaih sruto dharmah pntirh prapsyanti te param||50|| 

na sakta hlnehi kusldadrstibhih 
buddhana dharmesu prasada vinditum| 
ye buddhaksetresu akarsi pujarh 
trailokanathana caryasu siksisu||51|| 

yathandhakare puruso hyacaksuh 
margarh na jane kutu sarhprakasayet| 
sarvarh tatha sravaka buddhajnane 
ajanakah kirn punaradya sattvah||52|| 

buddho hi buddhasya gunarh prajanate 
na devanagasurayaksasravakah| 
anekabuddhana pi no gatr yatho 
buddhasya jnane hi prakasyamane ||53|| 

yadi sarvasattvah samata bhaveyuh 
visuddhajnane paramarthakovidah| 
te kalpakotlratha vapi uttare 

409 



naikasya buddhasya gunan katheyuh||54|| 



atrantare nirvrta te bhaveyuh 
prakasamana bahukalpakotIh| 
na ca buddhajnanasya pramanu labhyate 
tatha hi j nanascaryarh j inanam| 1 55 1 1 

tasmannarah pandita vijnajatiyah 
yo mahya vakyamabhisraddadheya| 
krtsnarh sa saksajjinajnanamargan 
buddhah prajanam ti giramudTrayet||56|| 

kadaci labhyati manusyalabhah 
kadaci buddhana pi pradurbhavah| 
sraddharthaprajna sucirena labhyate 
tasyarthapraptyai j anayet vrryam| 1 57| | 

ya Idrsam dharma srunitva srestharh 

labhyanti pntirh sugatarh smarantah | 

te mitramasmakamatltamadhvani 

ye capi bodhaya jananti chandam|| 58|| iti|| 44 1| 

asmin khalu punardharmaparyaye bhasyamane dvadasanarh sattvaniyutakotmarh 
virajo vigatamalam dharmesu dharmacaksurvisuddham| caturvirhsatya 
kotiniyutasataphalarh praptam| astanarh bhiksusatanamanupadayasravebhyascittani 
vimuktani| pancavirhsatya bodhisattvakotibhiranutpattikadharmaksantih pratilabdha| 
devamanusikayasca 

prajayascatvarirhsatkotmiyutasatasahasranamanutpannapurvanyanuttara^ 
samyaksarhbodhau cittanyutpannani| sukhavatyarh lokadhatavupapattaye ca 
kusalamulanyavaropitani bhagavato'mitabhasya tathagatasya darsanakamataya| sarve 
ca te tatropapadya anupurvena manjusvara nama tathagata anyesu 
lokadhatusupapatsyante| asrtisca niyutakotyo diparhkare tathagate labdhaksantika 
avaivartika anuttarayah samyaksambodheramitayusaiva tathagatena paripacitah 
purvabodhisattvacaryarh carantastasca sukhavatyarh lokadhatavupapadya 
piirvapranidhanacaryah paripurayisyanti| |45 1 1 

tasyarh velayamayarh trisahasramahasahasralokadhatuh sadvikararh prakampat| 
vividhani ca pratiharyani sarhdrsyante sma| prthivyarh sarhskrtamabhut| 
divyamanusyakani ca turyani sarhpravaditanyabhuvan| anumodanasabdena ca 
yavadakanisthabhuvanarh vijnaptamabhut| |46| | 

idamavocadbhagavanattamanah| ajito bodhisattvo mahasattva ayusmarhscanandah 
sa ca sarvavatl parsat sadevamanusasuragarudagandharvasya loko bhagavato 
bhasitamabhyanandanniti| |47| | 

bhagavato'mitabhasya tathagatasya sukhavatrgunavarnaparikfrtanarh 

bodhisattvanamavaivartyabhumipravesah amitabhasya parivartah sukhavatrvyiiho 
mahayanasutrarh samaptam| | 



410 



ye dharma hetuprabhava heturh tesarh tathagato hyavadat| 
tesam ca yo nirodha evarh vadl mahasramanah| | 




411 



NGHI THlTC TUNG NIEM PHAP A DI DA 



❖ namo namah tattve bhagavate tathagataya arhate 
samyaksambuddhAya 

[NAMO NAMAC TAT TO*-VE phagavate tatha gatagia, 
A RCf-HA TE, XAM GIAC SAM BUT DA GIA] (3 lan) 

(Quy menh kmh le Due The Ton cua ban tinh chan that. Ngai la Dang den va di 
nhu vay; dut tru het thay tham san si phien nao, xung dang nhan su ciing duong cua 
hang Troi Nguoi; hieu thau tat ca moi viec mot each chinh dung khong co sai lam) (3 
lan) 

❖ Tinh Phap Gioi Chan Ngon: 
OM RAM 

[OM RAM] (3 Lin) 

❖ Chii dot huong : 

Khoi Huong Tao Hinh The 
Thau Suot Ca Ba Coi 
Nam Uan Deu Thanh Tinh 
Ba Doc Tu Lang Yen 

OM_ DHARMA-DHATU ANUGATA _ SVAHA 
[OM - DA RCf-MA DA TU, A NU GA TA, XOf-VA HA] (3 Lan) 
(Cam Huong Len Ban Tha Roi Nguyen Huong) 

Nguyen dem long Thanh Kinh 
Gui theo dam may Huong 
Lan toa khap muoi phuong 
Ciing Duong ngoi Tarn Bao 
The tron doi giu Dao 
Theo Tu Tinh lam lanh 
Cung Phap Gioi Chung Sinh 
Cau Phat Tu gia ho 
Tarn Bo De kien co 
Chi tu hoc vung ben 
Xa bien Kho nguon Me 
Chong quay ve bo Giac 

NAM MO HUONG CUNG DUOfNG Bo TAT MA HA TAT (3 Lin) 

❖ Quy Y Phat: 
Kinh lay Due Phat Da 
Dang ven toan Phuoc Tri 
Nhu Mat Troi chieu sang 
Pha tarn toi ngu me 
Ngai la Bac Y Vuong 
Chua lanh muon benh kho 
Diu dat moi chiing sinh 
Dua den bo An Lac 

Nay con xin thanh kinh 



412 



Nuong theo dau vet Ngai 

Nguyen xa lia lam loi 

Vien man moi Phuoc Tri 

Mau thanh Luang Tuc Ton 

BUDDHAM SARANAM GACCHAMI 

[BUT DAM, SA RA NAM, GACH CHA MI] (3 Lan) 

Sau khi quy y Phat Bao roi. Nguyen cho con mau chong dat den su sang suot 

7 If \ _ 1 

hoan toan, thong hieu nhu that Ly Su cua van vat de rot rao xa lia phien nao kho dau, 
cham dut sinh tu man hoi (1 Lay) 

❖ Quy Y Phap: 

Kinh lay Phap Giai Thoat 

Con duong cua Thanh Nhan 

Tinh hoa Tham, San, Si 

Chuyen thanh Gioi, Dinh, Tue 

Dut tru Phien Nao Kho 

Vuot thoat bien Luan Hoi 

Nay con xin thanh kinh 

Tuan theo Giao Phap nay 

Nguyen mau lia sinh tu 

Chung Met Ban thanh tinh 

DHARMAM SARANAM GACCHAMI 

[DA RCf-MAM , SA RA NAM, GACH CHA MI] (3 Lan) 

Sau khi quy y Phap Bao roi. Nguyen cho con thuong gap Chinh Phap giai thoat, 
luon tu tap duoc Chinh Phap giai thoat va chung dat duoc Chinh phap giai thoat. Dong 
thoi nguyen cho con mau chong dat duoc su dinh tinh, tu tri, tu giac, tu chu, dieu 
dung, vi tha ngay trong doi hien tai nay (1 Lay) 

❖ Quy Y Tang: 

Kinh lay Chung Tang Gia 
Dang Dao Su chan chinh 
Bac dieu phuc Than Tarn 
Vuot Tham Due Phien Nao 
Chat goc re ngu me 
Giuong cao co Giai Thoat 
Nay con xin thanh kinh 
Nuong theo guong sang nay 
Nguyen mau lia Nga Chap 
Dat thanh tinh vo uu 

SAMGHAM SARANAM GACCHAMI 

[XANG GAM , SA RA NAM , GACH CHA MI] (3 Lan) 
Sau khi quy y Tang Bao roi. Nguyen cho con thuong gap cac Bac Dao Su chan 
chinh, cac vi da dieu phuc than tarn vuot thoat tham due phien nao va giup cho con 
mau chong vuot thoat cac tarn y: Ao tudng kieu man, ganh ti tranh dau, hoai nghi tu 
kieu, tri don mu quang, tham due them khat, gian du oan han de Tinh Hoa duoc cac 
KHO, CHLTONG, HOAC trong sau neo. Dong thoi nguyen con luon luon dat duoc 
cuoc song: Hien thien, ngay thang, muc thuoc, chan chinh, vi tha ngay trong doi hien 
tai nay (1 Lay) 



413 



❖ Tho Tri Ngu Gioi: 

1. Con xin vang giu Phap Hoc la lanh xa su sat sinh. 
Nguyen cho con va tat ca chiing sinh duoc truong tho 

2. Con xin vang giu Phap Hoc la lanh xa su trom cap . 

Nguyen cho con va tat ca chiing sinh dat duoc nhung su mong cau. 

3. Con xin vang giu Phap Hoc la lanh xa su ta dam. 

Nguyen cho con va tat ca chiing sinh diit tru duoc su tham muon thap hen. 

4. Con xin vang giu Phap Hoc la lanh xa su noi doi. 

Nguyen cho con va tat ca chiing sinh dat duoc su an tinh ciia mot tarn hon chan 

that. 

5. Con xin vang giu Phap Hoc la lanh xa su uong ruou va cac chat say. 
Nguyen cho con va tat ca chiing sinh diit tru duoc su dien dao ngu dot. 

❖ Sam H6i: 

Ke tu doi V6 Thiiy 
Do Nga Chip V6 Minh 
Con luon bi dam chim 
Luan hoi trong sau Neo 
Hoac lam Troi lam Nguoi 
Hoac Than Thanh, Siic Sinh 
Quy doi hay Dia Nguc 
Thay doi muon hinh hai 
Nhan tinh net khac nhau 
Chiu dang cay, ngot bui 
Vinh quang hay tiii nhuc 
Sang ca hoac ngheo hen 
Uy Quyen cung No Le 
An vui va kho cue 
Het thay dieu nhu the 
Vi ngu muoi ngan che 
Khien con khong nho ro 

Nay co chiit duyen lanh 
Gap duoc nen Chinh Phap 
Ciia Dang Luong Tiic Ton 
Thich Ca MauNi Phat 
Day phai dep Nga Chap 
Tru bo Tham, San, Si 
Tu tap Gidi, Dinh, Tue 
Luon lam lanh lanh du 
Tu tinh Tarn Y minh 
Vuot luan hoi sinh tu 
Dat thanh tinh vo uu 
Moi Phap lanh nhu the 
Can phai thuc hanh ngay 



414 



Khong toan tinh chan chu 
Vi kiep doi ngan ngui 
Han nua Than kho giu 
Boi benh tat, gia nua 
Them cai chet bat ngo 
Cat dut dong Sinh Menh 

Nay con xin tuan phuc 
Hanh theo Chinh Phap nay 
Truoc tien xin Sam Hoi 
Moi toi loi xua kia 
Tu Y sinh, Mieng noi 
Than lam, day nguoi lam 
Tao Nhan gay Nghiep ac 
Het thay Nghiep Toi ay 
Cao day nhieu vo luong 
Kho dong do tinh dem 
May nho an Tarn Bao 
Luc Bi Man rong sau 
Giup cho con tru toi 
Keo con xa neo Ac 
Tho sinh hinh voc Nguoi 
Gap go duoc Chinh Phap 
Vuot thoat bien Tu Sinh 

Nam mo TY BA THI Phat ( 1 Lay ) 

Nam mo THI Kffl Phat ( 1 lay ) 

Nam mo TY XA PHIJ Phat ( 1 lay ) 

Nam mo CAU LUtJ TON Phat ( 1 Lay ) 

Nam mo CAU NA HAM MAU NI Phat ( 1 Lay ) 

Nam mo CA DIEP Phat (1 Lay ) 

Nam mo THICH CA MAU NI Phat (1 Lay ) 

❖ That Phat Diet Toi Chan Ngon: 

REP A REP ATE _ KUHA KUHATE _ TRANITE _ NIGALA RITE _ VIMA 
RITE _ MAHA-GATE _ SANTIM KRTE SVAHA 

[RE PA , RE PA TE , KU HA , KU HA TE , TOf-RA NI TE , NI GA LA 
RI TE , VI MA RI TE , MA HA GA TE, SANG TIM KOf-RAT TE, XOf-VA 
HA] (3 lan) 

Tiep, con xin phat nguyen 

Tu bo cac Phap Ac 

Tu tap moi Phap Lanh 

Ren Tam Y trong sach 

Tu cuu minh cuu nguoi 

Cau xin An Tam Bao 

Luon gia ho cho con 

Mau vuot thoat tu sinh 

Som thanh Ngoi V6 Thuong 

Chuyen Phap Luan Giao Hoa 

Do muon loai chiing sinh 



415 



Nam Mo VO LU0NG QUANG PHAT (1 lay) 

Nam Mo VO BIEN QUANG PHAT (1 lay) 

Nam Mo VO NGAI QUANG PHAT (1 lay) 

Nam Mo VO DOI QUANG PHAT (1 lay) 

Nam Mo DIEM VUONG QUANG PHAT (1 lay) 

Nam Mo THANH TINH QUANG PHAT (1 lay) 

Nam Mo HO AN HY QUANG PHAT (1 lay) 

Nam Mo TPJ TUE QUANG PHAT (1 lay) 

Nam Mo BAT DO AN QUANG PHAT (1 lay) 

Nam Mo NAN TU QUANG PHAT (1 lay) 

Nam Mo VO XUNG QUANG PHAT (1 lay) 

Nam Mo SIEU NHAT NGUYET QUANG PHAT (1 lay) 

Nam Mo QUAN THE AM B6 tat (1 lay) 

Nam Mo DAI THE CHI Bo tat (1 lay) 

Nam Mo DU0C VUONG B6 tat (1 lay) 

Nam Mo DUQC THUQNG Bo tat (1 lay) 

Nam Mo PH6 HIEN B6 tat (1 lay) 

Nam Mo PHAP TU TAI B6 tat (i lay) 

Nam Mo SU TU" HONG Bo tat (1 lay) 

Nam Mo DA LA NI B6 tat (1 lay) 

Nam Mo HU KHONG TANG B6 tat (1 lay) 

Nam Mo DUC TANG B6 tat (1 lay) 

Nam Mo BAO TANG B6 tat (1 lay) 

Nam Mo KIM TANG B6 tat (1 lay) 

Nam Mo KIM CUONG TANG B6 tat (Hay) 

Nam Mo QUANG MINH VUONG B6 tat (1 lay) 

Nam Mo SON HAI TUE B6 tat (1 lay) 

Nam Mo HOA NGHIEM VUONG B6 tat (1 lay) 

Nam Mo CHUNG BAO VUONG B6 tat (1 lay) 

Nam Mo NGUYET QUANG VUONG Bo tat (1 lay) 

Nam Mo NHAT CHIEU VUONG B6 tat (1 lay) 

Nam Mo TAM MUQl VUONG Bo tat (1 lay) 

Nam Mo DINH TU TAI VUONG B6 tat (i lay) 

Nam Mo DAI TU TAI B6 tat (1 lay) 

Nam Mo BACH TU0NG VUONG B6 tat (1 lay) 

Nam Mo DAI UY DUC VUONG B6 tat (1 lay) 

Nam Mo v6 BIEN THAN B6 tat (1 lay) 

Nam Mo Dong phuong DE THICH THIEN (1 lay) 

Nam Mo Dong Nam Phuong HOA THIEN (1 lay) 

Nam Mo Nam phuong DIEM MA THIEN (1 lay) 

Nam Mo Tay nam phuong LA SAT THIEN (1 lay) 

Nam Mo Tay phuong THUY THIEN (1 lay) 

Nam Mo Tay Bac phuong PHONG THIEN (1 lay) 

Nam Mo BSc phuong TY SA MON THIEN (1 lay) 

Nam Mo Dong Bac phuong TU TAI THIEN (1 lay) 

Nam Mo Thuong phuong PHAM THIEN (1 lay) 

Nam Mo Ha phuong DIA THIEN (1 lay) 

Nam Mo NHAT THIEN (1 lay) 

416 



_ Nam Mo NGUYET THIEN (1 lay) 

_ Nam Mo thap phuong thuong tru chu vi ho phap (1 lay) 

❖ Tinh Tarn Nghiep Chan Ngon: 
Tu Tinh cua con von thanh tinh 
Nhir Tu Tinh thanh tinh cua cac Phap 

OM SVABHAVA SUDDHA SARVA DHARMA SVABHAVA SUDDHA 
UHAM 

[OM _ XCf-VA PHA VA, XUT DA _ XA RCf-VA DA RCf-MA, XCf-VA 
PHA VA, SUT DA_ UHAM ] (3 Lan) 

❖ Diet Nghiep Chuong Chan Ngon: 
OM_ AROLIK _ S VAHA 

[OM, A RO LICH, XOf-VA HA] (3 lan) 

❖ Diet Dinh Nghiep Chan Ngon: 
OM_ PRAMANI-PATI _ S VAHA 

[OM, POf-RA MA NI, PA TI, XCf-VA HA] (3 lan) 

♦t* Bach Tan Cai Kien Giap Ho Than Chan Ngon: 

HUM MAMA HUM NI _ SVAHA 

[HUM, MA MA, HUM, NI , XC- VA HA] (3 lan) 

❖ An Th6 Dia Chan Ngon: 

NAMAH SAMANTA-BUDDHANAM_ OM DHURU DHURU _ DEVI _ 
SVAHA 

[NA MAC XA MAN TA BUT DA NAM_ OM DU RU DU RU, DE 
VI, XOf-VA HA] (3 lan) 

❖ Pho Cling Duong Chan Ngon: 

OM GAGANA SAMBHAVA VAJRA HOH 

[OM GA GA NA, XAM PHA VA, VA DI-RA, HOC] (3 lan) 

❖ Cau Nguyen : 

Nay de tu (Ho ten ... Phap Danh ...) tri tung Than Chu, xung tan Hong Danh. 
Nguyen xin muoi phuong Thuong Tru TAM BAO, Tay Phuong Cue Lac Giao Chu A 
DI DA PHAT cung voi chu Hien Thanh Chung 6 coi CU"C LAC hay ru long tu bi gia 
ho do tri cho con mau chong doan diet phien nao, tieu tru nghiep chuong, xa lia ach 
nan kho dau, thuong duoc tot lanh. Nguyen cho con, sau khi bo than nay duoc sinh ve 
THE GlOl CUC LAC 

_ Nam mo A DI DA PHAT (1 Lay) 

_ Nam mo HU KHONG TANG B6 tat (1 Lay) 

_ Nam mo PHO HIEN B6 tat (1 Lay) 

_ Nam mo KIM CUONG THU B6 tat (1 Lay) 

_ Nam mo VAN THU SU LOl B6 tat (1 Lay) 

_ Nam mo TRU" CAI CHUC-NG B6 tat (1 Lay) 

_ Nam mo DIA TANG VUONG Bo tat (1 Lay) 

_ Nam mo QUAN THE AM B6 tat (1 Lay) 
_ Nam mo DI LAC B6 tat (1 Lay) 



417 



❖ A Di Da Phat Cuu Ty Tam CM : 
OM AMRTA TEJE HARA HUM 

[OM_ A MOf-RAT TA _ TE GIE _ HA RA - HUM] (9 lan) 

❖ A Di Da Phat Diet Toi CM: 

OM HPJH A AM HRlH HRlH HUM 

[OM - H0-RICH - A - AM - HCf-RICH - H0-RICH - HUM] (9 lan) 

❖ Thap Cam Lo Da La Ni; 

namo ratna-trayaya 

namah arya-amitabhaya tathagataya arhate 
samyaksambuddhAya 

TADYATHA: om_ amrte, amrtodbhave, amrta sambhave, 

AMRTA-GARBHE, AMRTA SIDDHE, AMRTA TEJE, AMRTA VIKRANTE, 
AMRTA VIKRANTA GAMINE, AMRTA GAGANA KlRTTI KARE, AMRTA 
DUNDUBHISVARE, SARVA ARTHA SADHANE, SARVA KARMA KLESA 
KSAYAM KARE SVAHA 

[NA MO RA TCf-NA TCf-RA GIA GIA 

NAMO A RI-GIA A MI TA PHA GIA_ TA THA GA TA GIA, A RCf- 
HA TE, SAM GIAC SAM BUT DA GIA 

TA DI-DA THA : OM_ A MOf-RAT TO DCf-PHA VE _ A MOf-RAT 
TA, XAM PHA VE _ A MOf-RAT TA , GA ROf-PHE_ A MCf-RAT TA, XIT 
DE _ A MOf-RAT TA TE DE _ A MOf-RAT TA, VI KCf-RAN TE _ A MOf-RAT 
TA,VI KOf-RAN TA, GA MI NE _ A MOf-RAT TA, GA GA NA , KI ROf-TI 
KA RE_ A MOf-RAT TA, DUNG DU PHI XOf-VA RE_ XA ROf-VA, A ROf-THA, 
XA DA NE_ XA ROf-VA, KA ROf-MA, KOf-LE SA, KOf-SA GIAM, KA RE, XOf- 
VA HA] (9, 18, 36, 72, 108 lan) 

❖ Tan Phat Ke: 

A Di Da Phat, than vang sang 

Tuang tot, hao quang chang gi hon 

Long trang uon xoay, trum nam niii 

Bon bien lang trong thua mat xanh 

V6 so Hoa Phat trong anh sang 

Chung Hoa Bo Tat cung nhu the 

Bon muoi tam Nguyen, do chiing sinh 

Chin Pham deu khien len bo giai thoat. 

_ Nam mo A DI DA PHAT (108 lan) 

_ Nam mo DAI BI QUAN THE AM B6 Tat (3 lan) 

_ Nam mo DAI LUC DAI THE CHI B6 Tat (3 lan) 

_ Nam mo DAI NGUYEN DIA TANG VUONG Bo Tat (3 lan) 

_ Nam mo THANH TINH DAI HAl CHUNG B6 Tat Ma Ha Tat (3 lan) 

❖ Phat Nguyen: 

Mot long quy menh 
The Gidi Cyc Lac 
A Di Da Phat 

Nguyen dung Tinh Quang chieu con 
Tir The nhiep con 



418 



Nay con Chinh Niem 

Xung ten Nhu Lai 

Lam Bo Tat Dao 

Cau sinh Tinh Tho 

Phat xua da the 

"Neu cd chung sinh 

Mudn ve nw&c Ta 

Chi tarn tin thich 

Cho den mwffi niem 

Neu chang sinh ve 

Chang nhan Chinh Gidc" 

Dung nhan duyen Niem Phat nay 

Duoc vao Nhu Lai 

Trong bien Dai The 

Nuong Tir Lye Phat 

Moi toi tieu diet 

Can lanh tang truong 

Neu luc lam chung 

Tu biet Thoi den 

Than khong benh kho 

Tarn chang tham luyen 

Y chang dien dao 

Nhu vao Thien Dinh 

Phat voi chung Thanh 

Tay cam dai vang 

Den nghinh tiep con 

O khoang mot niem 

Ve nuoc Cue Lac 

Hoa no thay Phat 

Lien nghe Phat Thua 

Mo ngay Phat Tue 

Rong do chung sinh 

Man Bo De Nguyen 

Muoi phuong tat ca Phat ba doi 

Tat ca Bo Tat Ma Ha Tat 

Ma Ha Bat Nha Ba La Mat Da 

• 

_ Nguyen sinh trong Tay Phuong Tinh Tho 
Hoa sen chin Pham lam cha me 
Sen no thay Phat, ngo Vd Sinh 
Bat Thoai Bo Tat lam ban huu 

❖ Hoi Huong Ho Phap: 
_ Troi, Rong, A Tu La, Da Xoa 
Den nghe Phat Phap, nen chi tarn 
Ung ho Phat Phap mai truong ton 
Moi moi sieng tu loi Phat day 
Bao nhieu Huu tinh den chon nay 
Hoac tren dat bang, hoac hu khong 



419 



Thuang doi nguai dai khai Tarn Tu 
Ngay dem tu minh nuong Phap a 

_ Nguyen cac The Giai thuang an on 
V6 bien Phuoc Tri loi quan sinh 
Bao nhieu toi nghiep thay tieu tru 
Xa lia cac kho, ve Vien Tich 
Hang dung Huong Gioi xoa voc sang 
Thuang khoac ao Dinh de an than 
Hoa Dieu Bo De trang nghiem khap 
Tuy theo cho o thuang an lac 
{Pho The Minh Phi Chan Ngon :] 

OM_ LOKA ALOKA KARAYA_ SARVA DEVA NAGA YAKSA 
GANDHARVA ASURA KIMNARA MAHORAGA HRDAYA ANYA 
AKARSAYA VICITRA GATI SVAHA 

[OM_ LO CA, A LO CA, KA RA GIA_ XA RCf-VA : DE VA, NA GA, GIAC 
KOf-SA, GAN DA RCf-VA, A SU RA, GA RU DA, KIM NA RA, MA HO RA GA, 
HOf-RAT DA GIA, A-NI GIA, A CA RCf-SA GIA, VI CHI TO*-RA, GA TI_ XCf- 
VA HA] (3 lan) 

❖ Giai oan ket: 

Giai ket, giai ket, giai oan ket 
Nghiep chuong bao doi deu giai het 
Rua sach long Tran, phat Tarn thanh kinh 
Nay truoc Phat Dai cau giai ket 

OM _ DAHA DAHA _ SARVA DUSSA PRADUSTA _ TARANAM _ 
SVAHA 

[OM _ DA HA, DA HA, XA ROf-VA DU-SOf-TA, POf-RA DU-SOf-TA, TA 
RA NAM, XOf-VA HA] (3 lan) 

❖ Phuc Nguyen: 

Nguyen ngay an lanh, dem an lanh 

Dem ngay sau thai thuang an lanh 

Trong het thay thai thuang an lanh 

Nguyen chu Thuong Su thuang nhiep tho 

Nguyen xin TAM BAO thuang nhiep tho 

Nguyen xin Ho Phap thuang ung ho 

OM _ AMITABHA _ HPJH 

[OM _ A MI TA PHA - HO-RICH] (3 lin) 

❖ Hoi Huang: 

_ Nguyen dem Cong Due nay, hoi huong cho tat ca. Cau cho Cuu Huyen That To, 
cha me muon doi, huong linh da khuat deu dugc nuong nho theo PHAT LUC tiep dan 
ve coi TINH DQ 

_ Nguyen cho toan the gia quyen: gia, tre, Ion, nho trong doi hien tai deu dugc 
tang phuoc thg, xa lia mgi benh tat tai uong dut tru mgi duyen ac, mau chong dat chinh 
kien . 

_ Nguyen cho tat ca chung sinh thuang dugc an vui 
Nguyen cho tat ca chung sinh mau lia kho nao 



420 



Nguyen cho tat ca chung sinh som khoi tu bi 
Nguyen cho tat ca chiing sinh (long thanh PHAT DAO 



❖ Tang Due Hanh Chan Ngon: 

OM_ SAMBHARA SAMBHARA VIMANA-AKSARA MAHA-VAJRA 
HUM 

OM_ SMARA SMARA VIMANA-AKSARA MAHA-VAJRA HUM 
[OM, XAM PHA RA, XAM PHA RA, VI MA NA, A KCf-SA RA, MA HA 
VADI-RA HUM 

OM -XOf-MA RA, XOf-MA RA, VI MA NA, A KCf-SA RA, MA HA 
VA DI-RA _ HUM] (3 lan) 

❖ B6 khuylt Chan Ngon: 

OM DHURU DHURU _ JAYE MUKHE SVAHA 

[OM _ DU RU DU RU, GIA DE MU KHE, XOf-VA HA] (3 lan) 

❖ Le van: 

Cong Due Tri Tung, hanh thu thang 
V6 bien Thang Phudc deu hoi huong 
Nguyen khap chiing sinh dang chim dam 
Mau den coi Phat V6 Lirffng Quang 
Muoi phuong tat ca Phat ba doi 
Van Thu, Pho Hien, Quan Tu Tai 
Chu Ton, Bo Tat Ma Ha Tat 
Ma Ha Bat Nha Ba La Mat Da 

NAM MO THAP PHUONG THU6nG TRU TAM BAO (3 lan) 

15/11/2012 



421 



MUC LUC 



1_ Tin nguong A Di Da Tr.Ol 

2_ Hong danh A Di Da Tr.06 

3_ Ban sinh cua Due Phat A Di Da Tr.10 

4_ Hinh tuong cua Due Phat A Di Da Tr. 1 1 

5_ Thap Cam Lo Da La Ni Tr.40 

6_ A Di Da Phat Phap Dan Tr.58 

7_ Kinh A Di Da C6 Am Thanh Vuang Da La Ni Tr.6 1 

8_ Phat noi Kinh V6 Luang Tho 

_ Quyen Thuang Tr.67 

_ Quyen Ha Tr.85 

9_ Phat noi Kinh Dai Thua V6 Luang Trang Nghiem 

_ Quyen Thuang Tr.103 

_ Quyen Trung Tr.l 10 

_ Quyen Ha Tr.l 18 

10_ Phat noi Kinh Quan V6 Luang Tho Phat Tr.126 

1 1_ Phat noi Kinh A Di Da Tr.153 

12_ Kinh xung tan Tinh Do Phat nhiep tho Tr.l 66 

13_ Phat noi Kinh A Di Da Bi Mat Can Ban Than CM Tr. 182 

14_ Bat Nhat Thi6t Nghiep Chuong Can Ban Dae Sinh Tinh Do Than CM 

Tr.l 86 

15_ Due Phat A Di Da noi CM Tr.l 88 

16_ V6 Luang Tho Nhu Lai Quan Hanh Cling Duong Nghi Quy Tr.l 89 



17_ Kinh Kim Cuong Dinh_ Phap tu hanh Quan Tu Tai Vuong Nhu Lai Tr.205 
18_ Kinh Kim Cuong Dinh_ Phap tu hanh Du Gia Quan Tu Tai Vuong Nhu Lai 



Tr.215 

19_ Kinh Cuu Pham Vang Sinh A Di Da Tarn Ma Dia Tap Da La Ni Tr.236 

20_ Phat noi Kinh V6 Luang Cong Due Da La Ni Tr.238 

21_ Cue Lac Nguyen Van Tr.240 

22_ Phat noi Kinh Dai Thua Thanh V6 Luang Tho Quyet Dinh Quang Minh 

Vuong Nhu Lai Da La Ni Tr.244 

23_ V6 Luang Tho Kinh Uu Ba De Xa Nguyen Sinh Ke Tr.250 

24_ Quan Niem A Di Da Phat Tuong Hai Tarn Muoi Cong Due Phap Mon 

'. '. Tr.260 

25_ Bai Ke ca ngoi Due Phat A Di Da Tr.283 

26_ Vang Sinh Le Tan Ke Tr.297 

27_ Phat noi nhan duyen viec Ion loi ich cua danh hieu V6 Luang Tho Phat 

'. '. '. '. ...Tr. 329 

28_ Phat noi Kinh thap vang sinh A Di Da Phat quoc Tr.332 

29_ Muoi hai Le '. Tr.336 

30_ Niem Phat Tarn Muoi Tr.338 

3 1_ A Di Da Phat Chan Ngon Tr.340 

32_ Tay Phuong phat nguyen van Tr.346 

33_ Truyen Due Phat A Di Da Tr.348 

34_ Nghi Vang Sinh A Di Da Tr.363 

35_ Nghi Truong Tho A Di Da Tr.368 

36_ Cue Lac Gioi Trang Nghiem (Ban Kinh Phan ngan) Tr.373 



422 



37_ Cue Lac Giai Trang Nghiem (Ban Kinh Phan dai) Tr.382 

38_ Nghi Thuc Tung Niem Phap A Di Da Tr.412 

38_ Muc luc Tr.422 




423 



